CÁC ĐẠO SƯ CỦA SỰ THIÊN ĐỊNH VÀ 
NHỮNG ĐIÊU HUYỆN DIỆU 


CUỘC ĐỜI CÁC ĐẠO SƯ PHẬT GIÁO VĨ ĐẠI 
CỦA ÁN ĐỘ VÀ TÂY TẠNG 


Masters of Meditation and Miracles: Lives of the Great Buddhist 
Masters of India and Tibet 


TULKU THONDUP 
Harold Talbott hiệu đính 


Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên 


Nội dung 


LỜICẢMƠN . 
GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ 
LỜI NÓI ĐÀU 
Quyền Một 
LỜI GIỚI THIỆU 


ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI 
Sau Đức Phật 


PHẬT GIÁO Ở TÂY TẠNG 


BA CÁCH TRAO TRUYÊN TRỰC HỆ 

CỦA CÁC TANTRA NYINGMA NỘI NÓI CHUNG 
Sự Truyền Tâm của chư Phật 
Những Trao truyền Biểu tượng của các Trì minh vương 
Sự Truyền Khẩu của các nhà Khổ hạnh 


NHỮNG DÒNG TRUYÊN THỪA CỦA BA TANTRA NỘI CHÍNH YÉU DÒNG 

NYINGMA 

Mahäyoga 

Anuyoga 

Atiyoga (Dzopa Chenpo) 
Semde 
Longde 
Me-Ngade 


Quyền Hai 
DÒNG TRUYÊN THỪA LONGCHEN NYINGTHIG 


GIÁO LÝ LONGCHEN NYINGTHIG 

DÒNG TRUYÊN THỪA CÁC ĐẠO SƯ LONGCHEN NYINGTHIG 
1. Pháp Thân 

Báo Thân 

Hóa Thân 

Prahevajra (Garab Dorje) 

Manjushrimitra 

Shrisimha 

Jnänasitra 

Vimalamitra 

Guru Rinpoche, Padmasambhava 

Guru Rinpoche Viếng thăm Tây Tạng 

Năm Phối ngẫu chính của Guru Rinpoche ở Tây Tạng 


Ki hp uc 


10. 
T1, 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Tư 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
21: 
32. 
33. 
34. 
35. 
3. 
37. 
38. 


Những Đệ tử chính của Guru Rinpoche ở Tây Tạng 
Kũnkhyen Longchen Rabjam (1308-1363) 

Rigdzin Jigme Lingpa (1730-1798) 

Dodrupchen Đệ Nhất .Jigme Thrinle Özer (1745—1821) 
digme Gyalwe Nyuku (1765-1843) 

Dola Jigme Kalzang (thế kỷ mười chín) 

Dzogchen Mingyur Namkhe Dorje Đệ Tứ (1793-2) 

Do Khyentse Yeshe Dorje (1800—1866) 

Gyalse Zhenphen Thaye (1800-2) 

Dzogchen Khenpo Pema Dorje (thế kỷ mười chín) 
Paltrủl Jigme Chökyi Wangpo (1808-1887) 

Dodrupchen Đệ Nhị Jigme Phùntsok Jungne (1824-1863) 
Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892) 

Nyoshủl Lungtok Tenpe Nyima (1829-1901/2) 

Öngo Tendzin Norbu (thế kỷ mười chín) 

Adzom Drukpa Drodủl Pawo Dorje (1842-1924) 

Lushủl Khenpo Könchok Drönme(1859—1936) 
Dodrupchen Đệ Tam Jigme Tenpe Nyima (1865-1926) 
Shuksep Lochen Chönyi Zangmo (1865—1953) 
Dzogchen Thupten Chökyi Dorje Đệ Ngũ (1872-1935) 
Gekong Khenpo Kủnzang Palden (1872-1943) 

Yukhok Chatralwa Chöying Rangtröl (1872-1952) 
Kathok Khenpo Ngawang Palzang (1879-1941) 

Alak Zenkar Pema Ngödrup Rölwe Dorje (1881-1943) 
Dzongsar Khyentse Chökyi Lodrö (1893-1959) 

Kyala Khenpo Chechok Thöndrup (1893—1957) 

Dilgo Khyentse Tashi Paljor (1910-1991) 

Chatral Sangye Dorje (sinh năm 1913) 

Dodrupchen Đệ Tứ Rigdzin Tenpe Gyaltsen(1927-1961) 
Dodrupchen Đệ Tứ Thupten Thrinle Palzang (sinh năm 1927) 


CÂY TRUYÊN THỪA 
TÁC PHÁM TRÍCH DẪN 
CHÚ THÍCH 


Lời Cảm ơn 


Tôi xin cảm ơn Harold Talbott bởi trí tuệ và sự kiên nhẫn của ông trong việc hiệu 
đính quyển sách này với sự thận trọng lớn lao và nhận thức sâu sắc; cảm ơn 
Michael Baldwin vì sự hỗ trợ và hướng dẫn không hề ngừng nghỉ cho những dự án 
Phật Pháp của tôi trong hơn mười lăm năm; cảm ơn Lydia Segal đã truyền cảm 
hứng cho tôi trong việc kết hợp thành quyển sách này và rà soát lại nhiều phần của 
quyên sách; cảm ơn những nhà bảo trợ của Buddhayana, nhờ sự bảo trợ của họ 
mà từ 1975, tôi đã có thể sử dụng những năm tháng của đời mình để biên soạn và 
dịch thuật những giáo lý Phật giáo quý báu; cảm ơn David Drove đã hỗ trợ về vi 
tính; Jonathan và Joan Miller đã chăm sóc sức khỏe cho tôi; cảm ơn Thư viện riêng 
của Kyabje Dodrupchen Rinpoche tại Chùa Mahasiddha Nyingmapa, Hawley, 
Massachusetts, và Thư viện Lehman tại Đại học Columbia, Thành phố New York, 
về những nguồn tài liệu quý báu; cảm ơn Victor và Ruby Lam đã cho phép tôi sử 
dụng căn hộ thoải mái của họ. 

Tôi xin cảm ơn Steven Goodman đã có nhiều đóng góp sâu sắc và chuẩn bị cho 
bảng chỉ dẫn. Tôi cũng cảm ơn Zenkar Thupten Nyima Rinpoche, Khenpo Chöyag, 
Gelong Konchog Tendzin, Ani Ngawang Chödron, Ani Lodrö Palmo, và nhiều người 
khác đã cung cấp rất nhiều thông tin có giá trị. 

Tôi xin cảm ơn thầy Samuel Bercholz và nhân viên của Nhà Xuất bản 
Shambhala đã cung cấp phương tiện toàn hảo để tiểu sử của những Đạo sư đến 
được với các độc giả. Xin cảm ơn Larry Mermelstein đã trau chuốt cho quyển sách 
bằng tài năng biên tập của anh. Xin cảm ơn Kendra Crossen đã mang lại cho quyền 
sách sự hiểu biết sâu xa của cô về văn học, và cảm ơn Brian Boland đã trình bày 
quyền sách với sự tài hoa của anh. 


Ghi chú của Tác giả 


Tôi đã viết hoa những chữ gốc (Ming gZhi) của mỗi từ trong tiếng Tây Tạng được 
chuyển tự để bảo đảm các từ được đọc một cách đúng đắn và dễ dàng. Đối với 
việc ký âm cho chữ Tây Tạng, tôi chủ yếu theo hướng dẫn của Ủy ban Dịch thuật 
Nalandã do Larry Mermelstein cung cấp. 

Từ đầu đến cuối quyển sách tôi đã thêm vào các từ trong dấu ngoặc đơn để làm 
cho ý nghĩa của những bản văn trích dẫn trở nên rõ ràng hay để cung cấp những từ 
tương đương trong Phạn ngữ, Tạng ngữ, hay Anh ngữ của chúng. Tôi cũng cung 
cấp một số cách dịch khác hay những từ đồng nghĩa trong những dấu ngoặc vuông 
LI- 

Trong phần thư mục, f là chữ viết tắt của “folio,” (số tờ) cách đánh số trang theo 
kiểu Tây Tạng; và p là chữ viết tắt của “page” theo cách đánh số trang của Tây 
phương. 

Trong những chú thích, tựa đề của các bản văn trích dẫn được biểu thị bằng 
những chữ viết tắt, chẳng hạn như BC thay cho sNying Thịg Gi brGyud Debs [)//14) 
rLabs Chiar rGyun do Jigme Lingpa khám phá. Các tựa đề đầy đủ được xếp theo 
mẫu tự abc được liệt kê trong “Tác phẩm Trích dẫn” ở cuối quyên sách này. Khi một 
bản văn theo cách đánh SỐ trang kiểu Tây Tạng được trích dẫn, các chữ biểu thị 
tựa đề được đi theo bởi số folio, nó có chữ a hay b theo sau để chỉ rõ mặt trước hay 
sau của folio. Đứng kế đó là số dòng. Ví dụ như, “BC 1a/1.” Trang và những sô 
dòng không có chữ a hay b biểu thị cách đánh số trang theo kiểu Tây phương. 


Lời Nói đầu 


Các Đạo sư của sự Thiền định và những Điều Huyên diệu là một tuyễn tập tiểu sử 
của các vị Thầy chứng ngộ mà cuộc đời thì tràn đầy sự an bình, giác ngộ và những 
điều huyền diệu lạ lùng. Các ngài đã nở rộ ở Tây Tạng, Mái nhà của Thế giới, trong 
thời đại hoàng kim của nó. Những Đạo sư này thuộc dòng Longchen Nyingthig, phái 
Nyingma của Phật giáo Tây Tạng. 

Longchen Nyingfhig (tâm yêu của sự rộng lớn vô hạn, hay chân lý tối hậu của sự 
mở trống phổ quát) là một giáo khóa gồm những giáo lý bí mật trình bày sự thiền 
định thâm sâu của Dzopa Chenpo (Đại Viên mãn), do Jigme Lingpa (1730-1798), 
một học giả và bậc lão thông vĩ đại, khám phá. Jigme Lingpa khám phá những giáo 
lý này như một “terma tâm” (hay “kho tàng tâm”), những giáo lý được khám phá từ 
bản tánh giác ngộ của tâm. Đến Jigme Lingpa và sau đó từ ngài cho đến ngày nay, 
sự trao truyền Longchen Nyingthig được truyền qua dòng truyền thừa của nhiều 
Đạo sư giác ngộ, mà những vị có cuộc đời kiệt xuất nhất được giới thiệu trong 
quyển sách này. 

Trong quá khứ, khi tôi đọc những tiểu sử mà tôi đã tóm tắt ở đây, tôi thấy đó là 
những cuộc đời đầy cảm hứng và kỳ diệu nhất. Nhưng vào lúc này, khi tôi thuật lại 
các tiêu sử đó bằng những lời lẽ và cảm xúc của riêng tôi, bản thân tôi thường 
xuyên trải qua những kinh nghiệm đau khổ, gian lao, hay phấn khích cũng như an 
bình, hỉ lạc, sáng ngời, hay sự khoáng đạt mà các Đạo sư đã trải qua. Vì thế những 
cuộc đời không còn là những câu chuyện để đọc hay các đối tượng “ở bên ngoài” 
để nghĩ tưởng nữa. Chúng là những lóe sáng nội tâm của các Đạo sư, là “chân 
tánh” của những cuộc đời giác ngộ. Trong “chân tánh” đó, mọi giai đoạn và những 
biểu lộ khác nhau của các cuộc đời được đồng cảm, giống như những con sông đồ 
vào đại dương, một khối nước duy nhất. Nếu những tiểu sử này được đọc như 
những câu chuyện với những nhận thức thông tuệ và đầy cảm xúc thì sự cảm hứng 
là lợi lạc tốt đẹp nhất có thể có được. Nếu những cuộc đời được đọc để cảm nhận 
và hợp nhất với những kinh nghiệm của các Đạo sư, chắc chắn là những câu 
chuyện sẽ làm phát khởi sự chứng ngộ tâm linh, tình thương, sự an bình, khoáng 
đạt, sáng ngời, và khả năng chữa lành trong trái tim độc giả. 

Đối với tôi, thật không đúng và quả là điều bất khả khi tôi cố tránh đặc điểm điễn 
hình của các tiểu sử Tây Tạng, đó là việc đưa ra những danh mục bắt tận những vị 
Thầy, giáo lý, và đệ tử của các Đạo sư, mặc dù những danh mục đó có thể thật tẻ 
nhạt đối với những độc giả không phải là người Tây Tạng. Nhưng tôi đã cố gắng 
không để cho những chỉ tiết này làm giảm bớt tính chất sống động của câu chuyện 
kể. Mỗi khi có thể, tôi đã cố gắng đưa ra những cảm xúc sâu xa về những cuộc đời 
tâm linh, và đồng thời những cuộc đời bên ngoài hàng ngày của các Đạo sư: làm 
thế nào các ngài đối mặt và chữa lành nỗi đau khổ của thân xác các ngài, các ngài 
đối xử với sự rối loạn cảm xúc ra sao, làm cách nào các ngài chiến thắng những ảo 
tưởng về mặt tâm linh hay thiền định của mình, và quan trọng hơn nữa, các ngài 
kinh nghiệm gì khi đánh thức Phật Tâm thâm sâu và những Phật chất (phẩm hạnh 
của Phật) của riêng các ngài. 

Quyển sách này có hai phần, phần đầu là một giới thiệu tiểu sử ngắn gọn của 
Đức Phật và một danh sách các dòng chính yếu của Phật giáo ở Tây Tạng. Trong 
khi trình bày cuộc đời của Đức Phật dựa trên những Kinh điển truyền thống, tôi đã 


cố gắng giới thiệu cuộc đời này trong phạm vi ý nghĩa của nó và những lời giảng 
dạy của ngài hơn là một chuyện kể có tính chất lịch sử. Đối với danh sách các dòng 
truyền thừa của Phật giáo ở Tây Tạng, tôi đã đưa ra một nét phác họa cấu trúc của 
một vài dòng chính, nhưng có ít chỉ tiết về những dòng đó hay những giáo lý của 
chúng. 

Phần thứ hai là phần chính của quyển sách. Nó trình bày nguyên lý của ba thân 
Phật và tiểu sử của ba mươi lăm Đạo sư của dòng Longchen Nyingthig. 

Ba thân Phật là Dharmakäya (Pháp thân), thân tối thượng, là sự hoàn toàn mở 
trống, bản tánh tuyệt đối của Đức Phật; Sambogakäya (Báo thân), thân hỉ lạc, định 
rõ mọi hình thức Phật đích thực xuất hiện không có sự nhị nguyên chủ thể-đối 
tượng; và Nirmanakäya (Hóa thân), thân được hiền lộ, là những hình thức của Phật 
được chúng sinh bình thường tri giác. Ba thân Phật là những suối nguồn của các 
giáo lý tối thượng, chẳng hạn như Longchen Nyingthig. 

Đạo sư đầu tiên của dòng Longchen Nyingthig trong thân tướng con người là 
Prahevajra (cũng được gọi là Garab Dorje, Kim Cương Hi). Cuộc đời của những 
Đạo sư trong loài người lúc ban đầu từ Prahevajra xuống tới Guru Rinpoche (thế kỷ 
thứ 9) có một phẩm tính độc nhất vô nhị. Những cuộc đời đó được hiển lộ như một 
năng lực mạnh mẽ về giới luật và các thành tựu, sở hữu những phú bẩm và năng 
lực siêu phàm. Từ Longchen Rabjam trở đi, mặc dù cuộc đời của những Đạo sư 
sau này phản ảnh một con đường, sự hiến dâng, và năng lực khác biệt với chúng 
ta, nhưng các ngài vẫn có nhiều kinh nghiệm tương tự với những gian khó, khổ 
đau, và cảm xúc của riêng ta, và ta có thể tưởng tượng bản thân ta đến lúc ta có 
được năng lực của các ngài để hiến dâng, chữa lành, và chứng ngộ. Như vậy, cuộc 
đời của các Đạo sư lúc ban đầu là những cuộc đời quan trọng nhất, nhưng đối với 
nhiều độc giả thì cuộc đời của những Đạo sư sau này dễ làm cho chúng ta nhận 
thức và đồng cảm hơn. 

Dường như có hai lý do khiến có hai loại tiểu sử này. Những thay đổi trong nghệ 
thuật biên soạn giải thích một vài dị biệt giữa những tường thuật về các Đạo sư lúc 
ban đầu và các vị sau này. Nhưng lý do chính là sự thay đổi hoàn cảnh, những khả 
năng của cử tọa và mức độ khoáng đạt và nhận thức của họ. 

Thêm nữa, trong số những tiểu sử của các Đạo sư sau này, có nhiều vị chẳng 
hạn như Do Khyentse, ra đời với trí tuệ và năng lực kỳ diệu, trong khi những vị khác 
như Dodrupchen Đệ Nhất và Jigme Gyalwe Nyuku, đã đạt được những thành tựu 
tâm linh tối thượng nhờ giới luật của sự khổ hạnh và hiến dâng. Nhiều Đạo sư 
thường đối mặt với những chướng ngại khắc nghiệt trong hành trình tâm linh của 
các ngài, nhưng năng lực của sự thấu suốt, hứa nguyện, và cảm hứng của các ngài 
không chỉ giữ gìn cho các ngài ở trên con đường mà còn dẫn dắt các ngài tới mục 
tiêu. 

Sự trao truyền Longchen Nyingthig chảy qua nhiều Đạo sư của những dòng 
truyền thừa khác nhau. Trong quyên sách này tôi chỉ có thể đưa vào những Đạo sư 
chính yếu của bản thân dòng Longchen Nyingthig và những Đạo sư có liên hệ trực 
tiếp trong việc làm cho sự trao truyền Longchen Nyingthig đi tới những vị Thầy của 
tôi và sau đó tới tôi. 

Có rất nhiều tài liệu liên quan tới cuộc đời của nhiều Đạo sư, nhưng đối với một 
vài Đạo sư quan trọng như Dola Jigme Kalzang, Gyalse Zhenphen Thaye, Khenpo 
Pema Dorje, Dodrupchen Đệ Nhị, và Ônpo Tendzin Norbu, thì tôi chỉ có thể tìm 


được rất ít tài liệu. Ngoài ra, tôi tập trung nhiều hơn vào các Đạo sư mà chúng ta có 
ít tài liệu bằng Anh ngữ về các ngài hơn là những Đạo sư mà tiểu sử có thể tìm thấy 
trong Anh ngữ. 

Những Đạo sư mà cuộc đời được ghi chép trong quyển sách này là một số vị 
trong nhiều cá nhân hiếm hoi mà chúng ta có được ở Tây Tạng trong lịch sử kéo 
dài hơn mười thế kỷ của Phật giáo. Tuy nhiên, chúng ta không nên có cảm tưởng 
rằng hầu hết những người Tây Tạng đều là các thiền giả vĩ đại và những bậc lão 
thông thành tựu phô diễn những năng lực huyền diệu, như tiểu thuyết Lost Horizon 
(Chân Trời Đã Mắt) có thể miêu tả! Những Đạo sư thành tựu như thế rất hiếm có ở 
Tây Tạng nếu so sánh với toàn thể dân chúng. Đồng thời, chẳng có lý do gì để nghỉ 
ngờ việc các ngài là những bậc có năng lực tâm linh và chứng ngộ vĩ đại. Nơi nào 
có những hoàn cảnh thích hợp và có sự hiến dâng tuyệt đối cho sự tiến bộ của 
phẩm tính tâm linh của tâm hơn là sự tiến bộ vật chất, thì người ta sẽ được chứng 
kiến những thành tựu tâm linh như thế không chỉ trong nền văn minh Tây Tạng, mà 
còn trong nhiều nền văn hóa trong toàn bộ lịch sử thế giới trong những thời đại 
hoàng kim giàu có tâm linh. 

Đối với tôi tài liệu trong quyển sách này là nguồn tài liệu gây cảm hứng nhất mà 
tôi từng có khi biên soạn. Mỗi Đạo sư thì hoàn toàn khác biệt nhưng các ngài lại rất 
giống nhau. Mỗi Đạo sư vĩ đại có đặc tính độc nhất vô nhị để hiển lộ, có vai trò để 
đóng, có nơi chốn đề thực hiện trong dòng truyền thừa Longchen Nyingthig quý báu 
này. Hầu hết các Đạo sư vĩ đại này đã ra đi, biến mất vào quá khứ xa xôi, nhưng sự 
hiện diện của các ngài trong dòng truyền thừa quý báu này, những lời dạy của giáo 
lý giác ngộ của các ngài, và năng lực mang lại những gia hộ của các ngài thì vẫn ở 
lại với chúng ta. 


Quyền Một 


Lời Giới thiệu 


PHẬT là chân lý phổ quát, và Phật giáo là con đường để nhận ra chân lý đó. Phật là 
chân tánh, sự mở trống (rỗng rang), và trạng thái giác ngộ của thế giới, “như nó là.” 
Mọi sự xuất hiện có tính chất hiện tượng chỉ là năng lực hiển lộ của chính chân tánh 
đó, “như chúng xuất hiện.” Nếu chúng ta nhận ra chân tánh của riêng ta, sự an bình 
tối thượng, sự mở trống, nhất như, và giác ngộ, thì chúng ta là tất cả chư Phật. Khi 
đó mọi hiện tượng sẽ tự nhiên xuất hiện như cõi tịnh độ của Phật, năng lực của 
chân tánh. 

Phật giáo là những giai đoạn của con đường để chứng ngộ Phật quả, và chính 
là những giáo lý truyền cảm hứng cho ta đạt tới sự chứng ngộ đó. 

Đức ;hật Shäkyamuni (Thích Ca Mâu Ni) (thế kỷ thứ năm-thứ tư trước Công 
nguyên)” là một trong nhiều bậc đã thành Phật nhờ con đường của Phật giáo trong 
thời đại này của chúng ta. Ngài là Đạo sư đã truyền bá con đường thường được gọi 
một cách phổ thông là Phật giáo. Nhưng Ngài không phải là vị Phật duy nhất, và 
Phật giáo không chỉ giới hạn trong những lời dạy của Ngài. 

Các tantra (Mật điển) là những Kinh điển bí mật nguyên thủy của Phật giáo. 
Chúng bao gồm nhiều tantra Nyingma, chẳng hạn như các tantra của giáo khóa 
Longchen Nyingthig. Các tantra này không nhất thiết là những điều được ghi chép 
lại từ những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, các tantra là những 
giáo lý Phật giáo bởi chúng xuất phát từ các thân Phật, và chúng mang lại những 
phương pháp dẫn chúng ta tới Phật quả. Ngoài ra, các tantra do các môn đồ chứng 
ngộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khám phá và phù hợp với giáo lý của Ngài. 





XI) 
s“_ CO 


=>. —r xa" )@AAZ2 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 


ĐỨC PHẬT Shãkyamuni (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni), Đắng Toàn Giác, đản sinh 
hơn hai mươi lăm thế kỷ trước giữa những dấu hiệu kỳ diệu, trong vườn Lumbinï 
(Lâm Tỳ Ni), ngày nay thuộc về Nepal. Thân phụ của Ngài là Vua Shuddhohana 
(Tịnh Phạn) và thân mẫu là Hoàng hậu MãyädevT (Ma Da) thuộc dòng Shäkya 
(Thích Ca). Ngài được đặt tên là Siddhartha (Tất Đạt Đa) và chẳng bao lâu Ngài 
thông thạo nhiều loại kiến thức và tinh thông nhiều nghệ thuật đề trở thành bậc trị vì 
trong tương lai của vương quốc. Cuối cùng, vị phối ngẫu của Ngài là Công chúa 
Yashodharä (Da Du Đà La) hoài thai con trai của ngài, Thái tử Rãhula (La Hàu La). 

Thái tử Siddhärtha sông trong những lạc thú và xa hoa thế tục tột đỉnh có thể có 
được trong thời đại của ngài. Thậm chí thân phụ ngài còn cố gắng ngăn cản không 
đề Ngài nhìn thấy hay biết về những nỗi cơ cực của dân chúng. Nhưng Siddhärtha 
nhận ra rằng trong thế gian này không ai có được niềm vui chân thật và không có gì 
ngoài nôi khổ đau, nỗi khổ tràn ngập của tuổi già, bệnh tật, cái chết, và những thống 
khổ vô tận. Mọi sự sinh ra đều kết thúc trong cái chết, mọi tụ hội đều kết thúc trong 
phân ly, và mọi sự tràn trề niềm vui sẽ kết thúc trong. đau khổ. Mọi hoạt động thế 
tục, dù trực tiếp hay gián tiếp, chỉ gây nên đau khổ của sự không hài lòng. Tất cả 
những đau khổ này được bắt rễ trong cách tâm thức tiếp cận sai lầm khi bám chấp 
vào cái “ngã,” hừng hực những cảm xúc sân hận và dục vọng, và thèm muốn niềm 
vui khổ đau, như khi khao khát cảm giác của việc gãi ngứa. Siddhärtha quyết định 
tìm ra phương pháp giải thoát khỏi luân hồi đau khổ và dẫn dắt những người khác, 
những bà mẹ chúng sinh, tới sự chứng ngộ giải thoát và giác ngộ. 

Năm Ngài hai mươi chín tuổi, sau khi được thân phụ miễn cưỡng cho phép Ngài 
từ bỏ đời sông thế tục, Ngài trở thành một người khổ hạnh lang thang không nhà. 
Ngài tìm đến nhiều hiền nhân nổi tiếng ở Án Độ và thiền định theo lời giảng dạy của 
họ. Ngài đã thiền định trong khi tuân giữ những khổ hạnh khắt khe trong sáu năm 
bên bờ Sông Nairajnanä (Ni Liên Thiền). Những sự theo đuổi này đã giúp ngài phát 
triển những tầng thiền định cao, sự an bình, và hoan hỉ, nhưng không đưa được 
Ngài tới mục đích tối thượng mà Ngài đang tìm kiếm: hoàn toàn thoát khỏi việc bám 
chấp vào bản ngã, bởi tất cả những thành tựu đó vẫn còn sót lại ít nhiều sự chấp 
ngã. 

Năm ba mươi lăm tuổi, sau khi nhận ra rằng khổ hạnh thân xác không phải là 
một phương tiện hữu hiệu để đạt được chân lý, Siddhärtha uống một ít sữa nguyên 


chất. Sau khi tự nuôi dưỡng bản thân, Ngài đi tới Vajrãsana (Kim Cương Tòa), ngày 
nay được gọi là Bodhgayä (Bồ Đề Đạo Tràng) ở bang Bihar, Ấn Độ. Ở đó, vào đêm 
trước ngày trăng tròn của tháng Vaishäkha (Tháng Tư/Năm), Ngài an tọa trong tư 
thế thiền định dưới một cây cọ (ashvaffha) (từ đó được gọi là Cây Bồ Đề) và nhập 
định. 

Sau khi trời chạng vạng tối, những lực lượng quỷ ma tập trung trước mặt Ngài 
với những sự hăm dọa và cám dỗ để ngăn trở không cho Ngài đạt được Giác ngộ. 
Các lực lượng quỷ ma như những đám mây lớn gâm lên những lời đe dọa và đỗ 
xuống những trận mưa vũ khí. Các trinh nữ đẹp như tiên xuất hiện và nhảy múa 
trước ngài để khuấy động những giác quan của ngài. Nhưng không điều gì lay 
chuyển được tâm Ngài, và Ngài an trụ trong thiền định về lòng từ ái. Trận mưa vũ 
khí trở thành mưa hoa, và mọi sự xuất hiện dần dần tan biến như một ảo ảnh. 

Sau đó, vào canh một,Š Ngài nhập bốn tầng thiền định (tứ thiền) (bSam gTan 
bZhi). Cấp độ (tầng) đầu tiên (Sơ thiền) là thiền định nhất tâm với hỉ (dGa') và lạc 
(bDe), lìa bỏ những cảm thọ của dục giới, đạt được cấp độ này nhờ nghĩ tưởng 
(rTog) và phân tích (dPyod) những cảm thọ đó là thô lậu và tiêu cực. Cấp độ thứ hai 
(nhị thiền) là thiền định nhất tâm trong tâm trong trẻo với hỉ và lạc, lia bỏ những tư 
tưởng và sự phân tích những cảm thọ như trong cấp độ đầu tiên. Cấp độ thứ ba 
(tam thiền) là thiền định nhất tâm với lạc, lia bỏ việc cảm thấy hỉ lạc trong các cảm 
thọ như trong cấp độ thứ hai nhờ sự xả bỏ (bình thản), hồi tưởng, và tỉnh giác. Cấp 
độ thứ tư (tứ thiền) là thiền định nhất tâm với sự xả bỏ, bằng phương tiện của 
chánh niệm thuần tịnh, lìa bỏ những cảm xúc về lạc của cấp độ thứ ba nhờ nhận ra 
nó quá thô tháo. 

Sau đó, với tâm hoàn toàn an tịnh, tự chủ, chói sáng, nhu nhuyễn, và trong trẻo 
có được nhờ bốn tầng thiền định, Ngài tập trung vào việc phát triển, ba trạng thái 
của sự tỉnh giác (Rig Pa Gsum). (1) Ngài đạt được “thiên nhãn thông Ý thấu suốt vô 
vàn chỉ tiết về những thăng trằm của tất cả chúng sinh cùng với nghiệp của họ, 
nguyên nhân đã tạo nên những thăng trầm đó. (2) Ngài đạt được “túc mạng thông, ”° 
là khả năng thấu suốt vô số đời quá khứ của bản thân Ngài và những người khác 
và những điều xảy ra và kinh nghiệm của những cuộc đời đó với đà ây đủ chỉ tiết. (3) 
Kế đó, vào sáng sớm ngày trăng tròn, Ngài đạt được “lậu tận thông”? bằng cách suy 
tưởng và chứng ngộ bản chất của “mười hai duyên khởi” (thập nhị nhân duyên) 
(rTen “Brel bChu gNyis), định luật của cuộc đời. 

Trong giai đoạn này, ngài đã nhận ra rằng do bởi (1) vô minh (không giác ngộ) 
nên sinh ra (2) hành, là sự hình thành của nghiệp (hành động theo ý chí), do hành 
sinh ra (3) thức, do thức sinh ra (4) danh sắc (những hiện tượng khách quan thuộc 
tinh thần và vật lý), do danh sắc sinh ra (5) lục nhập, là năng lực của sáu giác quan, 
lục nhập sinh ra (6) xúc, là sự tiếp xúc (của các đối tượng, giác quan, và những ứng 
dụng của chúng), xúc sinh ra (7) thọ, thọ sinh ra (8) ái (sự tham muốn), ái sinh ra (9) 
thủ (sự bám chấp), thủ sinh ra (10) hữu, là sự trở thành (hiện hữu), do hữu sinh ra 
(11) sinh, bệnh, (12) già, đau khổ, và chết. Khi đó Ngài cũng chứng ngộ định luật 
của tiến trình đảo ngược mười hai duyên khởi (thập nhị nhân duyên). Do chấm dứt 
vô minh nên hành (sự hình thành của nghiệp) chấm dút, và v.v.. 

Ngài đã chứng ngộ bốn chân lý cao quý (Tứ Diệu đế) (Phags Pai bDen Pa 
bZhi) của mỗi một trong mười hai duyên khởi. Ngài thấu suốt vô minh là gì, đâu là 


nguyên nhân của vô minh, đâu là sự chấm dứt vô minh, và đâu là con đường của 
sự chấm dứt vô minh, và v.v.. 

Ngài đã chứng ngộ bốn chân lý cao quý (Tứ Diệu Đé). (1) Ngài đã chứng ngộ 
chân lý về khổ đau (khổ đề), nhận ra rằng toàn bộ sự hiện hữu thế tục không có gì 
ngoài một chuỗi khổ đau. (2) Ngài đã chứng ngộ chân lý. về _nguyên nhân của khổ 
đau (tập đế), đó là nghiệp với những thế lực cảm xúc bắt rễ trong sự tham muốn 
(ái) và bám chấp (thủ) vào bản ngã. (3) Ngài đã chứng ngộ chân lý về sự chấm dứt 
đau khổ (diệt đế), sự thành tựu Niết bàn, sự giác ngộ. (4) Ngài đã chứng ngộ chân 
lý về con đường chấm dứt đau khổ (đạo đề), sự tu tập bát chánh đạo, tức là chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh hạnh, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, và chánh định. 

Sau đó, trước lúc bình minh, ngài đã nhập định như kim cương, kiên cố, bởi 
không có sự ngăn trở nào có thể hủy diệt được nó; vững chắc, bởi không bị lay 
động bởi những niệm tưởng; có bản chất nhất như, bởi mọi sự trong đó đều đồng 
một vị (nhất vị); và trùm khắp, bởi nó là chân tánh của mọi sự hiện hữu. _Trong một 
khoảnh khắc duy nhất ngài hết sạch ngay cả những dấu vết vi tế nhất của các che 
chướng mà ngài đã nuôi dưỡng trong bản thân, hoàn thành sự chứng ngộ ba trạng 
thái tỉnh giác, và trở thành đắng Toàn giác, Đức Phật. Ngài bay vút lên không trung 
tới một độ cao bằng bảy cây ífal (cây cọ) và an tọa ở đó, ngài tuyên bố: 


Hôm nay, mọi sự tái sinh [đối với ta] đã chấm dút. 
Con đường đã hoàn tật. : 
Không còn điêu gì đề theo đuôi nữa. 


Và: 


Ta đã chứng ngộ một Giáo Pháp như-cam lồ. 
Nó là một sáng tỏ trong trẻo (tịnh quang): không được tạo tác, sâu xa, an bình, và 
vượt mọi nô lực dụng công. 


Trong bốn mươi lăm năm còn lại của đời Ngài, Đức Phật đã du hành không mỏi 
mệt với đôi chân trần và sống bằng cách khất thực mỗi ngày một bữa. Với tình 
thương và trí tuệ, Đức Phật đã giảng dạy phương pháp để đạt được Phật quả và 
phụng sự Tăng đoàn của Ngài, là cộng đồng tăng, ni và những người sùng mộ, và 
tất cả những người Ngài gặp và những người đến với Ngài. Trong thời gian đó, 
Đức Phật đã giảng dạy những con đường khác nhau cho những người có tính khí” 
dị biệt. 

Theo các truyền thống Mahäyãna (Đại thừa) và Vajrayäna (Kim Cương thừa) 
của Phật giáo thì Đức Phật không chỉ giảng dạy Hinayäna, Phật giáo thông thường 
hay chính thống (Thanh Văn thừa) mà cũng dạy Mahäyäna, Phật giáo tiến bộ (Đại 
thừa), và Vajrayãna, Phật giáo bí truyền (Kim cương thừa). 

Giáo lý HIinayäna (hay Theravädin) của Đức Phật được gọi là Tripitaka (Tam 
Tạng). Đó là Vinaya (Luật tạng), giảng dạy về giới luật đạo đức của cộng đồng tu sĩ 
và những cư sĩ sùng mộ; Abhidharma (Luận tạng), dạy về trí tuệ của tâm lý học và 
siêu hình học Phật giáo; và Sũtra (Kinh tạng), dạy về những thiền định và những bộ 
Kinh khác nhau. 


|2 


Bài thuyết pháp đầu tiên của ngài là về bốn chân lý cao quý (Tứ Diệu Đề). Giáo 
lý này giảng nghĩa toàn bộ sự phát triển của chu kỳ tinh thần và vật lý của thế gian 
và chu kỳ đảo ngược lại. Ngài đã giảng dạy giáo lý này cho năm đệ tử-tu sĩ đầu tiên 
của Ngài tại Vườn Lộc Uyễn, hiện nay được gọi là Särnath, gần Vãrãnasï (Ba La 
Nại) ở Án Độ. Đức Phật nói: 


Hỡi các tu sĩ, có bốn chân lý cao quý. Đó là khổ (khổ đế), nguyên nhân của khổ 
(tập đế), sự chấm dứt nỗi khổ (diệt đế), và con đường chấm dứt nỗi khổ (đạo đề). 
(1) Chân lý cao quý của đau khổ (Khổ đề) là gì? Đó là nỗi khổ của sinh, lão, bệnh, 
tử, phải xa lìa những điều mong muốn, phải gặp những điều không ưa thích, và 
không có được những điều mình tìm kiếm. Tóm lại, năm uẫn của sự tham luyến là 
khổ. Điều này được gọi là khổ đề. (2) Chân lý cao quý của nguyên nhân đau khổ 
(Tập đề) là gì? Đó là sự tham muốn gây nên sự tái hiện hữu (hay lại trở thành 
chúng sinh) và những điều được đi kèm theo bởi dục vọng đam mê, và những gì 
tìm thấy toàn bộ niềm vui trong [hay dính mắc vào] cái này và cái kia. Điều này 
được gọi là nguyên nhân của đau khổ (tập đé). (3) Chân lý cao quý của sự chấm 
dứt đau khổ (diệt đế) là gì? Sự chấm dứt đau khổ là sự hoàn toàn chấm dứt và 
hoàn toàn thoát khỏi dục vọng, tham muốn, là cái tạo nên sự tái-hiện hữu và là cái 
được đi kèm bởi dục vọng đam mê, và là cái tìm kiếm, tạo ra, và hết sức ham 
thích cái này và cái kia. (4) Con đường dẫn tới sự chấm dứt đau khổ (đạo đề) là 
gì? Đó là Bát chánh đạo, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
hạnh, chánh mạng, chánh tinh tắn, chánh niệm, và chánh định. 


Sự thành tựu những quả vị của Phật giáo tùy thuộc vào những nỗ lực của bản 
thân cá nhân hành giả, và nhiệm vụ của Đức Phật chỉ là giảng dạy và gây truyện 
cảm hứng cho họ. Đức Phật nói: 


Ta đã chỉ ra con đường giải thoát. 
Các con nên hiểu rằng sự giải thoát của các con tùy thuộc vào chính các con.° 


Tỉnh túy của việc tu tập Phật giáo là chỉ hành động với giới luật đúng đắn và điều 
phục tâm của chính mình bằng Bát Chánh Đạo. Đức Phật nói: 


Không làm điều ác. Thực hành mọi điều thiện. 
Điều phục tâm mình. Đó là lời Phật dạy. '° 


Nếu chúng ta có thể điều phục tâm của ta, mọi hành vi của thân ta sẽ tự nhiên 
có giới hạnh nghiêm minh. bởi tâm dân dắt tât cả. Đức Phật nói: 


Tâm là yếu tố chính, và nó dẫn dắt mọi hành động. 

Với một tâm thức thanh tịnh, dù con nói hay làm điều gì 
Sẽ chỉ mang lại hạnh phúc. 

Nó giống như một cái bóng luôn đi theo sau. '! 


Khi chúng ta thấu suốt và chứng ngộ chân lý của cuộc đời và bản tánh của tâm 
ta, chúng ta sẽ thoát khỏi mọi đau khô. Đức Phật đã nói: 


Bằng trí tuệ, khi các con nhận ra rằng mọi sự duyên hợp 
Thì vô thường,.. đau khô.. và vô ngã,.. 


13 


Các con sẽ không bao giờ bị thương tổn bởi bất kỳ đau khổ nào. 
Đó là con đường chân chính!!? 


Đối với các đệ tử của Mahäyäna (Đại thừa), cả loài người lẫn những phi-nhân, 
Đức Phật đã truyền dạy giáo lý Mahäyãna chẳng hạn như “trí tuệ siêu việt” (trí tuệ 
ba la mật) và “tinh túy Phật” trên Núi Gridhrakita (Đỉnh Linh Thứu) ở Rajgir 
(Rãjagriha, Vương Xá) ở Án Độ và ở nhiều nơi khác. Bởi chưa tới lúc để truyền bá 
giáo lý Mahäyãna nên giáo lý này chỉ được ban cho một số ít người. Nhiều thế kỷ 
sau này, giáo lý Mahäyãna được khám phá cho công chúng bởi những Đạo sư giữ 
gìn các giáo lý đó và cũng bởi nhiều vị đã mang giáo lý trở về từ những xứ sở và hệ 
thống thế giới khác nhau. 

Hầu hết các giới luật Mahãyãna được đặt trên Hinayäna, hay những giáo lý Phật 
giáo thông thường, nhưng thái độ và cái thấy (kiến, quan điểm) thì khác nhau. Lòng 
đại bi cũng là một thực hành quan trọng trong Phật giáo thông thường, nhưng ý 
hướng nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm vì những người khác hay ý hướng trụ thế cho 
tới khi mỗi bà mẹ chúng sinh đều được giải thoát được gọi là Bồ đề tâm, tâm giác 
ngộ. Tu tập sáu ba la mật với Bồ đề tâm là cách tiếp cận độc nhất vô nhị của 
Mahäyãna. 

Đối với cái thấy, ý niệm về không (tánh Không) là cốt lõi của giáo thuyết Đại 
thừa. Trong ý nghĩa tuyệt đối hay chân lý tối thượng thì mọi hiện tượng là tánh 
Không, và trên bình diện tương đối hay theo chân lý quy ước thì mọi sự xuất hiện 
nhờ sự duyên khởi, giống như một giấc mộng, ảo ảnh, hay sự phóng chiếu. Vì thế 
hai chân lý thì hợp nhất, và chúng là bản tánh của mọi sự mà không có chút mâu 
thuẫn nào. Tánh Không không phải là sự phủ định hay không có gì hết, mà là một 
sự hoàn toàn mở trống (rỗng rang) và thoát khỏi tâm thức nhị nguyên, những sự 
định danh có tính chất khái niệm, hay những ý niệm về mọi sự cực đoan, có (hữu) 
hay không (vô), cũng có cũng không hoặc không có không không. Trí tuệ nguyên 
sơ, là tánh Không và sự nhận ra tánh Không, đồng thời thấu suốt mọi sự mà không 
có giới hạn nào. Trí tuệ này cũng được biểu tượng như bà mẹ, suối nguồn hay nơi 
an trú của tất cả chư Phật 

Về mặt tu tập, '* trước tiên những môn đồ của Đại thừa sử dụng tâm thế tục của 
họ và những niệm khởi trong tâm như phương tiện để đạt được Phật quả, và nhờ 
tiến triển qua tiến trình đó, cuối cùng họ đạt được Phật quả. Đức Phật nói: 


Chư vị Bồ Tát đã đạt được trí tuệ chứng ngộ [sự hợp nhất] của sự duyên khởi và 
bản tánh của tánh Không bất sinh bất diệt, 

Giống như những tia sáng của mặt trời không bị mây che xua tan bóng tối, 

Tiêu diệt vô minh và thành tựu [Phật quả]!Š hiện diện tự nhiên. 


Và: 
Con lễ lạy bà mẹ vĩ đại của chư Phật ba thời, 
Tánh Không, là phạm vi của trí tuệ tự-tỉnh giác, ` 
Thoát khỏi những sự định danh, tư tưởng và những biểu lộ, 
Và bắt sinh và bắt diệt, như không gian. '° 


Và: 


14 


Sắc là Không. Không là sắc. 
Không không lìa sắc. 
Sắc chẳng lìa Không. '” 


Đối với các môn đồ Kim Cương thừa, thính giả trong loài người và phi nhân mà 
tâm thức đã thuần thục một cách khác thường, Đức Phật đã ban những quán đảnh 
hay nhập môn (abhisheka) và các giáo lý tantra,' giáo lý bí mật Guhyasamäja và 
Kãlachakra và v.v.. tại Dhãnyakataka ở Odddiyäna, và những nơi khác, bằng cách 
tự biến thành hình thức Báo thân, sự hiển lộ chân thực của Đức Phật. Nhiều thế kỷ 
sau, khi đã đúng thời, những giáo lý đó được mang trở lại từ những xứ sở khác 
nhau và được tiết lộ cho công chúng. Ngoài ra, nhiều tantra được chư Phật tiết lộ 
cho nhiều bậc lão thông chứng ngộ vĩ đại. 

Những giáo lý tantra không chỉ là những lời giảng dạy mà còn chuyên chở một 
sự trao truyền năng lực bí mật, sự chứng ngộ trí tuệ nguyên sơ. Sự trao truyền này 
xảy ra trong lễ quán đảnh (trao quyền) cho đệ tử đi vào việc học tập và chứng ngộ 
tantra. Kế đó đệ tử duy trì sự tương tục của trao truyền đó, và điều đó được gọi là 
sự tuân giữ samaya, giới nguyện bí mật. Với samaya không bị đứt đoạn, đệ tử tu 
tập hai giai đoạn. ' Giai đoạn phát triển tẩy sạch sự tham luyên vào các hiện tượng, 
thân, và tâm. Trong giai đoạn đó, với nỗ lực trong tâm, ta quán tưởng thế giới, thân, 
và tâm như mạn đà la của Bổn Tôn, xuất hiện nhưng trống không, để tịnh hóa sự 
sinh và tử và trạng thái trung ấm. Giai đoạn toàn thiện hoàn thành những thành tựu 
năng lực, gia hộ và chứng ngộ. Trong giai đoạn này, nhờ đưa khí/năng lực và tâm 
vào kinh mạch trung ương, ta chứng ngộ và hoàn thiện trí tuệ, là cái gì hiện diện 
bẩm sinh, trùm khắp và thoát khỏi những tư tưởng. Những tu tập Mật thừa?” hiện 
thân một thiện xảo phi thường của sự toàn thiện. Chẳng hạn như, chúng hoàn thiện 
tâm ta như sự hợp nhất của sự chứng ngộ tánh Không và sự xuất hiện của tất cả 
như trí tuệ của đại lạc (hay lòng bi mẫn) và như ba thân Phật. Tu tập Mật thừa 
mang lại sự thành tựu Phật quả ngay trong đời này. Đức Phật nói: 


Giáo lý của một vị hộ trì-kim cương [trantra] 
Được đặt nên trên hai giai đoạn. 
Đó là giai đoạn phát triển và giai đoạn toàn thiện." 


Và: 


Sự bắt khả phân [hợp nhất] của tánh Không và lòng bi mẫn 
Được gọi là Tâm Giác ngộ.”? 


Ở tuổi tám mươi,” vào ngày trăng tròn của tháng Vaishãkha (Tháng Tư/Năm), 
an tọa dưới cây shãla (Shorea robusia) tại Kushinagara (Câu Thi Na) ở miền bắc 
Ấn Độ, Đức Phật tuyên bố với các môn đồ của ngài: 


Các tu sĩ. Ta sắp nhập Niết bàn. Đừng sầu não về điều đó. Nếu các con có vấn đề 
gì thì hãy hỏi ta đê không ai phải hôi hận vì đã bỏ lỡ một cơ hội như thê. 


15 


Ngài lập lại câu này ba lần, nhưng tất cả đều im lặng. Sau đó Đức Phật cởi thượng 
y và để lộ bộ ngực vàng của ngài, lập đi lập lại răng mọi người hãy chiêm ngưỡng 
thân tướng của Đức Phật, là điều rất hiếm được chứng kiến. Mọi người cảm thấy 
bình an nhờ thiền định bằng cách chiêm ngưỡng không chớp mắt thân tướng thuần 
tịnh như vàng ròng của Đức Phật. Sau đó, một lần nữa, Ngài mặc y và nằm 
nghiêng về bên phải, Ngài nhập đại niết bàn, sự hoàn toàn chấm dứt khổ đau, an 
bình tối thượng, Phật quả. Ngài rời bỏ thân tướng như suối nguồn của sự gia hộ, 
hồi tưởng các giáo lý và sự hiện diện của Đức Phật. 


SAU ĐỨC PHẬT 


Sau Đức Phật, bảy vị trưởng lão, đáng chú ý nhất là Mahãkäshyapa (Đại Ca 
Diếp) và Änanda (A Nan); hai bậc xuất chúng và sáu Pháp bảo của Mahäyãna (Đại 
thừa), đáng kể nhất là Nãgãrjuna (Long Thọ) và Asanga (Vô Trước); tám mươi bốn 
đại thành tựu giả của Kim Cương thừa, đáng kể nhất là Saraha và Nãropa; và tám 
trì minh vương, đáng kể nhất là Prahevajra: và Manjushrimitra, đã duy trì và truyền 
bá Phật pháp, cả Kinh điển lẫn Mật điển, ở Án Độ và đưa chúng tới hầu hết mọi nơi 
trong lục địa châu Á. 

Khoảng năm thế kỷ sau Đức Phật, Giáo lý Đại thừa bắt đầu được truyền bá rộng 
rãi. Sau đó, mười thế kỷ sau Đức Phật, giáo lý Kim Cương thừa bắt đầu được 
truyền bá rộng rãi ở Án Độ, nhờ ảnh hưởng của Đại thừa. Vì thế Phật giáo dần dần 
phát triển thành hai trường phái chính: Hinayäna, Phật giáo chính thống, và 
Mahãyäna, Phật giáo tiến bộ (Đại thừa). _Hinayäna được truyền bá sang các quốc 
gia phía nam và Mahäyäna sang các quốc gia phía bắc của châu Á. Sự phát triển 
này đã trải qua những biến đổi suốt các thời đại, nhưng từ lúc bắt đầu cho tới thế kỷ 
hai mươi thì sự phân bổ đại khái như sau: Phật giáo Mahäyana, theo Kinh điển 
Phạn ngữ, đã được truyền bá ở Nepal, Trung Á, Trung quôc, Hàn quốc, Java, 
Sumatra, Nhật Bản, Tây Tạng, Bhutan, và Mông Cổ. Phật giáo Hinayäna, hay 
Theravädin (Phật giáo nguyên thủy), theo Kinh điển Päli, đã được truyền bá tại Sïi 
Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Cam Bốt (Cao Miên), và Lào. Tại Việt Nam, cả 
Hinayäna lẫn Mahäyäna đều được thực hành. 

Thật không may, vào thế kỷ mười hai, bản chất bất bạo động của Phật giáo đã 
khiến nó biến mất khỏi Ấn Độ, nơi sản sinh ra Phật giáo, trước sự thống trị của 
người theo Ấn giáo, và sau này, bởi những cuộc xâm lược của người theo Hồi giáo. 
Tuy nhiên, Phật giáo vẫn còn phát triển tại Sri Lanka, Thái Lan, Miến Điện, Nepal, 
Đông dương, Trung quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Bhutan, Mông Cổ, và những quôc 
gia khác ở Châu Á. Ngày nay, trong thế kỷ hai mươi, Phật giáo được đưa trở lại Ấn 
Độ và đã phát triển đến nhiều nơi khắp địa cầu. 

Một trong những thiện xảo độc nhất vô nhị của Phật giáo là sự hiện diện của 
nhiều cách tiếp cận trong cách nhìn (quan điểm) và việc tu tập. Lankãvafãära-sutra 
(Kinh Lăng Già) nói: “Trong một chừng mực nào đó các tư tưởng vẫn tiếp tục lóe 
lên cho các chúng sinh, không có giới hạn đối với các thừa hay cách tiếp cận Giáo 
Pháp.” Trong thế giới có vô số chúng sinh, mỗi người trong đó có một bản tánh và 
khả năng khác nhau. Vì thế cần phải có những con đường khác nhau để họ thực 
hành phù hợp với bản tánh của họ. Nhưng không thể giảng dạy nhiều thừa như số 


chúng sinh được. Tuy nhiên Đức Phật đã ban nhiều loại giáo lý Kinh điển và tantra 
(Mật điển) khác nhau cho những người hạ căn, trung căn và thượng căn, tất cả 
những giáo lý ấy đều dẫn tới cùng một mục đích. Tùy thuộc vào những phương 
pháp khác nhau mà ta theo đuổi, ta có thể nhanh chóng đạt được mục đích hay sau 
khi thực hành lâu dài. 

Để phân biệt tính chất của ba thừa, người ta đưa ra một ví dụ là một loại cây 
độc, tượng trưng cho những ô nhiễm của tham, sân, và si. Trong Hinayäna một 
hành giả né tránh sự nguy hiểm của chất độc. Trong Mahäyäna, hành giả tiêu diệt 
chất độc bằng những cách đối trị. Trong Vajrayäna (Kim Cương thừa), hành giả 
chuyển hóa chất độc thành trí tuệ siêu việt. 


17 


Phật giáo ở Tây Tạng 


PHẬT GIÁO ở Tây Tạng bắt đầu từ thế kỷ thứ bảy, trong triều đại của Vua 
Songtsen Gampo (617-698).”° Trong thế kỷ thứ chín, vào thời của Vua Trisong 
Detsen (790-858),“” Shãntarakshita, Guru Rinpoche (Đức Padmasambhava, Liên 
Hoa Sanh), Vimalamitra, và nhiều học giả và hiền nhân vĩ đại nhất của thời đại đó ở 
Ấn Độ đã được mời sang Tây Tạng. Với hàng trăm dịch giả, các ngài đã dịch giáo lý 
Hinayäna, Mahäyäna, và Vajrayäna sang tiếng Tây Tạng. Tây Tạng trở thành một 
trung tâm phát triển cho toàn bộ các loại giáo lý đạo Phật. Từ thế kỷ thứ chín cho tới 
giữa thế kỷ hai mươi, Tây Tạng đã bảo tồn giáo lý của ba thừa trong một sự trao 
truyền không đứt đoạn. 

Tất cả những người Tây Tạng đều là Phật tử, theo Mahãyãna và Vajrayäna. 
Giữa Hinayäna và Mahäyäãna có nhiều khác biệt về triết học, giới luật, và những 
nguyện ước, nhưng thái độ được cho là vấn đề chính yếu để phân biệt hai thừa 
này. Người thực hành Phật giáo chủ yếu là vì hạnh phúc và sự giải thoát của bản 
thân là một người theo Hinayäna. Người thực hành với Bồ đề tâm, thái độ nhận 
trách nhiệm vì hạnh phúc và sự giải thoát của những người khác, là một người theo 
Mahäyãna, một Bồ Tát. Ở Tây Tạng, ít nhất vào lúc bắt đầu một thời khóa thực 
hành, nếu ta bắt đầu với sự phát triển Bồ đề tâm, thì ta đang cố gắng để trở thành 
một môn đồ của con đường Mahäyäna (Đại thừa). 

Không những trong các Lạt ma và tu sĩ mà cả các cư sĩ, không ai ở Tây Tạng 
mà không nhận những quán đảnh để tu tập Mật thừa; vì thế, tất cả những người 
Tây Tạng cũng là các môn đồ của Mật thừa. Ở Ấn Độ cổ, tantra được thực hành bí 
mật, nhưng ở Tây Tạng hầu hết các tantra được thực hành mà không bị nhiều hạn 
chế. Các vị Thầy quan sát rằng việc thực hành tantra tùy thuộc vào lòng kính 
ngưỡng (sùng mộ) đối với giáo lý, đến nỗi lòng kính ngưỡng bảo đảm cho một 
người được nhận các giáo huấn. Xứ Ấn Độ không bao giờ hoàn toàn hiến mình cho 
Phật giáo, nhưng toàn bộ xứ Tây Tạng theo đạo Phật; vì thế sự cần thiết phải giữ bí 
mật và sự phân biệt trong việc cho phép nghiên cứu các tantra ở hai nơi này thì 
không giống nhau. 

Ngoài các giáo lý Mahäyãna và Vajrayäna, nhiều Kinh điển Hinayäna, chẳng 
hạn như bốn sự phân chia các bản văn vinaya (Luật tạng) và nhiều Kinh điển, tạo 
thành nền tảng của thực hành Phật giáo ở Tây Tạng. Vì thế Tây Tạng là một xứ sở 
trong đó toàn bộ giáo lý Phật giáo được bảo tồn và thực hành triệt để. 

Các trường phái khác nhau — bốn truyền thống chính và nhiều truyền thống phụ 
- của Phật giáo đã xuất hiện ở Tây Tạng. Những cách hiểu giáo lý Kinh điễn thay 
đổi với những học giả Tây Tạng, nhưng những phân biệt chính yếu nằm trong 
những cách hiểu và thực hành tantra. Các tantra được dịch từ Phạn ngữ trước thế 
kỷ mười một được gọi là Ngak Nyingma, “tantra cũ,” và các tantra được dịch trong 
và sau thế kỷ mười một được gọi là Ngak Sarma, “tantra mới.” Có những tantra 
được dịch trong thời kỳ đầu lẫn thời kỳ sau, nhưng nhiều tantra được dịch trong thời 
kỳ đầu nhưng không được dịch lại trong thời kỳ sau. Một số tantra được dịch trong 
thời kỳ đầu đã bị thất lạc, vì thế chỉ những bản dịch trong thời kỳ sau là còn tồn tại. 
Và một số bản dịch lúc đầu được hiệu đính trong thời kỳ sau và tồn tại như các 
tantra của những trường phái lúc ban đầu và sau này. Các tantra riêng của phái 
Nyingma là ba tantra nội, tức là các tantra Mahãyoga, Anuyoga, và Atiyoga. 


18 


Kết quả là bốn dòng hay trường phái chính đã phát triển ở Tây Tạng. Trường 
phái của truyền thống Phật giáo Mật thừa nguyên thủy của Tây Tạng được gọi là 
Nyingma, Cổ Phái. Các môn đồ của tân tantra đã phát triển thành ba trường phái 
khác: 

1. Kagyủ, do Marpa Lotsäwa (1012-1099) sáng lập 
2. Sakya, do Khön Könchok Gyalpo (1034-1102) sáng lập 
3. Geluk, do Je Tsongkhapa (1357-1419) sáng lập 


Trong truyền thống Kinh điển không có sự phân chia những bản dịch cũ hay mới 
(cựu dịch hay tân dịch). Nhưng sự phân chia áp dụng cho các Kinh điển ở Tây Tạng 
là phân chia của những truyền bá lúc ban đầu và sau này. Sự truyền bá lúc ban đầu 
(bsTan Pa sNga Dar) ám chỉ những giáo lý được truyền bá trước triều đại của Vua 
Lang Darma, người được quy cho tội hủy diệt Phật giáo, là tôn giáo ngoại quốc, ở 
Tây Tạng. Sự truyền bá sau này (Phyi Dar) bắt đầu với việc củng cố lại Kinh điển 
Phật giáo sau việc ám sát Lang Darma vào năm 906. Sự khẳng định có tính cách 
lịch sử của phái Nyingma liên quan tới thời kỳ chuyển tiếp do việc bỏ đạo của triều 
đình gây ra là trong khi Phật giáo Kinh thừa bị ngăn câm thì sự bức hại đã không 
hủy diệt được việc thực hành Phật giáo Mật thừa, bởi việc thực hành đó không phụ 
thuộc vào một cấu trúc tu viện và có thứ bậc hữu hình, và cũng bởi sợ hãi năng lực 
của tãntrika vĩ đại Nupchen Sangye Yeshe, người đã đe dọa vua Lang Darma bằng 
một sự phô diễn những điều thần diệu. 

Nhiều Kinh điển và tantra (Mật điển) đã được dịch thuật trong thời kỳ truyền bá 
ban đầu được dịch lại "hay hiệu đính trong giai đoạn truyền bá về sau, khiến cho, 
mặc dù một vài thay đổi trong nguyên bản, chúng đều chung nhất trong cả hai giai 
đoạn. Ví dụ như những Kinh văn sau đây còn tồn tại các bản dịch lúc ban đầu và về 
sau: hầu hết trong số mười ba quyển Vinayapitaka (Luật Tạng); toàn bộ bản văn 
Prajnãpãramitã (Bát nhã ba la mật đa); toàn bộ sáu quyên Rafnakiifa (Kinh Đại Bảo 
Tích); sáu quyển Avafamsaka (Kinh Hoa Nghiêm); nhiều Kinh điển và 
Mantrasamgraha; và Mahaparinirvana-suftra (Kinh Đại Bát Niết Bàn), tất cả những gì 
thuộc vê Kanjur (bKa' 'Gyur), tuyển tập các giáo lý Kinh điển của Đức Phật (trong 
104 quyển gồm khoảng 1.046 luận thuyết). Nhiều bản văn Tenjur (bsTan 'Gyur), 
tuyển tập những tác phẩm của các học giả Ấn Độ (trong 185 quyển gồm khoảng 
3.786 luận thuyết) được dịch sang tiếng Tây Tạng, cũng được giữ gìn trong cả tân 
dịch lẫn cựu dịch. Môn đồ của cả hai sự truyền bá đồng ý với nhau trong việc chấp 
nhận tất cả Kinh điển là xác thực và trong việc thực hành chúng. Những dị biệt xuất 
hiện do những cách giải thích khác nhau về các bản văn của các học giả Tây Tạng 
cũng như sự khác biệt trong việc định rõ những bản văn có “ý nghĩa tuyệt đối” 
(Nges Don, liễu nghĩa) và những bản văn có “ý nghĩa tương đối” (Drang Don, bất 
liễu nghĩa). 

Liên quan tới việc phát hiện các tantra, các tantra chính trong Tân tantra được 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy trong khi Ngài tự hiển lộ là những Bổn Tôn 
Báo thân. Các môn đồ của Tân tantra đã phân loại Phật giáo như sau: 


BA THỪA THUỘC NGUYÊN NHÂN: 
Shrävakayäna (Thanh Văn thừa) 
Pratyekabuddhayäna (Độc Giác thừa) 


Bodhisattvayäna (Bồ Tát thừa) 


BÓN THÀN CHÚ THỪA THUỘC KÉT QUẢ: 
Kriyäyoga 
Charyäyoga 
Yogatantra 


ANUTTARATANTRA (Mật điển Du già Tối thượng): 
tantra cha 
tantra mẹ 
tantra bất nhị 


Theo các Nyingmapa, những môn đồ của các Tantra Cổ, hầu hết các tantra 
Nyingma do các thân trí tuệ của chư Phật ban cho những bậc lão thông Phật giáo vĩ 
đại. Nyingma phân loại toàn bộ giáo lý Phật giáo thành chín yãna (chín thừa). 


BA THỪA BÍ MẬT: 
1. Shrävakayäna (Thanh Văn thừa) [Hinayäna] 
2. Pratyekabuddhayäna (Độc Giác thừa) [Hinayäna] 
3.. Bodhisattvayäna (Bồ Tát thừa) [Mahäyäãna] 


Sáu Thừa Mật điển [Vajrayäna]: 


BA THỪA NGOẠI: 
4. Kriyäyoga 
5. Charyäyoga 
6. Yogatantra 


BA THỪA NỘI: 
#.. Mahäyoga (Đại du già) 
8. Anuyoga (A nậu du già) 
9. Atiyoga (Đại Viên mãn) 


Ba tantra nội là những tantra đặc biệt của Nyingma. Đặc biệt là Atiyoga, hay 
Dzopa Chenpo (Phạn ngữ: Mahãsandhi”Ê hay Ati), là đỉnh cao của Phật giáo. Một 
người có sự thông tuệ thượng thừa thực hành con đường này với sự tinh tấn sẽ đạt 
được trạng thái tuyệt đối trong ba năm; một người có mức độ thông tuệ trung bình 
sẽ đạt được trong sáu năm; và một người kém thông tuệ sẽ thành tựu trong mười 
hai năm. 

Một số các tantra trong ba tantra nội được bao gồm trong tuyển tập Kanjur, 
nhưng có một tuyển tập riêng biệt của ba tantra nội được gọi là Nyingma. Gyibum 
trong hai mươi lãm (hay ba mươi mốt) quyền. Cũng có nhiều tantra của truyền 
thống này xuất hiện tự nhiên trong tâm của các Đạo sư chứng ngộ. Có nhiều bản 
văn säãdhana và tantra được Guru Rinpoche trao truyền, những giáo lý này do Guru 
Rinpoche và phối ngẫu của ngài cất dấu và được hàng trăm tertön khám phá lại 
như Terma (gTer) vào những thời đại khác nhau, từ thế kỷ mười một cho tới nay. 


20 


Tự thân Atiyoga có ba phần: Semde, Longde, và Me-ngagde. Đạo sư Shrïsimha 
phân chia Me-ngagde thành bốn giáo khóa, tức là các Giáo khóa Nội, Ngoại, Bí 
mật, và Bí mật Thâm sâu. Các giáo lý Me-ngagde nói chung, và đặc biệt là Giáo 
khóa Bí mật Thâm sâu, được gọi là Nyingthig (Tinh túy Thâm sâu). 

Nhờ thực hành Trekchö (Khreg Ch'od, cắt đứt) của Atiyoga nói chung, và đặc 
biệt là của Nyingthig, nhiều thiền giả chứng ngộ bản tánh nội tại của tâm và nhanh 
chóng hòa nhập tâm mình vào bản tánh tối thượng, Phật quả, ngay trong đời này. 
Vào lúc chết, với những tia sáng, hương thơm, và những vòng ánh sáng, nhiều vị 
tan biến nhục thân, chỉ để lại tóc, móng tay, và móng chân. Điều đó được gọi là 
thành tựu thân cầu vồng hay thân ánh sáng cầu vồng (Ja' Lus), bởi ánh sáng xuất 
hiện trong tiến trình tan rã và các ngài đã đạt được thân ánh sáng-trí tuệ của Báo 
thân. 

Nhờ thực hành Thögal (Thod rGai, sự tiếp cận trực tiếp) của Nyingthig, các thiền 
giả vĩ đại cũng đạt được Phật quả, và vào lúc chết, nhiều vị chuyển hóa nhục thân 
thành thân ánh sáng, và an trụ lâu dài trong đó theo ý. muốn, và chỉ có những bậc 
chứng ngộ mới có thể nhìn thấy thân ánh sáng đó. Điều này được gọi là thân cầu 
vỗng của sự đại chuyển hóa (9Ja' Lus 'ˆPho Ba Chien Po). 

Ngoài mười bảy tantra (rGyud bChu bDun), Nyingthig bao gồm nhiều tantra và 
giáo lý khác do các tertön khám phá. Ví dụ như, Chetsùn Nyingthig do Chetsùn 
khám phá (và Khyentse Wangpo tái khám phá), Khandro Nyingthig do Pema 
Ledreltsal khám phá; Karma Nyingthig do Karmapa Đệ Tam Rangchung Dorje 
khám phá; Dorsem Nyingthig của truyền thống Vairochana do Kũnkyong Lingpa 
khám phá; Longchen Nyingthig do Jigme Lingpa khám phá; Bairö Nyingthig do 
Chögyur Lingpa khám phá, và Tsasum Ösal Nyingthig do Khyentse Wangpo khám 
phá. Những giáo lý tương tự cũng được tìm thấy trong nhiều giáo khóa của giáo lý 
Nyingma mà không được định rõ là Nyingthig, chẳng hạn như Gongpa Zangthal do 
Rigdzin Gödem khám phá; Dorje Nyingpo do Longsal Nyingpo khám phá; và 
Sangye Lakchang do Namchö Mingyur Dorje khám phá. 

Trong tất cả những giáo lý Nyingthig này, Vima Nyingthig, được Vimalamitra trao 
truyền ở Tây Tạng, và Khandro Nyingthig do Guru Rinpoche trao truyền, mà về sau 
này được truyền bá nhờ những phát hiện và tác phẩm của Longchen Rabjam 
(1308-1363), là những giáo lý sâu xa và phức tạp nhất về Nyingthig. 

Trong thế kỷ mười tám, Jigme Lingpa (1730-1798) đã khám phá giáo khóa 
Longchen Nyingthig cùng với một vài tantra Nyingthig nguyên thủy như terma. Sự 
khám phá này đã đưa các giáo lý Nyingthig tới chỗ được nhiều người yêu quý nhất. 
Ngày nay, Vima Nyingthig và Khandro Nyingthig được gọi là Cựu Nyingthig và 
Longchen Nyingthig được gọi là Tân Nyingthig. 


21 


Ba Cách Trao truyên Trực hệ 
của các Tantra Nyingma Nội Nói chung 


Những giáo lý Mật thừa nội tuyệt đối bí mật của Nyingma xuất phát từ Đức Phật 
nguyên thủy và đi tới các vị Thầy của chúng ta nhờ ba cách trao truyền. Đó là cách 
truyền tâm của chư Phật, trao truyền bằng biểu tượng của các Trì minh vương, và 
khẩu truyền của các nhà khổ hạnh. 


SỰ TRUYỀN TÂM CỦA CHƯ PHẬT 


Sự truyền tâm của chư Phật (rGyal Ba dGongs brGyud) là sự trao truyền độc 
nhất vô nhị tồn tại giữa các vị Phật. Chỉ bằng việc nhận ra ý nghĩa của các tantra 
nhờ vị Thầy (Phật), đoàn tùy tùng gồm các đệ tử (chư Phật là những hiển lộ của 
bản thân Ngài) cũng có cùng sự chứng ngộ. Đây là sự trao truyền bản tánh tâm của 
Thầy và đệ tử. Cũng có loại truyền tâm thứ yếu hay tương tự trong đó các đệ tử 
không là một với vị Thầy sẽ trở nên bất khả phân trong tâm với vị Thầy nhờ phương 
tiện là sự gia hộ của Thầy. 

Dharmakäya (Pháp thân) an trụ không biến đổi suốt ba thời (quá khứ, hiện tại, 
và tương lai) trong thị kiến chói ngời về sự bất khả phân của Pháp giới và trí tuệ 
nguyên sơ, là Đức Phật nguyên thủy và bản tánh tuyệt đối của mọi hiện tượng. 

Nhờ năng lực sự phô diễn của lòng bi mẫn bao la và sự quang minh tự nhiên 
của cái thấy về Pháp thân, bản tánh của trí tuệ nguyên sơ là cái không thể chỉ ra mà 

cũng không thể mô tả, năm thuận cảnh của Báo thân hiện diện. Vì vậy trao truyền 
này được gọi là sự giảng dạy của Pháp thân, mặc dù việc giảng dạy trực tiếp không 
thực sự xảy ra. Năm thuận cảnh là: 


NƠI CHÓN: Cõi tịnh độ vô song, xuất hiện tự nhiên như tri giác vô 
cùng thanh tịnh của trí tuệ nguyên sơ. 

ĐẠO SƯ: Vajradhara (Kim Cương Trì), đắng được trang hoàng đầy 
đủ những hảo tướng chánh và phụ. 

ĐỆ TỬ: Chư Phật thuộc năm bộ và những mạn đà la như đại 
dương gồm các Bổn Tôn hòa bình và phẫn nộ, những vị bất khả 
phân với bản thân vị Thầy. 

GIÁO LÝ: Giáo lý khó diễn bày của Vajrayäna sâu xa và thiêng 
liêng; bản tánh tuyệt đối của các hiện tượng. 

THỜI GIAN: Ba giai đoạn của thời gian không biến đổi. 


NHỮNG TRAO TRUYÊN BIÊU TƯỢNG 
CỦA CÁC TRÌ MINH VƯƠNG 
Sự trao truyền biểu tượng của các trì minh vương (Rig 'Dzin brDa brGyud) là sự 


trao truyền từ một vị Thầy hộ trì-trí tuệ đã chứng ngộ và hoàn thiện trí tuệ nguyên 
sơ của tantra cho các đệ tử Bồ Tát mà tâm thức đã hoàn toàn thuần thục để thọ 


2i 


nhận giáo lý. Vị Thầy tập trung tâm ngài, trí tuệ tỉnh giác nguyên sơ, và đơn thuần 
đưa ra biểu thị hay cử chỉ tượng trưng (mudrä, ấn) và thốt lên những chữ linh 
thiêng, những câu hay những bài hát tụng (thần chú), và khi đó đệ tử lập tức thấu 
hiểu ý nghĩa viên mãn của tantra. Cách trao truyền này cũng được gọi là trao truyền 
tỉnh giác của các Bồ Tát. 

Như thế, các tantra đến thế giới con người qua hai giai đoạn trao truyền biểu 
tượng: 

1. Trao truyền cho các Trì minh vương Phi nhân. Vajradhara (Kim Cương Trì), 
vị Thầy Mật thừa, tự hiển lộ như các Bồ Tát trong ba loại hiện thể (Rigs gSum) — 
ManjushrT (Văn Thù) trí tuệ, Avalokiteshvara (Quán Thế Âm) bi mẫn và Vajrapänï 
(Kim Cương Thủ) năng lực — và đã trao truyền những tantra cho các cõi trời, người, 
rồng, và dạ xoa bằng sự trao truyền biểu tượng. 

Trong Cõi Trời Trayatrimsha (Đao Lợi), Cõi của Ba mươi ba vị Trời, trời 
Zangkyong có năm trăm con trai sinh ra từ tâm thức. Người lớn tuổi nhất, Kũnga 
Nyingpo, siêu việt hơn những người khác về trí tuệ và lòng dũng cảm. Ông thích 
sống một mình trong thiền thất và thực hiện những sự trì tụng kim cương. Ông 
được gọi là Adhichitta (Tăng Thượng Tâm, Bậc Có Tâm Phi thường). Trong các 
giấc mơ ông nhìn thấy bốn loại dấu hiệu: 


Những tia sáng phóng chiếu từ chư Phật mười phương bao quanh toàn thể 
chúng sinh và tan biến vào đỉnh đầu ngài. 

Ngài nuốt Brahmä (Phạm Thiên), Vishnu, và Maheshvara (Đại Tự Tại Thiên). 
Ngài ôm mặt trời và mặt trăng trong tay, và những tia sáng trải rộng khắp thế 
giới. 

Một trận mưa cam lồ đỗ xuống từ những đám mây có màu sắc quý báu trong 
không trung và sản sinh vô vàn cây cối và hoa trái. 


Sáng hôm sau ngài thuật lại giấc mơ cho Kaushika (Kiều Thi Ca) [Indra, Trời Đế 
Thích], một trong những bậc thủ hộ của các vị trời, vị này tán thán ngài trong những 
câu thơ sau: 


Kỳ diệu thay! Đây là lúc giáo thuyết của tinh túy không dụng công sẽ xuất hiện. 
Ngài là hiển lộ của chư Phật và Bồ Tát trong ba thời. 

Ngài là Đạo sư thập địa và ánh sáng tuyệt vời của thế giới. 

Ngài là Pháp bảo của cõi trời. Tuyệt diệu thay! 


Sau đó Kaushika giải thích ý nghĩa của các giác mơ. Giấc mơ thứ nhất biểu thị 
rằng Adhichitta đã đạt được sự thấu suốt của tất cả chư Phật và trở thành vị nhiếp 
chính của các Ngài. Giác mơ thứ hai biểu thị rằng Adhichitta đã diệt sạch ma quân 
(những thế lực tiêu cực) và ba độc: tham, sân, và si. Giác mơ thứ ba cho thấy ngài 
đã xua tan bóng tối trong tâm các đệ tử và trở thành ngọn Pháp đăng. Giác mơ thứ 
tư chỉ ra rằng ngài đã làm an dịu những đau khổ do sức nóng của các ô nhiễm bằng 
chất cam lồ của giáo lý Atiyoga tự sinh và thành tựu tự nhiên kết quả không cần 
dụng công của Atiyoga. 

Sau đó tất cả chư Phật tụ hội và khuyến thỉnh Đức Vajrasattva bằng những câu 
kệ sau: 


2 


Ngài là đắng sở hữu phương tiện thiện xảo đầy năng lực thần diệu quý báu, 
Xin mở toang cánh cửa dân tới việc đáp ứng tật cả những gì một đệ tử ước muôn. 
Xin ban cho người ây của cải của sự không dụng công [giáo lý Dzopa Chenpo]. 


Sau đó từ trái tim của Va| rasattva một bánh xe nạm ngọc chói lọi xuất hiện, và 
ngài trao nó cho SattvavajraF (Kim Cương Thủ), thúc dục vị này bằng những lời kệ: 


Con Đường trí tuệ nguyên sơ bắt nhị, ý nghĩa bí mật, 

Vô hành, vô công (không cần dụng công), giác ngộ từ vô thủy, 
Được gọi là Trung Đạo Vĩ đại: 

Xin chỉ bày con đường này cho các đệ tử. 


Trong những vần kệ sau, Sattvavajra hứa sẽ giảng dạy: 


Vajrasattva, Pháp giới vĩ đại. 

Không phải là đối tượng của sự diễn tả bằng lời; 

Tôi thật khó trình bày. 

Nhưng đối với những chúng sinh không chứng ngộ, nhờ biểu thị của ngôn từ, 
Để đưa họ tới sự chứng ngộ, 

Tôi sẽ giải thoát những người tu tập bằng mọi phương tiện thích hợp. 


Sau đó Sattvavajra nhận toàn bộ giáo lý Atiyoga từ năm bộ Phật. ,Sattvavajra 
xuất hiện trước Devaputra Adhichitta trong cung điện chiến thắng ở Cõi 
Trayatrimsha (Cõi Trời Đao Lợi) của các vị trời và ban cho Adhichitta toàn bộ các 
nhập môn qua sự trao truyền biểu tượng. Chỉ trong khoảnh khắc, ngài ban tất cả 
những tantra và giáo huấn và quán đảnh (gia lực) cho Adhichitta là nhiếp chính của 
ngài. Kế đó ngài nói những lời kệ sau: 


Cầu mong tinh túy của giáo lý kỳ diệu, 

Sau khi được truyền bá khắp ba cõi trời 

Nhờ nam tử-tâm yếu hiễn lộ, l ; 
Được truyên bá ở trung tâm của lục địa Jambu (Diêm Phù Đê, trái đât). 


Sau đó, Adhichitta giảng dạy giáo lý Dzopa Chenpo (Đại Viên mãn) và truyền bá 
trong cõi trời. 

2. Trao truyền các Tantra cho các Trì minh vương Phi-nhân và Con Người. 
Theo các Kinh điển, hai mươi tám năm sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị tịch, 
năm bậc lỗi lạc (Dam Pa Rigs Chan Dra-Ma INga) tức là trời Yashasvï Varapäla, 
rồng Takshaka, dạ xoa Ulkãmukha, la sát Matyaupäyika, và Licchavi Vimalakrrti 
(người) — xuất hiện từ sự thiền định của họ. Nhờ năng lực tiên tri, họ biết rằng Đức 
Phật đã thành tựu Đại Niết bàn. Nhờ năng lực thần diệu, họ đã tụ hội trên đỉnh Núi 
Malaya trong xứ Lankã. Họ hát hai mươi ba bài ca thống thiết, trong đó có những 
dòng: 

Than ôi, than ôi, than ôi! Òi Sự Rộng lớn Bao lai 


Nếu ánh sáng ngọn đèn của Đạo sư tắt đi, 
Ai sẽ xua tan bóng tôi của thê gian? 


24 


Được chư Phật khuyến thỉnh, Bồ Tát Vajrapäni (Kim Cương Thủ) xuất hiện 
trước họ và ban giáo lý của thừa thiêng liêng, tantra (Mật điển), là giáo lý lừng danh 
trong ba cõi trời Akanishtha (Tối thượng, Sắc cứu cánh thiên), Tushita (Đâu Suất), 
và Trayatrimsha (Đao Lợi). 

Dạ xoa Matyanpäyika viết các tantra trên những phiến vàng bằng mực ma-la- 
chít và cất dấu chúng trong không trung. 

Núi Malaya, nơi Vajrapäni đã tiết lộ các tantra cho năm bậc lỗi lạc, được Đại 
Thành tựu giả Kathok Getse nhận ra là Đỉnh Adam (hay Shripäda) ở Sri Lanka, và 
Kyabje Dudjom Rinpoche”Š đồng ý với điều đó. 


SỰ TRUYÊN KHẨU CỦA CÁC NHÀ KHÔ HẠNH 


Sự truyền khẩu của các nhà khổ hạnh (rNal 'Byor sNyan brGyud) là một sự trao 
truyền không phải do các thần thánh hay chư Phật, mà qua một con người trong 
thân tướng bình thường. Tuy nhiên, điều này chủ yếu nói đến sự xuất hiện của các 
ngài đối với các đệ tử hơn là bản tánh thực sự của những người trao truyền, trong 
đó có chư Phật và Bồ Tát chẳng hạn như Prahevajra (dGa' Rab rDo rJe) và Guru 
Rinpoche. 

Trong Kũnzang Lame Zhalung (Lời Vàng của Thầy tôi), Paltrul Rinpoche đã 
định danh sự nôi tiếp từ Vua Ja và Prahevajra xuông tới Guru Rinpoche và 
Vimalamitra,v.v.. là “sự trao truyền biểu tượng.” Sự phân chia này chủ yêu được tạo 
lập trên nền tảng của tính chất thực sự của những trao truyền này. Nhưng trong 
bản tường thuật hiện tại thì những phân chia được lập trên nền tảng của truyền 
thống Nyingma nói chung. 

Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ban những giáo lý Mật thừa bằng cách 
hiển lộ như những Bồn Tôn khác nhau của tantra. Nhiều bậc lão thông cũng mang 
về các tantra của những thừa ngoại từ những xứ sở khác nhau và thực hành chúng 
hết sức bí mật. Nhưng những tantra nội của Nyingma, là những giáo lý mà các bậc 
lão thông vĩ đại nhận lãnh từ chư Phật trong các linh kiến thanh tịnh và được giữ 
gìn tuyệt đối bí mật ở Ấn Độ, đã tới Tây Tạng, ở đó chúng phát triển và trở thành 
những giáo lý thiêng liêng nhất của Nyingma. Các tantra nội có ba loại: Mahäyoga, 
Anuyoga, và Atiyoga. 


25 


Những Dòng Truyên thừa của Ba Tantra Nội 
Chính yêu của Nyingma 


MAHÃYOGA?° 


Trong tất cả các tantra nội, những người đã được khai tâm thực hành cả hai giai 
đoạn hay sự hợp nhất của hai giai đoạn, đó là giai đoạn phát triển và giai đoạn toàn 
thiện (thành tựu). Nhưng đôi khi ba tantra nội cũng được mô tả là thuộc về giai đoạn 
phát triển, giai đoạn toàn thiện, và đại viên mãn. Tuy nhiên, có những dị biệt trong 
việc nhắn mạnh vào cái thấy (kiến) và thiền định và sự nhanh chóng của kết quả. 

Trong Mahäyoga, 3 những người đã được khai tâm chủ yếu chú trọng tới giai 
đoạn phát triển, sự quán tưởng mạn đà la Bổn Tôn. Nhờ quán tưởng các sự hiện 
hữu có tính chất hiện tượng như các Bổn Tôn và các cõi tịnh độ, thân thể, các yếu 
tố (các đại), và năng lực của các ngài, họ tịnh hóa năm năng lực (hay khí) của năm 
yếu tố và chuyển hóa các hiện tượng mê làm thành Cõi Phật. Kết quả là họ đạt 
được trí tuệ của đại lạc, quang minh, và thoát khỏi các ý niệm. Họ đạt được giải 
thoát cho bản thân họ ngay trong đời này và có thể đáp ứng những nhu cầu của 
chúng sinh. 

Trong Mahayoga có hai phạm trù giáo lý: tantra và sädhana. 


TANTRA 


Như Đức Phật đã tiên tri, nhờ năng lực gia hộ của các luận thuyết Kim Cương 
thừa của Vajrapãni (Kim Cương Thủ) cho năm bậc lỗi lạc, Vua Ja, Vyäkaranavajra, 
người đang thực hành các tantra ngoại, có bảy giấc mơ. Sau đó, nhiều bản văn mật 
thừa được viết bằng mực khoáng chất ma-la-chít trên giấy vàng và một hình tượng 
của Vajrapäni cao 0,6m và được làm bằng những viên ngọc quý từ không trung hạ 
xuống mái cung điện của Vua. Nhà vua thực hiện những lễ cúng dường và cầu 
nguyện các đối tượng thiêng liêng. Điều này đánh thức nghiệp của Vua là kinh 
nghiệm trước đây về tantra, và nhà vua thấu hiểu ý nghĩa của chương có tựa đề là 
Dorje Sempa Zhalthong (Nhận ra Khuôn Mặt của Vajrasattva). Sử dụng chương 
này và hình tượng của Vajrapani, Vua thực hành trong sáu tháng. Nhà vua nhìn 
thấy một linh kiến thanh tịnh về Vajrasattva và nhận từ ngài một giáo huấn tiên tri, 
phù hợp với tiên tri này Vua đã thực hiện sự tịnh hóa thân xác nhờ giai đoạn phát 
triển. Vua Ja nhìn thấy Vajrapäni, nhận các giáo lý và những gia hộ, và thấu suốt tất 
cả những bản văn Mật thừa đã nhận. Sau đó Vajrapäni ban cho nhà vua quán đảnh 
ý nghĩa tuyệt đối của các giáo lý, và Vajrapäni khuyên Vua nhận những giáo lý 
truyền khẩu từ Licchavi Vimalakirti. Sau đó nhà vua tới gặp Vimalakirti và nhận 
mười tám tantra?” Mahãyoga, và Vua Ja truyền những giáo lý này cho đại thành tựu 
giả Kukkuräja. 

Vua da được các sử gia nhận dạng theo những cách khác biệt. Một số vị nói 
Vua da và Vua Indrabhuti vĩ đại là một người, và một số thì nói vua Ja là con trai 
của Vua Indrabhiti. Những người khác nói Vua là người thứ hai trong ba Indrabhũiti, 


26 


một nhận định mà Dudjom Rinpoche đã nói trong tác phẩm Lịch sử Trường phái 
Nyingma của Phật giáo Tây Tạng của ngài có lẽ là nhận định đúng đắn nhật. 


SADHANA 


___ Phạm trù sãdhana cũng có hai phần: kama, Kinh điển, và ferma, những kho tàng 
ân dâu được khám phá. 


Kama, Các Sãdhana Kinh điển 


Năm kama (bKa' Ma), các sãdhana Kinh điển, là những sãdhana của thân, ngữ, 
tâm, đức hạnh, và hành động. Chúng được khám phá bởi năm Đạo sư vĩ đại, là 
những bậc đã đạt được những thành tựu nhờ thực hành các giáo lý này. 

Sãädhana thân, Jampal Trowõ Sang-gyủ, và những tantra khác của Đức Văn Thù 
Phẫn nộ (Yamäntaka) thuộc Phật bộ Tỳ Lô Giá Na, được Đạo sư Manjushrimitra 
nhận lãnh. Tantra ngữ, Hayagrivaliiä, và những tantra Hayagriva khác thuộc Phật 
bộ A Di Đà được Nãgãrjuna nhận lãnh. Tantra tâm, Herukakalpo, và những tantra 
Vajraheruka khác (Shriheruka hay Yang Dag) của Phật bộ Bất Động được Đạo sư 
Hũmkara nhận lãnh. Tantra đức hạnh, Vajrãmrifta của Phật bộ Bảo Sanh, được 
Vimalamitra nhận lãnh. Tantra hành động, Va/rakiia của Phật bộ Bát Không Thành 
Tựu được Đạo sư Prabhähasti nhận lãnh. Guru Rinpoche đã nhận tất cả các tantra 
từ các Đạo sư đó” và đạt được những thành tựu, đặc biệt là Vajraheruka và 
VajrakTla, và đưa các giáo lý đó về Tây Tạng. 


Terma, các Sãdhana của Những Kho tàng Ân dấu 


Phạm trù terma (gTer Ma) của nhóm sãdhana thuộc các tantra Mahäyoga được 
khởi đầu như sau:** 


NƠI CHÓN: Trong cõi tịnh độ vô song. 

ĐẠO SƯ: Đức Samatabhadra (Phổ Hiền) hiển lộ trong thân tướng an 
bình là Vajrasattva và trong thân tướng phẫn nộ là Mahottaraheruka. 
CÁC ĐẸ TỬ: Sự tự-tỉnh giác của ngài xuất hiện như hội chúng các đệ 
tử. 

THỜI GIAN: Trạng thái bình đẳng vô thủy hoặc vô chung. 

GIÁO LÝ: Các tantra nói chung của Kim Cương thừa được giảng dạy 
bởi âm thanh-kim cương tự nhiên của Pháp tánh. 


Guhyapati Vajradharma đã biên soạn năm tantra tổng quát, mười tantra đặc 
biệt, và nhiều tantra nhánh và sắp xếp chúng trong hình thức những văn bản."° 
Ngài phó chúc các giáo lý này cho dãkini Mahäkarmendräni (Las Kyi dBang Mo 
Che). Bà đặt chúng trong những chiếc hộp và cất dấu tại chaitya (điện thờ, bảo 
tháp) Shankarakuta (bDe Byed brTsegs Pa) trong mộ địa Shitavana. 

Về sau nhờ năng lực thấu thị, tám Đạo sư vĩ đại của Án Độ biết rõ về việc cất 
dấu, và các ngài tụ hội tại mộ địa Shitavana. Dãkinï Mahäkarmendränr xuất hiện và 
trao cho tám Đạo sư tám cái hộp đựng tám tantra đặc biệt. Hộp đựng tantra 
Yamäãntaka được phó chúc cho Manjushrimitra; hộp đựng tantra Hayagriva được 


Zã 


phó chúc cho Nãgãärjuna; Sñhriñherukã (Yang Dag) cho Hũmkara; Mahoftara (Ch'e 
mChog) cho Vimalamita; Va/rakia cho Prabhäahasti, Mafarah (Ma Mo) cho 
Dhanasamskrita, Lokasfofrapiia (“Jigs rTen mCh'od bsTod) cho Rambuguhya, và 
Vajramantrabhiru (Drag sNgags) cho Shãntigarbha. Mỗi Đạo sư thực hành tantra 
được chỉ định của mình và nhờ đó đạt được thành tựu. Chiếc hộp đựng Deshek 
Dũpa được phó chúc cho Guru Rinpoche. Guru Rinpoche cũng nhận tất cả các 
tantra, sadhana, và giáo huấn từ mỗi Đạo sư và đạt được những thành tựu của tất 
cả các giáo lý đó. Về sau, ngài trao truyền các giáo lý này cho chín đệ tử chính yếu 
của ngài và hai mươi lăm đệ tử chính ở Tây Tạng. 

Dưới đây là dòng của các giáo lý kama và terma chính yếu của Mahãyoga từ 
Đức Phật Nguyên thủy xuống tới Thầy tôi:°S 


.. Samantabhadra (Phổ Hiền), Pháp thân. 

.. Vajrasattva (Kim Cương Tát Đỏa), Báo thân. 

Các Bồ Tát thuộc ba bộ, Hóa thân. 

. Licchavi Vimalakirti cùng với bốn bậc lỗi lạc khác. 

Vua Ja, Vyäkaranavajra (hay Indrabhuti Giữa). 

._ Kikkuräja, cùng với hội chúng một trăm ngàn đệ tử. 

.. Shakraputra, Indrabhũti trẻ với hội chúng mười ngàn đệ tử. 

.. Simharäja với hội chúng một ngàn đệ tử. 

.. Uparäja với một hội chúng năm trăm đệ tử. 

10. Công chúa GomadevT với hội chúng một trăm đệ tử. 

11. Kikkuräja. 

12. Lilãvajra, Vetãlasukhasiddhi, Rishi Bhãshita, và Nãgärjuna. 

13. LTlãvajra trao truyền giáo lý cho Buddhaguhya; Sukhasiddhi truyền cho 
Vajrahãsya và Hũmkara. 

14. Lilãvajra và Buddhguhya truyền cho Vimalamitra, và Buddhaguhya cũng 

truyền cho Guru Rinpoche. Rishi Bhãshita và Vajrahäsya truyền cho 

Prabhähasti. Vajrahäsya cũng truyền cho Shrisimha, và Prabhähasii 

truyền cho Guru Rinpoche. Guru Rinpoche cũng nhận giáo lý Mahãyoga 

từ chính Vua Ja. 


Ở Tây Tạng: 


15. Ma Rinchen Chok và Nyak Jnãnakumära nhận sự trao truyền từ 
Vimalamitra. Nyak cũng nhận sự trao truyền từ Guru Rinpoche. 

16. Ma truyền cho Tsuk-ru Rinchen Zhönu và Kyere Chokyong. Nyak truyền 
cho Sokpo Palkyi Yeshe; Ma và Nyak truyền cho Khu Changchup Ö. 

17. Khu, Tsuk-ru, và Kyere trao truyền cho Zhang Gyalwe Yönten. 

18. Sokpo và Zhang trao truyền cho Nupchen Sangye Yeshe. Nupchen trở 
thành vị hộ trì của tất cả những dòng truyền thừa chính của giáo lý 
Mahäyoga. 

19. Nupchen truyền cho Nup Yönten Gyatso và So Yeshe Wangchuk. 

20. Cả hai vị trên truyền cho Nyang Sherap Chok. 

21. Nyang Sherap Jungne và Yeshe Jungne. 

22. Yeshe truyền cho Zurpoche Shãkya Jungne vĩ đại. 

23. Zurchung Sherap Trakpa (1014-1074). 

24. Bốn vị Thukse Kawa (bốn đệ tử chính của Zurchung). 

25. Zur Shãkya Senge (còn được gọi là Dro-phukpa Chenpo, 1074-2). 


28 


. Tsaktsa Shakdor. 

. Tsak Shãkya Jdungne. 

. Lantön Dorje Ö. 

. Lan Sönam Gyaltsen. 

. Palden Chökyi Senge. 

. Lan Sangye Pal. 

. Lan Sönam Gönpo. 

. Drölchen Samdrup Dorje (1295-1376). 

. “ur Gendũn Bum. 

. “ur Shãkya She-nyen. 

. Trao Chöbum. 

. Könchok Zangpo. 

. Lama Dorje Zangpo. 

. Trủlzhik Dorje Namgyal. 

. Chatang Matishri. 

. Karmaguru. 

. Kũnzang Paljor. 

. Rigdzin Thrinle Lhũndrup (1611-1662). 

. Lochen Chögyal Tendzin. 

. Minling Terchen Gyurme Dorje (1646-1714). 
. Minling Gyalse Rinchen Namgyal. 

. Minling Drubwang Shrinatha. 

. Kũnkhyen Jigme Lingpa (1730-1798). 

. Dodrupchen Jigme Thrinle Özer Đệ Nhất (1745-1821). 
. Dola Jigme Kalzang (hay Chökyi Lodrö). 

. Dzogchen Gyalse Zhenphen Thaye (1800-2). 
. Dzogchen Khenpo Pema Vajra (còn được gọi là Damcho Özer). 
. Jdamyang Khyentse Wangpo (1820-1892). 


Hoặc sau Minling Terchen: 


. Minling Lochen Dharmashri. 

.- Minling Jdetsủn Mingyur Paldrön. 

. Minling Gyalse Rinchen Namgyal. 
. Minling Pema Tendzin. 

. Minling Thrinle Namgyal. 

. Minling Jetsủn Thrinle Chödrön. 

. Minling Trichen Sangye Kủnga. 

. Jdamyang Khyentse Wangpo. 


Dòng kama sau Khyentse Wangpo: 


54. 
55. 
56. 


Kathok Situ Chökyi Gyatso (1880-1925). 
Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö (1893-1959). 
Dodrupchen Thupten Thrinle Palzangpo Đệ Tứ (sinh năm 1927). 


Dòng terma sau Khyentse Wangpo: 


54. 
59. 


Zhechen Gyaltsap Gyurme Pema Namgyal Đệ Tam (1871-1926). 
Zhechen Kongtrủl Pema Tri-me Lodrö (1901-19602). 


20 


S6. Dodrupchen Thupten Thrinle Palzangpo Đệ Tứ (sinh năm 1927). 
Hoặc: 


54. Kongtrủl Yönten Gyatso (1813-1899) của Tu viện Palpung. 

S55. Dzogchen Rinpoche Thupten Chökyi Dorje Đệ Ngũ (1872-1935). 
56. Gyarong Namtrủl Drodủil Karkyi Dorje. 

57. Dodrupchen Thupten Thrinle Palzangpo Đệ Tứ (sinh năm 1927). 


ANUYOGA 


Trong Anuyoga,”“ toàn thể thế giới được nhìn như Phật trong chân tánh 
của nó, Pháp giới tối thượng, nhưng không chú trọng nhiều tới giai đoạn phát 
triển. Anuyoga tập trung vào những giai đoạn toàn thiện trong việc phát triển trí 
tuệ đại lạc, sự quang minh, và thoát khỏi những ý niệm nhờ tu tập các kinh 
mạch, năng lực (khí), và tinh túy của thân kim cương của ta. Sau khi chuẩn bị 
thân thể ta như một phương tiện thiện xảo, đại lạc của bốn niềm vui (dGa' Ba 
bZhi) cũng được phát triển với sự hỗ trợ của mạn đà la của mudräã (thủ ấn). 
Kết quả là hành giả sẽ đạt được giác ngộ. "8 

Trong thực tế Vua Ja đã nghiên cứu ý nghĩa của toàn bộ tantra từ 
Vajrapäni (Kim Cương Thủ). Nhưng từ Licchavi Vimalakirti ngài thọ nhận 
những tantra của Anu, là những giáo lý được Vajrapäni tiết lộ cho năm bậc lỗi 
lạc và sau này được Rãkshasa Matyaupäyika ghi lại. 


DÒNG TRUYỀN THỪA ANUYOGA TANTRA® 


Samantabhadra (Phổ Hiền), Pháp thân. 

Năm bộ Phật, Báo thân. 

Ba bộ Bồ Tát, Hóa thân. 

Licchavi Vimalakrrti, Đạo sư đầu tiên trong loài người. 

Vua Ja, Vyäkaranavajra (còn được gọi là Indrabhiti Giữa). 

Uparãja và ba nam tử của Vua Ja là Shakraputra, Nãgaputra, và 

Guhyaputra. Shakraputa cũng được gọi là Indrabhit Trẻ và 

Kambalapäda (Lva Ba Pa, Người Áo Rách). 

7. Kukkuräja sau này nhận các giáo lý này từ Indrabhũti trẻ. 

8. Vetälasukha, Zombie (Xác chết sống lại) Đại lạc. 

9. Vajrahäsya. 

10. Prabhähasti (còn được gọi là Shãkyaprabha). 

11. Shäkya Senge. 

12. Dhanarakshita. 

13. Đạo sư Hùmkara. 

14. Sukhoddyotaka (bDe Ba gSal Byed). 

15. Dharmabodhi ở Magadha, Dharmaräjapäala ở Tu viện Nãlandã, Vua 
Vasudhara xứ Nepal, và Tusklak Palge. 

16. Chetsen Kye của xứ Trusha (Bru Sha, Gilgit2) nhận các tantra và giáo lý 
từ bốn vị Thầy trước. 

17. Nupchen Sangye Yeshe xứ Tây Tạng nhận giáo lý từ Dharmabodhi và 

Vasudhara, và đặc biệt từ Chetsen Kye. 


61 09s 


30 


_ Sự trao truyền trực hệ các tantra của Anuyoga, sau Nupchen Sangye Yeshe, thì 
hầu như giỗng hệt trao truyện trực hệ của Mahäyoga. 


ATIYOGA (Dzopa Chenpo) 


Atiyoga?° nhắn mạnh sự chứng ngộ và viên mãn trí tuệ nguyên sơ trong trẻo 
hiện diện tự nhiên, bản tánh tối thượng của tâm ta và của thế giới, không bị trói 
buộc bởi bắt kỳ ý niệm, thiên kiến, chiều kích, và những phân loại là đa hay thù. Kết 
quả là không chỉ có tâm của hành giả hợp nhất với Phật quả, bản tánh tối thượng, 
mà ngay cả thân của hành giả cũng tan biến thành thân ánh sáng trí tuệ. 

Giáo lý Dzopa Chenpo trong 6.400.000 câu kệ, tột đỉnh của các thừa, đã được 
Đức Vajrasattva tiết lộ cho Prahevajra, Đạo sư Dzopa Chenpo đầu tiên trong loài 
người. Prahevajra đã biên soạn những câu kệ này thành văn bản và phổ biến 
chúng. 


DÒNG TRUYÈN THỪA ATI YOGA 


Samantabhadra (Phổ Hiền), Pháp thân. 

Vajrasattva (Kim Cương Tát Đỏa), Báo thân. 

Prahevajra (Garab Dorje, Kim Cương Hi), Hóa thân, Đạo sư đầu tiên 

trong loài người. 

4. Manjushrimitra. Ngài đã phân chia 6.400.000 câu kệ của Dzopa Chenpo 
thành ba phạm trù: Semde, Longde, và Me-ngagde. Ngài chia Me- 
ngagde thành những tantra khẩu truyền (sNan rGyud) và những tantra có 
tính cách giải thích (bShad rGyud). 

5. Shrisimha. Ngài chia Me-ngagde thành bốn giáo khóa: giáo khóa nội, 
ngoại, bí mật và bí mật thâm sâu. 

6. Jnãnasitra và Guru Rinpoche. Vairochana nhận giáo lý Semde và 
Longde của Dzogpa Chenpo từ Shrisimha. 

7. Jnãnasũtra đã truyền cho Vimalamitra. Vimalamitra cũng trực tiếp nhận 

sự trao truyền từ Shrisimha và từ Garab Dorje trong linh kiến thanh tịnh. 


@3: 9 


Semde và Longde chủ yếu được đưa vào Tây Tạng nhờ Vairochana và 
Vimalamitra, và Me-ngagde được đưa vào Tây Tạng chủ yêu là nhờ Vimalamitra và 
Guru Rinpoche. 


SEMDE 


Semde, giáo khóa về tâm,“! giảng dạy rằng mọi sự xuất hiện là tâm, tâm là tánh 
Không, tánh Không là giác tánh nội tại, tánh Không và giác tánh nội tại thì hợp nhất. 

Để giảng dạy rằng những sự xuất hiện là tâm, Semde đã phân loại những sự 
xuất hiện (các hình tướng) như ba đặc tính của tâm: năng lực (rTsal), sự phô diễn 
(Rol Ba), và các thuộc tính (rGyan). Năng lực của tâm là phương diện của sự đơn 
thuần nhìn thấy hay tỉnh giác về các sự việc, là điều mà đối với những người bình 
thường đã trở thành nền tảng để mê lầm thành ra samsãära (luân hồi sinh tử). Sự 
phô diễn của tâm là sự xuất hiện của ý thức-tâm-bị-ô nhiễm và những tâm thức 
khác. Các thuộc tính là sự phô diễn của những sự hiện hữu có tính chất hiện tượng, 


3l 


núi non, nhà cửa, thân thể, và v.v.. Sự phô diễn và những thuộc tính đều xuất hiện 
từ hoặc bởi năng lực của tâm. 

Khi đã nhận ra rằng các hiện hữu có tính chất hiện tượng chỉ đơn thuần là sự 
phô diễn của tâm ta, các thiền giả Semde đã tới được chỗ không còn vướng kẹt 
vào những gì họ phải thoát khỏi, nhưng họ vẫn chưa thoát khỏi việc bám chấp vào 
phương tiện của sự tự do đó, là sự tỉnh giác và quang minh của tâm. 

Sự tỉnh giác được trình bày trong Semde là một phương diện của sự quang 
minh và tỉnh giác của tâm, nhưng nó không phải là giác tánh nội tại sâu xa và viên 
mãn một cách tự nhiên của Me-ngagde.ˆ? 


LONGDE 


Longde, giáo khóa về Pháp giới tối thượng,” dạy rằng phương diện tỉnh giác và 
quang minh của tâm là tánh Không. Các thiền giả Longde vẫn còn giữ chút ít bám 
chấp vào tánh Không. Vì thế họ không bị trói buộc trong những điều mà họ thoát 
khỏi lẫn những phương tiện nhờ đó họ đạt được sự tự do, nhưng vẫn không vượt 
lên việc ôm giữ tánh Không, vì thế Longde không dẫn ta tới trí tuệ nguyên sơ trần 
trụi, là cái siêu việt tâm thức.“ 


SỰ TRAO TRUYÊN TRỰC HỆ CỦA SEMDE VÀ LONGDE 


Samantabhadra (Phổ Hiền), Pháp thân. 

Vajrasattva (Kim Cương Tát Đỏa), Báo thân. 

Prahevajra (Garab Dorje, Kim Cương Hỉ), Hóa thân. 

Manjushrimitra. 

Shrïisimha. 

Vairochana. 

Nyak Jnãnakumära, Pang-gen Mipham Göngpo, Yudra Nyingpo, Sangtön 

Yeshe Lama, và Liza Sherap Drönma. 

Pang-gen trao truyền cho Ngenlam Changchup Gyaltsen. Nyak trao truyền 

cho Sokpo Palkyi Yeshe. 

9. Ngenlam trao truyền cho Zatam Rinchen Yik và Sokpo truyền cho Nupchen 
Sangye Yeshe. 

10. Zatam truyền cho Khugyur Salwe Chok. 

11. Nyang Changchup Trak. 

12. Nyang Sherap Jungne. 

13. Yölmowa Bagom Yeshe Changchup. 

14. Dzeng Dharmabodhi. 

15. Dzengkar Chose và Kyetse Yeshe Wangchuk. 

16. Kyetse truyền cho Zik Yeshe Wangpo. 

17. Khenchen Ngurpa. 

18. Tutön Vajreshvara. 

19. Sönam Gyaltsen. 

20. Sherap Gyaltsen. 

21. Zhönu Sherap. 

22. Zhönu Trakpa. 

23. Sangye Zangpo. 

24. Tsöndrũ Wangchuk. 

25. Thazhi Trakpa Rinchen. 


MG@Ø@m+€N— 


œ 


n 


26. Shãkya Gyalpo. 

27. Gölo Zhönu Pal (1392-1481). 

28. Chen-ngawa Chökyi Trakpa (1453-1525). 
29. Sheltrakpa Chökyi Lodrö. 

30. Khyungtsangpa Lodrö Palden. 

31. Pangtön, Karmaguru. 

32. Pangtön Chöwang Lhũndrup. 

33. Chöwang Kủũnzang. 

34. Pangtön, Kũnzang Chögyal. 

35. Minling Terchen Gyurme Dorje (1646-17 14). 
36. Minling Lochen Dharmashrï (1654-1717). 
37. Minling Jetsủn Mingyur Paldrön. 

38. Minling Gyalse Rinchen Namgyal. 

39. Minling Pema Tendzin. 

40. Minling Thrinle Namgyal. 

41. Minling Jetsủn Thrinle Chödrön. 

42. Minling Trichen Sangye Kủnga. 

43. Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892). 
44. Kathok Situ Chökyi Gyatso (1880-1925). 

45. Dzongsar Khyentse Chökyi Lodrö (1893-1959). 
46. Dodrupchen Thupten Thrinle Palzangpo Đệ Tứ (sinh năm 1927). 


ME-NGAGODE 


Me-ngagde, giáo khóa về những giáo huấn tối thượng,'° giảng dạy sự chứng 
ngộ chân tánh, như nó là, mà không rơi vào những cực đoan hay tạo tác điều gì 
mới. Chân tánh là sự hợp nhất của ba nguyên lý; tinh túy của tánh Không (sự mở 
trống), tính chất quang minh, và lòng bi (năng lực) của mọi hiện diện trùm khắp. 

Me-ngagde có bốn giáo khóa giáo lý và tu tập: Ngoại, Nội, Bí mật, và Bí mật 
Thâm sâu. Tất cả những giáo khóa này giống nhau ở điểm là những giáo lý về bản 
tánh thuần tịnh nguyên sơ (Ka Dag), là giáo lý được gọi là “cắt đứt” (Khregs Ch'od) 
mọi sự bám chấp. Tuy nhiên, giáo khóa Bí mật Thâm sâu tập trung vào những tu 
tập viên mãn tự nhiên của các sự xuất hiện (Lhun Grub), là giáo lý được gọi là “tiếp 
cận trực tiếp” (Thod rGal). 

Giáo khóa Ngoại giảng dạy tường tận bản tánh của nền tảng nguyên sơ. Giáo 
khóa Nội giảng dạy những cách giới thiệu bản tánh với những biểu tượng, ý nghĩa, 
và tầm quan trọng. Giáo khóa Bí mật giảng dạy bốn phương pháp thiền định tự 
nhiên (Chog bZhag). Giáo khóa Bí mật Thâm sâu giảng dạy tất cả những chủ đề 
sau: bản tánh nguyên sơ, sự giải thích những biểu tượng, ý nghĩa, và tầm quan 
trọng đối với việc giới thiệu chân tánh, sự xuất hiện của bốn thị kiến về các ánh 
sáng (sNang Ba bZhi) trong con đường, những sự xuất hiện của ánh sáng trong 
trạng thái trung ấm, và sự thành tựu giải thoát trong pháp giới tối thượng của sự 
viên mãn tự nhiên. 

Trong khi có nhiều tantra và những bản văn hướng dẫn của Me-ngagde, mười 
chín giáo lý trong số này tạo thành những bản văn gốc của Bí mật Thâm sâu của 
Me-Ngagde.”° 

Có nhiều giáo lý Nhánh hay Hướng dẫn (Man Ngag). Các giáo lý hướng dẫn 
được giảng rõ và cô đọng trong hai truyền thống Nyingthig chính yếu. Truyền thống 


33 


thứ nhất là những giáo lý chỉ tiết dành cho/của các học giả (Gya Che Ba Pandita), 
được Vimalamitra mang về Tây Tạng và được gọi là Vma Nyingthig. Nó chủ yêu 
được dựa trên Mười bảy tantra và tantra Troma. Truyền thống thứ hai là những 
giáo lý sâu xa dành cho/của các hành khất (Zab Pa Ku Sa La), do Guru 
Padmasambhava mang sang Tây Tạng và được gọi là Khandro Nyingthig. Nó chủ 
yếu được dựa trên tantra Longsal Barma. 

Ngoài các tantra nguyên thủy của Nyingthig, các giáo lý Bí mật Thâm sâu của 
Me-ngagde được dịch sang tiếng Tây Tạng, nhiều giáo lý Nyingthig khác được 
mang về Tây Tạng chủ yêu là nhờ Vimalamitra và Guru Rinpoche (và cả 
Vairochana). Một số giáo lý được trao truyền trong những linh kiến thanh tịnh cho 
những Đạo sư thành tựu vĩ đại bởi những thành tựu giả sống trước đó nhiều thế kỷ. 
Một số do các Đạo sư khám phá trong trạng thái chứng ngộ trí tuệ nguyên sơ của 
các ngài. Một số được các Đạo sư khám phá như các terma,“” là những giáo lý mà 
các ngài được các Đạo sư giác ngộ trao truyền trong những đời trước và được 
đánh thức trong đời này để những người khác phát lộ. Các giáo lý đó gồm có Vima 
Nyingthig, Khandro Nyingthiqg, Chetsin Nyingthg, Gongpa Zangthal Katak 
Eangjung Rangshar, Gongpa Yongdủ, Yangti Nakpo, Ati Zaptön Nyingpo, Karma 
Nyingthig, Longchen Nyingthig, Ösal Nyingthig, Dorsem Nyingthig, và Tsogyal 
Nyingthig. 

Trong tất cả các giáo lý đó có bốn giáo lý trội vượt đối với việc nghiên cứu và 
thực hành Nyingthig. Các giáo lý này được gọi là hai giáo lý mẹ và hai giáo lý con. 
Hai giáo lý Nyingthig mẹ là giáo lý được gọi là Vima Nyingthig do Vimalamitra mang 
về Tây Tạng và giáo lý Khandro Nyingthig do Guru Rinpoche mang về. Hai giáo lý 
con là những phát hiện của Longchen Rabjam liên quan tới hai giáo lý mẹ. Đó là 
Lama Yangtig về Vima Nưigfhig. và Khandro Yangtig về Khandro Nyingthig, cũng 
như Zabmo Yangtig về cả hai giáo lý Nyingthig mẹ. 

TUy nhiên, trong hơn hai thế kỷ qua, Longchen Nyingthig, là giáo lý bao gồm tinh 
túy của tất cả những giáo lý Nyingthig lúc ban đầu, đã trở thành những giáo lý phổ 
thông và mạnh mẽ nhất về Nyingthig để nghiên cứu và thực hành ở Tây Tạng. 

Vì thế, trong quyễn sách này, ý định chính yếu của tôi là trình bày một tập hợp 
ngắn gọn nhưng hàm xúc về tiểu sử của những Đạo sư dòng Longchen Nyingthig. 
Nhưng trước đó là danh tánh của các Đạo sư dòng truyền. thừa Vima Nyingthig và 
Khandro Nyingthig. Dòng các Đạo sư của những trao truyền này có nguồn gôc từ 
Đức Phật nguyên thủy xuống tới vương miện cao quý của tôi, Dodrupchen 
Rinpoche hiện tại. 


TRAO TRUYỀÈN TRỰC HỆ CỦA Vima Nyingthig”° 


1. Samantabhadra (Phổ Hiền), Pháp thân. 

Vajrasattva (Kim Cương Tát Đỏa), Báo thân. 

Prahevajra (Garab Dorje, Kim Cương Hi), Hóa thân, Đạo sư Dzopa Chenpo 
đầu tiên trong loài người. 

Manjushrimitra. 

Shrisimha ở Trung quốc. 

Jnãnasiira. 

Vimalamitra, người đưa dòng truyền thừa từ Ấn Độ sang Tây Tạng. Ngài đã 
trao truyền ba giáo khóa đầu tiên của giáo lý Me-ngagde với những bản văn 


œN 


MẲ@œ@œ®+ 


34 


cho Nyang và bốn người khác ở Tây Tạng. Ngài trao truyền giáo khóa Bí 
mật Thâm sâu cho nhà Vua, Thái tử Mu-ne Tsepo, Kawa Paltsek, Chok-ro 
Lũi Gyaltsen, và Nyang, nhưng đã cất dấu các bản văn ở Kekung tại Samye 
Chimphu. 

Nyang Tingdzin Zangpo (thế kỷ thứ 9), người đã cất dấu ở chùa Zhaïi trong 
Thung lũng Drikung những bản văn của ngài thuộc ba giáo khóa đầu tiên và 
sự khẩu truyền. Ngài đã trao truyền những giáo lý khẩu truyền cho Dro 
Rinchen Bar. 

Dro Rinchen Bar. 


. Be Lodrö Wangchuk. l , 
. Neten Dangma Lhũngyal (thê kỷ 11) khám phá các bản văn do Nyang cât 


dấu tại chùa Zhai. 


. Chetsũn Senge Wangchuk (thế kỷ 11-12), khám phá các bản văn do 


Vimalamitra cất dấu tại Kekung ở Samye Chimphu. 


. “hangtön Tashi Dorje (1097-1167). 

. Se Nyima Bum (1158-1213). 

. Guru Chober (1196-1255). 

. Trũlzhik Senge Gyapa (thế kỷ 13). 

. Drupchen Melong Dorje (1243-1303). 

. Rigdzin Kumärädza (1266-1343). 

. Kũnkhyen Longchen Rabjam (1308-1363). Ngài trở thành Đạo sư quan trọng 


nhất của truyền thống Nyingma. Sự trao truyền của Khandro và Vima 
Nyingthig đỗ vào ngài, và sau đó ngài đã phổ biến cả hai truyền thống bằng 
cách khám phá Lama Yangfhig về Vima Nyingfhig của ngài, Khandro Yangtig 
về Khandro Nyingthig, và Zabmo Yangtig về cả hai Nyinghthig, và bằng cách 
kết hợp chúng lại với nhau thành Nyingthig Yabzhi, bốn quyển sách về 
Nyingthig. 


. Khedrup Khyapdal Lhũndrup (thế kỷ 14). 

. Tủlku Trakpa Özer. 

. Trũlzhik Senge Öngo (thế kỷ 14). 

. Gyalse Dawa Trakpa. 

. Drupchen Kủũnzang Dorje. 

. Kũnga Gyaltsen Palzang (1497- 1568). 

. Tũlku Natsok Rangtröl (1494-1560). 

. Sungtrủl Tendzin Trakpa (1536-1597). 

. Tủlku Do-ngak Tendzin (1576-1628). 

. Rigdzin Thrinle Lhũndrup (1611-1662). 

. Minling Terchen Gyurme Dorje (1646-1714). 

. Minling Gyalse Rinchen Namgyal. 

. Minling Khenchen Ogyen Tendzin Dorje. 

. Dzogchen Rinpoche Mingyur Namkhe Dorje Đệ Tứ (1793-?2). 
. Gyarong Namtrủl Kũnzang Thekchok Dorje. 

. Dodrupchen Jdigme Tenpe Nyima Đệ Tam (1865-1926). 

. Gekong Khenpo Kũnzang Palden. 

. Dodrupchen Thupten Thrinle Palzangpo Đệ Tứ (sinh 1927). 


..U Chörap? 
. Minling Drubwang Shrinatha 
. Rigdzin Jigme Lingpa (1730-1798). 


35 


. Dodrupchen Jigme Thrinle Özer Đệ Nhất (1745-1821). 

. Dzogchen Rinpoche Mingyur Namkhe Dorje Đệ Tứ và Dola Jigme Kalzang. 
. Từ cả hai Gyalse Zhenphen Thaye (18002). 

. Khenchen Pema Dorje của Tu viện Dzogchen. 

. Jdamyang Khyentse Wangpo (1820-1892). 

. Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima Đệ Tam (1865-1926). 

. Qekong Khenpo Kũnzang Palden (1872-1943). 

. Dodrupchen Thupten Thrinle Palzangpo Đệ Tứ (sinh 1927). 


SỰ TRAO TRUYÈN TRỰC HỆ CỦA Khandro Nyingthig?° 


Samantabhadra (Phổ Hiền), Pháp thân. 

Vajrasattva (Kim Cương Tát Đỏa), Báo thân. 

Prahevajra (Garab Dorje, Kim Cương Hỉ), Hóa thân. 

Shrïsimha. 

Guru Rinpoche (Padmasambhava, Liên Hoa Sanh), người mang giáo lý tới 
Tây Tạng. 


. Khandro Yeshe Tsogyal, Chögyal Trisong Detsen, và Lhacham Pemasal. 


Yeshe Tsogyal giúp Guru Rinpoche cất dấu giáo lý Khandro Nyingthig như 
một terma. 


. Pema Ledreltsal (1291-13192). tái sinh của Lhacham Pemasal và là người 


khám phá giáo lý Khandro Nyingthig như một terma. 


._ Gyalse Lekpa (1290-1366/7). 


Longchen Rabjam (1308-1363). 
Yeshe Rabjam. 


. Khedrup Samten. 

. dinpa Zangpo. 

. Sönam Rinchen. 

. Ngawang Pema. 

. Sönam Wangpo. 

. Rigdzin Chökyi Gyatso. 

. Dzogchen Rinpoche Pema Rigdzin Đệ Nhất (1625-1697). 

. Namkha Ösal. 

. Dzogchen Gyurme Thekchok Tendzin Đệ Nhị (1699-2). 

. Nyila Pema Tendzin. 

. Tendzin Dargye. 

. Dzogchen Rinpoche Mingyur Namkhe Dorje Đệ Tứ (1793-2) 
. Dzogchen Gyarong Namtrủl Kủnzang Thekchok Dorje Đệ Nhi. 
. Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima Đệ Tam (1865-1926). 

. Gekong Khenpo Kủnzang Palden. 

. Dodrupchen Thupten Thrinle Palzang Đệ Tứ (sinh 1927). 


. “ablung Tủlku. 

. Sönam Rinchen. 

. Karmaguru. 

. Kũnzang Paljor. 

. T|ku Do-ngak Tendzin (1576-1628). 

. Rigdzin Thrinle Lhũndrup (1611-1662). 


36 


. Minling Terchen Gyurme Dorje (1646-1714). 

. Minling Gyalse Rinchen Namgyal. 

. Minling Drubwang Shrinatha. 

. Rigdzin Jigme Lingpa (1730-1798). 

. Dodrupchen Jigme Thrinle Özer Đệ Nhất (1745-1821). 
. Dola Jigme Kalzandg. 

. Dzogchen Gyalse Zhenphen Thaye (18002). 

. Dzogchen Khenpo Pema Dorje. 

. Jdamyang Khyentse Wangpo (1820-1892). 

. Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima Đệ Tam (1865-1926). 
. Gekong Khenpo Kủnzang Palden (1872-1943). 

. Dodrupchen Thupten Thrinle Palzang Đệ Tứ (sinh 1927). 


sự 


Quyền Hai 
Dòng Truyền thừa Longchen Nyingthig 


Longchen Nyingthig là một tuyển tập các tantra và sãdhana được Rigdzin Jigme 
Lingpa (1730-1798) khám phá như giáo lý “terma tâm”. 

Giáo khóa này được gọi là Longchen Nyingthig do bởi ba lý do chính. Trước 
tiên, đó là Nyingthig, những giáo lý cốt tủy thâm sâu Me-ngagde, và được Jigme 
Lingpa khám phá nhờ những gia hộ ngài nhận được trong một loạt linh kiến thuần 
tịnh về Longchen Rabjam (1308-1363). Kế đó là những giáo lý cô đọng mọi giáo lý 
Nyingthig đến qua Longchen Rabjam. Thứ ba, đó là những giáo lý về chủ đề của 
Longchen, “sự bao la vĩ đại” hay phạm vi sâu xa nhất, và đó là Nyingthig, - 'tâm yếu” 
(hay cốt tủy thâm sâu). của tất cả các giáo lý. Jigme Lingpa viết: “Nó là phạm vi bao 
la vĩ đại và nó là tâm yếu.”° 

Longchen Nyingthig chủ yếu tập trung vào Nyingthig, giáo khóa tinh túy thâm 
sâu Me-ngagde. Ví dụ như, giai đoạn phát triển của sädhana Rigdzin Dũpa xuất 
hiện như năng lực hiển lộ (rTsal) của giác tánh nội tại (Rig Pa), và nó cũng hòa vào 
Pháp giới tối hậu, sự thuần tịnh nguyên sơ trong giai đoạn hòa tan (viên mãn). 
Kyala Khenpo viết trong luận giảng về Rigdzin Dũpa của ngài: 


Trong những truyền thống Anuttaratantra khác, trước tiên hành giả làm thuần thục 
tâm mình bằng cách tu tập về giai đoạn phát triển và sau đó đi vào giai đoạn toàn 
thiện. Nhưng trong các thiền định Mahäyoga của Longchen Nyingthig, sau khi đã 
được giới thiệu giác tánh nội tại chói ngời (chân tánh của tâm ta) và nhận ra tính bất 
khả phân của giác tánh nội tại của ta và tâm giác ngộ của Lạt ma, thiền giả thiền định 
trạng thái chứng ngộ đó và tu tập về những sự xuất hiện [của các hình tướng] như 
mạn đà la của các Bổn Tôn [năng lực của giác tánh nội tại, Rig Pa]. Vì thế phương 
pháp độc nhất vô nhị của Longchen Nyingthig là tu tập về giai đoạn phát triển và giai 
đoạn toàn thiện trong sự hợp nhất. Bằng cách sử dụng sự hợp nhất tâm của ta và 
tâm giác ngộ của Lạt ma, sự chứng ngộ trí tuệ được đánh thức một cách mạnh mẽ.”"! 


Giáo lý Longchen Nyingthig 


Longchen Nyingthig bao gồm một ít tantra và nhiều sãdhana kèm theo những giáo 
huấn, luận giảng, và những bản văn bỗổ sung, trong hai (hay ba) quyển sách gốc 
(rIsa Pod). Các giáo lý này được Jigma Lingpa khám phá như một terma tâm. 
Ngoài hai quyền sách gốc, giáo khóa bao gồm Phurpa Gyiluk về Vajrakila trong 
một quyền sách, nó được xác nhận là một khám phá terma tâm và là một sưu tập 
các tantra. Các giáo lý Longchen Nyingthig chính yếu được phân loại thành hai 
phạm trù. Chúng là các tantra nguyên thủy của Nyingthig và các sädhana và giáo lý 
Mật thừa. 

Các tantra Nyingthig nguyên thủy là sự tương tục của bản tánh tuyệt đối (Pháp 
thân) xuất hiện như các giáo lý đối với bản thân Jigme Lingpa hay đối với những 
hóa thân trước đó của ngài và ngài đã đánh thức các giáo lý đó. Trong khi thực 
hành ẩn cư trong ba năm tại Samye Chimphu, Jigme Lingpa đã nghiên cứu những 


38 


tác phẩm của Longchen Rabjam và cầu nguyện hết sức sùng mộ, nhìn thấy ngài 
như một vị Phật. Jigme Lingpa có ba linh kiến thanh tịnh về Longchen Rabjam và 
nhận những gia hộ của thân, ngữ và tâm của ngài. Trong linh kiến thứ ba, 
Longchen Rabjam nói ba lần: “Cầu mong những chứng ngộ ý nghĩa được trao 
truyền cho con, và cầu mong sự trao truyền những ngôn từ được hoàn toàn thành 
tựu.” Ngay sau đó, Jigme Lingpa chứng ngộ bản tánh của Đại Viên mãn thoát khỏi 
sự phân tích trong tâm và nhận sự trao truyền tuyệt đối (Don brGyud), và những 
tantra nguyên thủy linh thiêng của Nyingthig xuất hiện trong ngài. Những tantra 
nguyên thủy này xuất hiện trong ngài như cốt tủy được hợp nhất của cả ba cách thế 
trao truyền — tức là sự trao truyền tâm, trao truyền bằng sự biểu thị, và khẩu truyền 
— của ba thân Phật và những Đạo sư của tất cả dòng truyền thừa Dzopa Chenpo, 
kể cả Guru Rinpoche, Vimalamitra, và Longchen Rabjam.° 

Các sädhana và giáo lý Mật thừa Longchen Ayingthig là những giáo lý đến từ 
dJigme Lingpa qua Guru Rinpoche như một terma." 

Trong khi Guru Rinpoche đang viếng thăm Tây Tạng, trên tầng hai ngôi chùa 
chính của Tu viện Samye, ngài đã ban giáo lý Longchen Nyingthig cho Vua Trisong 
Detsen, Khandro Yeshe Tsogyal, và Vairochana. Sau đó ngài giao phó những giáo 
lý cho các vị này bằng phương tiện của dãkinT xuất hiện tự nhiên, trí tuệ, nguyên lý 
nữ của ba thân Phật. Ngài đã ban những quán đảnh tiên tri bằng cách nói rằng 
những giáo lý này sẽ được Jigme Lingpa, một hóa thân (tủlku) của Vua Trisong 
Detsen, khám phá. Yeshe Tsogyal sắp xếp các giáo lý thành những chữ biểu 
tượng của ký ức không bị lãng quên trên những cuộn giấy vàng có năm màu xuất 
hiện tự nhiên. Với những quán đảnh ước nguyện, các ngài cất dấu những giáo lý 
trong chiếc hộp kho tàng tâm yếu chói lọi (hay kho tàng tâm) của các đệ tử. Các 
ngài phó chúc những giáo lý chôn dấu cho các däkinï, các trí tuệ Pháp giới tối 
thượng (Pháp giới thể tánh trí), để giữ gìn cho tới đúng lúc đánh thức các giáo lý từ 
trạng thái nội tại chói lọi trong tâm các vị khám phá terma. 

Vì thế, nhiều thế kỷ sau đó, khi những quán đảnh tiên tri của Guru Rinpoche đã 
thuần thục và những thuận cảnh bắt đầu có kết quả, các giáo lý Longchen Nyingthig 
được cất dấu đã được đánh thức một cách phù hợp trong tâm giác ngộ của Jigme 
Lingpa như một terma tâm. 

dJigme Lingpa là một hóa thân của chính Vimalamitra và Vua Trisong Detsen,”" là 
những vị nhận lãnh giáo lý Longchen Nyingthig từ Guru Rinpoche và Vimalamitra. 
Vì thế những giáo lý Nyingthig của hai dòng chính cùng chảy trong Jigme Lingpa. 
Longchen Nyingthig là cốt tủy hay hiện thân của hai truyền thống Nyingthig, Vima 
Nyingthig và Khandro Nyingthig.°° Phạm vi, ngôn ngữ, ý nghĩa, sự rõ ràng, và năng 
lực của Longchen Nyingthig làm cho hành giả dễ lãnh hội giáo lý và việc thực hành 
được mạnh mẽ, khiến cho trong những thế kỷ vừa qua việc nghiên cứu và thực 
hành Longchen Nyingfhig đã trở nên phố thông trong một số đông đảo các 
Nyingmapa (các hành giả phái Nyingma) ở Tây Tạng 

Những bản văn chính của Longchen Nyingthig lạ 


CÁC TANTRA GÓC (RGYUD) CỦA Longchen Nyingthig”” 
I. Tantra gốc (rTsa rGyud): Kũntu Zangpo Yeshe Longki Gyũ (Kun Tu 
bZang Po Ye Shes Klong Gi rGyud) 
2. Tantra đến sau: Gyũ Chima (rGyud Phyi Ma) 


o) 


3. Các giáo lý (Lung): Kúntu Zangpo Gong-nyam (Kun Tu bZang Poiïi 
dGongs Nyams) 
4.. Các giáo huấn (Me-ngag) 
a. Các giáo huấn: Nesum Shenje và Neluk Dorje Tsigang (gNad 
gSum Shan 'Byed và gNas Lug rDo rJe¡ Tshigs rKang) 
b. Các luận giảng của chúng: Yeshe Lama (Ye Shes Bla Ma) với 
các bản văn hỗ trợ của nó (rGyab Ch'os) 


CÁC SÄDHANA VÀ GIÁO LÝ MẬT THỪA CỦA Longchen Nyingthig"® 
I1. Những vị Trì minh vương nam 
a. Hòa bình: ngoài: La-me Naljor (Bla Mai rNal 'Byor) 
trong: Rigdzin Dũpa (Rig 'Dzin 'Dus Pa) 
bí mật: Dug-ngal RangfröI (sDug bsNgal Rang Grol) 
bí mật tối thượng: Ladrup Thigle Gyachen (Bla sGrub 
Thig Le i rGya Chan) 
b. Phẫn nộ: xanh dương: Palchen Dũpa (dPal Ch'en 'Dus Pa) 
đỏ: Takhyung Barwa (rTa Khyung 'Bar Ba) 
2.. Nữ Trì minh vương 
a. Hòa bình: sãdhana gốc: Yumka Dechen Gyalmo (Yum Ka bDe 
Chien rGOyal Mo) 
b. Phẫn nộ: sãdhana bí mật: Senge Dongchen (Seng Ge gDong 
Chan) 


Dòng truyên thừa Các Đạo sư của 
Longchen Nyingthig 


Dòng truyền thừa Longchen Nyingthig bắt đầu với Đức Phật nguyên thủy, hay tinh 
túy Phật tối thượng, và truyền xuống tới các Đạo sư đương thời nhờ một dòng trao 
truyền không đứt đoạn. 

Dòng truyền thừa này bắt đầu từ ba thân Phật, Dharmakäya (Pháp thân), 
Sambhogakäya (Báo thân), và Nirmänakäya (Hóa thân), nguyên lý của Phật quả. 
Dharmakäya là bản tánh tối thượng không hình tướng. Sambhogakäya và 
Nirmänakäya là những sắc thân hiển lộ của Đức Phật. Ba thân Phật là suối nguồn 
tối thượng của tất cả các giáo lý tuyệt đối, chẳng hạn như Longchen Nyingthig. Từ 
ba thân Phật, các Đạo sư trong loài người nhận lãnh các giáo lý, như trong trường 
hợp của Đại Viên mãn thì Prahevajra đã nhận lãnh giáo lý này. 

Prahevajra, Đạo sư đầu tiên trong loài người, đã trao truyền các giáo lý cho 
ManjushrTmitra, vị này truyền cho Shrisimha. Tới lượt Shrisimha truyền cho 
Jnänasutra, Vimalamitra, Guru Rinpoche, và Vairochana. Vimalamitra cũng nhận 
các giáo lý này từ Jnãnasũitra. 

Vimalamitra và Guru Rinpoche đã truyền các giáo lý cho Vua Trisong Detsen và 
một ít người khác ở Tây Tạng. Guru Rinpoche đã chôn dấu nhiều giáo lý như 


40 


terma. Ngài cũng truyền Khandro Nyingthig cho Lhacham Pemasal, hóa thân đời 
trước của Longchen Rabjam. 

Hầu như tám thế kỷ sau khi Guru Rinpoche chôn dấu Longchen Nyingthig, tinh 
túy của các giáo lý Nyingthig, như một terma, Jigme Lingpa đã khám phá những 
giáo lý này như một terma tâm. Jigme Lingpa có thể khám phá các giáo lý bởi ngài 
đã có những trao truyền và phó chúc trong đời trước và đã nhận những gia hộ của 
Longchen Rabjam trong ba linh kiến thanh tịnh trong đời hiện tại của ngài. 

Trong bài câu nguyện dòng truyền thừa Longchen Nyingthig, Jigme Lingpa đề 
cập tới dòng truyền thừa của những Đạo sư sau đây, qua đó Longchen Nyingthig 
được trao truyền và khám phá:”° 


Từ xứ sở không bị vướng bận bởi kích thước và thiên kiến, 

Samantabhadra (Phổ Hiền), Đức Phật nguyên thủy Pháp thân, 

Vajrasattva, năng lực hiển lộ của Báo thân, [xuất hiện] như một phản chiếu 
trong nước, 

Và Prahevajra trong những thuộc tính hoàn toàn viên mãn của Hóa thân, 

Con khẩn cầu các ngài. Xin ban [cho chúng con] những quán đảnh gia hộ. 


Shrïsimha,°? kho tàng của Pháp tối thượng, 

ManjushrTmitra, Đạo sư của cỗ xe chín thừa, 

Jnänasutra, và Vimalamitra, 

Con khẩn cầu các ngài. Xin chỉ cho con con đường dẫn tới giải thoát. 


Padmasambhava, Pháp bảo duy nhất của cõi Diêm phù đề, 

Cùng với Đức Vua, các Thần dân, và người Hỗ trợ,” những con cái-tâm yếu 
siêu việt của các ngài, 

Longchen [Rabjam], bậc giải mã đại dương các kho tàng tâm, 

digme Lingpa, bậc được phó chúc kho tàng tối thượng của các DãkinT. 

Con khẩn cầu các ngài. Xin cho con đạt được kết quả và thành tựu giải thoát. 


41 





PHÁP THÂN 


Dharmakäya (Pháp thân), thân tối thượng, tạo thành nền tảng của mọi phẩm hạnh 
của vị Phật, và nền tảng năng lực của các ngài để hoạt động. Bản tánh của Pháp 
thân thì thanh tịnh tự trạng thái nguyên thủy của nó và thuần tịnh không bị mọi ô 
nhiễm ngẫu nhiên. Siêu vượt tư tưởng và Sự biểu lộ bằng ngôn từ, Pháp thân an trụ 
không bị trói buộc trong những tính chất, giống như không gian. Không dời đổi khỏi 
trạng thái Pháp thân, nó đáp ứng những nhu cầu của mọi sinh loài nhờ sự hiện diện 
tự nhiên của hai sắc thân. 

Trong những hình tượng của phái Nyingma, Pháp thân được tượng trưng bằng 
một vị Phật nam và nữ trần trụi trong sự hợp nhất, có màu thanh thiên (xanh dương 
nhạt), được gọi là Samantabhadra (Phổ Hiền). 

Samantabhadra biểu thị phương diện chứng ngộ Pháp thân, bản tánh tối thượng 
của mọi phẩm tính tốt lành và xấu xa của sinh tử và niết bàn. Tự nguyên thủy, ngài 
chứng ngộ trí tuệ nguyên sơ của Pháp giới tối thượng, thoát khỏi sự ý niệm hóa. 
Nhờ sự chứng ngộ này ngài không an trụ trong những cực đoan của sinh tử mà 
cũng không an trụ trong sự an bình của niết bàn. Ngài được gia lực bằng sự thấu 
suốt chân lý tối thượng, và sự thấu suốt này là trí tuệ nguyên sơ hoàn toàn bình 
đẳng (bình đẳng tánh trí). Nó không là sự trống không đơn thuần do sự tịch diệt tạo 
nên. Thay vào đó, đối tượng của trí tuệ nguyên sơ phân biệt (diệu quan sát trí) của 
tất cả chư Phật, là tinh túy của trí tuệ nguyên sơ vi tế, an trụ như cõi tịnh độ của sự 
quang minh nội tại, “thân trẻ trung trong một tịnh bình.” Sự quang minh nội tại của 
mối liên hệ giữa trí tuệ nguyên sơ và đối tượng của nó có thể được ví như cách một 
miếng pha lê phóng chiêu. một quang phổ ánh sáng, nhưng trên thực tế những tia 
sáng thì cố hữu trong miếng pha lê. Do bởi năng lực thiêng liêng này, sự quang 
minh nội tại, năm vị Thầy của năm loại mạn đà la Báo thân an trụ, nhờ sự cố hữu 
hiển lộ, trong sự phô diễn vĩ đại của những hình tướng và trí tuệ bất khả phân. 

Pháp thân an trụ không có sự biến đổi, phân biệt, khác biệt, trong năm cách thế: 


42 


NƠI CHÓN: pháp giới tối thượng, cõi tịnh độ của “thân trẻ trung 
trong một tịnh bình” 

ĐẠO SƯ: Phổ Hiền, sự tự-tỉnh giác vĩ đại, trí tuệ nguyên sơ của 
nhất thê-như thị 

CÁC ĐỆ TỬ: Hội chúng như đại dương các trí tuệ nguyên sơ. 
THỜI GIAN: Thời gian bất biến, sự như thị 

GIÁO LÝ: Dzopa Chenpo (Đại Viên mãn) tối thượng, giáo lý của 
thân, ngữ, và tâm không bị tạo tác. 


Pháp thân, thanh tịnh tự nguyên thủy, nhất vị, giống như không gian. Nó an trụ 
với ba loại trí tuệ nguyên sơ, siêu vượt sự khái niệm hóa của các cực đoan, thuyêt 
thực thê (vĩnh cửu) và thuyết hư vô. Ba trí tuệ nguyên sơ là: 


1. Trí tuệ nguyên sơ của tinh túy nội tại, thuần tịnh tự nguyên 
thủy, siêu vượt những cực đoan của sự khái niệm hóa và sự 
biểu lộ bằng ngôn từ, giống như pha lê trong suốt. 

2. Trí tuệ nguyên sơ của bản tánh thành tựu tự nhiên; nó là sự 
quang minh vi tế, sâu xa, làm nền tảng cho sự xuất hiện của 
những thuộc tính của phương diện biểu lộ, và nó không hiện 
hữu như một cách thế đặc thù có tính chất hiện tượng. 

3. Trí tuệ nguyên sơ của lòng bi mẫn trùm khắp (năng lực); nó 
an trụ giỗng như mặt đất không gây chướng ngại để sự sinh 
khởi xảy ra nhờ năng lực hiển lộ của tinh túy nội tại; nhưng 
sự tỉnh giác này không phân tích đối tượng của nó. 


Nếu có bất kỳ sự thô lậu nào thì Pháp thân sẽ thuộc về hiện tượng và nó sẽ có 
những tính chất, trong trường hợp đó nó sẽ không đủ điều kiện như cái gì có sự an 
bình và thoát khỏi sự khái niệm hóa như ý nghĩa rốt ráo của nó. Nếu không có 
phương diện vi tế của sự quang minh sâu xa như nền tảng của sự xuất hiện thì 
Pháp thân sẽ chỉ đơn thuần là một sự vắng mặt, giống như một khoảng trống. Vì thế 
nó là một trí tuệ nguyên sơ của sự quang minh vi tế, mở trống, an trụ như nên tảng 
của sự xuất hiện, siêu vượt hai cực đoan của thuyết thực thể (vĩnh cửu) và hư vô. 

Pháp thân sở hữu ba phẩm tính vĩ đại: 


1. Thuần tịnh vĩ đại (sPang Pa Ch'en Po): hai che chướng thình 
lình và huyễn hóa với những tập quán của chúng, là cái thực 
ra không hiện hữu, hoàn toàn được tịnh hóa. 

2. Sự chứng ngộ vĩ đại (rTogs Pa Chen Po): Nhờ trí tuệ 
nguyên sơ vĩ đại của sự bất nhị, Pháp thân nhìn tất cả sinh 
tử và niết bàn mà không rơi vào sự phân biệt. 

3. Tâm vĩ đại (Sems Chen Po): Do bởi hai phẩm tính trước, 
những hiển lộ của Pháp thân đối với sự lợi lạc của tất cả 
chúng sinh thì tự nhiên và thành tựu một cách tự nhiên mà 
không có bất kỳ khái niệm nào. 


43 





BÁO THÂN 


Dharmakaäya (Pháp thân) an trụ trong trạng thái của sự quang minh sâu xa và bản 
tánh tuyệt đối của các hiện tượng. Không chỉnh sửa bản tánh của Pháp thân, 
Sambhogakäya (Báo thân) tự-xuất hiện, thân hỉ lạc, hiển lộ tự nhiên. Từ tinh túy của 
Pháp thân, phương diện hiển lộ của trí tuệ nguyên sơ, vô số thân Phật và cõi tịnh 
độ xuất hiện như sự tự-tri giác, giống như những tia sáng năm màu xuất hiện từ 
một miếng pha lê nhờ những tia sáng mặt trời. Trong Báo thân, vị Thầy và các đệ 
tử được hợp nhất trong phạm vi của cùng một sự chứng ngộ. Vị Thầy không ban 
giáo lý mà đúng hơn, các giáo lý được tự xuất hiện trong trạng thái đồng nhất. Các 
Báo Thân xuất hiện tự nhiên như sự tự-tri giác theo năm cách thế: 


NƠI CHÓN: “Cõi tịnh độ vô song của mạng lưới tuyệt đẹp” tự-tri 
giác 

VỊ THẦY: Năm bộ Phật, chẳng hạn như Vajrasattva 
(Akshobhya, Phật Bát Động), được tô điểm ba mươi hai tướng 
tốt và tám mươi tướng phụ. 

CÁC ĐẸỆ TỬ: Vô lượng chư Phật như đại dương, xuất hiện như 
sự tự-hiễn lộ của trí tuệ nguyên sơ, không gì khác hơn chính là 
vị Thầy. 

GIÁO LÝ: Cái thấy chói ngời vĩ đại, không thể diễn tả và thoát 
khỏi những sự khái niệm hóa của biểu thị và ngôn từ. 

THỜI GIAN: Sự bắt biến; chu kỳ thời gian luôn luôn tiếp diễn 


Có hai loại trao truyền trong Báo thân: 

1. Trong cõi tịnh độ vô song, các giáo lý tantra được Samantabhadra (Phổ 
Hiền) ban cho chư Phật Báo Thân tự-tri giác, chính là Đức Phổ Hiền, trong khi vị 
Thầy và các đệ tử an trụ trong trạng thái chứng ngộ không thể phân biệt. Điều này 
được gọi là sự trao truyền cùng một tâm của vị Thầy và đệ tử.°” 


44 


2. Nhờ sự gia hộ của vị Thầy, những đệ tử có tâm thức khác biệt với tâm của 
Thầy trở nên đồng nhất với tâm Thầy. Điều này được gọi là sự trao truyền việc trở 
nên bất khả phân của tâm Thầy và đệ tử.° 

Năm trí tuệ nguyên sơ của Báo thân là:Ê! 

1. Pháp giới thể tánh trí (dharmadhätujnäna): Là sự hợp nhất bất khả phân của 
ba phương diện: tánh Không vĩ đại (sự mở trống), là nền tảng của sự giải thoát, 
thuần tịnh tự nguyện thủy; nền tảng của sự tự-quang minh, ánh sáng tự nhiên của 
trí tuệ nguyên sơ; và Pháp giới tối hậu của trí tuệ tỉnh giác. 

2.. Đại viên cảnh trí (ädarshajnana): Những hình tướng xuất hiện trong giác tánh 
trống không- quang minh theo cách thế không bị chướng ngại, giống như sự xuất 
hiện của những phản chiếu trong một tắm gương. Trí tuệ nguyên sơ này là phương 
diện của nền tảng đối với sự xuất hiện của hai sắc thân, Báo thân và Hóa thân. Để 
đáp lại những đệ tử có thể nhìn thấy và tu tập, hai sắc thân của Đức Phật và ba trí 
tuệ nguyên sơ sau đây xuất hiện tự nhiên như một phản chiếu. 

3. Bình đẳng tánh trí (s amantäjnana): Đó là trí tuệ bình đẳng vĩ đại giải thoát tự 
nguyên sơ, trong đó mọi sự xuất hiện của các sắc thân của Đức Phật xuất hiện phù 
hợp với tri giác của các đệ tử, không rơi vào hay giữ bất kỳ cực đoan nào. 

4.. Diệu quan sát trí (pratyavekshanajnäna): là trí tuệ nguyên sơ đồng thời nhìn 
thấy rõ ràng mọi hiện tượng có thể nhận thức được không chút sai lầm. 

9. Thành sở tác trí (rityãnushthänajnäna): là trí tuệ nguyên sơ thành tựu 
những mục đích của riêng ta trong trạng thái của giác tánh nội tại, và phụng sự tự 
nhiên mọi nhu cầu của chúng sinh mà không cần nỗ lực, giống như một viên ngọc 
như ý. 

Pháp giới thể tánh trí nhìn mọi sự như chúng là, chân lý tuyệt đối; và bốn trí tuệ 
nguyên sơ kia nhìn thấy cách thức mọi sự xuất hiện, chân lý tương đối. 


45 





HÓA THÂN 


Trong khi Pháp thân an trụ mà không di chuyển khỏi sự nhất như vĩ đại của sinh tử 
và Niết bàn, sắc thân của Đức Phật, những hiễn lộ lòng bi mẫn không cần dụng 
công, xuất hiện trong những phô diễn muôn hình vạn trạng không ngơi nghỉ, như sự 
phô diễn của những xuất hiện thần diệu. 

Ngày nào sinh tử còn hiện hữu thì Nirmanakäya (Hóa thân), thân hiển lộ, sẽ còn 
xuất hiện để đáp ứng những nhu cầu của những chúng sinh bình thường. Đó là bởi 
khi mặt trăng được phản chiếu trong những thùng nước, thì có bao nhiêu thùng 
nước là có bấy nhiêu mặt trăng để tạo ra ánh phản chiếu của nó. Hóa thân có thể 
được phân thành ba loại: 

1. Hóa thân tự nhiên (Rang bZhin sPrul sKu): Đối với các đệ tử có tri giác thanh 
tịnh, và những bậc đã đạt được cấp độ nào đó trong mười cấp độ (thập địa), hiển lộ 
Báo thân vĩ đại xuất hiện như tịnh độ vô song và những cõi tịnh độ của Năm Bộ 
Phật, chẳng hạn như Vajrasattva, và của Ba Bộ Phật, chẳng hạn như Vajrapäni 
(Kim Cương Thủ), giống như sự phản chiếu trong một tấm gương. Ở đây tâm của 
các đệ tử không đồng nhất với tâm của vị Thầy, Đức Phật, nhưng trong thực tế 
những cõi tịnh độ này là những cõi tịnh độ Báo thân, vì thế chúng được gọi là 
những cõi tịnh độ nửa-Báo thân và nửa-Hóa thân. 

2. Những bậc Hóa thân điều phục chúng sinh ('Gro 'Dul sPrul sKu): Đây là hiễn 
lộ của Hóa thân tuyệt hảo, có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi tướng phụ. Các 
ngài xuất hiện trong mỗi một cõi trong sáu cõi của vô số hệ thống thế giới. Bằng 
mười hai công hạnh và những phương pháp thiện xảo các ngài phụng sự các nhu 
cầu và sự giải thoát của tất cả chúng sinh. Hóa thân tuyệt hảo của cõi người trong 
hệ thống thế giới của chúng ta trong thời hiện tại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Mười hai công hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là (1) hạ thế từ cõi trời 
Tushita (Đâu suất), (2) vào thai tạng của thân mẫu, (3) đản sinh, (4) học các nghệ 
thuật, (5) lập gia đình, (6) từ bỏ đời sống gia chủ thế tục, (7) thực hành khổ hạnh, 


46 


(8) du hành tới Cội Bồ đề, (9) chiến thắng ma quân, (10) đạt được Phật quả; và (12) 
nhập niết bàn. 

3. Hóa thân của những Thân tướng Khác nhau (sNa Tshogs SPrul sKu): Trong 
hiển lộ Hóa thân này không có sự chắc chắn về nơi chốn, hình thức, hay khoảng 
thời gian của sự hiển lộ. Nó xuất hiện trong bất kỳ hình thức nào thích hợp với 
chúng sinh, chẳng hạn những sinh loài; như những hình tượng, Kinh điển, nhà cửa, 
vườn tược, thuốc men, cầu đường, và v. v.. 

Trí tuệ nguyên sơ của Hóa thân là sự chứng ngộ rằng bất kỳ hình thức Hóa thân 
nào xuất hiện trước chúng sinh thì không phải là những hình thức vô tri hay chỉ là 
những phản chiếu. Các ngài có hai loại trí tuệ nguyên sơ, và những trí tuệ đó xuất 
hiện một cách tự nhiên vì sự lợi lạc của chúng sinh. 

Trí tuệ nguyên sơ “thấu suốt như nó là” là sự chứng ngộ bản tánh của chân lý 
tuyệt đối của mọi vật hiện hữu có tính chất hiện tượng, không có bắt kỳ sai lầm nào. 
Trí tuệ này biểu lộ cho chúng sinh ý nghĩa của chân lý tuyệt đối, là chân lý thoát khỏi 
những sự khái niệm hóa của sinh và diệt, giống như không gian. 

Trí tuệ nguyên sơ “thấu biết tất cả” những sự hiện hữu có tính chất hiện tượng 
đồng thời là sự chứng ngộ chân lý tương đối không làm lẫn những tính chất khác 
biệt của các hiện hữu hiện tượng. 

Sự trao truyền độc nhất vô nhị của Đại Viên mãn được Prahevajra (Garab Dorje, 
Kim Cương Hỉ) nhận từ Vajrasattva hay Vajrapäni. Vajrasattva và Vajrapäni là vị 
Phật xuất hiện trong hình thức Sambhogakäya (Báo Thân) hay nửa Báo Thân, và 
Prahevajra là vị Phật xuất hiện trong hình thức Hóa Thân. 


47 





PRAHEVAJRA (GARAB DORJE) 


PRAHEVA.RA (dGa' Rab rDo rJe)°° là một Nirmänakäya (Hóa thân), thân hiển lộ 
của Đức Phật xuất hiện như Đạo sư Đại Viên mãn đầu tiên trong loài người. Theo 
những nguồn mạch của Đại Viên mãn, Prahevajra sinh làm con gái của Vua xứ 
Oddiyäna. Theo một vài học giả thì Oddiyäna ở khu vực quanh Thung lũng Swat mà 
hiện nay là Pakistan. Oddiyäna là suối nguồn quan trọng nhất của các giáo lý Phật 
giáo, hay tantra (Mật điển) bí truyền. Nó là một địa điểm đầy năng lực và là xứ sở 
của các däkinï, nhiều tài nguyên thiên nhiên, rừng rậm và dã thú. Tại Oddiyäna 
cũng có một ngôi chùa tráng lệ tên là Deche Tsekpa (Vô số Hỉ lạc) có 6.108 ngôi 
chùa nhỏ bao quanh. Tắt cả đều rất hưng thịnh. 

Cách đó không xa lắm, trên một hòn đảo có cát vàng bao phủ, một sư cô tên là 
Sudharmã,°“ con gái của Vua Uparãja° và Hoàng hậu Älokabhãsvati (Bậc Chiếu 
sáng)Ê' xứ Oddiyãna đang thiền định trong một túp lều cỏ đơn sơ với một thị giả tên 
là Sukhasäravati (Trái tim Hỉ lạc). Một đêm, sư cô có một giác mơ trong đó một 
người đàn ông tinh khiết với nước da trắng xuất hiện và đặt một bình pha lê lên đầu 
cô ba lần. Chiếc bình có tô điểm năm chữ tượng trưng cho năm vị Phật và phát ra 
những tia sáng, và cô có thể nhìn thấy ba cõi thật rõ ràng. 

Sau giấc mơ, vào ngày mồng mười, sư cô sinh ra một cậu con trai tô điểm 
những dấu hiệu kiết tường. Đứa trẻ này là tái sinh của Adhichitta, một hiển lộ của 
Vajrasattva (Kim Cương Tát Đỏa), đắng xuất hiện trong cõi trời để truyền bá Đại 
Viên mãn ở đó. Sư cô hoảng sợ và xâu hỗ. “Đứa trẻ không cha này. chính là một 
tinh linh xấu ác!” cô la lên và ném nó vào một hố tro, mặc dù cô thị giả, là người có 
những phẩm tính tốt lành, đã cảnh báo sư cô rằng đứa trẻ là một hiễển lộ giác ngộ. 
Vào lúc đó, người ta nghe thấy những âm thanh kỳ diệu, và những tia sáng xuất 
hiện. Ba đêm sau đó, sư cô tìm lại được đứa bé, nó bình yên vô sự.”?" Cô nhận ra 
rằng đứa bé là một hiễn lộ giác ngộ, và cô đưa nó về nhà, quấn nó trong một miếng 
lụa trắng và tắm cho nó. Vào lúc đó, các däkinï và hiền nhân ca ngợi và cúng 
dường đứa trẻ, và từ trên không trung các vị trời tán thán: 


48 


Ò Vị Bảo trợ, Đạo sư, Đắng Thế Tôn, 

Bậc Thủ hộ của thế giới, người khám phá chân tánh, 
Xin là vị bảo trợ mạnh mẽ của chúng con. 

Kim cương của Pháp giới, chúng con khẩn cầu ngài. 


Khi đứa trẻ lên bảy tuổi, tràn đầy năng lực trí tuệ, cậu nài nỉ mẹ cho cậu đi gặp 
các học giả để có thể thảo luận với họ về giáo thuyết tôn giáo. Khi được cho phép, 
cậu vội vã chạy tới ông của cậu là Vua Uparäja, và khẩn cầu được gặp các học giả. 
Cậu thảo luận với năm trăm học giả, không ai có thể đánh bại cậu. Họ đồng lòng 
chấp nhận cậu là một hóa thân giác ngộ và đặt bàn chân cậu lên đầu họ trong cử 
chỉ vô cùng tôn kính. Họ tặng cậu bé danh hiệu Prajnäbhava (Bản tánh Trí tuệ). Nhà 
vua rất vui và tặng cho đứa trẻ danh hiêu Prahevajra (Kim cương Cực Hỷ). Cậu 
cũng được gọi là Vetälasukha và Rolang Thaldok (Thây ma sống lại Hỉ lạc và Thây 
ma sống lại màu Tro), bởi cậu đã được cứu sống từ tro tàn nơi cậu bị chôn vùi. 

Sau đó ở phương bắc, trên vách đứng Núi Sũryaprakäsha (Núi Rực Nắng), 
trong một túp lều cỏ, Prahevajra an trụ trong thiền định cho tới khi ngài ba mươi hai 
tuổi. Trong chốc lát, ngài nhận những quán đảnh, giáo huấn, và phó chúc của các 
tantra Đại Viên mãn từ Vajrasattva” và đạt được cấp độ “vô tu,” Phật quả. Trái đất 
rung động bảy lần, người ta nghe thấy những âm thanh từ không trung, và một trận 
mưa hoa đồ xuống. 

Khi nghe thấy những âm thanh chiến thắng đó, một vị vua dị giáo phái người tới 
giết Prahevajra, nhưng họ không thể làm hại ngài, bởi thân ngài vô hình giống như 
những tia sáng mặt trời. Ngay sau đó Prahevajra xuất hiện trong không trung, nhà 
vua và các thần dân tăng trưởng niềm tin nơi ngài và trở thành những Phật tử. 

Năm ba mươi hai tuổi, ngài đi đến núi Malaya. Ngài ở trên đỉnh núi ba năm và 
chép lại các giáo lý của chư Phật trong quá khứ và đặc biệt là 6.400.000 câu kệ của 
Đại Viên mãn đang hiện diện trong ký ức của ngài, với sự trợ giúp của các DãkinT 
Vajradhãtu và Anantagunä. Sau đó ngài giao cho Khandro Ngönpar JJungwar chăm 
sóc giáo lý và giao trách nhiệm cho Däkinï Semden thực hiện những lễ cúng dường 
cho Kinh điển thiêng liêng. 

Với Sự „phô diễn thần diệu, Prahevajra đi tới đại bảo tháp ở Shitavana, mộ địa 
huyền bí. 'Z Ở đó ngài ban giáo lý cho nhiều đệ tử kể cả Däãkinï Suryakiranä. Trong 
thời gian đó, phù hợp với lời tiên tri của Đức Văn Thù, Đạo sư ManjushrTmitra tới 
mộ địa Shitavana và nhận những giáo lý Nyingthig từ Prahevajra trong bảy mươi 
lăm năm. 

Theo Khandro Nyingthig "3 và những nguồn mạch khác, Shrisimha cũng tới mộ 
địa Shitavana và nhận Khandro Nyingthig và những giáo lý khác từ Prahevajra, và 
sau này ngài trao truyền những giáo lý đó cho Guru Padmasambhava và 
Vairochana. 

Cuối cùng, tại nguồn con sông Danatika, thân xác của Prahevajra tan biến vào 
Pháp giới thuần khiết, giữa những dấu hiệu kỳ diệu như trái đất rung động, một khối 
vĩ đại ánh sáng cầu vồng, và những âm thanh khác nhau. 

Khi Manjushrimitra dâng những lời cầu nguyện bi thương, từ giữa một khối ánh 
sáng trong không trung, Prahevajra xuất hiện, và một chiếc hộp bằng vàng lớn bằng 
một móng tay hạ xuống bàn tay ManjushrTmitra. Chiếc hộp này có đựng di chúc của 
Prahevajra, tên là Ba Lời Thâm nhập điều Cốt tủy. ”® Nó bao gồm những lời sau: 


49 


Kính lễ sự chứng ngộ điều xác quyết nơi tự tánh! 

[Bản tánh của] giác tánh là thoát khỏi sự hiện hữu, 

Và những xuất hiện khác nhau của những sự tự-xuất hiện thì bắt tận. 

Vì thế mọi vật hiện hữu có tính chất hiện tượng đang xuất hiện như cõi tịnh độ 
của Pháp thân, 

Và mọi sự xuất hiện được giải thoát trong bản tánh [của giác tánh] tự thân. 

[Cái thấy:] Sự Giới thiệu bản tánh tự thân [giác tánh của riêng ta]. 

[Con Đường:] Trở nên xác quyết về điểm duy nhất [của việc duy trì bản tánh tự 
thân]. 

[Kết quả:] Có sự xác quyết nơi sự giải thoát [của mọi sự vào bản tánh nguyên 
SƠI. 


Chỉ bằng cách đọc di chúc, Manjushrimitra đã đạt được một sự chứng ngộ 
tương đương với sự chứng ngộ của Prahevajra. 


50 





MANJUSHRIMITRA 


MANJUSHRIMITRA (Jam dPal bShes gNyen) sinh trong một gia đình bà la môn 
trong thành phố Dvikrama ở hướng tây của Bodhgayä tại Ấn Độ. Thân phụ ngài là 
Sãdhushãstrï, và thân mẫu là Pradipälokã.“” Ngài trở thành một học giả của cả năm 
lãnh vực học thuật. 

Trong một linh kiến thanh tịnh, Đức Văn Thù ban cho ngài lời tiên tri này: “Ô nam 
tử của gia đình tốt lành, nếu con muốn đạt được Phật quả ngay trong đời này, hãy 
đi tới mộ địa Shïitavana.” Manjushrimitra tới đó và nhận giáo lý từ Prahevajra trong 
bảy mươi lăm năm. Prahevajra bảo ngài: 


Bản tánh của tâm là Phật từ nguyên thủy. 

Tâm, giống như không gian, không có sinh hay diệt. 

Khi đã hoàn toàn chứng ngộ ý nghĩa của sự nhất như của mọi hiện tượng, 
an trụ trong nó, không tìm kiếm, là thiền định. “3 


Manjushrïmitra đã chứng ngộ ý nghĩa của giáo lý của Prahevajra và diễn tả sự 
chứng ngộ của ngài cho Prahevajra: 


Con là Manjushrimitra. 

Con đã đạt được sự thành tựu Yamäntaka. 

Con đã chứng ngộ sự bình đẳng vĩ đại của sinh tử và Niết bàn. 
Trí tuệ nguyên sơ thấu suốt mọi sự phát khởi trong con. 


Khi Prahevajra đạt được Niết bàn giữa những dấu hiệu kỳ diệu, ManjushrTmitra 
nhìn thây Prahevajra trong không trung giữa một khôi ánh sáng, và ngài đã thôt ra 
lời than thở này: 


Than ôi, than ôi, than ôi! Ò sự Bao la Rộng lớn! 


Nếu ánh sáng ngọn đèn của vị Thầy bị che khuắt, 
Ai sẽ xua tan bóng tối của thế giới? 


51 


Từ khối ánh sáng với âm thanh của một tiếng sấm xuất hiện một hộp bằng vàng 
lớn bằng một móng ngón tay cái. Trên không trung chiếc hộp đi nhiễu quanh 
Manjushrimitra ba lần. Sau đó nó hạ xuống lòng bàn tay phải. Khi mở hộp, ngài tìm 
thấy di chúc Ba Lời Thâm nhập điều Cốt tủy của Prahevajra viết bằng chất nước 
ma-la-chít (malachite) màu xanh dương trên một cái lá làm bằng năm chất quý báu. 
Chỉ nhìn thấy nó ngài đã đạt được một sự chứng ngộ tương đương với chứng ngộ 
của Prahevajra. Sau đó ManjushrTmitra phân loại 6.400.000 câu kệ của Dzopa 
Chenpo thành ba phạm trù (sDe): 


1. Các giáo lý nhắn mạnh cách thức tâm “an trụ”, ngài đã phân loại là 
Semde 

2. Các giáo lý nhấn mạnh việc thoát khỏi những nỗ lực, ngài đã phân loại 
là Longde 

3. Các giáo lý nhấn mạnh những điểm cốt tủy, ngài đã phân loại là Me- 
ngagde 


Manjushrimitra phân chia Nyingthig, giáo lý phi thường nhất của Me-ngagde 
thành hai nhóm: 


1. Những giáo lý khẩu truyền (sNyan rGyud) 
2. Các tantra có tính cách giải thích (bShad rGyud) 


Ngài đã ghi lại những giáo lý khẩu truyền. Nhưng đối với những tantra có tính 
cách giải thích, ngài không tìm được đệ tử xứng đáng để có thể truyền. những giáo 
lý này, vì thế ngài cất dấu chúng trong một tảng đá mòn được đánh dấu bằng một 
chày kim cương đôi (xếp chéo) ở phía bắc Bodhgayä. 

Ngài trải qua một trăm lẻ chín năm ” tại mộ địa Sosadvipa ở phía tây Bodhgayä, 
an trụ trong thiền định, thực hành giới luật bí mật với vô sô dãkinï, và ban cho họ 
các giáo lý. Ở đó ngài trao truyền giáo lý Đại Viên mãn cho Shrisimha. 

Lúc cuối đời, giữa những dấu hiệu, âm thanh, tia sáng, và ánh sáng kỳ diệu, 
ngài tan biến thành thân chói lọi. Bởi những lời cầu nguyện sùng mộ của ShrTsimha, 
di chúc của Manjushrimitra, Gom-nyam Trukpa (Sáu Kinh nghiệm Thiền định)” hạ 
xuống bàn tay của Shrïsimha. Trong đó có những lời này: 


Ô nam tử của gia đình tốt lành! Nếu con muốn nhìn thấy sự tương tục của giác 
tánh tuyệt. đối trần trụi, 

[a] hãy tìm kiếm đối tượng của giác tánh [bầu trời trong trẻo] 

[b] ấn vào những điểm trong thân thể [bằng tư thé], 

[c] đóng lại đường đến và đi [sự hô hấp], 

[d] tập trung vào mục tiêu [Pháp giới tối thượng], 

[e] nương tực vào sự bất động [của thân, đôi mắt, và giác tánh], và 

[fl nắm giữ không gian bao la [bản tánh của giác tánh tự thân]. 


Các Đạo sư Shrisimha và Buddhajnäna là đệ tử của Manjushrimitra và thậm chí 
một số người còn cho rằng có lẽ các ngài chỉ là một người.°! 


3 


Sau này, Manjushrimitra tái sinh bằng cách sinh trong hoa sen tại một nơi được 
gọi là Serkyi Metok Ki Gyenpe Ling (Đảo Tô điểm Hoa Vàng) ở miền tây Án Độ và 
được gọi là “Manjushrimitra cuôi cùng.” Ngài ban giáo lý Đại Viên mãn cho Guru 


Padmasambhava (Đức Liên Hoa Sanh) và Đạo sư Äryadeva (Thánh Thiên). 


53 





SHRISIMHA 


ĐẠO SƯ Shrïsimha (dPal Gyi Seng Ge)°Z sinh trong một thành phố tên là Shokyam 
trên đảo Sosha ở Trung quốc. Thân phụ ngài là Gewe Denpa (Bậc Đức hạnh) và 
thân mẫu là Nangwa Salwa Raptu Khyenma (Bậc Trong sáng và Uyên thâm). Năm 
mười lăm tuổi, ngài đi tới Cây Bồ đề ở Trung quốc và tu học với Đạo sư Haribhala?° 
trong ba năm, và ngài tinh thông năm môn học (ngũ minh). Sau đó, trong khi đang 
du hành bằng lạc đà theo hướng tây về phía thành phố Suvarnadvĩpa (Đảo Vàng), 
Shrisimha nhìn thấy linh kiến về Avalokiteshvara (Đức Quán Thế Âm) trong không 
trung. Đức Avalokiteshvara nói: “Ô nam tử may mắn của gia đình tốt lành, nếu con 
thực sự ước muốn đạt được kết quả, có một thành phố ở Án Độ tên là Sosadvipa, 
hãy tới đó.” Shrisimha hài lòng với tiên trị, nhưng ngài tự nghĩ: “Tuy nhiên, trước 
tiên, ta phải học toàn bộ các tantra ngoại và nội để dễ thấu triệt những giáo lý phi 
thường.” Vì thế ngài đi tới Ngũ Đài Sơn để tưởng nhớ Đức Văn Thù, và ở đó ngài 
đã nghiên cứu toàn bộ các tantra ngoại và nội với Đạo sư Bhelakirti“ trong bảy 
năm. Ngài thọ giới tu sĩ (Tỳ khưu) và trì giữ giới luật trong ba mươi năm. Đức 
Avalokiteshvara lập lại lời tiên tri của ngài trước đây. Ngay sau đó Shrisimha nghĩ: 
“Cách hay nhất là du hành tới Sosadvipa một cách kỳ diệu để không gặp bất kỳ 
chứng ngại nào trên đường đi.” Vì thế ngài đã thực hành một sãdhana trong ba năm 
và đạt được năng lực. Sau đó ngài đi như gió, khoảng hai phút (0,6m) trên mặt đất. 
Ngài tới Sosadvipa và gặp Manjushrimitra. Ở đó ngài nhận các giáo lý trong hai 
mươi lăm năm và thực hành chúng. 

Y theo Khandro Nyingthig?° và những suối nguồn khác, Shrïsimha cũng ởi tới 
Shïtavana và trực tiếp nhận những giáo lý Nyingthig từ Prahevaira, và sau đó trao 
truyền các giáo lý đó cho Guru Padmasambhava và Vairochana.° 

Sau đó Đạo sư Manjushrimitra nhập Niết bàn và thân ngài tan biến trên đỉnh bảo 
tháp trong một hầm mộ ở trung tâm của Sosadvipa. Không gian tràn ngập âm nhạc 
và bầu trời chói lòa ánh sáng. Shrisimha dâng một bài cầu nguyện bi thương, nói 
rằng: 


54 


Than ôi, than ôi, than ôi! Ò sự Bao la Rộng lớnl 
Nêu ánh sáng Đạo SƯ Kim cương bị che khuât, 
Ai sẽ xua tan bóng tôi của thê gian? 


Thình lình Manjushrïmitra xuất hiện trên bầu trời và duỗi bàn tay phải ra, ngài 
đặt vào bàn tay Shrisimha một hộp nạm ngọc quý bằng một móng tay. Trong đó 
Shrisimha tìm thấy di chúc Gomnyam Trukpa (Sáu Kinh nghiệm Thiền định) của 
ManjushrImitra, được viết trên một chiếc lá được tạo bằng năm kim loại quý với loại 
mực làm bằng một trăm chất quý báu. 

ShrTsimha đạt được sự hoàn toàn xác quyết nơi sự chứng ngộ của ngài và thấu 
suốt những tantra phi thường, cả ngôn từ lẫn ý nghĩa, không chút sai lầm. Ngài lấy 
ra những bản văn đã được Manjushrïmitra chôn dấu tại Bodhgayä và trở về Trung 
quÔôc. 

Tại Trung quốc ngài sắp xếp những giáo lý Me-ngagde thành bốn giáo khóa 
(sKor): Ngoại, Nội, Bí mật, và Bí mật Thâm sâu. Ngài chọn ba giáo khóa đầu làm 
"những giáo lý phức tạp” và chôn dấu chúng trong ban công của ngôi chùa gần Cây 
Bồ đề ở Trung quốc. Ngài giữ những giáo lý Bí mật Thâm sâu, Nyingthig, ở bên 
người không hề rời xa nhưng sau đó, như một däkinï chỉ dẫn, ngài chôn dấu chúng 
trong một cây cột của chùa Tashi Trigo (Vô số Cổng Tết lành) và phó chúc những 
giáo lý này cho EkajatT. Sau đó, thụ hưởng những bài tập bí mật, ngài ở tại mộ địa 
Silin (Người Mang lại sự Mát mẻ) ở Trung quốc như Đạo sư của tập hội daka và 
dãkinï. 

Ngài đã ban những khẩu truyền của các giáo khóa Me-ngagde Ngoại, Nội, và Bí 
mật cho Vimalamitra. Ngài ban khẩu truyền của bốn giáo khóa Me-ngagde cùng 
những bản văn của chúng cho Jnãnasũtra. Ngài cũng ban cho Jnãnasutra những 
giáo lý và quán đảnh của Me-ngagde được gọi là quán đảnh phức tạp, quán đảnh 
đơn giản, quán đảnh rất đơn giản, và quán đảnh cực kỳ đơn giản. 

Sau đó Shrisimha tan biến trong thân chói lọi, và di chúc Zerwu Dũnga (Bảy 
Chiếc Đinh)Šƒ của ngài hạ xuống bàn tay của Jnãnasũtra. Nó bao gồm những dòng 
sau: 


Kính lễ sự viên mãn của trí tuệ nguyên sơ, [sự hợp nhất của] quang minh và 
tánh Không. 

Trí tuệ tỉnh giác, trùm khắp tất cả và xuất hiện trong tất cả, 

Mở trống và vô phân biệt. 

Để hộ trì [giác tánh] trên nền tảng bắt biến, 

Bằng cách đặt bảy chiếc đỉnh vĩ đại trên con đường hẹp của sinh tử và Niết 
bàn. 

Đại lạc bất biến xuất hiện trong tâm con.. 

[a] Hãy đóng chiếc đỉnh trí tuệ không bị chướng ngại của sự quang minh ở chỗ 
nối liền sinh tử và Niết bàn [để hợp nhất chúng như sự nhất như]. 

[b] Hãy đóng chiếc đinh ánh sáng tự xuất hiện ở chỗ nối liền tâm và các đối 
tượng. 

[c] Hãy đóng chiếc đinh cốt tủy thuần tịnh tự nhiên ở chỗ nối liền tâm và vật. 

[d] Hãy đóng chiếc đinh của sự thoát khỏi những cái thấy ở chỗ nối liền không 
và sự vĩnh cửu. 


55 


[e] Hãy đóng chiếc đỉnh giác tánh siêu vượt các hiện tượng ở chỗ nối liền các 
hiện tượng và bản tánh của các hiện tượng. 

[fl Hãy đóng chiếc đỉnh của năm cửa [các giác quan] hoàn toàn giải thoát ở 
chỗ nối liền sự kích động (trạo cử) và uễ oải (hôn trầm). 

[g] Hãy đóng chiếc đinh Pháp thân nguyên sơ viên mãn ở chỗ nối liền các hình 
tướng và tánh Không. 


56 





JNAÄNASUTRA 


JNÃÄNASÙTRA (Ye Shes mDo)° sinh ở miền đông thành phố Kamalashila ở miền 
đông Án Độ. Thân phụ ngài là s tantthasta (Bàn tay Hòa bình), và thân mẫu là 
Kalyänachitta (Có Thiện Tâm), trong một gia đình shũdra (đẳng cấp thấp kém 
nhất). Ngài trở nên uyên bác và đi tới Bodhgayä, ở đó ngài sống với năm trăm học 
giả. Trong số đó có Vimalamitra và mối liên hệ của Jnãnasũtra với vị học giả này rất 
chặt chẽ bởi những đời trước của các ngài. 

Một hôm Jnãnasũtra và Vimalamitra đi bộ khoảng hai dặm về hướng tây của 
Bodhgayä. Vào lúc đó, từ không trung, Đức Phật Vajrasattva xuất hiện và tuyên bố: 
“Ò các nam tử của gia đình tốt lành, các con đã tái sinh năm trăm đời làm học giả, 
nhưng các con không đạt được Phật quả. Nếu các con muốn đạt được sự giác ngộ 
của sự tan biến thân ô trược ngay trong đời này, hãy đi tới ngôi chùa gần Cây Bồ 
đề ở Trung quốc.” 

Vimalamitra đi Trung: quốc, nhận những khẩu truyền của các giáo khóa Ngoại, 
Nội và Bí mật, và trở về Án Độ. Ngài và Jnãnasitra gặp lại nhau ở ngoại ô của 
thành phố Gache Kyi Tsal (Vườn Hỉ lạc). Vimalamitra thuật lại cho .Jnänasũtra về 
việc ngài gặp Đạo sư Shrisimha ở Trung quốc. 

Sau đó tới lượt Jnãnasũtra đi Trung quốc và bằng năng lực kỳ diệu, chỉ trong 
một ngày ngài đã đi được một quãng đường mà người bình thường phải mắt chín 
tháng. Khi ngài tới ngôi chùa gần Cây Bồ đề ở Trung quốc, ngài gặp một cô gái đẹp 
mang một cái bình đựng đầy nước. Cô chỉ thị cho ngài đi Tashi Trigo. Khi ngài tới 
một ngôi chùa khống lỒ, tráng lệ, một dãkinT chỉ thị cho ngài đi tới mộ địa Siljin. Ngài 
đi tới đó và gặp Đạo sư ShrTIsimha bằng xương bằng thịt trong một ngôi chùa làm 
bằng những chiếc sọ người. Để làm vui lòng Đạo sư Shrïsimha, ngài phụng sự Đạo 
sư trong ba năm. Sau đó với những món cúng dường ngài khẩn cầu Đạo sư ban 
cho các giáo lý. Shrisimha dạy ngài các giáo lý khẩu truyền trong chín năm. 


57 


ShrTsimha rút những bản văn ẩn dấu của các giáo lý này từ ngôi chùa gần Cây Bồ 
đề và giao phó chúng cho .Jnãnasũtra. 

Sau đó Jnãnasũtra hài lòng và chuẩn bị khởi hành. ShrTsimha hỏi ngài: “Con có 
hài lòng không?” Jnãnasitra trả lời: “Có, con hài lòng.” Shrisimha nói: “Con chưa 
được phó chúc các giáo lý.” Jnãnasũtra nghĩ: “Có lẽ vẫn còn những giáo lý sâu xa 
hơn nữa,” và ngài khẩn cầu Shrisimha ban những giáo lý đó cho ngài. Shrïsimha trả 
lời: “Cần phải có những quán đảnh.” Trong chùa Tashi Trigo ngài ban cho 
Jnãnasũtra toàn bộ quán đảnh phức tạp, kế đó là những giáo lý về giáo khóa Bí mật 
Thâm sâu trong ba năm. Nhưng Đạo sư không ban cho ngài các bản văn và nói: 
“Khi đúng thời các bản văn sẽ xuất hiện cho con.” Sau đó, trong một thị trấn vắng 
vẻ, Shrïsimha cũng ban cho ngài quán đảnh đơn giản. Khi Jnãnasũtra chấm dứt 
một năm tu tập những bài tập chuẩn bị về những kinh nghiệm về sinh tử và Niết 
bàn trên đỉnh Núi Kosala, ShrIsimha ban cho ngài những giáo lý quán đảnh đơn 
giản nhất, và một sự xác quyết phi thường đã phát triển trong Jnãnasũtra. Kế đó, 
sau khi tu tập một tháng, Jnãnasũtra được ban quán đảnh đơn giản nhất, và ngài 
chứng ngộ việc hoàn toàn kiểm soát tâm mình. Jnãnasitra ở lại với Shrisimha 
mười sáu năm nữa, tu tập thiền định và tuân thủ những giới luật của Đạo sư. Đạo 
sư vẫn hành xử theo những cách thế huyền bí, lang thang trong các mộ địa, tự biến 
thành những thân tướng khác nhau, và hòa lẫn với các däkinï và những chúng sinh 
khủng khiếp mà không chút sợ hãi. 

Sau đó Đạo sư được Vua Paljin (Người Mang lại Vinh quang) của xứ LiỶ” thỉnh 
mời và ngài tới đó, xuyên qua bầu trời, cưỡi một con sư tử trắng, an tọa trong một 
chiếc lều lụa dưới ba lớp dù, được sáu dạ xoa trẻ mạnh mẽ nâng lên. Buỗi sáng 
ngày thứ bảy sau khi ngài khởi hành, người ta nghe thấy một âm thanh lớn trong 
không trung. Jnãnasũtra nhìn lên bầu trời và thấy Đạo sư ngôi giữa một khối ánh 
sáng. Jnãnasũtra nhận ra rằng nhục thân của Đạo sư đã tan biến. Jnãnasũtra dâng 
những lời cầu nguyện, và di chúc Zerbu Dũnma (Bảy Chiếc Đinh) hạ xuống tay 
ngài. 

Shrïsimha cũng ban cho ngài giáo huấn tiên tri này: “Những bản văn của giáo lý 
Bí mật Thâm sâu, Nyingthig, được cất dấu trong một cây cột ở Tashi Trigo. Hãy lấy 
chúng ra và đi tới mộ địa Bhasing."'” Sau đó Jnãnasũtra rút những bản văn ra và đi 
tới mộ địa Bhasing tuyệt đẹp, kinh khiếp và mãnh liệt nhất, ở một nơi cách xa về 
phía đông Bodhgaya. Trong khi Jnänasutra ở đó thực hiện những bài tập bí mật và 
ban giáo lý cho các däkinï thì Vimalamitra cũng đang thực hiện những thực hành bí 
mật, nhận một tiên tri từ một dãkinï và tới gặp Jnãnasutra. Jnãnasutra ban cho 
Vimalamitra những quán đảnh và giáo lý phức tạp, đơn giản, rất đơn giản, và vô 
cùng đơn giản, và cũng giao phó cho Vimalamitra các bản văn. 

Lúc cuôi đời Jnänasutra thành tựu sự tan biến nhục thân, và khi Vimalamitra 
dâng những lời cầu nguyện bị thương, Jnãnasitra xuất hiện và ban cho 
Vimalamitra di chúc Zhakthap Zhipa (Bốn Phương pháp Thiền định) của ngài. "Ê Nó 
bao gồm những câu sau: 


Kính lễ tánh Không thuần tịnh nguyên sơ.. 

Kỳ diệu thay! Nếu con tu tập những giáo lý này, hỉ lạc sẽ xuất hiện tự nhiên. 

Nếu con muốn đạt được trạng thái bình đẳng vĩ đại, hãy chứng nghiệm [trong 
những thiền định sau đây] trong mọi lúc. 


58 


[a] Nếu con ước muốn được tu tập mọi “hoạt động” bí mật, hãy duy trì mọi sự 
xuất hiện trong tính trực tiếp (Cher) của thiền định tự nhiên. 

[b] Nếu con ước muốn có được sức mạnh trong “thiền định” của con, hãy an 
trụ trong sự hợp nhất tâm và vật nhờ cái thấy của sự thiền định tự nhiên 
như đại dương. 

[c] Nếu con ước muốn đạt được sự tự- -giải thoát khỏi mọi “cái thấy” [những ý 
niệm], hãy đưa mọi vật hiện hữu tới chỗ tịch diệt của chúng bằng sự thiền 
định tự nhiên như ngọn núi. 

[d] Nếu con ước muốn đạt được mọi “kết quả,” như chúng là, hãy giải thoát 
mọi sai lầm trong sự tu tập nhờ cái thấy như ngọn núi. 


59 





VIMALAMITRA 


VIMALAMITA (Dri Med bShes gNyen) ”Š sinh tại Rừng Voi (Giang Pơïi Tshal) ở miền 
tây Ấn Độ. Thân phụ ngài là Deden Khorlo, và thân mẫu là Dak-nyid Salma. Ngài 
trở thành một học giả của Thanh Văn thừa và Đại thừa. 

Ngài là một trong năm trăm học giả đang cư trú tại Bodhgayä (Bồ đề đạo tràng). 
Một hôm, để đỡ nóng, Vimalamitra và Jnãnasũtra đi khoảng hai dặm về hướng tây 
của Bodhgayä tới một cái đầm có nhiều loại hoa thơm ngát. Từ không trung 
Vajrasattva xuất hiện và nói với họ: “Ô các nam tử của gia đình tốt lành, mỗi người 
trong các con đã năm trăm đời sinh làm các học giả, nhưng cho tới nay các con 
chưa bao giờ thành tựu kết quả siêu việt, mà trong tương lai cũng sẽ như vậy. Nếu 
các con muốn đạt được giác ngộ của việc tan biến thân ô trược ngay trong đời này, 
hãy đi tới ngôi chùa gần Cây Bồ đề ở Trung quốc. 

Vimalamitra tràn đầy sự tinh tấn. Ngay lập tức, ngài cầm chiếc bình bát, vật sở 
hữu duy nhất của ngài, và khởi hành đi Trung quốc. Ngài gặp Shrïsimha tại ngôi 
chùa gần Cây Bồ đề và nhận khẩu truyền Nyingthig Me-gagde và những giáo lý của 
các giáo khóa Ngoại, Nội, và Bí mật trong hai mươi năm. Nhưng Shrisimha không 
cho ngài các bản văn của những giáo lý này. Hoàn toàn hài lòng, Vimalamitra trở về 
Ấn Độ và thuật lại những thành tựu của ngài cho Jnãnasitra. Jnãnasitra đi tới 
Trung quốc và nhận từ Shrïsimha giáo lý của tất cả bốn giáo khóa Nyingthig. Ngoài 
ra Jnãnasutra được nhận những bản văn. Shrïsimha cũng để lại cho Jnanasutra di 
chúc của ngài khi ngài đã đạt được thân cầu vồng. Sau đó Jnãnasũtra trở về Án Độ 
và sống ở mộ địa Bhasing, thuyết giảng cho các dãkinI. 

Vimalamitra thực hành các bài tập bí mật trong mộ địa ở Thachung. Một hôm khi 
ngài đang cưỡi một con voi xanh lang thang trong mộ địa, thượng y của ngài vắt 
trên vai phải và cầm một chiếc dù che đầu, Däkinr Palkyi Lodrö xuất hiện trong bầu 
trời và ban lời tiên tri này: “Ò người may mắn, nếu ông muốn nhận những giáo huấn 
Nyingthig sâu xa hơn trước đây, hãy đi tới rừng mộ địa Bhasing.” Ngài lập tức đến 
đó và gặp .Jnãnasũtra. Vimalamitra cầu khẩn .Jnänasũtra ban cho ngài những giáo 
lý sâu xa. Để biểu lộ năng lực của sự chứng ngộ, Jnãnasũtra phát ra một tia sáng 
từ urna (một nhúm lông ở trán, bạch hào) và với một cái liếc nhìn làm không gian 
ngập tràn sự phô diễn của cõi tịnh độ Báo thân. Vimalamitra đã phát triển lòng tin 


60 


không thể bị lay chuyển ở ngài. Ngay lập tức, Jnãnasũtra ban cho ngài quán đảnh 
phức tạp, và urna của Vimalamitra được mở ra. Jnänasutra cũng giao phó cho 
Vimalamitra các bản văn và giáo huấn của ba giáo khóa Nyingthig đầu tiên, Một 
năm sau tại một ngôi chùa, Jjnãnasitra ban quán đảnh đơn giản, và hơi nước“ xuất 
hiện từ mỗi lỗ chân lông của thân Vimalamitra. Ngài được ban cho bản văn giáo 
khóa Nyingthig Bí mật Sâu xa. Sau khi thực hành những bài tập chuẩn bị về những 
kinh nghiệm trong sinh tử và niết bàn trong sáu tháng trên đỉnh Núi Söche,"” 
Vimalamitra nhận quán đảnh vô cùng đơn giản, kế đó là những giáo huấn. Ngài đã 
thành tựu những kinh nghiệm và chứng ngộ phi thường, và trên chóp mũi của ngài 
xuất hiện một chữ AH trắng, nó có vẻ như sắp bị rớt. Sáu tháng sau Vimalamitra 
được ban toàn bộ quán đảnh vô cùng đơn giản, và ngài đã chứng ngộ bản tánh trần 
trụi của tâm. Ngài cũng được ban những giáo huấn đầy đủ về những điểm trọng 
yếu của Nyingthig. Sau đó Vimalamitra ở lại với vị Thầy trong mười bốn năm, hoàn 
thiện sự chứng ngộ Nyingthig của ngài. 

Sau đó Jnãnasitra nhập Niết bàn mà không để lại thân xác. Khi Vimalamitra 
cầu nguyện với lòng sùng mộ, từ giữa một khối ánh sáng chói lọi trong bầu trời, 
cẳng tay của Đạo sư xuất hiện và đặt vào bàn tay Vimalamitra một chiếc hộp có 
nạm năm loại ngọc quý. Từ chiếc hộp đó Vimalamitra khám phá di chúc Bón 
Phương pháp Thiền định, và ngay lập tức ngài thành tựu sự chứng ngộ tương 
đương với chứng ngộ của Đạo sư của ngài. 

Sau đó, sống trong một túp lều tre, Vimalamitra làm Thầy giáo của Vua 
Haribhadra (Sư tử Tuyệt hảo) trong thành phố Kãmaripa ở miễn đông Tây Tạng 
trong hai mươi năm. Sau đó ngài đi miền đông Án Độ. Kế đó ngài đi tới thành phố 
Bhirya”Ê ở miền tây Ấn Độ và chấp nhận lòng sùng mộ và những việc phụng sự của 
Vua Dharmapäla. 

Kế đó, trong bảy năm, với tập hội đông đảo däkinï, ngài đã thực hành Nyingthig 
ở Prabhäskara, một mộ địa bí mật không xa thành phố Bhirya lắm. Khi theo đuổi 
những bài tập bí truyền bằng những hình thức và phương pháp khác nhau, ngài 
ban giáo lý cho vô số đệ tử. Ngài đạt được linh kiến về sự toàn thiện của giác tánh 
nội tại (Rig Pa Tshad Phebs), cấp độ thứ ba trong bốn cấp độ của Đại Viên mãn, và 
sau đó thành tựu thân ánh sáng của sự đại chuyển hóa (Pho Ba Chen Po) và đưa 
ba ngàn người tới sự giác ngộ. Sau đó, trong mười ba năm, ngài vẫn ở tại mộ địa 
đó trong những hiển lộ khác nhau. 

Trong mộ địa này ngài đã thực hiện ba bản sao các bản văn linh thánh của 
Nyingthig. Ngài đã cất dấu một bản trong hòn đảo bị che phủ bởi cát vàng trong đại 
dương của xứ Oddiyäna ở miền tây Ấn Độ. Ngài chôn dấu một bản khác trong một 
hang động ở Suvarnadvipa tại Kashmir, và bản cuối cùng thì ngài giữ gìn ở mộ địa 
Prabhäskara như đối tượng của lòng sùng mộ đối với các däkinï. 

Vimalamitra cũng nhìn thấy Prahevajra bảy lần trong một linh kiến thanh tịnh và 
trực tiếp nhận các giáo huấn. 

Vào lúc đó, Vua Trisong Detsen của Tây Tạng đã thiết lập Phật pháp ở Tây 
Tạng. Một Đạo sư Tây Tạng vĩ đại tên là Tingdzin Zangpo thuộc gia đình Nyang cho 
nhà vua lời khuyên có tính chất tiên tri rằng vua nên mời Đạo sư bí mật vĩ đại 
Vimalamitra xứ Ấn Độ. Tingdzin Zangpo có thể kéo dài thời gian thiền định trong 
bảy năm và có thể nhìn thấy bốn đại lục nhờ năng lực của đôi mắt trần của ngài, là 
năng lực siêu nhiên nhận thức được những hiện tượng vật lý. Vì thế, Vua Trisong 


61 


Detsen phái các dịch giả Kawa Paltsek và Chok-ro Lữ ©yaltsen tới Ấn Độ với quà 
tặng là vàng và một thông điệp cho Vua Indrabhiti trẻ tuổi của cung thành Serkya, 
nói rằng: “Xin gởi một Đạo sư Mật thừa vĩ đại trong. số năm trăm Thầy giáo học giả 
của ngài.” Khi đó Vimalamitra đã đạt được thân của sự đại chuyển hóa (Pho Ba 
Chen Po) và đang lưu lại như một trong năm trăm Thầy giáo của nhà vua. Vua 
Indrabhiti và những học giả của ông đồng ý về việc chọn Vimalamitra là người 
được phái sang Tây Tạng. Nhận thấy đó là thời điểm thích hợp để đi Tây Tạng, 
Vimalamitra chấp nhận lời thỉnh mời. 

Vimalamitra đi Tây Tạng cùng với Đạo sư Kshitigarbha như thị giả của vị Thầy 
này, mang theo một bản sao của những bản văn Nyingthig linh thánh. Vào lúc ngài 
khởi hành nhiều người ở Ấn Độ có những giác mơ xấu, những điềm chiêm tinh xấu 
xảy ra, hoa và những cây ra quả hướng về phía Tây Tạng, và những dấu hiệu xuất 
hiện cho thấy sự ganh tị của các däkinï ở mộ địa. Do bởi những điềm đó, những 
người Ấn Độ nhận ra rằng những giáo lý bí mật đã tuột khỏi tay họ, và họ phái các 
sứ giả đi nhanh để tạo ra những môi nghi ngờ trong tâm người Tây Tạng. Các sứ 
giả đặt những, tắm áp phích ở chỗ nối liền các thung lũng và các giao lộ trong các 
thành phố, viết rằng: “Hai tu sĩ Tây Tạng đã bắt đi một nhà huyền thuật Ấn Độ, 
người này sắp hủy diệt Tây Tạng.” Vì thế khi Vimalamitra tới Samye, những người 
Tây Tạng đang ở trong tình trạng nghi ngờ ngài. Khi ngài đảnh lễ một pho tượng 
của Đức Phật Vairochana (Tỳ Lô Giá Na), pho tượng tan ra thành bụi đất trước mặt 
ngài. Khi ngài gia hộ cho đống đất, pho tượng tự phục hồi lại và còn uy nghi hơn 
trước. Niềm tin nơi Vimalamitra dần dần phát triển trong những người Tây Tạng, và 
ngài có thể ban các giáo lý cho họ. 

Một hôm, trong khi ngài đang ban những giáo lý Kinh điển cho một hội chúng 
các đệ tử, ngài trở lại đại sảnh sau giờ giải lao và tìm thấy một bức thư ngắn trên 
ghế của ngài. Thư viết: 


Phật quả không thể đạt được bằng Pháp như trẻ con của các Thanh văn; 
không thê bao phủ khoảng cách bằng những bước chân kim cương của con 
quạ. 


Những cuộc điều tra đã được lập ra, và tác giả của bức thư đã được khám phá. 
Khi được hỏi là ai, ông ta trả lời: “Tôi là Yudra Nyingpo, một đệ tử của đại dịch giả 
Pakor Vairochana.” Vào lúc đó Vairochana đang bị lưu đày ở Gyalmo Rong, miền 
Đông Tây Tạng. Vimalamitra và Yudra Nyingpo so sánh những giáo lý và chứng 
ngộ của các ngài và thấy chúng tương đương nhau. 

Sau đó trong mười năm, Vimalamitra cùng làm việc với một nhóm dịch giả. Với 
Yudra Nyingpo, ngài đã dịch mười ba “bản văn được dịch sau” của Semde, bởi 
Vairochana đã dịch năm “bản văn được dịch trước” trong mười tám bản văn 
Semde. Cùng với Nyak Jnänakumãära, ngài đã dịch Guhyagarbha-mayäjala-tanfra, 
trong số những bản văn khác của Mahäyoga, và một vài bản văn giáo huấn của 
Semde và Longde. Ngài đã dịch những bản văn gốc và những bản văn giáo huấn 
của các giáo khóa Me-ngagde Ngoại, Nội, và Bí mật với Nyak Jnãnakumära. Những 
giáo lý của giáo khóa Bí mật Thâm sâu, Nyingthig của Me- _ngagde, được giữ kín 
giữa Đạo sư, nhà vua, và Nyang, và được dịch hoàn toàn bí mật.°"“ Những giáo lý 
Nyingthig do Vimalamitra mang tới Tây Tạng được gọi là Vima Nyingthig. 


62 


Vimalamitra có thể nhận ra rằng không có đệ tử nào khác thích hợp để giao phó 
các bản văn của giáo khóa Bí mật Thâm sâu (bốn quyền, v.v.. về Nyingthig). Ngài 
đã chôn dấu những bản dịch tiếng Tây Tạng tại Trakmar Gekong ở Chimphu gần 
Tu viện Samye. 

Sau khi ở Tây Tạng mười ba năm, Vimalamitra khởi hành đi Ngũ Đài Sơn ở 
Trung quốc. Bởi ngài đã đạt được thân cầu vồng của sự đại chuyển hóa, để hoàn 
thành ước nguyện của ngài, ngài sẽ an trụ ở đó cho tới khi nào Phật Pháp còn hiện 
hữu. Ngài đã hứa trong môi thế kỷ ngài sẽ gởi một hóa thân của chính ngài tới Tây 
Tạng để thực hiện công việc duy trì và phổ biến giáo ly Nyingthig cho tới khi nào 
Phật Pháp còn hiện hữu. Khi Phật giáo không còn tồn tại, Vimalamitra sẽ tan biến 
vào Pháp giới tối thượng tại Bodhgayä. 

Những người có tín tâm tin răng nêu đôi mắt tâm linh của quý vị trong sáng, quý 
vị có thể nhìn thấy ngài bằng xương bằng thịt tại Ngũ Đài Sơn. Có nhiều sự kiện 
nhìn thấy và thọ nhận giáo lý từ Vimalamitra tại Ngũ Đài Sơn. Khi tôi còn trẻ, tôi đã 
nghe nhiều câu chuyện từ vị Thầy Kyala Khenpo Rinpoche của tôi. Đây là một 
chuyện tôi có thể thuật lại: Một Lạt ma quan trọng tôi không nhớ tên đi hành hương 
Ngũ Đài Sơn cùng các đệ tử. Một hôm khi sắp đi nhiễu, họ nhìn thấy một người thợ 
đóng giày người Trung quốc đang ngồi dưới một tảng đá cạnh một con đường nhỏ. 
Vị Lạt ma ngôi trước mặt người thợ giày với vẻ tôn kính. Không chút ngân ngại, 
người thợ giày đặt đôi giày ông ta đang làm lên đầu vị Lạt ma và cho Lạt ma uống 
nước dơ mà ông để ở bên cạnh. Tất cả các đệ tử của vị Lạt ma choáng váng và 
xấu hỗ, bởi nhiều khách hành hương đang nhìn và cười vị Lạt ma. Sau đó, các đệ 
tử được Lạt ma cho biết rằng thực ra người thợ giày chính là Vimalamitra, và Lạt 
ma đã được nhận những quán đảnh. Các đệ tử vội vã quay lại tảng đá nhưng 
không thể tìm thấy dấu vết nào chứng tỏ là đã có người ở đó. Trừ phi quý vị là một 
bậc thành tựu, cách hay nhất là quý vị có thể nhìn thấy Vimalamitra như một con 
chim, một ánh sáng cầu vồng, hay một người bình thường và đại loại như vậy. 

Năm mươi lăm năm sau ngày Vimalamitra khởi hành đi Ngũ Đài Sơn, Nyang 
xây Chùa Zha trong Thung lũng Drikung thuộc Tỉnh Uru. Trong ngôi chùa đó ngài đã 
chôn dấu những bản văn của các tantra có tính chất giải thích của ba giáo khóa đầu 
tiên cũng như những bản văn thuộc về sự khẩu truyền và một vài bản văn Sâu xa. 
Những lời của sự khẩu truyền được truyền cho Dro Rinchen Bar. Cuối cùng, Nyak 
tan biến thân ngài thành thân cầu vồng. 

Dro Rinchen đã truyền những khẩu truyền cho Be Lodrö Wangchuk, vị này 
truyền các giáo lý đó cho Neten Dangma Lhũngyal (thế kỷ 11). Neten cũng khám 
phá những bản văn được Nyang chôn dấu và giao phó sự trao truyền cho Chetsũn 
Senge Wangchuk (thế kỷ 11-12). Chetsủn cũng khám phá các bản văn Nyingthig 
cùng với di chúc của Vimalamitra, được Vimalamitra cất dấu tại Gekong ở Chimphu 
và trao truyền cho Zhangtön Tashi Dorje (1097-1167). 

Danh hiệu của những vị Thầy dòng truyền thừa của Vima Nyingthig từ 
Dharmakaäya (Pháp thân) xuống tới những Đạo sư hiện tại đã được đưa ra trước 
đây. 


63 





GURU RINPOCHE, PADMASAMBHAVA 


GURU RINPOCHE,° một trong những bậc lão thông của Phật giáo Ấn Độ, là vị 
sáng lập Phật giáo ở Tây Tạng. Ngài được gọi là Padmasambhava (Padma “Byung 
gNas), Liên Hoa Sanh, và Guru xứ Oddiyãna. Ở Tây Tạng ngài thường được gọi là 
Guru Rinpoche, Đạo sư Tôn quý. Những hành giả phái Nyingma tôn kính ngài như 
Đức Phật thứ hai. 

Trước khi đi vào cuộc đời của Guru Rinpoche, tôi muốn thảo luận một ít về 
những vấn đề mà chúng ta có thể có trong việc thấu hiểu một cuộc đời đầy năng 
lực, bí mật, huyền bí và giác ngộ như cuộc đời của Guru Rinpoche. 

Làm cách nào một bậc lão thông có thể thực hiện những điều huyền nhiệm và 
đạt được thân ánh sáng? Prahevajra, Manjushrimitra, Shrisimha, Jnanasutra, 
Vimalamitra, và Guru Rinpoche và những phối ngẫu của ngài, cũng như nhiều đệ tử 
của ngài, là những hiển lộ của chư Phật hay những bậc giác ngộ cao cấp. Cuộc đời 
và thọ mạng của các ngài không bị giới hạn như cuộc đời của một người bình 
thường. Những hiển lộ của chư Phật trong thân tướng của những bậc lão thông vĩ 
đại thỉnh thoảng xuất hiện trong lịch sử của thế giới, nhưng rất hiếm hoi. Prahevajra, 
ManjushrImitra, ShrIsimha, và Jnanasuira đã tan hòa thân hiển lộ của các ngài vào 
Pháp thân, không để lại nhục thân vào cuối đời. Bởi các ngài đã thành tựu việc làm 
chủ được thọ mạng của mình nên các ngài sống nhiều thế kỷ. Nhờ sự uyên bác và 
hiến dâng cho thiền định Nyingthig, Vimalamitra đã thành tựu thân của sự đại 
chuyển hóa, và ngài vẫn còn ở trong thân ánh sáng này và sẽ ở trong thân tướng 
đó hàng ngàn năm. Và mặc dù là một hiển lộ của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Vô 
Lượng Quang, nhưng Guru Rinpoche đã hiển lộ là một bậc đầy năng lực đang theo 
đuổi việc tu tập bí mật để thành tựu những kết quả hầu mang lại lợi lạc cho chúng 
sinh. Ngài cũng được tin là ở trong thân ánh sáng của sự đại chuyển hóa. 

Những thành tựu của các vị lão thông này không chỉ ở sự trường thọ của thân 
khả tử (có thể chết) của các ngài hay ở việc đạt được một thân siêu cảm giác (an 
astral body - thể vía), mà còn ở chỗ thành tựu thân giác ngộ, ánh sáng tự-xuất hiện 


64 


của giác tánh nội tại, Phật tánh. Mặc dù đối với những người bình thường như 
chúng ta, ta không thể nhìn thấy thân ánh sáng như nó là, nhưng khi ta có thể nhận 
được những lợi lạc thì ta sẽ nhìn thấy nó trong những hình thức thích hợp với bản 
tánh của ta. 

Khi chúng ta nghe kể những câu chuyện về những bậc lão thông sống hàng thế 
kỷ hay phô diễn những điều huyền diệu, hầu hết chúng ta đều do dự trong việc 
chấp nhận những chuyện như thế, đó là may mắn lắm. Ngoài ra cũng có những 
người đọc về các bậc lão thông và thưởng thức những câu chuyện về sự trường 
thọ và những điều huyền diệu nhưng không thể chấp nhận những câu chuyện đó 
bởi chúng không phù hợp với những điều họ đang kinh nghiệm. Tuy thế hầu hết các 
nền văn hóa và tôn giáo cổ đã ghi chép những sự kiện có liên quan tới những 
người siêu phàm, và những thành tựu siêu nhiên chẳng hạn như sự trường thọ và 
phô diễn những năng lực huyền diệu, là kết quả của sức mạnh tâm linh sâu thẳm 
và năng lực thiền định, chứ không phải bởi năng lực vật chất. 

Ngày nay chúng ta đang chứng kiến những điều huyền diệu về vật chất, là 
những điều mà thời xa xưa người ta không thể nào tin được, nhưng chúng ta đã 
hay đang mất đi sự tiếp xúc với năng lực thâm sâu của ta. Chúng ta đã trở thành 
những nô lệ đơn thuần của thế giới vật chất bên ngoài. Vì thế vấn đề không nằm ở 
chỗ những năng lực bí mật có vô căn cứ hay không, mà đúng hơn chúng ta đang tự 
biến mình thành những kẻ xa lạ với năng lực thực sự của chân lý thâm sâu của 
chính ta, giống như một người dấu kín của cải ở nhà và đi ăn xin trong đường phố. 

Tại sao cần phải nghiên cứu những hiển lộ của Đức Phật? Nếu những Đạo sư 
như Guru Rinpoche là những hiển lộ của chư Phật, thì tại sao các ngài phải kinh 
qua việc tu tập mãnh liệt và tại sao các ngài phải đối mặt với những chướng ngại? 
Có hai vấn đề. Trước hết, những hiện thân của chư Phật sẽ xuất hiện và sẽ thực 
hiện những hoạt động của các ngài một cách nghiêm nhặt trong bắt kỳ thân tướng 
và vai trò nào mà các ngài hiển lộ. Nếu các ngài hiển lộ như những viên chức xã 
hội, các ngài sẽ hoàn thành vai trò đó bằng cách trở thành người cung cấp thực 
phẩm, chỗ ở, và thuốc men, hay các ngài sẽ làm việc để củng cố những giá trị đạo 
đức và gia đình, cho dù các ngài là những hiện thân Phật. Vì thế, nếu những bậc 
lão thông đã hiển lộ như các Đạo sư bí mật, các ngài sẽ đóng vai trò học tập như 
những học viên, thực hành như những thiền giả, và thành tựu như những bậc lão 
thông — giống như, nêu quý vị làm một cái muỗng bằng vàng, nó sẽ thực hiện chức 
năng là một cái muỗng, và nếu quý vị làm một vật trang sức bằng vàng thì nó sẽ 
thực hiện chức năng của một vật trang sức; cho dù vàng là một kim loại quý có thể 
được giữ gìn như một phần của các kho tàng quốc gia. 

Thứ hai, những hiển lộ (Nirmänakäya, Hóa thân) khác nhau xuất hiện không phù 
hợp với viễn cảnh của Đức Phật mà phù hợp với viễn cảnh của những người bình 
thường, bởi các ngài xuất hiện với những người này để phụng sự họ. Thông 
thường, những người bình thường không có nghiệp và những tính khí tốt nhất đề 
có thể nhìn thấy, cảm nhận, hay đón tiếp những đắng tuyệt hảo trong các hiễn lộ. 
Tùy theo tính chất về nghiệp hay cảm xúc của họ, vai trò của sự hiển lộ cũng sẽ bị 
giới hạn. Ngay cả những bậc lão thông vĩ đại như Guru Rinpoche cũng bị những 
người bình thường nhìn thấy trong thân tướng bình thường hay giống như thân 
tướng bình thường chứ không ở trong thân ánh sáng của sự đại chuyển hóa. Khi 
Guru Rinpoche ở Tây Tạng, có một thời gian Vua Trisong Detsen khó có thể tin 


65 


rằng Đức Liên Hoa Sanh ở trong thân ánh sáng. Trước sự nài nỉ của Guru 
Rinpoche, nhà vua dùng nắm tay đấm ngài ba lần, và mỗi lần như thế nhà vua 
không thể chạm vào thân ngài mà chỉ chạm vào ghế ngồi của ngài.°9 

Những bậc lão thông vĩ đại chẳng hạn như Prahevajra và Guru Rinpoche không 
chỉ là các hiển lộ của chư Phật, mà hiễn lộ như những bậc có tài năng với những 
phẩm tính của các bậc lão thông. Các ngài có năng lực và trí tuệ giác ngộ phi 
thường. Các bậc lão thông như các ngài đã biểu lộ năng lực hiển lộ nhiều thân 
tướng trong một thời gian, làm cho nhiều thân tướng biến thành một, và phô diễn 
những yếu tố (các đại) đối nghịch, chẳng hạn như nước và lửa hòa hợp nhau, phù 
hợp với tính chất của nghiệp và tâm thức và nhu cầu của các đệ tử là thính giả của 
các ngài. Tất cả những hiển lộ kỳ diệu đó có thể có do bởi nghiệp thuần thục của 
nhiều người ở thời gian và nơi chốn đó. 

Tại sao có những tường thuật khác nhau về cuộc đời của những bậc lão thông? 
Đặc biệt là cuộc đời của Guru Rinpoche là một trong những cuộc đời kỳ diệu nhất 

có thể có trong bất kỳ lịch sử của thế giới tâm linh nào, và vì thế nó xuất hiện với rất 
nhiều biến thể. Những tường thuật khác nhau không hàm ý một tường thuật là đúng 
và những tường thuật khác là sai. Những hiển lộ của cuộc đời của các bậc lão 
thông xuất hiện một cách khác biệt cho những người khác nhau ở những nơi chốn 
và thời gian khác nhau để họ được phụng sự trong cách thế thích hợp nhất. Trong 
nhiều trường hợp, một hiển lộ duy nhất trong một phút chốc duy nhất được những 
người khác nhau nhìn một cách khác biệt. Đó là bởi năng lực giác ngộ của các bậc 
lão thông, sự điều phục tối thượng của các ngài đối với những hình thức huyễn 
hóa, thời gian, và không gian của các hiện tượng bình thường. Đó là vấn đề rốt ráo, 
nó làm cho năng lực của các Đạo sư hoàn toàn thành tựu trở nên phi thường, và 
tạo nên một suối nguồn vĩ đại của sự gia hộ và năng lực tích cực cho những người 
khôn ngoan, khoáng đạt, và sùng mộ. Ngoài ra, toàn bộ lý do tại sao những hiền lộ 
của Đức Phật xuất hiện trước những người bình thường như chúng ta là bởi những 
tính chất và nhu cầu của ta, là những chúng sinh khác nhau, chứ không phải bởi áp 
lực thuộc về nghiệp và tập khí của những ý niệm, cảm xúc, và hành động của các 
hiền lộ. 

Trong số nhiều bản tường thuật khác nhau về tiểu sử của Guru Rinpoche do các 
đại học giả biên soạn hay do các đại tertön, là những người thừa kế tâm linh của 
ngài, khám phá, có nhiều bản mà những người bình thường như bản thân tôi có thể 
nhận thức được. Dựa vào những nguồn mạch đó, dưới đây là một tường thuật vắn 
tắt về cuộc đời của Guru Rinpoche. 

Sau khi Đức Phật nhập diệt tám năm (hay theo một số người thì là mười hai), 
một hiển lộ của Đức Phật A Di Đà mà sắc thân được tô điểm bằng những tướng tốt 
ra đời không bằng thai lạng của một người đàn bà (thai sanh) mà được sinh ra một 
cách tinh khiết (hóa sanh) ”° trong một hoa sen trong Biển Sữa ở tây bắc của xứ 
Oddiyäna giữa khánh dấu hiệu kỳ diệu. 

Vào lúc đó, có một vị vua vĩ đại rộng lượng tên là Indrabhiti ˆ ở Oddiyäna. 
Trong nhiều năm, ngài đã cung cấp mọi nhu cầu vật chất cho những người nghèo 
khó cho tới khi nhà kho của ngài trống không. Giờ đây ngài không còn gì để bố thí 
và ngài cũng mất thị lực. Ngài không có con kế nghiệp để chăm sóc cho thần dân. 
Mặc dù vậy, với lòng can đảm và nhiệt thành thường có trong việc cung cấp những 
nhu cầu cho dân chúng, bất chấp những chống đối của các thượng thư, đích thân 


101 


ó6 


ngài cùng với vị thượng thư trung thành Krishnadhara và một số đông thủy thủ vượt 
biển để tìm những viên ngọc như ý. Trên đường trở về, sau khi đã có những viên 
ngọc và cũng phục hồi được thị lực nhờ năng lực của những viên ngọc, nhà vua và 
vị thượng thư nhìn thấy một đứa trẻ khoảng tám tuổi đẹp lạ lùng đang ngồi trên một 
hoa sen nở giữa Biển Sữa. Hết sức kinh ngạc, nhà vua hỏi cậu bé: “Cha mẹ của 
ngươi là ai? Ngươi thuộc dòng dõi nào? Tên ngươi là gì? Ngươi ăn gì? Ngươi làm 
gì ở đây?” Để trả lời cậu bé hát những vần kệ sau đây bằng một giọng thật quyến 
rũ. 


Cha tôi là giác tánh nội tại, Samantabhadra (Phổ Hiền). 

Mẹ tôi là Pháp giới tối thượng, Samantabhadri. 

Dòng dõi của tôi là sự hợp nhất giác tánh nội tại và Pháp giới tối thượng. 
Tên tôi là Liên Hoa Sanh vinh quang [Padmasambhaval. 

Xứ sở của tôi là pháp giới vô sanh. 

Tôi ăn những tư tưởng bất nhị. 

Vai trò của tôi là thành tựu những hoạt động của chư Phật. 


Khi họ nghe những lời này, lòng tin và niềm hỉ lạc bừng nở trong trái tim của mỗi 
người. Cậu bé chấp nhận lời mời của vua và đi theo họ. Nhà vua nuôi cậu bé và 
đưa về cung điện, ở đó nhà vua phong cho cậu bé làm thái tử. Vào lúc đó Guru 
Rinpoche được gọi là Padmasambhava (hay Padmakara), Liên Hoa Sanh. 

Thêm một lần nữa, nhà vua và các thần dân vui hưởng sự thịnh vượng. Vua ban 
những tặng phẩm hào phóng cho tất cả những người nghèo khó trong quốc gia. Cả 
nước đều được hưởng hạnh phúc và an bình. Thái tử trẻ tuổi được học nhiều bộ 
môn và xuất sắc trong việc học tập và những cuộc thi đấu điền kinh. Sau đó ngài 
cưới Däkini Prabhävatï (Bậc có Ánh sáng) và phụng sự vương quốc phù hợp với 
luật lệ của Giáo Pháp. Vào lúc đó ngài được gọi là Vua Shikhin (Đắng đội Khăn 
XÊêp). 

Guru Rinpoche biết rằng bằng cách phụng sự trong vai trò của một vị vua, ngài 
sẽ không thể phục vụ những nhu cầu thực sự, những lợi lạc tâm linh của những 
người khác. Ngài thỉnh câu nhà vua cho phép ngài từ bỏ vương quốc nhưng bị từ 
chối. Sau đó ngài nhận ra những phương tiện thiện xảo đề tâu thoát. Nhờ năng lực 
của sự tiên tri, ngài nhận ra rằng cái chết sắp đến với con trai của vị thượng thư độc 
ác Kamata do nghiệp trước đây của cậu bé. Vì thế trong khi họ đang cùng nhau 
nhảy múa, Guru Rinpoche để cho chiếc chĩa ba của ngài tuột khỏi tay và giết chết 
cậu bé. Thật đau buồn, nhà vua chiếu theo luật lệ nghiêm khắc của vương quốc và 
đày ngài đi lang thang trong các hằm mộ. Khi cáo từ, Guru Rinpoche hát cho cha 
mẹ ngài: 


Mặc dù hiếm khi nhận ra thiện tâm của cha mẹ, 

Các ngài đã chăm sóc con như cha mẹ và tôn phong con. 

Con trai của thượng thư đã chết dưới tay con bởi món nợ nghiệp của nó. 

Cho dù con bị trục xuất, nhưng không có gì phải sợ hãi, bởi con không dính 
mắc điều gì. 

Cho dù con bị tử hình, không có gì phải sợ hãi, bởi đối với con sinh và tử đều 
như nhau. 


67 


Thật là tuyệt vời khi con bị trục xuất, bởi đối với nhà nước, luật lệ thật thiêng 
liêng. 

Cha và mẹ, xin ở lại an lành. 

Do mối liên hệ nghiệp, chúng ta sẽ còn gặp lại. 


Guru Rinpoche bị đày ở mộ địa Shitavana. Ở đó ngài thực hành những bài tập 
bí mật và nhìn thấy những Bổn Tôn hòa bình. Kế đó ngài đi tới mộ địa Rừng Hoan 
hỉ (Nandanavana; dGa' Bai Tshal) và nhận những quán đảnh bí mật từ Dakini 
Marajita (bậc Điều phục những Thế lực Tiêu cực). Ngài đi tới mộ địa Sosadvipa và 
được DãäkinT Shãntarakshitä (bậc Giữ gìn Hòa bình) gia hộ. Chỉ huy tập hội dãkini, 
ngài thụ hưởng những giới luật bí mật trong những mộ địa khác nhau. Khi đó Ngài 
được gọi là Shãntarakshitä (bậc Giữ gìn An bình). 

Ngài đi tới đảo Dhanakosha, ở đó ngài nói với các dãkinï bằng ngôn ngữ biểu 
tượng của họ và đặt họ dưới sự chỉ huy của ngài. Tại mô địa Parushakavana, trong 
khi thực hành những bài tập bí mật, ngài nhìn thấy linh kiến thanh tịnh về 
VajravärãhT và nhận những gia hộ của bà. Với năng lực giác ngộ, ngài đã điều phục 
các nãga (rồng) trong một đại dương và các za (xem chú thích 257) trong bầu trời. 
Những dãka và dãkinï trí tuệ ban những thành tựu cho ngài. Khi đó ngài được gọi là 
Dorje Trakpo Tsal (Sự Phẫn nộ Kim cương Khổng lò). 

Ngài đi tới Vajrasana (Bodhgaya, Bồ đề đạo tràng) và phô diễn nhiều điều huyền 
diệu, thừa nhận răng ngài là một vị Phật tự-chứng ngộ. Với nhiều mục đích trong 
tâm, ngài đi tới xứ Sahor và nhận giới luật xả ly từ Đạo sư Prabhãahasti. Khi đó ngài 
được gọi là Shãkyasimha (Sư tử của các Shäkya — Thích Ca). 

Ngài nhận những giáo lý Yogatantra mười tám lần và nhìn thấy linh kiến thanh 
tịnh về các Bổn Tôn Yogatantra. Ngài nhận quán đảnh từ Änandä, một däkinr trí tuệ 
trong thân tướng một sư cô. Bà đã biến Guru Rinpoche thành một chữ HŨM và bà 
nuốt chữ này. Trong thân bà Guru Rinpoche được ban cho toàn bộ những quán 
đảnh Ngoại, Nội, và Bí mật, và bà đầy ngài ra khỏi thân bà qua padma (hoa sen, âm 
hộ) của bà. 

Tại bảo tháp Deche Tsekpa, ngài nhận những quán đảnh và giáo huấn về tám 
mạn đà la từ tám Vidyädhara (Trì minh vương), đó là Manjushrimitra, Nägärjuna, 
Hũmkara, Vimalamita, Prabhäahast, Dhanasamskrita Rombuguhya, và 
Shantigarbha. Ngài nhận Guhyagarbha-tanfra từ Buddhaguhya, và Đại Viên mãn, 
đặc biệt là Nyingthig, từ Manjushrimitra. Tại mộ địa Tsubgyur Tsal, ngài gặp 
Shrisimha và nghiên cứu các tantra Me-ngagde và giáo lý Khandro Nyingthig trong 
hai mươi lăm năm. ''“ Ngài nhìn thấy những linh kiến thanh tịnh về nhiều bậc linh 
thánh ngay cả khi không làm bất kỳ thực hành hay thiền định đặc biệt nào về các vị 
này. Ngài đạt được trạng thái của vị Hộ trì trí tuệ với dư nghiệp (Nam sMin Rig 
'Dzin). Khi đó ngài được gọi là Loden Chokse (Đam mê Siêu việt Uyên bác). 

Theo truyền thống Kinh thừa của Phật giáo, những giai đoạn (cấp độ) thành tựu 
được phân loại theo mười cấp độ (thập địa) và năm con đường, và chúng là những 
bước để đạt được Phật quả. Trong những truyền thống Mật thừa, những cấp độ 
được phân ra hay phân loại bằng những cách khác nhau. Hầu hết các Kinh điển 
Mật thừa của phái Nyingma có bốn thành tựu, được gọi là những vị hộ trì trí tuệ (trì 
minh vương, vidyãdhara). '°3 


68 


Vị hộ trì trí tuệ với những dư nghiệp là vị đầu tiên trong bốn vị hộ trì trí tuệ. Vị 
này có ba đặc tính. Tâm ngài đã toàn thiện hay thuần thục như Bổn Tôn, nhưng 
những gì còn lại của nghiệp quả về thân vật lý thô nặng chưa từ bỏ được, và ngay 
lập tức sau khi rời khỏi thân khả tử (chết), ngài sẽ đạt được vị hộ trì trí tuệ của dấu 
hiệu lớn (Phyag rGyaï Rig 'Dzin), thành tựu thứ ba, mà tôi sẽ thảo luận sau này. 

Ngài đi tới xứ Sahor, ở đó ngài gặp Công chúa Mandäravä, con gái của vua, khi 
đó đang thực hành Pháp trong cô tịch như một sư cô. Bởi ý nghĩa bí mật của mối 
quan hệ của ngài với công chúa bị hiểu lầm, ngài đã bị thiêu sống trên một giàn 
thiêu khổng lồ theo lệnh của nhà vua. Thay vì bị đốt cháy, ngài đã biến ngọn lửa 
thành một khối nước và nhiên liệu thành một hoa sen. Ngày hôm sau, người ta nhìn 
thấy Guru Rinpoche đang ngồi trên hoa sen giữa hồ. "Người ta tin rằng cái hồ là Hồ 
Rewalsar thuộc Quận Mandi ở Himachal Pradesh miền bắc Án Độ. '° Để chuộc lỗi, 
vua xứ Sahor cúng dường ngài vương miện của vua, áo, và giày cùng toàn thể 
vương quốc, và Công chúa Mandäravä là phối ngẫu tâm linh của ngài. Guru 
Rinpoche ban giáo lý cho vua và các thần dân, và nhiều người đạt được chứng 
ngộ. (Trong hầu hết những miêu tả về Guru Rinpoche, ta thấy ngài đội mũ hoa sen, 
áo choàng không tay bằng gắm thêu, và đi đôi giày do vua xứ Sahor cúng dường 
đề biểu thị năng lực giác ngộ của ngài.) 

Sau đó ngài và Mandäravä đi tới Động Mãratika ở Nepal,'°° và trong ba tháng 
các ngài thực hiện sãdhana trường thọ. Đức Phật Amitäyus xuất hiện trước các 
ngài và ban quán đảnh trường thọ, nhờ đó các ngài không thể xa lìa Đức " 
Amitayus. Các ngài đã thành tựu trạng thái của vị hộ trì trí tuệ (trì minh vương), là 
trạng thái kiểm soát được đời sống. '°8 Nhờ sự thành tựu thứ hai này, không chỉ tâm 
ngài được viên mãn như Bồn Tôn, mà ngay cả thân thô nặng của ngài cũng được 
toàn thiện. Sự thành tựu này có đặc tính là không bị bốn ô nhiễm (Zag Pa). Bốn ô 
nhiễm là những cảm xúc phiền não của tà kiến, sự mất thân thể (chết) mà không có 
sự kiểm soát hay chọn lựa, không làm chủ được sự hòa hợp của những yếu tố (tứ 
đại) của thân thể (sức khỏe), và tái sinh theo nghiệp. Những vị hộ trì trí tuệ thứ nhất 
và thứ hai tương đương với con đường nội quán, con đường thứ ba, và cấp độ đầu 
tiên trong hệ thống mười cấp độ (thập địa) của truyền thống Kinh điển. Trong cấp 
độ này quý vị từ bỏ che chướng của những phiền não thuộc cảm xúc (phiền não 
chướng) (Nyon sGrib), cái đầu tiên trong những che chướng, che chướng thứ hai là 
những che chướng thuộc trí thức (sở tri chướng). 

Sau đó, cùng với Mandäravä, ngài trở về xứ Oddiyäna. Trong khi các ngài đang 
khi khất thực, ngài bị nhận ra là người đã giết con trai của thượng thư. Bởi ngài 
không tuân theo bản án trục xuất, họ thiêu cháy ngài và vị phối ngẫu trong một đống 
lửa khổng lồ. Nhưng một lần nữa, ngày hôm sau họ tìm thấy cả hai đang an tọa trên 
một hoa sen trong một cái hồ, đeo những vòng sọ người quanh cổ. Sau đó ngài 
được gọi là Pema Thötreng Tsal (Liên Hoa Sanh, Đeo Vòng hoa-Sọ người Vĩ đại). 

Cùng với vị phối ngẫu, Guru Rinpoche ở Oddiyäna mười ba năm như quốc sư 
của vương quốc, và ở đó ngài ban những quán đảnh và giáo huấn Kadũ Chökyi 
Gyafso. Nhà vua và nhiều thần dân may mắn đã đạt được chứng ngộ siêu việt và 
thành tựu thân ánh sáng. Sau đó ngài được gọi là Padmaräja (Vua Sanh Trong Hoa 
Sen). 

Guru Rinpoche đã tự hiển lộ là Indrasena, '°“ một tu sĩ thành tựu đã cùng với một 
sa di của ngài làm cho Hoàng đế Ashoka (thế kỷ thứ ba trước Công nguyên) cải 


69 


đạo sang Phật giáo. Ashoka, nhà cai trị vĩ đại nhất của lịch sử Án Độ, đã truyền bá 
Phật pháp vượt qua biên giới Ấn Độ. 

Một vài người chống Phật giáo dâng thuốc độc cho Guru Rinpoche, nhưng ngài 
vẫn bình yên vô sự. Một số người ném ngài xuống sông Hằng, nhưng ngài được 
đưa ngược dòng. Sau đó ngài được gọi là Khyeu Khadeng Tsal (Chim Garuda 
Khổng lồ Trẻ trung). 

Tại những mộ địa khác nhau, kể cả Kula Dzok, ngài ban những giáo lý Mật điễn 
cho các däkinï, và ngài đã trích xuất sinh lực từ những tinh linh đầy năng lực, là 
những người mà ngài đã chỉ định là những vị Hộ Pháp. Ngài được gọi là 
Sũryarashmi (Những Tia Sáng Mặt trời). 

Tại Bodhgayä, trong một cuộc tranh luận, ngài đã đánh bại năm trăm người giữ 
những tà kiến. Khi họ cố gắng chiến thắng ngài bằng huyền thuật, nhờ năng lực của 
những thần chú của DäkinT Märajitã, nữ Bổn Tôn đầu sư tử, ngài làm cho huyền 
thuật quay trở lại họ. Khi các vị Thầy này bị buộc phải im lặng, ngài ổn định các ngôi 
làng và khiến họ cải đạo sang Phật giáo. Vì thế ngài được gọi là Simhanäda (Tiếng 
Gầm của Sư tử). 

Sau đó tại Yangle Shö, hiện nay được gọi là Pharping ở Nepal, cùng với vị phối 
ngẫu Shãkyadevi, con gái của Vua Punyadhara (Người Giữ gìn Đức hạnh) của 
Nepal, ngài thực hành sãdhana của mạn đà la Yangdak (ShrTheruka). Vào lúc đó, 
trời không mưa trong ba năm bởi những che chướng do các tỉnh linh hùng mạnh 
gây ra. Bệnh tật và nạn đói lan rộng. Ngài yêu câu mang các bản văn VajrakTla ở Ấn 
Độ về cho ngài. Khi hai kiện hàng tới nơi, những tai ách gây đau khổ cho xứ sở 
được làm yên dịu. Kể từ đó có câu tục ngữ: “Yangdak dồi dào những thành tựu, 
như một thương gia. Nhưng VajrakTla thì cân thiết cho sự bảo vệ, giống như một 
người lính gác.” Ngài và vị phối ngẫu đạt được trạng thái của một vị hộ trì trí tuệ (Trì 
minh vương) của Đại Án (Phyag rGyai Rig Dzin; Vidyadhara Đại Ấn). Trong thành 
tựu này thân căn bản của hành giả (hay thân thực sự) ở trong hình tướng của Bổn 
Tôn. Đề làm lợi lạc chúng sinh, nó xuất hiện trong những thân hóa hiện khác nhau. 
Năng lực của sự tiên tri của hành giả và những năng lực khác thì trong sáng hơn, 
thanh tịnh hơn, và kiên cố hơn năng lực của vị Trì minh vương với sự làm chủ đời 
sống và tương tự (nhưng không tương đương) với những phẩm tính của thân hỉ 
lạc. Đây là sự tương đương với những chứng ngộ tới cấp độ thứ chín (cửu địa), và 
con đường thiền định, con đường thứ tư của truyền thống Phật giáo thông thường. 

Ở mộ địa Sosadvipa, Guru Rinpoche, người đã là một Đạo sư Mật thừa thành 
tựu cao cấp, nhận sự trao truyền cùng những giáo lý của ba giáo khóa Đại Viên 
mãn với những tantra và Khandro Nyingfhig từ Shrisimha. Ngài đã tu tập những 
giáo lý này trong ba năm và thành tựu thân ánh sáng của sự chuyển hóa vĩ đại 
(Pho Ba Ch'en Po). '98 

Các thiền giả thành tựu Đại Viên mãn cao cấp nhất làm cạn kiệt mọi sự thành 
chân tánh và hợp nhất tâm họ thành bản tánh giác ngộ tối thượng, sự thuần tịnh 
nguyên sơ. Nếu họ quyết định, họ cũng có thể tan biến hay chuyển hóa thân vật lý 
của mình thành sự thuần tịnh. Có hai phạm trù chính của sự thành tựu, đó là thân 
cầu vồng và thân cầu vồng của sự đại chuyển hóa. Nhờ sự hoàn thành thiền định 
cắt đứt (Khreg Chỉ od), vào lúc họ mắt (suốt thời gian vài ngày), thân họ tan rã và 
biến mất. Họ không để lại tử thi thô nặng gôm thịt, xương, hay da mà chỉ để lại hai 
mươi cái móng và tóc của thân thể. Mặc dù đây là một sự tan rã của thân và không 


70 


phải là một sự chuyển hóa thân thành một thân ánh sáng, nó được gọi là thân cầu 
vồng, bởi trong thời gian tiến trình tan rã luôn luôn xuất hiện những chiếc lều, 
những vòng cung, và những vòng ánh sáng nhiều màu khác nhau như cầu vồng 
quanh thân và nhà ở. Nhờ thực hành sự tiếp cận trực tiếp (Thod rGal), họ chuyển 
hóa xác của mình thành thân ánh sáng vi tế và an trụ ở đó cho tới khi có một công 
việc để thực hiện vì lợi lạc của chúng sinh. Đối với một người như thế, không chỉ 
thân của họ mà tất cả những xuất hiện có tính chất hiện tượng đều chuyển hóa 
thành hình thức và bản tánh của ánh sáng vi tế. Tuy nhiên, những người bình 
thường sẽ không nhìn thấy thân ánh sáng của họ như nó là, mà sẽ chẳng nhìn thấy 
gì hết hay sẽ thấy nó trong thân tướng bình thường, như đã đề cập trước đây trong 
chương về Vimalamitra. Cũng có nhiều bậc lão thông Đại Viên mãn vĩ đại lìa bỏ 
thân xác của họ trong hình thức xá lợi (Ring bSel), những hình ảnh, và/hay những 
chữ, như đối tượng của sự cảm hứng và các môn đồ. 

Guru Rinpoche đã viếng thăm nhiều nơi trên khắp xứ Ấn Độ và nhiều xứ sở và 
hòn đảo, phụng sự chúng sinh bằng phương tiện của năng lực huyền diệu và 
những giáo lý giác ngộ của ngài. Thậm chí ngài đã viếng thám „“nangzhung, hiển lộ 
là Tavihricha (Od Kyi Khyeu), và dạy Dzogchen Nyen-gyũ,'° ° mà hiện nay được 
biết là một trong những giáo lý chính của Đại Viên mãn trong đạo Bön, để dẫn dắt 
nhiều chúng sinh đạt được tâm giác ngộ và thân ánh sáng. 


GURU RINPOCHE VIÊNG THĂM TÂY TẠNG 


Vào thế kỷ. thứ chín, Vua Trisong Detsen, nhà cai trị thứ ba mươi bảy của triều 
đại Chögyal của Tây Tạng, viếng thăm Shãntarakshita ở Ấn Độ với ý định củng cố 
đạo Phật. 

Shãntarakshita (Tịch Hộ), tu sĩ trong dòng truyền thừa Sarvästivadin (Nhất thiết 
hữu bộ), là một trong những học giả và người đề xướng nỗi tiếng của triết học 
Sväãtantrika thuộc Đại thừa Phật giáo. Trong sô những tác phẩm nồi tiếng của ngài 
có Madhyamakalamkara (Trung quán trang nghiêm luận) vê triết học trung đạo và 
Tattvasamgraha (Nhiếp chân thật luận) vê luận lý. Sau khi đến Tây Tạng, trong sáu 
tháng ngài ban những luận thuyết về mười thiện hạnh và lý duyên khởi, và đặt nền 
móng cho Tu viện Samye. Điều này đã kích động các tinh linh địa phương của Tây 
Tạng, là những vị bảo hộ của đạo Bồn, tôn giáo bản xứ thờ phụng các tinh linh này 
với những vật hiến tế. Kết quả là Cung điện Phangthang bị lũ lụt quét sạch và Cung 
điện Đồi Đỏ, cấu trúc nguyên thủy của Cung điện Potala hiện nay, bị sắm sét tiêu 
hủy. Bệnh tật, nạn đói, hạn hán, và những trận bão mưa đá làm xứ sở khốn khổ. 
Tất cả những gì xây dựng được vào ban ngày tại tu viện Samye đều bị những lực 
lượng thù địch phá hủy ngay đêm ấy. Các thượng thư chống Phật giáo, là những 
người bắt đầu phản đối nhà vua, đã yêu cầu đuổi Shãntarakshita đi. Vì thế 
Shãntarakshita nói với nhà vua: “Ngài phải mời Guru Padmasambhava. Vị Đạo sư 
này là bậc lão thông uy dũng nhất đang sống trên trái đất. Bởi trong những đời 
trước chúng ta đã cùng nhau lập nguyện nên sẽ không khó khăn để đưa ngài vào 
đây." Sau đó Shäntarakshita rời Tây Tạng trong một thời gian và đi Nepal. 

Nhà vua phái bảy sứ thần dưới sự hướng dẫn của Nanam Dorje Dũdjom đi mời 
Guru Rinpoche. Nhờ tài tiên tri, Guru Rinpoche biết được sứ mạng của họ. Ngài 
đến tận Mang-yũl Kungthang và gặp họ ở đó. Ngài chấp nhận lời mời của họ nhưng 


7] 


khuyên họ trở về quê hương, bởi sau này đích thân ngài sẽ tới. Ngài rải những 
miếng vàng được gởi cho ngài như tặng phẩm của nhà vua, ngài nói: “Nếu ta cần 
vàng thì đối với ta, mọi sự hiện hữu hiện tượng đều là vàng.” Ngài đưa một nắm cát 
cho các sứ thần, và tất cả chúng biến thành vàng. 

Vào năm Kim Dần (810)''° Guru Rinpoche tới Tây Tạng. Khi đó ngài hơn một 
ngàn tuổi. Với năng lực giác ngộ, ngài đã du hành khắp ba tỉnh của Tây Tạng: 
Ngari, tỉnh ở phía trên hay miễn tây; Ủ và Tsang, tỉnh ở trung tâm; và Dokham, tỉnh 
ở phía dưới hay miền đông. Khi phô diễn những điều huyền diệu giác ngộ của ngài 
tại nhiều nơi ở Tây Tạng, bằng giới nguyện, ngài đã buộc những tinh linh phi nhân 
hùng mạnh của Tây Tạng bảo vệ Giáo Pháp và những môn đồ. Những vị này gồm 
có mười hai tenma, mười ba gur-lha, và hai mươi mốt ge-nyen. 

Nhà vua đón tiếp Guru Rinpoche trong vườn Tragmar Ombu. Khi Guru Rinpoche 
hiến cúng Chùa Tragmar Drinzang, các pho tượng đi ra đi vào và ăn thực phẩm 
cúng dường như thể chúng là con người. Sau đó ngài đi tới đỉnh Đồi Hepori và làm 
cho tất cả những tỉnh linh của Tây Tạng nằm dưới sự chỉ huy của ngài bằng cách 
nhảy múa qua bầu trời bằng những bước kim cương dữ dội và biểu lộ bài ca “áp 
đảo tất cả những kẻ kiêu ngạo”: 


Ò các vị trời và quỷ thần, hãy xây dựng ngôi chùa! Ộ 
Với sự khiêm tôn và tuân thủ, tât cả hãy tụ họp ở đây đề làm việc! 
Hãy hoàn thành những ước nguyện của Trisong Detsenl 


Sau đó, với sự giúp đỡ của các tinh linh, Tu viện Samye, Bậc Không thể nghĩ 
bàn, được xây dựng mà không có trở ngại nào. Mô phỏng theo Tu viện OdantapurT 
của Ấn Độ, Tu viện Samye được xây dựng theo phác họa của vũ trụ Ấn Độ truyền 
thống. Ngôi chùa chính ở giữa có ba tầng tượng trưng cho Núi Tu Di. Tầng thấp 
nhất tượng trưng cho cõi tịnh độ Hóa thân, được xây theo kiểu kiến trúc”*' Ấn Độ; 
tầng giữa, tượng trưng cho Báo thân, theo kiểu kiến trúc của _Trung quốc; và tầng 
trên cùng, tượng trưng cho Pháp thân, theo kiểu kiến trúc của Tây Tạng. Ở bốn 
hướng của ngôi chùa chính là bốn ngôi chùa lớn tượng trưng cho bốn đại lục; tám 
ngôi chùa nhỏ ở giữa các ngôi chùa này tượng trưng cho tám tiểu lục địa. Hai ngôi 
chùa được xây ở phía đông và tây. tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng. ỜỞ bốn 
góc có bốn đại bảo tháp. Nơi tắm rửa, thay quần áo, và chỗ ở cũng được sắp xếp. 
Một bức tường cao bao quanh tất cả những cấu trúc này và được phủ lên một trăm 
lẻ tám bảo tháp nhỏ. Bên ngoài bức tường là ba ngôi chùa lớn do ba hoàng hậu xây 
dựng. Toàn bộ công trình xây dựng tu viện được hoàn tất trong năm năm. Guru 
Rinpoche và Shãntarakshita đã cử hành lễ hiến cúng. Trong buổi lễ, những dấu 
hiệu tốt lành và huyền diệu đã xuất hiện. Những pho tượng các Bồn Tôn trong chùa 
đi ra và đi vào như thể chúng đang sống. Một trận mưa hoa đổ xuống từ bầu trời 
trong trẻo. Người ta nghe thấy âm nhạc ngọt ngào và thỉnh thoảng họ vẫn được 
nghe âm nhạc ấy. Những tia sáng và lều cầu vồng uốn vòng cung ở khắp nơi. Mọi 
người tán thán với sự kinh ngạc và sùng mộ. Thực phẩm và những trò tiêu khiển 
được hiến tặng để mọi người thọ hưởng. Guru Rinpoche và Shãntarakshita, những 
vị Phật thực sự trong thân tướng con người, đã hiện diện trước mắt mọi người 
thuộc mọi tầng lớp xã hội. Ánh sáng của Pháp đã được củng cố ở Tây Tạng trong 
nhiều thế kỷ. Không có gì khác ngoài sự hỉ lạc và an bình. 


I2) 


Samye trở thành địa điểm quan trọng nhất của sự thiền định, thờ phụng, giảng 
dạy, nghiên cứu, và sáng tác. Samye là một thư viện, viện bảo tàng, và kho báu vĩ 
đại của Kinh điển Phật giáo, các pháp khí, và những kho tàng vô giá cùng những 
phẩm vật được mang đến từ Ấn Độ, Trung quôc, Nepal, và Trung Á. Đây là trụ xứ 
nơi các Đạo sư vĩ đại thuyết giảng, những đệ tử may mắn trở thành các học giả và 
bậc lão thông thành tựu, và những học giả Án Độ và Tây Tạng phiên dịch những 
Kinh điển Phật giáo sang tiếng Tây Tạng. 

Dưới sự bảo trợ của Vua Trisong Detsen, Tu viện trưởng Shãntarakshita, Guru 
Rinpoche, Đạo sư Vimalamitra, và những học giả Ấn Độ và Tây Tạng khác, Phật 
giáo đã được củng cố vững chắc ở Tây Tạng. Những học giả ban các giáo lý về 
Kinh điển lẫn Mật điển, và nhiều người Tây Tạng đã xuất hiện như những học giả 
và bậc lão thông vĩ đại. Nhiều dịch giả Tây Tạng vĩ đại, chẳng hạn như Vairochana, 
Kawa Paltsek, Chok-ro Lữi Gyaltsen, và Zhang Yeshe De, đã phiên dịch nhiều Kinh 
điển và Mật điển sang tiếng Tây Tạng dưới sự giám sát của các học giả Ấn Độ vĩ 
đại như Vimalamitra, Shãntarakshita, Guru Rinpoche và Kamalashila. 

Shãntarakshita đã làm lễ xuất gia cho bảy thanh niên Tây Tạng trong dòng 
Sarvästivädin (Nhất thiết hữu bộ) để xem người Tây Tạng có thể sống cuộc đời tu 
sĩ hay không. Các tu sĩ này được gọi là bảy người thử nghiệm. Sau sự thành công 
của họ trong giới luật tu sĩ, hàng trăm người khác đã đi theo họ, dẫn tới sự hình 
thành của một trong những cộng đồng tu sĩ vĩ đại nhất trong thế giới. Ngoài các 
Nyingmapa, nhiều tu sĩ Gelukpa cũng được thọ phong trong dòng Sarvästivãdin, là 
dòng được Shäntarakshita mang sang Tây Tạng. 

Guru Rinpoche ban cho nhà vua và các thần dân của vua nhiều giáo lý, quán 
đảnh, và những phó chúc tantra khác nhau, đặc biệt là sadhana vĩ đại của tám mạn 
đà la (sGrub Pa bKa' brGyad) mà ngài đã nhận từ tám Đạo sư vĩ đại ở Ấn Độ. 
Trong số nhiều người thọ nhận quán đảnh này, tám vị đã trở thành những bậc lão 
thông thành tựu nỗi tiếng của tám sãdhana này. 

Trong thời kỳ này hai hệ thống tăng lữ được thành lập. Các tu sĩ khoác y màu 
vàng nghệ là những người độc thân, sông trong các tu viện, và những người mặc y 
phục trắng (bạch y), để tóc dài, là những hành giả cư sĩ Mật thừa, sông trong các 
ngôi chùa và làng mạc. Việc đưa hệ thống bạch y cư sĩ mang lợi lạc của giáo lý đến 
gia đình những người nam và nữ, khiến cho Giáo Pháp vươn xa và được bảo tồn ở 
mức độ căn bản. Trái lại, trong thời kỳ sau của Giáo Pháp ở Tây Tạng, các trường 
phái khác đã tập trung hơn nữa vào việc học tập và thực hành Phật giáo giữa các tu 
sĩ trong tu viện để giữ gìn sự thanh tịnh của giới luật. 

Guru Rinpoche và phối ngẫu Yeshe Tsogyal của ngài đã du hành khắp Tây 
Tạng nhờ năng lực thần diệu và đã làm việc không mệt mỏi vì hạnh phúc, sự an 
ninh và trí tuệ của người Tây Tạng và chúng sinh trong tương lai. Các ngài đã thực 
hiện những sädhana, gia hộ, và để lại những vết tích của thân thể, bàn tay, và bàn 
chân của mình. Các ngài đã cất dấu nhiều terma. Một số trong những thánh địa 
quan trọng mà các ngài đã viếng thăm và _gia hộ là hai mươi ngọn núi tuyết và đá 
(Gangs Brag) ở Ngari, hai mươi mốt địa điểm sädhana (sGrub gNas) ở Ủ và Tsang, 
hai mươi lăm địa điểm hành hương vĩ đại (gNas Ch'en) ở Dokham; ba (hay bốn) xứ 
sở ấn mật chính yếu (sBas Yul rGyal Mo), năm hẻm núi (Lung INga), và ba thung 
lũng (IJongs gSum)). 


MS 


Ở mười ba địa điểm khác nhau với tên gọi là Taktsang (Hang Cọp), chẳng hạn 
như Mönkha Nering và Senge Dzong (hiện nay ở Bhutan), Guru Rinpoche đã hiển 
lộ trong một thân tướng phẫn nộ và ngài đã ràng buộc tất cả những chúng sinh phi- 
nhân cao và thấp bằng mệnh lệnh của ngài. Vì thế ngài được gọi là Dorje Trolö 
(Kim Cương Phẫn nộ Hoang dã). 

Trong thời gian Guru Rinpoche viếng thăm Tây Tạng, ngài đã hoàn thành ba 
mục tiêu chính. Trước hết, như chúng ta đã thảo luận trước đây, nhờ sự hiển lộ của 
năng lực tâm linh, ngài đã làm an dịu những thế lực của con người và phi-nhân 
đang gây chướng ngại cho việc thiết lập nền móng của Giáo Pháp ở Tây Tạng. Thứ 
hai, ngài mang Phật giáo nói chung và đặc biệt là sự trao truyền giáo lý và những 
năng lực gia hộ của tantra cho nhiều đệ tử Tây Tạng của ngài và những môn đồ 
của họ. Thứ ba, để ngăn ngừa những giáo lý sâu xa và những đối tượng linh thánh 
không trở nên lộn xộn, pha tạp, hay bị mai một trong tương lai xa xăm, và để duy trì 
những năng lực gia hộ được tươi mới cho các môn đồ tương lai, Guru Rinpoche và 
Yeshe Tsogyal đã cất dấu chúng như terma. Nhờ truyền thống terma của Guru 
Rinpoche, ngay cả trong hiện tại, các môn đồ của ngài đang nhận lãnh các giáo lý 
và tiên tri thật hợp thời với năng lực gia hộ mới mẻ. Trong thế giới này có nhiều hệ 
thống những khám phá huyền diệu, do bởi năng lực tâm lý, năng lực tinh thần, các 
linh kiến thanh tịnh, và thậm chí năng lực tâm linh thứ yếu, nhưng sự khám phá 
truyền thống terma của Guru Rinpoche thì quả là độc nhất vô nhị trong tiến trình và 
thực chất của nó. Khi viện dẫn những giải thích! của Dodrupchen đệ tam, tôi 
muốn viết vài hàng về điều này. 

Guru Rinpoche đã cất dấu nhiều giáo lý như terma, trong khi trao truyền những 
giáo lý bí mật cho các đệ tử chứng ngộ của ngài. Đó là một sự cất dấu các giáo lý 
và những thành tựu bí mật như terma trong bản tánh thanh tịnh, sự tỉnh giác nội tại 
của tâm thức của các đệ tử chứng ngộ nhờ năng lực giác ngộ của Guru Rinpoche 
với nguyện ước rằng khi đến thời điểm thích hợp, terma có thể được khám phá vì 
sự lợi lạc của chúng sinh. Nhờ năng lực của phương pháp này nên cái được gọi là 
sự trao truyền ủy thác tâm (gTad rGya), những khám phá thực sự các giáo lý có thể 
thực hiện được. 

Như thế, khi đến lúc làm lợi lạc chúng sinh bằng một giáo lý đặc biệt, những hóa 
thân của các đệ tử chứng ngộ của Guru Rinpoche khám phá terma, là giáo lý đã 
được Đạo sư trao truyền và cất dấu trong các ngài trong một đời quá khứ của các 
ngài. 

Những trao truyền terma được chuyển đi bằng sáu dòng truyền thừa: (1) trao 
truyền tâm-giác ngộ-tới-tâm-giác ngộ của chư Phật, (2) trao truyền biểu tượng của 
các trì minh vương, (3) sự khẩu truyền của những đệ tử bình thường, (4) trao 
truyền quán đảnh ước nguyện hay sự trao truyền ủy thác tâm, (5) trao truyền qua 
sự ủy thác có tính chất tiên tri, và (6) sự phó chúc cho các dãkini. 

Trong các terma, do bởi cách thức khám phá, có hai loại terma chính. Thứ nhất 
là terma đất (Sa gTer). Nó bao gồm sự khám phá những vật liệu thuộc về đất chẳng 
hạn như những chữ biểu tượng (brDa Yig) được viết trên một cuộn giấy được gọi là 
một cuộn giấy vàng (Shog Ser). Tuy nhiên, những chữ biểu tượng chỉ trở thành 
chìa khóa của sự khám phá; chúng không là giáo lý terma đích thực mà cũng không 
phải là sự trao truyền thành tựu, là điều chỉ xuất hiện từ tâm của các tertön. Khi 
tertön khám phá một chữ biểu tượng, ngài nhìn thấy hay thiền định chữ biểu tượng 


74 


hay hợp. nhất trí tuệ trần trụi của ngài với nó, và nhờ đó đánh thức năng lực của sự 
trao truyền trí tuệ ngữ kim cương của Guru Rinpoche, là điều đã được cất dấu trong 
vị tertön. Việc thiền định các chữ biểu tượng cho phép vị tertön giải mã các chữ của 
chúng, và điều đó đánh thức chính sự trao truyền được cất dấu của các giáo lý và 
thành tựu. Ngoài ra những chữ biểu tượng, có những khám phá hàng ngàn bản văn 
trọn vẹn, các dược liệu, hình tượng, và những pháp khí nghỉ lễ được khám phá từ 
những tảng đá, ao hồ, đất, hay không trung như terma hay như những chất thể 
terma hỗ trợ (gTer rDzas). 

Loại thứ hai là terma tâm (dGongs gT er). Những nguyên lý chính yếu của sự cất 
dấu, trao truyền, và khám phá thì tương tự như terma đất, ngoại trừ việc terma tâm 
không dựa trên sự hỗ trợ bên ngoài hay hỗ trợ của đất, chẳng hạn như những cuộn 
giấy vàng, như chìa khóa của sự khám phá. Trong nhiều trường hợp của terma 
tâm, việc nhìn thấy hay nghe những chữ hay âm thanh biểu tượng trong các linh 
kiến tạo nên sự khám phá nhưng thường thì việc khám phá không nương tựa vào 
bất kỳ nguồn mạch bên ngoài nào và không dính dáng gì tới những đối tượng thuộc 
về đất như phương tiện để khám phá terma. Một vị tertön khám phá terma tâm 
bằng cách đánh thức sự trao truyền ủy thác-tâm một cách tự nhiên từ sự rộng lớn 
của giác tánh nội tại của tâm ngài, khi hoàn cảnh và thời gian đã chín mùi. 

Cũng có một hệ thống quan trọng thứ ba trong việc khám phá huyền bí các giáo 
lý được gọi là linh kiến thanh tịnh (Dag sNang). Những giáo lý linh kiến thanh tịnh 
không phải là terma. Chúng chỉ đơn thuần là những giáo lý do Đức Phật, các Bổn 
Tôn, và các vị Thầy ban cho trong những linh kiến. Tuy nhiên, có những trường hợp 
các giáo lý terma được khám phá hay xác định là những giáo lý linh kiến thanh tịnh, 
và như thế, thực ra đó là những giáo lý terma chứ không phải là một khám phá linh 
kiến thanh tịnh bình thường. 

Liên quan tới những giáo lý Nyingthig, Guru Rinpoche đã truyền riêng mười bảy 
tantra và Longsal-tantra Megagde của Dzopa Chenpo, kể cả Khandro Nyingthig, 
cho Yeshe Tsogyal tại Tidro ở Zhotö trong Thung lũng Drikung. Sau này, ở 
Chimphu gần Samye, khi Công chúa Pemasal, con gái của Vua Trisong Detsen, 
mắt lúc tám tuổi, Guru Rinpoche đã dùng năng lực của ngài để triệu hồi ý thức trở 
về thân xác. Khi cô phục hồi được ý thức, ngài giao phó cho cô những giáo huấn và 
trao truyền của Nyingthig như di sản Giáo Pháp của cô, và khi cô mắt, Guru 
Rinpoche đã chỉ dẫn cho Yeshe Tsogyal như sau: “Đây là thời điểm để Vima 
Nyingthig làm lợi lạc các môn đồ Nyingthig. Nhưng khi Vima Nyingthig suy giảm, 
Khandro Nyingthig sẽ làm lợi lạc con người. Vì thế hãy cất dấu các giáo lý Khandro 
Nyingthig như terma." Guru Rinpoche nói với nhà vua: 


Emaho! Đức vua vĩ đại, xin lắng nghe tôi: 

Những công việc thế gian không có thực chất. 

Thay vì quay cuồng không ngơi nghỉ trong vòng đau khổ không biết bao nhiêu 
lân, 

Hãy chắc chắn là sẽ đạt được vương quyền bắt diệt của vua Pháp thân. 

Hãy nhận ra thực chất của các sự vật, pháp giới tối thượng vô sanh. 

Hãy an trụ trong thực chất của nơi chốn, sự cô tịch trong những cánh rừng. 

Hãy tìm kiếm thực chất của những ẩn thất, bản tánh tối thượng, [sự hợp nhất 
của] quang minh và tánh Không. 


75 


Hãy nghỉ ngơi trong thực chất của căn nhà, bản tánh cố hữu của tâm. 

Hãy tạo lập thực chất của nhà bếp, sự chánh niệm và tỉnh giác. 

Hãy phát triển thực chất của kho tàng, hai loại tâm giác ngộ (Bồ đề tâm). 

Hãy có thực chất của của cải, hai thứ tích tập. 

Hãy nỗ lực trong thực chất của các công đức, mười thiện hạnh. 

Hãy có thực chất của cương vị người cha, lòng bi mẫn đối với chúng sinh. 

Hãy duy trì cương vị người mẹ, bản tánh rồng rang (trống không). 

Hãy có thực chất của con cái, sự bất khả phân của các giai đoạn phát triển và 
thành tựu. 

Hãy thiền định về thực chất của vợ chồng, sự quang minh, đại lạc và vô niệm. 

Hãy nhìn thực chất của bằng hữu, những giáo lý của Đắng Thiện Thệ. 

Hãy tuân thủ thực chất của mạn đà la, sự quang minh bất biến. 

Hãy vâng lời thực chất của các giáo lý, sự điều phục tâm của chính mình. 

Hãy nhận ra thực chất của cái thấy, sự quang minh và tánh Không bắt biến. 

Hãy an nghỉ trong thực chất của thiền định, bản tánh của tâm, như nó là. 

Hãy triệt phá những mê lầm nhị nguyên, thực chất của những hoạt động. 

Hãy thành tựu thực chất của những kết quả, sự viên mãn tự nhiên không cần 
nỗ lực. 

Rồi ngài sẽ hạnh phúc trong đời này, lẫn đời sau. 

Và nhanh chóng đạt được Phật quả. ' 


Theo chỉ thị của Guru Rinpoche, Yeshe Tsogyal đã cất dấu các tantra và những 
giáo huấn Me-ngagde tại Senge Trak ở Bumthang tại Nepal và những giáo lý dành 
cho các khất sỹ (Khandro Nyingthig) ở Tramo Trak tại Takpo Tanglung. Nhiều thế 
kỷ sau, Pema Ledreltsal (1291-13192), tái sinh của Công chúa Pemasal, đã lấy ra 
terma Khandro Nyingthig được cất dấu tại Tramo Trak. Longchen Rabjam (1308- 
1363), tủlku (tái sinh) kế tiếp của bà, gánh vác việc phổ biến rộng rãi giáo lý 
Nyingthig bằng cách giảng dạy và biên soạn các giáo lý đó. 

Trên tầng hai của ngôi chùa chính của Tu viện Samye, Guru Rinpoche ban các 
giáo lý và truyền tâm (phó chúc) Longchen Nyingthig cho Vua Trisong Detsen, 
Khandro Yeshe Tsogyal, và Vairochana. Ngài ban những quán đảnh tiên tri, nói 
rằng những giáo lý này sẽ được Jigme Lingpa, một tũlku của Vua Trisong Detsen 
và Vimalamitra, khám phá. 

Vua Trisong Detsen mất năm sáu mươi chín tuổi. Thái tử Mu-ne Tsepo là người 
kế vị nhưng đã mắt khi mới trị vì được một năm bảy (hay sáu) tháng và được người 
em là Hoàng tử Mutik Tsepo!”^ kế tục. 

Sau khi ở Tây Tạng năm mươi lăm năm và sáu tháng, vào năm Mộc Thân (864 
sau Công nguyên), ''° không lưu ý tới những lời khẩn cầu của Vua Mutri Tsepo và 
thần dân, cùng với nhà vua và đông đảo các môn đồ, Guru Rinpoche tới Đèo 
Kungthang ở Tỉnh Mang-yũl để rời Tây Tạng đi Zangdok Palri (Núi Màu-Đồng đỏ), 
cõi tịnh độ được hiển lộ của ngài. Trên Đèo Kungthang, nhà vua than khóc những 
lời sau: 


Vua Trisong Detsen đã về trời. 
Guru xứ Oddiyäna đi tới cõi tịnh độ của ngài. 
Mutri bị bỏ lại ở Tây Tạng. 


76 


Thọ mạng của Vua cha quá ngắn ngủi. 

Thiện tâm của Guru thì quá giới hạn. 

Công đức của ta quá mỏng manh. 

Giờ đây giới luật của những thể chế Giáo Pháp đã suy giảm. 
Niềm vui của những thần dân Tây Tạng bị cạn kiệt. 

Trong khi Guru và Vua cha còn hiện diện, 


Tại sao ta không chết đị!””ê 


An ủi nhà vua và các thần dân của ông, Guru Rinpoche nói: 


Trong khi ngài còn trẻ, hãy nỗ lực thực hành Pháp, 

Bởi khó lĩnh hội được Pháp khi đã già. 

Ò Đức vua và các thần dân, cuộc đời thì thoáng qua. 

Khi ngài có một tư tưởng thô thiển, hãy nhìn vào chủ thể [tâm], 

Hãy thư thản tự nhiên không có những phân biệt. 

Ò Đức vua và các thần dân, điều chính yếu là xác định cái thấy (kiến).. 

Nếu không có lòng bi mẫn, cội gốc việc tu tập Pháp của ngài bị mục nát. 

Hãy suy nghĩ không ngừng về tính chất đau khổ của sinh tử. 

Ò Đức vua và các thần dân, đừng trì hoãn việc hiến dâng cho Pháp. 

Những người sùng mộ tự thân thành tựu mục đích của mình. 

Không có lý do nào biện minh cho việc bỏ mặc sự thực hành Pháp cho người 
khác.. 

Hãy đạt được kinh nghiệm về Pháp trước khi ngài mắt. 

Là quá trễ khi ngài trông cậy vào những buổi lễ sau cái chết.. 

Đối với những người sùng mộ, Padmasambhava không đi bất kỳ nơi đâu. 

Đối với những người cầu nguyện ta, ta [luôn luôn] ở cửa nhà họ.. 

Giờ đây Padmasambhava sẽ không ở Tây Tạng mà sẽ đi tới xứ của các la sát, 

Như những con chim bay đi từ những ngọn cây. '1” 


Từ không trung giữa những đám mây nhiều màu sắc một con ngựa thiêng với 
những vật trang sức xuất hiện. Cưỡi trên lưng ngựa, Guru Rinpoche nổi lên và 
hướng lên bầu trời, ngài bay về hướng tây cùng với Yeshe Tsogyal và một đại 
dương những bậc linh thánh giữa âm thanh ngọt ngào của âm nhạc và những bài 
tán ca. Hình ảnh của Guru Rinpoche và đoàn của ngài mỗi lúc một nhỏ hơn khi họ 
bay đi, và tiếng nhạc từ từ biến mắt. Rồi không còn gì khác ngoài bầu trời yên tĩnh, 
trong trẻo và trống trải của xứ Tây Tạng trên đầu nhà vua và hội chúng thần dân 
của ngài. Tuy nhiên, người ta có những tri giác khác nhau về việc lên đường của 
ngài. Một số người nhìn thấy ngài ra đi bằng cách cưỡi trên một con sư tử và 
những người khác thì thấy ngài cưỡi trên những tia sáng mặt trời. 

Sau đó Guru Rinpoche và Yeshe Tsogyal đáp xuống hang động Tsawa Rong. 
Sau khi ban thêm giáo lý và tiên tri, ngài xuất hiện trên không trung với những ánh 
sáng. Từ giã vị phối ngẫu, với lòng thương yêu và thiện tâm Guru Rinpoche đã nói 
những lời sau đây với bà rồi bay đi: 


Kyema, Yeshe Tsogyal, xin hãy lắng nghe! 
Padmasambhava đi tới xứ sở của đại lạc. 


Tì 


Ta an trụ trong Pháp thân, sự thiêng liêng bất tử. 

Không giống sự chia lìa thân và tâm [vào lúc chết] của những người bình 
thường.. 

Hãy thiền định về Guru Yoga, là tinh yếu của việc tu tập. 

Trên đỉnh đầu con 0,6 m, trên hoa sen và mặt trăng, giữa những ánh sáng, 

Hãy quán tưởng Padmasambhava, Lạt ma của chúng sinh.. 

Khi việc quán tưởng trở nên rõ ràng, hãy nhận các quán đảnh và suy niệm về 
nó.. 

Hãy tụng thần chú Guru siddhi, tâm yếu của những lời cầu nguyện. 

Cuối cùng, hãy hợp nhất ba cửa (thân, ngữ và tâm) của con với ba cửa của ta, 
không thể chia lìa. 

Hãy hồi hướng và nguyện ước đạt được chứng ngộ tâm của Guru. 

Hãy suy niệm về tinh túy của Dzogchen (Đại Viên mãn) mà không cần dụng 
công. 

Không có giáo lý nào siêu việt hơn giáo lý này. 

Lòng từ của Padmasambhava không xuất hiện hay biến mất mà luôn luôn hiện 
diện. 

Sự nối kết ánh sáng lòng đại bi của ta đối với Tây Tạng sẽ không bao giờ bị 
cắt đứt [ngay cả sau khi ta đã rời đi]. 

Đối với các con ta, những người cầu nguyện ta, ta luôn luôn ở trước mặt họ. 

Đối với những người có lòng tin, không có sự chia cách với ta. '”8 


Người ta tin rằng Guru Rinpoche vẫn hiện diện như bậc hộ trì trí tuệ (Trì minh 
vương) của sự thành tựu tự nhiên (Lhun Grug Rig 'Dzin)!?? ở Zangdok Palri, một cõi 
tịnh độ hiển lộ (sPrul Ba Zhing), mà chúng sinh bình thường không thể nhìn thấy. 
Vị hộ trì trí tuệ của sự thành tựu tự nhiên là cấp độ thứ tư và năm của sự thành tựu, 
trước khi lập tức trở thành một vị Phật toàn giác. Những chứng ngộ và hoạt động 
của quả vị này thì giống như những chứng ngộ và hoạt động của một vị Phật, và 
những thân tướng của quả vị này thì tương tự những thân tướng của thân hỉ lạc. 
Thành tựu này tương đương với cấp độ thứ mười và con đường thiền định, con 
đường thứ tư của Phật giáo thông thường. Ngoài ra, trong các thành tựu thứ ba và 
thứ tư, hành giả từ bỏ những che chướng tri thức (sở tri chướng) cùng những dấu 
vết của nó. Vì thế Guru Rinpoche là một vị Phật trong tâm nhưng xuất hiện như một 
bậc lão thông đang ở những cấp độ cuối cùng của sự thành tựu, không tan biến vào 
Pháp thân, bằng cách mang hình thức của thân ánh sáng của sự đại chuyển hóa. 

Guru Rinpoche sẽ an trụ trong cõi tịnh độ hiển lộ của ngài chừng nào điều đó 
còn làm lợi lạc nhiều chúng sinh, vì thế ngài đã hiển lộ là một bậc lão thông, bậc đã 
đạt được những thành tựu thân kim cương bất tử và sự đại chuyển hóa. 

Trong nhiều đệ tử của Guru Rinpoche ở Tây Tạng, những bậc vĩ đại nhất là đức 
vua và hai mươi lăm thần dân, tám mươi bậc lão thông, là những vị đã đạt được 
thân cầu vồng ở Yerpa, một trăm lẻ tám đại thiền giả của Núi Chuwo, ba mươi 
tãntrika vĩ đại của Yangdzong trong Thung lũng Drak, năm mươi lăm bậc chứng 
ngộ tại Sheltrak trong Thung lũng Yarlung, hai mươi lăm däkinl, và bảy yoginI. 

Ngài có nhiều nữ đệ tử chứng ngộ cao cấp ở Tây Tạng.'?? Tisam thuộc gia đình 
Dro bay trong không trung nhờ năng lực tâm linh của bà. Rinchentso thuộc gia đình 
Mago treo những chiếc y của bà trên những tia sáng mặt trời. Kargyalpak thuộc gia 


78 


đình Oche nhìn thấy những linh kiến về các Bổn Tôn. Changchup thuộc gia đình 
Chok-ro phô diễn đồng thời cả hai sự đối lập là lửa và nước trong thân bà. Khandro 
Yeshe Tsogyal thuộc gia đình Kharchen đã hiễển lộ sự hiện diện của chư Phật trong 
những bộ phận khác nhau của thân bà. Lhakarma thuộc gia đình Dzin bay trong 
không trung và đi vào lòng: đất không gặp chướng ngại. Sherap Phagma thuộc gia 
đình Shuk giữ những tuyển tập lớn giáo lý của Đức Phật trong ký ức của bà. 
Lhamoyang thuộc gia đình Ba đã hoàn thành những ước nguyện của con người 
nhờ năng lực của việc hoàn thiện thiền định của bà. Dorjetso thuộc gia đình Shelkar 
đứng trên một cây tre vượt Sông Tsangpo (Brahmaputra). 


NĂM PHÓI NGẪU CHÍNH CỦA GURU RINPOCHE'°! 


YESHE TSOGYAL XỨ TÂY TẠNG 


Yeshe Tsogyal là Đức Phật Vajravärãhï trong thân tướng con người và cũng là 
một hóa thân của Đức Tãrã và Buddhalochanä. Bà ra đời giữa những dấu hiệu kỳ 
diệu tại Dragda, trong bộ tộc Kharchen. Thân phụ bà là Namkha Yeshe, vua của 
Kharchen, một lãnh địa quan trọng ở miền trung Tây Tạng, và thân mẫu là Gewa 
Bum. Lúc bà sinh ra, một cái hồ lớn thình lình hình thành bên cạnh nhà. Nó được 
gọi là Tsogyal Latso, hay hồ linh của Tsogyal. Thậm chí hiện nay cũng có một cái 
ao, là những gì còn lại của cái hồ. Khi là một đứa trẻ, bà đã in dấu vết của bàn chân 
trên một tảng đá gần nhà, và cho tới gần đây người ta vẫn có thể nhìn thấy dấu vết 
đó. 

Lúc đầu bà trở thành một trong những phối ngẫu của Vua Trisong Detsen, vua 
Tây Tạng. Về sau vua dâng bà cho Guru Rinpoche như việc cúng dường mạn đà la 
trước khi nhận lễ quán đảnh, và bà trở thành phối ngẫu của Guru Rinpoche. Khi bà 
nhận quán đảnh từ Guru Rinpoche, hoa của bà đáp xuống mạn đà la Vajrakila. Nhờ 
thực hành sãdhana của Vajrakila, bà nhìn thấy linh kiến thanh tịnh về Vajrakila và 
đạt được những thành tụu. 

Bà làm hồi sinh nhiều người đã bị giết chết trong khi chiến đấu. Tại Nepal, bà 
làm một cậu bé đã chết sống lại, và sau đó với vàng mà bà được cúng dường với 
lòng biết ơn, bà trả tiền chuộc Ãchãraya Sa-le, người được tiên tri là người hỗ trợ 
cho việc tu tập bí mật của bà. 

Bà nhận hầu hết những giáo lý mà Guru Rinpoche ban ở Tây Tạng, và nhờ thực 
hành những giáo lý ấy bà đã đạt được chứng ngộ tối thượng. Cùng với Guru 
Rinpoche bà du hành khắp Tây Tạng bằng năng lực huyền diệu của các ngài, đã 
thiền định ở hàng trăm địa điểm, và gia hộ cho những nơi đó như những địa điểm 
năng lực. Bởi đã thành tựu trí nhớ không quên (Mi brJed Paï _gZungs), nhờ năng 
lực của trí nhớ, bà đã thâu thập những giáo lý bao la không thể nghĩ bàn mà Guru 
Rinpoche đã ban truyền ở Tây Tạng. Theo lệnh của Guru Rinpoche, bà đã cất dấu 
các giáo lý ở những địa điểm khác nhau như terma, những kho tàng ẩn dấu vì lợi 
lạc của các môn đồ tương lai. Đặc biệt là tại Tidro xứ Zhotö trong Thung lũng 
Drikung, bà nhận lãnh Khandro Nyingthig, các giáo lý bí mật thâm sâu của Đại Viên 
mãn, và sau này đã chôn dấu các giáo lý ấy như terma. 


79 


Yeshe Tsogyal ở Tây Tạng nhiều năm sau khi Guru Rinpoche rời xứ này, chôn 
dấu lại các terma ở những địa điểm khác nhau. Cuối cùng, từ Shang Zabulung bà 
và Kãlasiddhi và Tashi Chidren, thay vì để lại thân xác, đã bay qua không trung tới 
Zangdok Palri, cõi tịnh độ hiển lộ của Guru Rinpoche. 

Các môn đồ của Guru Rinpoche coi Yeshe Tsogyal như một người có sự duyên 
dáng và thiện tâm vô song của một bà mẹ đối với họ và với người dân Tây Tạng. 


CÔNG CHÚA MANDÃRAVÃ XỨ SAHOR 


Mandäravä, một hóa thân của DhãtvishvarT, ra đời giữa những dấu hiệu kỳ diệu 
tại Cung điện Ratnapurï xứ Sahor. Hầu hết các học giả đồng ý rằng Sahor là địa 
điểm mà ngày nay được gọi là Mandi ở Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Thân 


phụ bà là Vua Ärshadhara và thân mẫu là Hauki. 

Tiếng tăm và sắc đẹp của bà khiến cho nhiều vị thượng thư đến triều đình khẩn 
cầu và đe dọa để bà làm phối ngẫu cho vua của họ. Bà rất phiền lòng vì những điều 
này. Bà cảm thấy vô cùng nhàm chán đời sống thế gian. Vì thế không ai có thể 
ngăn cản bà từ bỏ đời sống của một gia chủ và trở thành một nữ tu sĩ. 

Nhờ năng lực của sự tiên tri, Guru Rinpoche nhận thấy đã tới lúc để gặp 
Mandäravä. Ngài đi tới tu viện nơi bà và năm trăm thị nữ của bà đang sống như các 
sư cô, và ngài ban cho họ các giáo lý. Ở đây, những báo cáo hiểm độc được trình 
cho nhà vua. Vua ra lệnh thiêu sống Guru Rinpoche trên giàn hỏa khổng lồ và 
Mandäravã bị ném vào một cái hầm đầy gai. Nhờ năng lực giác ngộ, Guru 
Rinpoche biến lửa thành một cái hồ. Ở giữa ngọn lửa, người ta thấy Guru Rinpoche 
đang an tọa trên một hoa sen. Cái hồ được cho là Hồ Rewalsar ở Quận Mandi và 
hiện nay vẫn là một địa điểm hành hương nỗi tiếng. Sau đó, với sự thống hối và 
niềm tin mới được trải nghiệm, nhà vua và các thượng thư van xin Guru Rinpoche 
tha thứ những hành động xấu xa của họ và dâng cho ngài vương quốc cùng với 
Công chúa Mandãravä. 

Tại vương quốc Sahor, Guru Rinpoche ban những giáo lý Mật thừa và nhiều 
người, trong đó có nhà vua, công chúa, và các thượng thư, đã đạt được trạng thái 
của những vị hộ trì trí tuệ (Trì minh vương). Mandäravä trở thành phối ngẫu tâm linh 
của Guru Rinpoche. Guru Rinpoche và Mandäravä đi tới Động Mãratika, hiện nay 
được cho là hang động Haileshi ở Sagarmatha ở Nepal, và thiền định về Đức 
Amitäyus, Đức Phật Vô Lượng Thọ. Các ngài trông thấy linh kiến về Đức Phật Vô 
Lượng Thọ và thành tựu vị hộ trì trí tuệ với việc làm chủ sinh mạng. 

Mandäravã đã hiến mình cho sự lợi lạc của chúng sinh tại Ấn Độ, và Guru 
Rinpoche ởi tới Tây Tạng. Mandäraväa cũng có hai lần viếng thăm Tây Tạng bằng 
năng lực huyền diệu của bà và sống trong thân ánh sáng-kim cương. 


CÔNG CHÚA SHÃÄKYADEVT XỨ NEPAL 


Shãkyadevr là một hóa thân của Mãmakl. Thân phụ bà là một vị vua tên là 
Punyadhara ở Nepal, nhưng sau khi thân mẫu mắt khi bà còn thơ ấu, bà bị bỏ trong 
một mộ địa cùng với tử thi của mẹ bà. Bà được bí mật đưa lên dưới sự chăm sóc 
của những con khỉ và có mọi dấu hiệu tốt lành của một däkinï. 


S0 


Về sau bà gặp Guru Rinpoche và nhận những giáo lý từ ngài. Bà trở thành 
người hỗ trợ tâm linh cho Guru Rinpoche để thiền định về Chín Bổn Tôn Yangdak 
(Shriheruka) tại Yangle Shö, hiện nay được gọi là Pharping, trong Thung lũng 
Kathmandu. Guru Rinpoche đã đạt được sự chứng ngộ mahãmudrã (Đại Ấn), và 
Shäkyadevr đạt được những thành tựu của MãmakT. Lúc cuối đời bà đạt được thân 
ánh sáng kim cương. 

Vời sự hỗ trợ của Shãkyadev, Guru Rinpoche hiển lộ trong nhiều thân tướng để 
đáp ứng ước nguyện của những người sùng mộ, và ngài được gọi bằng hai mươi 
danh hiệu biểu thị những năng lực huyền diệu khác nhau của ngài. Chính bà là 
người đầu tiên đã truyền cảm hứng cho Guru Rinpoche trong truyền thống chôn 
dấu những giáo lý như terma, vì thế chúng ta, những môn đồ của Guru Rinpoche, 
đặc biết biết ơn bà. 


KÃLASIDDHI XỨ ÁN ĐỘ 


Kälasiddhi, một hóa thân của Pãndaraväsinr, sinh làm con gái của những người 
dệt vải trong tỉnh Ngathupchen ở Ấn Độ với mọi dáu hiệu của một dãkinï. Thân mẫu 
bà mắt khi bà còn nhỏ, và bà bị bỏ lại trong mộ địa cùng với tử thi của mẹ bà. Khi ấy 
Công chúa Mandäravã đang thực hành trong rừng, tự biến thành một con cọp cái, 
tìm ra đứa bé bị bỏ lại và đưa em bé lên. 

Khi Kälasiddhi trưởng thành, Guru Rinpoche nhận thấy bà có thể trở thành đệ tử 
của ngài. Guru Rinpoche hiển lộ là một vị Thầy tên là Saukhyadeva (Phan bDeïi 
Lha) và ban cho bà các quán đảnh và giáo lý. Sau đó, tại rừng Trawachen, các ngài 
cùng nhau thực hành những phương tiện thiện xảo. 

Sau này, Kälasiddhi gia hộ cho một đứa con trai của một nông dân xứ 
Ngathupchen và trở thành Đạo sư Hũmkara, một trong những Đạo sư Mật thừa nổi 
danh nhất của Phật giáo Án Độ. Vào cuối đời bà đạt được thân hợp nhất của đại lạc 
và tánh Không và đi tới Zangdok Palri mà không để lại thân xác. 


TASHI KHYIDREN XỨ MÖN 


Tashi Khyidren (hay Tashi Chidren), một hóa thân của Samayatärä, sinh tại Tsa- 
ok ở Mön. Mön là tên gọi của vùng núi Hy mã lạp sơn miền nam Tây Tạng, tiếp giáp 
Ấn Độ, kể cả Sikkim và Bhutan. Niềm tin ở Pháp của bà được đánh thức trong thời 
thơ ấu. Sau đó, được cảm hứng bởi tiên tri của một dãkinï xuất hiện với bà trong 
một giấc mơ, bà đi tới Lhotrak ở miền nam Tây Tạng. Bà gặp Yeshe Tsogyal ở đó 
và nhận các quán đảnh và giáo lý từ nữ Đạo sư này. Về sau bà gặp Guru Rinpoche 
và được ngài ban cho tinh túy của những giáo huấn sâu xa. Nhờ thực hành, bà đã 
đạt được những thành tựu bí mật, và bà trở thành phối ngẫu-hành động của Guru 
Rinpoche. 

Tại Patro Taktsang ở Bhutan, Guru Rinpoche thực hành sãdhana Vajrakila với 
bà. Khi ngài hiển lộ là Dorje Trolö, bà tự biến mình thành một con cọp cái và trở 
thành ngựa cưỡi của ngài. Các ngài cùng kết buộc mọi tinh linh phi-nhân hùng 
mạnh của Tây Tạng bằng lời nguyện. Bà giúp ngài chôn dấu nhiều terma. Ngoài 
Yeshe Tsogyal ra, Tashi Khyidren là dãkinï khả ái nhất đối với xứ Tây Tạng. Sau 
này bà đi tới cõi tịnh độ Zangdok Palri mà không để lại thân xác. 


6l 


NHỮNG ĐỆ TỬ CHÍNH CỦA GURU RINPOCHE Ở TÂY TẠNG2 


Có hai truyền thống về cách tính hai mươi lăm đệ tử chính của Guru Rinpoche ở 
Tây Tạng, được gọi là “vua và hai mươi lãm thần dân” (rJe 'Bangs Nyer INga). Theo 
một truyền thống, các ngài là vua và hai mươi bốn thần dân, gôm cả Yudra Nyingpo 
hay Kharchen Palkyi Wangchuk. Truyền thống khác về cách tính là vua cộng thêm 
với hai mươi lăm thần dân, trong đó gồm cả Yudra Nyingpo và Kharchen Palkyi 
Wangchuk. Ở đây chúng tôi theo truyền thống thứ hai. 


VUA TRISONG DETSEN 


Vua Trisong Detsen (790-858 sau Công nguyên)!” là bậc trị vì thứ ba mươi bảy 
của Tây Tạng trong triều đại Chögyal (Pháp Vương), là triều đại được bắt đầu với 
Vua Nyatri Tsenpo. Nyatri được tin là một hoàng tử xứ Ấn Độ, người trở thành vị 
vua đầu tiên của Tây Tạng vào năm 127 trước Công nguyên. Vua Trisong là nam tử 
của Vua Me Aktsomchen và Công chúa Chin Chieng Kun Chu, con gái của Vua Lỉ 
Lung Chi của Trung quốc. Năm mười ba tuổi, ngài được tôn phong là vua thứ ba 
mươi bảy của Tây Tạng. Ngài là một nhà cai trị khôn ngoan và đầy năng lực đã mở 
rộng vương quốc của ngài vượt xa các biên giới trước đó của Tây Tạng. 

Ngài viếng thăm Shãntarakshita, học giả Đại thừa nỗi tiếng xứ Ấn Độ, để thiết 
lập Phật Pháp ở Tây Tạng và xây dựng Tu viện Samye. Nhưng những trở ngại xuất 
hiện trong hình thức những tỉnh linh tiêu cực và những thượng thư chống lại Phật 
giáo ở Tây Tạng, và các ngài không thể thực hiện được kế hoạch. Sau đó 
Shãntarakshita làm một tiên trị theo đó nhà vua đã thỉnh mời Guru 
Padmasambhava, bậc vĩ đại nhất trong các tãntrika (hành giả Mật thừa) của Phật 
giáo Án Độ vào thời đó, đến Tây Tạng. Guru đến Tây Tạng, điều phục mọi chướng 
ngại do con người và phi-nhân gây ra bằng năng lực giác ngộ của ngài, và buộc tất 
cả những tỉnh linh ở Tây Tạng phải phụng sự Pháp. 

Từ đó xứ Tây Tạng gọi Guru Padmasambhava là Guru Rinpoche, Đạo sư Tôn 
quý. Sau đó, đại Tu viện Samye đã hoàn thành trong năm năm. Một trăm lẻ tám học 
giả Ấn Độ, trong đó có Guru Rinpoche, Shãntarakshita, và Vimalamitra, và những 
học giả-dịch giả Tây Tạng kể cả Vairochana, Kawa Paltsek, Chok-ro Lưi Gyaltsen, 
và Zang Yeshe De, đã dịch vô số Kinh điển của Tiểu thừa, Đại thừa, và Kim cương 
thừa từ các ngôn ngữ Ấn Độ, chủ yếu là từ Phạn ngữ. Ở nhiều nơi, những tổ chức 
được xây dựng để nghiên cứu và tu tập các giáo lý Kinh điển và Mật điền. 

Tại Samye Chimphu, Guru Rinpoche đã ban những quán đảnh của các sädhana 
vĩ đại của tám mạn đà la (sGrub P Chien Po bKa' brGyad) của Mahãyoga cho các 
đệ tử chính của ngài, vua và hai mươi lăm thần dân. Nhờ thực hành các sãdhana 
của các Bổn Tôn bảo hộ khác nhau, tất cả các ngài đã đạt được những thành tựu. 
Trong lễ quán đảnh, hoa cúng dường của nhà vua rơi trên mạn đà la Chechok 
Deshek Dùpa, một trong tám mạn đà la. Việc ném một bông hoa lên một nhóm mạn 
đà la giúp cho đệ tử xác định Bổn Tôn bảo hộ thích hợp để thực hành. Nhờ thực 
hành sadhana của Chechok (Mahottaraheruka/Vajramahäheruka), vua đã thành tựu 
thiền định kiên cố. 


82 


Những tác phẩm văn học của ngài gồm có Ka Yangtakpe Tsema và BumitiK. 
Bằng năng lực, ngài đã đưa xá lợi của Đức Phật từ Magadha (Ma kiệt đà) ở miền 
trung Ấn Độ và xây dựng nhiều ngôi chùa và bảo tháp để lưu giữ xá lợi. 

Nhà vua mất ở tuổi năm mươi lăm (hay năm mươi chín). Sau khi mắt, ngài tái 
sinh làm nhiều đại học giả, thánh nhân, và tertön, để giữ gìn và truyền bá Giáo 
Pháp cho những môn đồ trong tương lai. Trong số những tái sinh của ngài có 
Sangye Lama (1000-10802?), Nyang Nyima Özer (1124-1192), Guru Chöwang 
(1212-1270), Ogyen Lingpa (1329-1360/7), Pema Wangyal (1487-1542), Tashi 
Tobgyal (1550-1602), và Đạt Lai Lạt Ma thứ năm (1617-1682). Jigme Lingpa (1730- 
1798) và Khyentse Wangpo (1820-1892) là những hóa thân của nhà vua và 
Vimalamitra. 

Vua có ba con trai và hai con gái. '?* Tất cả các con ngài đều là những đại đệ tử 
của Guru Rinpoche và những nhân vật quan trọng trong dòng truyền thừa của Giáo 
Pháp. Tuy nhiên, trong lịch sử có những khác biệt về con số, tên, và mức độ thâm 
niên của các con trai của ngài. Một vài học giả đồng ý rằng ngài có ba con trai và 
người lớn tuổi nhất là Mu-ne Tsepo, con trai giữa là Murup (hay Murum) Tsepo, và 
con trai nhỏ nhất là Mutik (hay Mutri) Tsepo. 

Khi Vua Trisong Detsen hai mươi tuổi, Hoàng hậu Tsepongza hạ sinh thái tử 
Mu-ne Tsepo. Mu-ne nhận các giáo lý và quán đảnh từ Guru Rinpoche và thực 
hành chúng. Năm bốn mươi bảy tuổi, thái tử trở thành bậc trị vì thứ ba mươi tám 
của Tây Tạng, nhưng ngài mất sau khi trị vì chưa tới hai năm. Trong triều đại ngắn 
ngủi của ngài, ngoài việc thiết lập nhiều tổ chức Phật Giáo, ngài đặc biệt được biết 
tới là, ngài đã ba lần cố gắng phân phát của cải đồng đều cho người giàu và người 
nghèo. Điều đáng chú ý là Rahula Sankritayana (1893-1903), một đại học giả Phật 
Giáo người Án Độ, thậm chí đã đề tặng một trong những quyền sách của ông cho 
Thái tử Mu-ne Tsepo, nói rằng thái tử là người đầu tiên theo chủ nghĩa xã hội, một 
vị vua theo chủ nghĩa xã hội, trong thế giới. Trong số những hóa thân của Mu-ne 
Tsepo có Tũlku Zangpo Trakpa (thê kỷ 14), Drikung Rinchen Phũntsok (1509-1557), 
và Yonge Mingyur Dorje (1628-2). 

Khi vua Trisong Detsen hai mươi hai tuổi, Hoàng hậu Tsepongza'?” hạ sanh 
Hoàng tử Murup (hay Murum) Tsepo, tức là Lha-se Tamdzin Yeshe Rölpatsal. 
Hoàng tử nhận những giáo lý và quán đảnh từ Guru Rinpoche và những vị Thầy 
khác. Ngài trở thành một đại học giả của các tantra, và nhờ thực hành sãdhana 
Vajrakila, ngài trở thành một bậc đại lão thông. Ngài cũng được Guru Rinpoche 
giao phó giáo khóa Lama Gongdũ. Bởi rủi ro, ngài làm chết con trai của một thượng 
thư và bị đày tới phía bắc biên giới Tây Tạng và Trung quốc làm một nhà chỉ huy 
quân đội trong chín năm. Sau này ngài sông ở Kongpo. Dưới sự chỉ huy của ngài, 
người Tây Tạng đã đánh bại các lực lượng Trung quốc và Thổ nhĩ kỳ. Vào cuối đời, 
ngài biến thành thân ánh sáng. Trong số những hóa thân của ngài có Sangye 
Lingpa (1340-1396), người khám phá Lama Gongdủ, Zhikpo Lingpa (1464-1529), 
Pema Norbu (1679-1757), Dodrupchen Jigme Thrine Özer (1745-1821), và 
Chogyur Dechen Lingpa (1829-1870). 

Hoàng hậu Tsepongza hạ sinh công chúa Nujin Sa-le sinh làm con của. Tôi 
không tìm được bài viết nào về cuộc đời của bà. 

Công chúa Pemasal sinh làm con Hoàng hậu Dromza Changchup. Tuy nhiên, cô 
mắt năm lên tám tuổi. Guru Rinpoche viết một chữ NRI màu đỏ nơi tim tử thi của 


lo) 


bà, và nhờ năng lực giác ngộ của ngài, ngài đã triệu hồi tâm thức bà trở về thân 
xác. Khi bà sống lại và có thể nói được, Guru ban cho bà quán đảnh Khandro 
Nyingthig và ban cho danh hiệu bí mật là Pema Ledreltsal. Ngài đặt chiếc hộp đựng 
giáo lý Khandro Nyingthig lên đầu bà và nói lời nguyện ước sau đây: “Trong tương 
lai cầu mong con tìm ra giáo lý này, và cầu mong nó làm lợi lạc cho nhiều chúng 
sinh.” Sau đó ngài ghi lại những sự kiện này và yêu cầu Khandro Yeshe Tsogyal cất 
dấu giáo lý Khandro Nyingthig cho những môn đồ tương lai. Sau đó các bản văn 
được cất dấu ở hai địa điểm khác nhau. Các giáo lý phức tạp được cất dấu tại tảng 
đá giống-sư tử ở Bumthang hạ và những giáo lý cô đọng sâu xa của các tantra 
Nyingthig dành cho những người khất thực được cất dấu tại Tanglung Tramo Trak 
trong Thung lũng Takpo. Sau đó các giáo lý đó được giao phó cho các dãkinï Đạo 
sư-kho tàng và các vị bảo hộ Za và Mamo, những vị được Guru Rinpoche chỉ thị 
truyền những giáo lý này cho vị tertön thích hợp trong tương lai. 

Trong số các hóa thân của bà có Pema Ledreltsal (1291-13192), người khám 
phá giáo lý Khandro Nyingfthig từ Tanglung Tramo Trak, Longchen Rabjam (1308- 
1368), bậc đã truyền bá giáo lý bằng cách sáng tác và giảng dạy; Pema Lingpa 
(1450-1521); và Lhatsủn Namkha Jigme (1597-2) 

Khi nhà vua năm mươi chín tuổi, Hoàng hậu Droza Changchup hạ sanh Hoàng 
tử Mutik (hay Mutri) Tsepo, tức là Senalek Jing-yön. Hoàng tử trở thành vua thứ ba 
mươi chín của Tây Tạng. Ngài nhận những giáo lý và trao truyền từ Guru Rinpoche 
và đạt được những thành tựu cao cấp. Ngài là cha của năm con trai: Tsangma, 
Gyalse Lhaje (còn được gọi là Choktrup Gyalpo), Lhùũndrup, Tri Ralpachen, vua thứ 
bốn mươi, và Lang Darma, vua thứ bốn mươi mốt và cuối cùng của triều đại 
Chögyal. Như đã đề cập ở trên, Mutri là vua Tây Tạng khi Guru Rinpoche từ giã xứ 
này. 

Trong số những hóa thân của ngài có Guru .Jotse, Karma Chagme (1613-1678), 
Zhechen Rabjam Tenpe Gyaltsen (1650-1704), và Apang Terton (2-1945). 


HAI MƯƠI LĂM THÀN DÂN (ĐỆ TỬ) CỦA GURU RINPOCHE Ở TÂY TẠNG'?ê 


1. Nupchen Sangye Yeshe sinh tại Thung lũng Drak trong bộ tộc Nup. Từ năm 
lên bảy ngài đã học với Otren Palkyi Zhönu và trở thành một Đạo sư của các tantra. 
Khi ngài nhận quán đảnh sãdhana vĩ đại của tám mạn đà la từ Guru Rinpoche, hoa 
của ngài rơi trên mạn đà la Yamãntaka, Đức Văn Thù Phẫn nộ, là mạn đà la thân 
của tất cả chư Phật. Sau khi thực hành trong hai mươi mốt ngày, ngài nhìn thấy linh 
kiến thanh tịnh của Bổn Tôn. Bằng năng lực huyền diệu của ngài, ngài đã hủy diệt 
ba mươi bảy ngôi làng trong Thung lũng Drak và thiêu cháy lực lượng của họ bằng 
lửa thần diệu của ngài. Jlrong hang động Drak Yangdzong cùng với phurbu (dao 
nghi lễ thần diệu, kila) bằng gỗ, ngài đâm vào tảng đá như thể đâm vào bùn. Năm 
1956, khi tôi đến viêng thăm địa điểm đó thì phurbu vẫn còn ở trong tảng đá. 

Nupchen đã viếng thăm Ấn Độ, Nepal, và Trusha (ở Trung Á) bảy lần và đã 
nhận các giáo lý từ Shrisimha, Vimalamitra, Shãntigarbha, Dhanashila, Vasudhara, 
và Chetsen Kye. Ở Tây Tạng ngài nhận những giáo lý khác nhau từ Nyak 
Jnãnakumära, Sokpo Palkyi Yeshe, và Zhang Gyalwe Yönten. Những trao truyền 
Mật thừa của Mahäyoga, Anuyoga, và Semde (giáo khóa về tâm) của Atiyoga được 
hội tụ trong ngài. 


S4 


Khi Vua ác Lang Darma bắt đầu hủy diệt Giáo Pháp ở Tây Tạng, vua mời 
Nupchen và các đệ từ của ngài tới và hỏi ngài: “Ông có loại năng lực nào?” 
Nupchen nói: “Xin tuân theo năng lực của tôi có được nhờ việc trì tụng một thần 
chú,” và ngài đưa bàn tay lên trên đầu ngài trong một cử chỉ giục giã. Nhà vua nhìn 
thấy trên đầu của Nupchen chín con bọ cạp lớn bằng những con bò yak. Nhà vua 
sợ hãi kêu lên: “Nupchen, tôi sẽ không làm hại các tãntrika cao quý.” Nupchen nói: 
“Xin cũng nhìn điều này,” và trong một cử chỉ thúc dục ngài chỉ tay vào một tảng đá, 
và sét đánh xuống, chẻ tảng đá thành nhiều mảnh. Nhà vua sợ hãi nói: “Tôi sẽ 
không làm hại ngài và các môn đồ của ngài,” và ông ta thả họ ra. Nhờ Nupchen, 
Vua Lang Darma đã không hủy diệt giáo lý Mật thừa và những môn đồ bạch y, tóc 
dài. 

Nupchen là người thứ hai trong ba người vĩ đại nhất thọ nhận (Babs Sa) của 
tantra, là những người đã trao truyền và truyền bá các giáo lý Mahäyoga, Anuyoga, 
và Semde của Atiyoga thuộc truyền thống Niyngma của Tây Tạng. Người đầu tiên 
là Nyak Jnãnakumära, một trong những đệ tử chính của Guru Rinpoche. Ba Đạo sư 
của bộ tộc Zur cùng được tính là người thứ ba. Đó là Zurchen Shäãkya Jungne, cháu 
của ngài là Zurchung Sherap Trakpa, và Zur Shãkya Senge, con trai của Zurchung. 

Nupchen có nhiều đệ tử gồm có Khulung Yönten Gyatso, và ngài đã biên soạn 
nhiều. bản văn quan trọng. Ngài sống tới 130 tuổi, mặc dù có những bản văn khác 
nói rằng ngài mất ở tuổi 111 hay 113. Ngài sống trong thời đại của Ngadak 
Palkhortsen, cháu của Vua Lang Darma, và chính ngài đã viết trong một tác phẩm 
của ngài: 


Ta, Sangye, vị Thầy trẻ tuổi xứ Nup, 
Đã sông đền tuôi một trăm ba mươi. 


Trong số những hóa thân của ngài có Dumgya Zhingtrom, Tri-me Kũnga (cuối 
thế kỷ 14), Tsasum Lingpa (đầu thế kỷ 15), và Sangdak Thrinle Lhũndrup (1611- 
1662). 

2. Gyalwa Chok-yang sinh tại Phen-yul trong bộ tộc Ngen-lam. Ngài thọ giới cụ 
túc với Shãntarakshita trong nhóm bảy người Tây Tạng đầu tiên thọ giới xuất gia. 
Ngài nổi danh vì đời sống giới luật. Khi ngài nhận quán đảnh sãdhana vĩ đại của 
tám mạn đà la từ Guru Rinpoche, hoa của ngài rơi xuông mạn đà la HayagrIva. 
Hayagriva là hiện thân của ngữ của chư Phật. Ngài đã thực hành sãdhana của 
Hayagrwa tại Wentsa, và ngài tự biến thành Bổn Tôn Hayagriva, và nghe tiếng hí 
của con ngựa trên đỉnh đầu ngài. Ngài cũng đạt được năng lực làm chủ đời sống. 
Khi Ngadak Palkhortsen, cháu của Vua Lang Darma bị bệnh, Gyalwa Chok-yang cử 
hành Gyalpo Tsedö, và Ngadak đã hồi phục. 

Trong số các hóa thân của ngài có Guru Tseten (thế kỷ 13), Gyatön Pema 
Wangchuk (thế kỷ 13), và Thekchen Lingpa (1700-1775/6). Karma Pakshi (1206- 
1283), Karmapa đệ nhị, đã thừa nhận mình là một hóa thân của vị lão thông này. 

3. Namkhe Nyingpo sinh tại Lhotrak trong bộ tộc Nup. Ngài cũng được 
Shãntarakshita ban giới nguyện tu sĩ. Trong khi nhận quán đảnh sädhana vĩ đại tám 
mạn đà la, hoa của ngài rơi trên mạn đà la Yangdak (Shriheruka). Bổn Tôn này là 
hiện thân của tâm chư Phật. Nhờ thực hành sãdhana, ngài di chuyển đây đó bằng 
cách cưỡi trên những tia sáng của mặt trời. Ngài học Phạn ngữ và đi Ấn Độ, ở đó 


85 


ngài nhận giáo lý từ Đại Thành tựu giả Hũmkara và những vị Thầy khác. Khi ngài 
trở về Tây Tạng, những thượng thư ủng hộ đạo Bồn phỉ báng ngài thật hiểm độc, 
và ngài bị dồn vào thế phải sống lưu vong ở Lhotrak Kharchu Ở miền nam Tây 
Tạng. Khi ngài sống ở đó trong một hang động tên là Tragmar gần làng quê của 
ngài, anh ngài, một nông dân nghèo, đến hỏi xin ngài một ít hạt giông đề trồng trọt. 
Ngài nói với người anh: “Anh là nông dân, và nếu anh không có hạt giống thì một 
yogi như tôi tìm ra nó ở đâu trong một cái hang?” Sau đó ngài đưa cho ông ta một 
vài viên sỏi và nói: “Thật là xấu hỏ trước mặt người khác nếu anh không có gì để 
trồng trọt; vì thế hãy ném những viên sỏi này trong cánh đồng của anh và giả bộ là 
anh đang gieo trồng.” Anh ngài làm như ngài nói, và mùa hè năm sau ông ta có một 
vụ mùa bội thu trong thung lũng. 

Có lần khi Namkhe Nyingpo đang bay qua bầu trời, xâu chuỗi của ngài rơi xuống 
một thung lũng. Khi ngày bay xuông và nhặt xâu chuỗi, ngài tạo ra những dấu vết to 
lớn của năm ngón tay ngài đầy những bông hoa, và sau đó, các däkinï đã xây năm 
bảo tháp ở đó. Có lần ngài cho vài người sùng mộ những viên sỏi. Họ ném chúng đi 
nhưng có một người vẫn giữ lại. Về sau những viên sỏi trở thành những viên lam 
ngọc lộng lẫy. 

Ngài thực hành chủ yếu ở Lhotrak Kharchu và nhìn thấy những linh kiến thanh 
tịnh của bậc linh thánh bảo hộ. Ngài đi tới cõi tịnh độ thiêng liêng mà không để lại 
thân xác thô nặng. 

Trong số các hóa thân của ngài có Changchup Lingpa (thế kỷ 14), Trati 
Ngakchang (thế kỷ 18), và Rigdzin TSewang Norbu (1698-1755). 

4. Jnänakumära sinh tại Yarlung Cho ở miền nam Tây Tạng trong bộ tộc Nyak. 
Trên cổ họng ngài có những nốt ruồi trong hình dạng những chiếc chày kim cang 
đôi. Ngài cũng được gọi là Gyalwe Lodrö và thọ giới xuất gia với Shãntarakshita. 
Ngài trở thành một đại học giả và đã dịch nhiều Kinh điển và Mật điển. Ngài nhận 
giáo lý từ Guru Rinpoche, Vimalamitra, Vairochana, và Yudra Nyingpo và trở thành 
người đầu tiên trong những người thọ nhận vĩ đại Mahäyoga, Anuyoga, và Semde 
của Atiyoga ở Tây Tạng. Khi Guru Rinpoche ban quán đảnh sädhana vĩ đại tám 
mạn đà la, hoa của ngài, giống như hoa của nhà vua, hạ xuống mạn đà la Chechok. 
Ngài đã thực hành Dũtsi Chechok, và nhờ đó tại Yarlung Sheltrak, ngài tạo ra một 
dòng suối từ một tảng đá khô bằng cách dùng ngón tay chọc thủng tảng đá. 

Ngài đối mặt với nhiều nguy hiểm, trong đó có ba lần nguy hiểm cho mạng sống 
của ngài. Ngài thực hành sädhana Vajrakila và nhờ năng lực thành tựu ngài đã tiệt 
trừ mọi thế lực tiêu cực. Ngài có thể tự biến mình thành những thân tướng khác 
nhau. Ngài dịch nhiều bản văn Phật giáo sang tiếng Tây Tạng. 

Trong nhiều đệ tử của ngài, ngài có tám đệ tử chính, trong đó có Sokpo Palkyi 
Yeshe và Otren Palkyi Zhönu. Trong số những hóa thân của ngài có Ramo 
Shelmen (thế kỷ 12), Nyi Ösal (thế kỷ 13), Khedrup Lodrö Gyaltsen, và Kathok 
Gyurme Tsewang Choktrup (thế kỷ 15). 

5. Khandro Yeshe Tsogyal. Một ghi chép tóm tắt về cuộc đời của Khandro 
Yeshe Tsogyal đã được đưa ra ở trên trong mục năm phối ngẫu của Guru 
Rinpoche. Trong nhiều hóa thân của bà có Chomo Menmo, Pema Tsokyi (1248- 
1283?), Khandroma Kủnga Bum (thế kỷ 14), và Rigdzin Thrinle Namgyal. 

6. Palkyi Yeshe sinh tại Yadrok trong bộ tộc Drogmi. Ngài trở thành một dịch giả 
uyên bác của nhiều tantra, đáng kể nhất là các tantra của các Bổn Tôn Mamo 


S6 


Mãtarah Bötong. Trong quán đảnh sãdhana vĩ đại tám mạn đà la, hoa của ngài đáp 
xuống mạn đà la La-me Heruka của Mamo Bötong và ngài trở thành một bậc lão 
thông của mạn đà la này. Ngài đã điều phục những tỉnh linh thế tục, đặc biệt là các 
mamo, và buộc họ là những người phục vụ. 

Trong số những hóa thân của ngài có Rashak Chöbar và Kharak Dechen 
Lingpa. 

7. Palkyi Senge sinh trong bộ tộc Lang. Ngài đi Ấn Độ và Oddiyäna và trở thành 
một dịch giả. Trong quán đảnh sãädhana vĩ đại tám mạn đà la, hoa của ngài đáp 
xuống mạn đà la Jikten Chötö (Lokastotrapiija). Ngài đã đạt được năng lực bí mật vĩ 
đại và có thể làm cho các tinh linh thế tục phải phục tùng. Tại Patro Taktsang ở 
Bhutan, nơi ngài làm các thực hành sädhana, ngài nhận linh kiến của Đức Phật 
Phẫn nộ Trakpa Kũndũ của mạn đà la .Jikten Chötö. Ngài đã đạt được những thành 
tựu thông thường và siêu việt. 

Trong số những hóa thân của ngài có Ratön Tobden Dorje và Dzogchen Pema 
Rigdzin (1625- 1697). 

8. Vairochana!?” là dịch giả lỗi lạc của Kinh điển Phật giáo trong lịch sử Tây 
Tạng. Ngài gánh vác trách nhiệm đưa Giáo Pháp vào Tây Tạng và dịch nhiều Kinh 
điển và Mật điển, đặc biệt là hai trong số ba phạm phù của giáo lý Dzopa Chenpo, 
đó là Semde và Longde. 

Ngài sinh tại Nyemo Chekhar trong Tỉnh Tsang, là con trai của Dorje Gyalpo 
thuộc bộ tộc Pakor. Trong thời thơ ấu, ngài đã phô diễn nhiều năng lực thần diệu 
chẳng hạn như bay trong không trung, tạo những dấu vết trên những tảng đá, và 
tiên đoán những sự kiện trong tương lai. Ngài có sự thông tuệ đặc biệt. 

Phù hợp với lời tiên tri của Guru Rinpoche, Vua Trisong Detsen đưa ngài tới 
Samye và đào tạo cho ngài thành một dịch giả. Ngài trở thành một trong bảy người 
Tây Tạng đầu tiên thọ giới tu sĩ từ Shãntarakshita và được ban Pháp danh là 
Vairochanarakshita. Trong quán đảnh sädhana vĩ đại tám mạn đà la, hoa của ngài 
đáp xuống mạn đà la Möpa Tra- _ngak (Vajramentrabhiru). Theo lời khuyên của nhà 
vua, Vairochana và tu sĩ Lektrup ở Tỉnh Tsang đi Ấn Độ để tìm cầu Giáo Pháp, như 
hai người trong số những nhà truyền giáo đầu tiên. Trên đường đi các ngài gặp 
nhiều gian khổ khiến ngài suýt chết năm mươi bảy lần, nhưng ngài không đếm xỉa 
tới những trở ngại và tới được Án Độ. Các ngài bí mật gặp Shrisimha trong rừng 
Tsenden Silche tại Dhanakosha. Một đêm các ngài nhận các giáo lý Semde trong 
sự bí mật tuyệt đối. Vairochana đã ghi lại mười tám tantra của Semde trên vải trắng 
bằng sữa của một con bò trắng để người ta không thể đọc các bản văn. Khi ngài 
muốn có bản thảo để đọc, Ngài hơ nó trên khói và đọc được bản văn. Tu sĩ Lektrup 
hài lòng với những gì họ đã thành tựu và khởi hành đi Tây Tạng. Trên đường trở về 
Lektrup bị những người gác đường giết chết. 

Vairochana khẩn cầu Shrïsimha ban thêm giáo lý, và ngài đã nhận các giáo lý và 
giáo huấn của toàn bộ sáu mươi tantra của Semde. Ngài cũng được dạy ba phạm 
trù của Longde. Vairochana cũng nhận các giáo lý của sáu triệu bốn trăm ngàn 
tantra (hay các bài kệ) của Đại Viên mãn từ Prahevajra trong linh kiến thanh tịnh và 
nhận những gia hộ từ Đạo sư Manjushrïmitra trong thân-trí tuệ-huyễn hóa của ngài. 

Vairochana tới Tây Tạng bằng thần túc thông, và ở đó ngài ban cho nhà vua 
những giáo lý thông thường vào ban ngày và Dzopa Chenpo vào ban đêm. Trong 


S7 


số những tác phẩm khác, ngài đã dịch năm tantra đầu trong số mười tám tantra của 
Semde. Tuyển tập này được gọi là Năm Bản dịch Ban đầu của Semde. 

Vào lúc đó một vài người Ấn Độ ghen tị đã phái các sứ giả đi rêu rao lời phỉ 
báng, nói rằng giáo lý mà Vairochana mang từ Ấn Độ về không phải là Phật giáo. 
Do bởi những nguyện ước sai lầm và thế lực của Hoàng hậu Tsepongza và một vài 
thượng thư độc ác, thật đáng tiếc, nhà vua bị bắt buộc phải trục xuất Vairochana tới 
Gyalmo Tsawe Rong (còn gọi là Gyarong), một miền ở biên giới Tây Tạng và Trung 
quôc. Ở nơi lưu đày Vairochana đã khiến nhà vua, các thượng thư và dân chúng 
của Gyarong cải đạo sang Phật giáo. Hoàng tử Yudra Nyingpo, tái sinh của Lekrup 
xứ Tsang, đã trở thành một trong những đệ tử chính của ngài và một học giả và vị 
hộ trì dòng truyền thừa nỗi tiếng. Yudra Nyingpo tới Samye và gặp Vimalamitra. 
Theo lời khẩn cầu của Vimalamitra, nhà vua mời Vairochana trở về Tây Tạng. Trên 
đường tới Tây Tạng, Vairochana gặp một người đàn ông tám mươi lăm tuổi tên là 
Mipham Gönpo, và ngài ban cho ông ta giáo lý Đại Viên mãn. Mipham Gönpo không 
thể ngồi trong tư thế thiền định vì đã cao tuổi, vì thế ông phải nương cậy vào một 
sợi giây thiền định và gậy đỡ để ngồi thẳng và không cử động. Ông lão đã đạt được 
thân cầu vồng. 

Ngoài Yudra Nyingpo và Mipham Gönpo, các đệ tử chính của Vairochana là 
Nyak Jnãnakumära và Sherap Dölma xứ Li. Sau này Sherap Dölma thỉnh mời Đạo 
sư của ông tới xứ Li. Từ nơi đó Vairochana đi tới rừng Bhashing ở Nepal, ở đó ngài 
tan biến thành thân cầu vồng. 

Vairochana là dịch giả siêu phàm của Phật giáo Tây Tạng. Ngài đã dịch nhiều 
bản văn thuộc Kinh điển và Mật điển, sự uyên bác và thiện xảo của ngài với tư cách 
là một dịch giả thì thật vượt trội nếu so với tất cả những dịch giả khác trong lịch sử 
Phật giáo Tây Tạng. Ngok Loden Sherap (1059-1109), một trong những dịch giả vĩ 
đại nhất trong giai đoan tân dịch thuật, nói: 


Vairochana giống như bầu trời trong. 

Kawa Palsek và Chokro Lui Gyaltsen giống như mặt trời và mặt trăng. 

Rinchen Zangpo [958-1051, dịch giả vĩ đại nhất của giai đoạn tân dịch thuật] 
giống như vì sao lúc bình minh. 

Và chúng ta chỉ là những con đom đóm. 


Trong số nhiều hóa thân của ngài có Trapa Ngönshechen (1012-10902), Dorje 
Lingpa (1346-1405), Kũnkyong Lingpa (1396-14772), Chöden Do-ngak Lingpa (thế 
kỷ 15), Trengpo Sherap Özer (1518-1572), Minling Terchen (1646-1714), Rongtön 
Dechen Lingpa (1663-2). Gyalse Zhenphen Thaye (1800-22) và Kongtrủl Yönten 
Gyatso (1813-1899). 

9. Yudra Nyingpo là một hoàng tử của Gyalmo Tsawe Rong (còn gọi là Gyarong) 
ở miền Đông Tây Tạng. Khi Vairochana bị đày tới Gyalmo Tsawe Rong, ngài nhận 
những giáo lý từ Vairochana và trở thành một đại học giả và dịch giả. Yudra tới 
miên Trung Tây Tạng và nhận những giáo lý từ Guru Rinpoche, và trong số nhiều 
tác phẩm, ngài đã dịch mười ba bản văn cuối cùng trong số mười tám bản văn của 
Semde. Là kết quả của những thành tựu của ngài, ngài có thể mang những thân 
tướng khác nhau chẳng hạn như một chày kim cương bằng vàng. Ngài nỗi danh 


68 


nhờ sự chứng ngộ tuyệt hảo về Đại Viên mãn. Ngài trở thành một trong những Đạo 
sư vĩ đại nhất của giáo lý Semde và Longde của Đại Viên mãn ở Tây Tạng. 

Trong số những hóa thân của ngài có Minling Lochen DharmashrT (1654-1717), 
Tertön Dorje Thogme, và Minling Khenchen Ogyen Tendzin (thế kỷ 15). 

10. Dorje Dũdjom sinh tại Tsang-rong trong bộ tộc Nanam. Khi còn trẻ ngài đã 
trở thành một thượng thư của Vua Trisong Detsen, và với tư cách là phái viên của 
nhà vua, ngài đi Nepal để thỉnh mời Guru Rinpoche tới Tây Tạng. Ngài trở thành 
một đệ tử của Guru Rinpoche và đạt được những thành tựu nhờ thực hành 
sadhana Vajrakrla. Nhờ làm chủ được tâm và không khí, ngài du hành qua không 
gian với tốc độ của gió và ở gần Samye, ngài đi qua một ngọn núi mà không bị 
ngăn trở. 

Trong số những hóa thân của ngài có Palpo Ahung (thế kỷ 13), Rigdzin Gödem 
(1337-1408), và Rigdzin Legdenje (thế kỷ 15). 

11. Yeshe Yang là một tu sĩ và một trong tám người viết chữ đẹp chính yếu của 
các bản văn terma. Ngài đã nhận những giáo lý từ Guru Rinpoche và có thể đi tới 
những cõi tịnh độ của chư Phật và nhận giáo lý từ các ngài. 

12. Sokpo Lhapal là một thợ rèn. Nyak Jnãnakumära thấy rõ ở nơi ngài có 
những dấu hiệu thích hợp để trở thành một bậc lão thông của sädhana Vajrakila và 
nhận ngài làm đệ tử. Nyak và Guru Rinpoche đã ban các giáo lý và quán đảnh cho 
Lhapal. Ngài đã thành tựu năng lực bí mật nhờ thực hành sädhana Vajrakila. Nhờ 
đó, bằng một cử chỉ ngài có thể bắt một con gấu nguy hiểm; và trong ba dịp với 
năng lực huyền diệu ngài làm an dịu những kẻ thù của Nyak, vị Thầy của ngài. 

13. Nanam Yeshe được cho là Zhang Yeshe De, một trong ba dịch giả ngang 
hàng với Vairochna về sự uyên bác và thiện xảo. Hai vị kia là Kawa Paltsek và 
Chok-ro Lùi Gyaltsen. Ngài đã thành tựu năng lực bí mật nhờ sädhana Vajrakila và 
trở thành một Đạo sư vĩ đại của giáo lý Vajrakila. Kết quả của việc thành tựu là ngài 
có thể bay như chim. 

14. Palkyi Wangchuk của bộ tộc Kharchen là anh của Yeshe Tsogyal. Ngài là 
một cư sĩ Mật thừa đã đồng hành với Guru Rinpoche khi ngài đi tới những khu vực 
khác nhau của Tây Tạng. Ngài đạt được năng lực bí mật nhờ thực hành Vajraklla, 
kết quả của điều này là bằng cách chỉ phurbu (lưỡi dao) vào họ, ngài có thể dẹp yên 
những kẻ thù của Giáo Pháp. 

15. Denma Tsemang sinh trong Thung lũng Den thuộc Tỉnh Kham. Ngài là một 
trong những người viết chữ đẹp nổi danh nhất, và ngài đã sao chép nhiều bản văn 
terma và trở thành một đại dịch giả. Ngài nhận nhiều giáo lý Mật thừa từ Guru 
Rinpoche và có năng lực “trí nhớ không quên.” 

16. Kawa Paltsek sinh tại Kawa trong Thung lũng Phenpo. Ngài là một trong ba 
dịch giả vĩ đại nhất của Tây Tạng, và vai trò của ngài được Guru Rinpoche tán thán. 
Ngài ở trong số bảy tu sĩ người Tây Tạng đầu tiên được thọ giới ở Tây Tạng. Nhờ 
thực hành ngài đã thành tựu năng lực thấu suốt được tư tưởng của người khác. 
Ngài đã dịch nhiều Kinh điển và Mật điển và cũng là một trong những người viết 
chữ đẹp nỗi danh và là tác giả của nhiều bản văn. 

Trong số những hóa thân của ngài có Trawa Ngönshe (1012-1090?), người đã 
khám phá bốn quyển Oyủzhi của y học Tây Tạng như một terma. Cho tới nay, 
những bản văn này là nguồn mạch chính của y học Tây Tạng. Một số người nói 
rằng Trawa Ngönshe là một hóa thân của Vairochana và Shũpu Palkyi Senge. 


69 


17. Shùpu Palkyi Senge sinh trong cùng bộ tộc với nhà vua. Khi còn trẻ ngài là 
một thượng thư trong triều đình của nhà vua, và là một trong những sứ thần đi 
Nepal để thỉnh mời Guru Rinpoche tới Tây Tạng. Ngài đã dịch nhiều bản văn 
Mamo, Yamäntaka, và Vajrakila, và ngài là một trong tám bậc kiệt xuất nhất của 
Tây Tạng trong thời đại của ngài. Ngài đã thành tựu năng lực bí mật nhờ các 
sadhana Mamo và Vajrakila. Ngài đã biểu lộ năng lực bí mật bằng cách làm đảo 
ngược dòng sông Ngamshö, khiến dòng Chimphu đi ngược lên, và bằng cách chỉ 
phurbu của ngài vào một tảng đá, ngài làm tảng đá vỡ tan thành nhiều mảnh. Trong 
lễ hiến cúng Tu viện Samye, ngài đã phân phát bơ được tinh lọc qua những ông 
dẫn như một dấu hiệu của sự thịnh vượng và hiến dâng của ngài. 

Trong số những hóa thân của ngài có Namchö Mingyur Dorje (1645-1667). 

18. Dre Gyalwe Lodrö khi còn trẻ là một thành viên của giới bí mật trong triều 
đình của nhà vua. Sau này ngài xuất gia và trở thành một trong những đệ tử chính 
của Guru Rinpoche và là một dịch giả. Ngài viếng thăm Án Độ và nhận những giáo 
lý Yangdak từ Đạo sư Hũmkara. Nhờ năng lực bí mật, ngài đã giải thoát mẹ ngài 
khỏi một tái sinh thấp kém, và ngài cũng biến một tử thi thành vàng. Ngài thành tựu 
pháp trường thọ và còn sống trong thời đại của Rongzom Chözang (thế kỷ 11). 

19. Khyechung Lotsã thuộc bộ tộc Drogmi. Khi còn rất trẻ ngài đã trở thành một 
dịch giả, kể từ đó ngài nhận danh hiệu của ngài, có nghĩa là “cậu bé dịch giả." Ngài 
nhận những giáo lý từ Guru Rinpoche và sống như một tãntrika (hành giả Mật thừa) 
gia chủ. Nhờ thành tựu năng lực bí mật, bằng một cử chỉ của những ngón tay, ngài 
có thể triệu hồi chim đang bay trong không trung. 

Trong số những hóa thân của ngài có Terchen Dũdũl Dorje (1615-1672), 
Zhechen Rabjam Tenpe Gyaltsen (1650-1704), Khordong Nũden Dorje (thế kỷ 18- 
19), Dũdjom Lingpa (1835-1904) và Kyabje Dudjom Rinpoche (1904-1987). 

20. Trenpa Namkha là một Đạo sư vĩ đại của đạo Bön và cũng được gọi là 
Kyerpön Chenpo. Ngài được các môn đồ đạo Bön tôn kính như một hóa thân của 
người sáng lập đạo Bồn, vị này cũng có tên là Trenpa Namkha. Ngài trở thành một 
đệ tử của Guru Rinpoche và một dịch giả những bản văn Phật giáo. Nhờ năng lực 
bí mật ngài có thể triệu hồi những con trâu yak hoang ở những cánh đồng phía bắc 
Tây Tạng chỉ bằng một cử chỉ. 

Trong số những hóa thân của ngài có Bönpo Traktsal (thế kỷ 11) và Rigdzin 
Lhũndrup (1611-1662), vị này là hóa thân của cả Nupchen lẫn Trenpa Namkha. 

21. Otren Palkyi Wangchuk sinh tại Oyugda. Ngài sống như một tãntrika gia chủ 
và trở thành một đệ tử tâm yếu của Guru Rinpoche và một đại học giả của tantra. 
Ngài thành tựu năng lực bí mật nhờ thực hành sãdhana Guru trong Thân tướng 
phẫn nộ. Nhờ năng lực huyền diệu của ngài, ngài có thể vượt qua con sông lớn 
như một con cá, mặc dù ngài không biết bơi. 

22. Ma Rinchen Chok sinh tại Thung lũng Phenpo. Ngài là một trong chín người 
thông tuệ nhất ở Tây Tạng trong thời đại của ngài. Ngài ở trong số bảy người Tây 
Tạng đầu tiên thọ giới tu sĩ từ Shãntarakshita. Ngài là môn đồ của triết học 
Nãgärjuna (Long Thọ) và một học giả của Guhyagarbha-mäayäjäla-tantra (Mật điển 
Bí mật tập hội). Ngài đứng sau Kamalashila trong những môn đồ của dòng truyền 
thừa của Shãntarakshita, trong cuộc tranh luận Samye nồi tiếng trong đó các ngài 
đánh bại địch thủ là vị Thầy Đại thừa Hvashang người Trung quốc. Ngài đã dịch 
nhiều bản văn Phật giáo và nhận nhiều giáo lý từ Guru Rinpoche. Nhờ thực hành 


90 


những giáo lý đó ngài đã đạt được chứng ngộ. Ngài đã biểu lộ năng lực bí mật bằng 
cách chặt tảng đá thành nhiều mảnh như thể nó là bột nhão và ăn nó như thực 
phẩm. Ngài đã viếng thăm Kham, nơi Tsuk-ru Rinchen Zhönu trở thành một trong 
nhiều đệ tử của ngài. 

23. Lhalung Palkyi Dorje sinh tại Kungmo Che. Khi còn trẻ ngài đóng quân ở 
biên giới Trung quốc và Tây Tạng, ở đó ngài đánh bại lực lượng quân Trung quốc 
đông đảo. Cùng với hai người anh ngài thọ giới tu sĩ với Vimalamitra. Ngài nhận Bồ 
Tát giới và những quán đảnh Mật thừa từ Guru Rinpoche, và nhờ sự thành tựu, 
ngài có thể đi xuyên qua núi mà không bị trở ngại. Khi Vua Lang Darma hủy diệt 
những tổ chức Phật giáo và giết hại các Phật tử, Lhalung Palkyi Dorje giết vua bằng 
một mũi tên và trốn thoát tới Kham. Khi ngài mất, thân ngài biến thành thân cầu 
vÕng. 

Trong số những hóa thân của ngài có Palyùl Pema Norbu (1679-1757) và 
Rigdzin Nyima Trakpa (1647-1710). 

24. Langtro Könchok dungne sinh tại Chang Tanak ở Tsang và trở thành một 
thượng thư tại triều đình của nhà vua. Về sau ngài trở thành một tu sĩ và một dịch 
giả, và đã nhận những giáo lý Mật thừa từ Guru Rinpoche. Nhờ thực hành ngài trở 
thành một bậc lão thông Mật thừa vĩ đại và có. thể phóng ra những tia sét giống như 
những mũi tên bắn tới bất kỳ nơi nào ngài muốn. 

Trong số những hóa thân của ngài có Ratna Lingpa (1403-1471/8), Rigdzin 
Longsal Nyingpo (1625-1692), và Dzogchen Pema Rigdzin (1625-1697). 

25. Lasum Gyalwa Changchup là một trong nhóm bảy người Tây Tạng đầu tiên 
được thọ giới làm tu sĩ và là một trong chín người thông tuệ nhất trong thời đại của 
ngài. Ngài nhận những giáo lý và quán đảnh từ Guru Rinpoche, viếng thăm Ấn Độ 
nhiều lần, và dịch nhiều bản văn. Nhờ thực hành, ngài có thể ở lơ lửng trên không 
trung trong tư thế thiền định. 

Trong số các hóa thân của ngài có Rigdzin Kủnzang Sherap (1636-1699). 


9] 


10 











P 
ch) 


Tứ 
tỈ 
D 


T 
¡| cổ] 


2 
ö 
SN 











Ầ»— 2A 
“ ‹///8P=<-z6> 
XS ĐÀ 


tư vụn: 





\ 
















KÙŨNKHYEN LONGCHEN RAB.JAM 
1308-1363 


KỦNKHYEN Longchen Rabjam'? sinh tại Tötrong trong Thung lũng Tra miền nam 
của trung tâm Tây Tạng, vào ngày mồng mười tháng hai năm Thổ Thân thuộc 
Rabjung thứ năm (1308). Thân phụ ngài là Tenpa Sung, một hành giả Mật thừa 
thuộc bộ tôc Rok. Thân mẫu ngài là Sönam Gyen thuộc bộ tộc Drom. Lúc mang thai 
ngài, mẹ ngài mơ thấy một mặt trời đặt trên đầu một con sư tử chiếu sáng toàn thể 
thế giới. Lúc ngài ra đời, nữ Hộ Pháp Namdru Remaii xuất hiện trong hình tướng 
của một người đàn bà màu đen. Ôm đứa bé trong tay, bà nói: “Ta sẽ bảo vệ cậu 
bé,” và bà trao đứa bé lại cho mẹ nó rồi biến mắt. 

Longchen Rabjam là một hóa thân, hay tũlku, của Công chúa Pemasal, con gái 
của Vua Trisong Detsen, là người mà Guru Rinpoche đã giao phó việc trao truyền 
Khandro Nyingthig. Trong chuỗi các cuộc đời của bà, hóa thân ngay trước 
Longchen Rabjam là Pema Ledreltsal, người đã khám phá các giáo lý Khandro 
Nyingthig như một terma. 

Từ thời thơ ấu Longchen Rabjam đã có niềm tin, lòng bi mẫn, và trí tuệ, những 
phẩm tính cao quý của một Bồ Tát. Khi ngài lên năm, ngài học đọc và viết thật dễ 
dàng. Năm lên bảy, thân phụ ngài ban cho ngài những quán đảnh, giáo huấn, và tu 
tập thực hành Những Phương diện An bình và Phẫn nộ của Guru và Kagye Deshek 
Dũpa. Thân phụ cũng dạy ngài y học và thuật chiêm tỉnh. 

Năm mười hai tuổi, Longchen Rabjam thọ giới sa di từ Khenpo Samdrup 
Rinchen tại Tu viện Samye và được ban cho Pháp danh Tsủltrim Lodrö. Ngài tinh 
thông Vinaya (Luật), những bản văn về giới luật đạo đức của tu sĩ, và có thể giảng 
dạy những bản văn đó từ năm mười bốn tuổi. 

Năm mười sáu tuổi, cùng với Đạo sư Tashi Rinchen và những vị khác, ngài bắt 
đầu học nhiều tantra thuộc về dòng Tân Mật điển, chẳng hạn như hai truyền thống 
của quả và con đường (Lam 'Bras), hai truyền thống sáu yoga (Chos Drug), 
Kãlachakra (Thời Luân), cắt đứt [bản ngã] (gChod), và các truyền thống ba cách 
làm an dịu (Zh¡ Byed). 


92 


Năm mười chín tuổi, ngài đi tới Tu viện Sangphu Neuthang”Ỷ° nổi tiếng, và 


nghiên cứu Kinh điển Phật giáo về triết học, luận lý, và thiền định trong sáu năm. Từ 
các Đạo sư Lopön Tsen-gönpa và Chöpal Gyaltsen ngài đã nghiên cứu năm bản 
văn Đại thừa của Maitreya (Di Lặc), các luận thuyết về luận lý của Dignäga (Trần 
Na) và Dhamakrrti (Pháp Xứng), và nhiều bản văn về triết học Madyamaka (Trung 
Đạo) và Prajnäpãramifã (Bát Nhã Ba La Mật). Ngoài ra, cùng với dịch giả Lodrö 
Tenpa xứ Pang ngài đã nghiên cứu Phạn ngữ, thi ca, tiểu luận, kịch, và nhiều Kinh 
điển và các bản văn Bát Nhã Ba La Mật. Sau đó từ Đạo sư Zhönu Töndrup, ngài 
nhận những nhập môn và giáo huấn về những tantra quan trọng của phái Nyingma, 
Do (Kinh điển) của Anuyoga, Mãyãjãla-tantra của Mahäyoga, và Semde (giáo khóa 
về tâm) của Atiyoga (Đại Viên mãn). 

Với khoảng hai mươi vị Thầy, trong đó có Đạo sư Zhönu Gyalpo, Zhönu Dorje, 
Lama Tampa Sönam Gyaltsen (1312-1375) của phái Sakya, và Karmapa Rangjung 
Dorje (1284-1339) của phái Kagyủ, ngài đã nghiên cứu các giáo lý và nhận những 
trao truyền Kinh điển và Mật điển. 

Trong khi nghiên cứu, ngài cũng luôn luôn dấn mình vào việc tu tập thiền định 
trong các ấn thất, và ngài nhìn thấy những linh kiến thanh tịnh của Đức ManjushrT 
(Văn Thủ), Sarasvatfi, Achala, Vajravärähi, và Tãrã, và đã chứng ngộ những thành 
tựu tâm linh. Việc tu tập nghiên cứu và thiền định của ngài đã mở ra cánh cửa kho 
tàng ngôn ngữ. Những người hiểu rõ ngài thừa nhận ngài bằng danh hiệu Đạo sư 
của sự Chứng ngộ Bao la (Longchen Rabjam) và Đạo sư Kinh điển từ Samye 
(bSam Yas Lung Mang ba). 

Năm hai mươi bảy tuổi, như được tiên tri bởi Đức Tãrã, vị Phật trong thân tướng 
nữ nhân, ngài đi gặp Đạo sư Rigdzin Kumärädza (1266-1343), vị hộ trì các giáo lý 
Vima Nyingthig, trong một trại ân thất, nơi khoảng bảy mươi đệ tử đang sống trong 
những nơi trú ấn tạm thời trong các cao nguyên thuộc Thung lũng Yartö Kyam. Đạo 
sư vô cùng hoan hỉ tiếp đón Longchen Rabjam và ban tiên tri rằng ngài sẽ là vị hộ 
trì-trao truyền của các giáo lý Vima Nyingthig. 

Ngài đã học với Rigdzin Kumärädza trong hai năm, nhận những giáo huấn về tất 
cả ba phạm trù của Dzopa Chenpo: Semde, giáo khóa về tâm; Longde, giáo khóa 
về Pháp giới tối thượng; và Me- -ngagde, giáo khóa về những giáo huấn tối thượng. 
Nhưng điểm quan trọng chính yếu của việc nghiên cứu của ngài là các bản văn về 
bốn phần của Me-ngagde, đó là những giáo lý Ngoại, Nội, Bí mật và Bí mật Thâm 
sâu. Những bản văn này là mười bảy tantra và nhánh hay những giáo lý giáo huấn, 
có nghĩa là: bốn quyển sách'3! với một trăm mười chín luận thuyết về những giáo 
huấn xa rộng. 

Rigdzin Kumãrädza ban tất cả những giáo lý Nyingthig cho Longchen Rabjam và 
tuyên bố Longchen Rabjam là vị kế tục dòng truyền thừa của ngài. Trong khi học 
với Rigdzin Kumarädza, Longchen Rabjam đã sông trong cảnh cực kỳ túng thiếu. 
Để chiến đấu với sự bám luyến của ngài vào vật chất, thực hành của Rigdzin 
Kumãrädza buộc phải liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác thay vì định cư ở 
một nơi và dính mắc vào đó. Trong chín tháng Rigdzin Kumärädza và các đệ tử 
chuyển trại chín lần, khiến cho Longchen Rabjam và những người khác phải chịu 
những gian khổ ghê gớm. Ngay khi Longchen Rabjam bắt đầu sống cuộc đời đơn 
giản của mình ở một chỗ trú ân tạm thời, thường là một hang động che chở ngài 
không bị mưa và lạnh, thì lại đến lúc phải di chuyển. Ngài có rất ít thực phẩm và chỉ 


93 


có một cái bao rách vừa làm tắm nệm vừa làm chiếc mền để che chở ngài trước cái 
lạnh khủng khiếp của mùa đông. Chính trong những hoàn cảnh này mà Longchen 
Rabjam đã có được những giáo lý hiếm có và quý báu nhất của các tantra và giáo 
huấn về ba giáo khóa của Đại Viên mãn. Cuối cùng, Đạo sư gia lực cho ngài là vị 
hộ trì dòng truyền thừa của sự trao truyền Nyingthig. 

Sau đó trong bảy (hay sáu) năm ngài tiến hành nhập thất thiền định, chủ yếu là 
ở Chimphu. Ngoài thiền định Đại Viên mãn, ngài cũng thực hành những hình thức 
và nghỉ lễ của những bậc linh thánh khác nhau, và ngài nhìn thấy những linh kiến 
thanh tịnh về các thân tướng an bình và phẫn nộ của Guru Rinpoche, Vajrasattva, 
và những Bồn Tôn an bình và phẫn nộ. 

Năm ba mươi hai tuổi, ”Ê trong khi vẫn còn nhập thất, lần đầu tiên Longchen 
Rabjam ban quán đảnh và những giáo huấn của Vima Nyinghthig cho các đệ tử của 
ngài tại Nyiphu Shuksep, gần Kang-ri Thökar. Trong một thời gian, tất cả những 
vùng xung quanh biến thành ánh sáng thanh tịnh, những âm thanh huyền bí, và 
những linh kiến thiêng liêng. 

Chẳng bao lâu đệ tử hành giả của ngài là Özer Kocha tìm thấy bản văn Khandro 
Nyingthig, do Pema Ledreltsal (1291-2), hóa thân đời trước của Longchen Rabjam 
khám phá như một terma, và Özer Kocha cúng dường nó cho Longchen Rabjam. 
Nữ Hộ Pháp Shenpa Sogdrubma cũng tặng ngài một bản sao của bản văn đó. Mặc 
dù ngài là hóa thân của người khám phá các giáo lý, nhưng để biểu thị tầm quan 
trọng của việc bảo tồn sự trao truyền cho những môn đồ trong tương lai, ngài đi tới 
gặp Shö Gyalse, một đệ tử của Pema Ledreltsal, và nhận sự trao truyền Khandro 
Nyingthig. 

Năm ba mươi ba tuổi, ngài ban giáo lý Khandro Nyingthig cho tám đệ tử nam và 
nữ trong đó có yogï (hành giả) Özer Kocha tại Samye Chimphu. Trong thời gian ban 
các lễ quán đảnh, Nữ Hộ Pháp của Tantra (sNgags Srung Ma) nhập vào một trong 
những yoginT (nữ hành giả) và ban những tiên tri và giáo huấn. Một vài đệ tử nhìn 
thấy Longchen Rabjam biến thành hình thức Báo thân. Một trận mưa hoa đồ xuống 
và những vòng cung, tia sáng, và những vòng ánh sáng có những màu sắc khác 
nhau được chứng kiến khắp ngọn núi. Tất cả những người tụ hội ca hát và nhảy 
múa với năng lực trí tuệ tràn trề. Longchen Rabjam có linh kiến về Guru Rinpoche 
và vị phối ngẫu ban các quán đảnh và giao phó việc trao truyền Khandro Nyingthig 
cho ngài. Các vị ban cho ngài các danh hiệu Ogyen Tri-me Özer và Dorje Ziji. Các vị 
Hộ Pháp xuất hiện trong thân tướng vật lý và nhận các món cúng dường. Trong một 
thời gian dài, có lẽ một tháng, tâm của các đệ tử hành giả tan hòa vào một sự 
quang minh chói lọi sâu xa, là trạng thái siêu việt sự thức hay ngủ. Longchen 
Rabjam hát ca năng lực du già của ngài trong những vần kệ: 


Ò các yogl, ta rất sung sướng và hoan hỉ. 

Đêm nay chúng ta ở trong Cõi Tịnh Độ Vô song. 

Trong thân chúng ta, cung điện của Các Bổn Tôn An bình và Phẫn nộ, 

Nở rộ hội chúng của Đức Phật, sự hợp nhất của quang minh và tánh Không. 
Phật quả không ở đâu khác mà ở trong chúng ta. 


Ò các thiền giả, những người nhất tâm hộ trì tâm của mình, 
Đừng ôm giữ tâm quý vị ở một nơi, mà đề nó thoải mái. 


94 


Tâm rỗng rang [hay mở trống], dù nó vận hành hay yên VỊ. 
Bất kỳ điều gì xuất hiện trong tâm chỉ là sự phô diễn của trí tuệ. 


Theo khẩn cầu của nữ Hộ Pháp Yudrönma, ngài di chuyển trụ xứ tới Ogyen 
Dzong Özer Trinkyi Kyemö Tsal (Pháp đài Oddiyãna trong Vườn Hỉ lạc của Những 
Đám Mây Ánh sáng) tại Kang-ri Thökar, nơi ngài biên soạn vài tác phẩm nổi tiếng 
và trải qua một phần lớn đời mình. Tại nơi này sự chứng ngộ thiền định của ngài đã 
đạt tới trạng thái viên mãn của giác tánh (Rig Pa Tshad Phebs) nhờ việc tu tập sự 
tiếp cận trực tiếp (Thod rGal) của Nyingthig. 

Trong một linh kiến thanh tịnh Vimalamitra dạy ngài và giao phó cho ngài các 
giáo lý Vima Nyingthig. Được cảm hứng bởi Vimalamitra, ngài viết Yangfig Yizhin 
Norbu (còn gọi là Lama Yangfig), một tuyển tập gồm ba mươi lăm luận văn về Vima 
Nyingthig. 

Longchen Rabjam rút vàng được cất dấu trong một terma ra và với số vàng đó 
ngài tài trợ cho việc sửa chữa chùa Uru Dza ở Drikung, được xây dựng bởi Nyang 
Tingdzin Zangpo, một trong những đại đệ tử của Guru Rinpoche và Vimalamitra. 
Trong khi việc sửa chữa đang được tiến hành thì những người thợ tình cờ đào 
được nhiều vật đã được chôn dấu dưới ngôi chùa để điều phục năng lực của 
những thế lực tiêu cực, và chúng bay lượn trên không trung. Longchen Rabjam tự 
biến thành tướng phẫn nộ của Guru Rinpoche và chôn cất lại các đồ vật đó với cử 
chỉ năng lực huyền bí. 

Khi rất có nguy cơ xảy ra một trận nội chiến ở miền trung Tây Tạng do mưu đồ 
của Kũn-rik, một vị lãnh đạo kiêu ngạo của Drikung, Longchen Rabjam đã thực hiện 
một tiên tri liên quan tới một hóa thân của Đức Văn Thù bằng cách làm Kũn-rik đổi 
hướng từ con đường chiến tranh sai lầm sang con đường của Giáo Pháp và mang 
lại sự an bình. Thoạt đầu Tai Situ Phagmo Trupa (1302-1364), kế đó tới vua Tây 
Tạng, nghi ngờ Longchen Rabjam và gởi lực lượng tới giết ngài, bởi ngài là vị Thầy 
của Drikung, kẻ thù không đội trời chung của ông ta. Nhờ năng lực thần diệu của 
ngài, Longchen Rabjam trở nên vô hình khi lực lượng tới nơi. Nhưng hoàn cảnh đã 
bắt buộc Longchen Rabjam phải di chuyển tới Bhutan. Ở đó ngài ban những giáo lý 
và đôi khi tập họp khoảng một trăm ngàn đệ tử. Tại Bumthang ngài đã thiết lập Tu 
viện Tharpa Ling. Ở Bhutan ngài và vị phối ngẫu Kyipa xứ Bhutan có một con trai 
tên là Tủlku Trakpa Özer (1356-14092), và con trai của ngài trở thành một vị hộ trì 
dòng truyền thừa. Sau này, Tai Situ hiểu được thái độ vô phân biệt của Longchen 
Rabjam và trở thành một đệ tử, và Longchen Rabjam trở về Tây Tạng. 

Longchen Rabjam là một trong những học giả vĩ đại nhất và những hiền giả 
chứng ngộ của Tây Tạng, nhưng ngài đã hiến dâng toàn bộ đời mình cho kỷ luật 
tâm linh cực kỳ vi tế và nghiêm ngặt trong việc học tập, giảng dạy, biên soạn, và 
thiền định để hoàn thành mục đích của sự hiển lộ giác ngộ. của ngài. Điều đó phải là 
một khuôn mẫu cho một người tu tập và một vị Thầy giảng dạy Giáo Pháp. Tâm 
ngài và cuộc đời ngài giản dị và khoáng đạt, tự nhiên, thuần tịnh, và sâu xa. Dù ngài 
sống ở đâu hay đang làm gì, ngài luôn luôn ở trong trạng thái thiền định một cách tự 
nhiên. 

Ngài thường xuyên viếng thăm Đạo sư Rigdzin Kumärädza của ngài để hoàn 
thiện sự hiểu biết và chứng ngộ. Ngài đã năm lần dâng toàn bộ những sở hữu ít ỏi 
của ngài cho Đạo sư để tây sạch sự bám chấp của ngài vào những đối tượng vật 


95 


chất. Nhờ danh tiếng của sự uyên bác và chứng ngộ của ngài, ngài có thể dễ dàng 
xây dựng những tu viện khổng lồ hay những ngôi nhà, nhưng ngài đã tránh những 
công việc như thế bởi ngài không quan tâm tới việc thiết lập bát kỳ tổ chức nào. Tắt 
cả những gì được cúng dường cho ngài với lòng tin, ngài hoàn toàn sử dụng để 
phụng sự Pháp và không bao giờ dùng cho những mục đích khác, mà cũng không 
bao giờ dùng nó cho bản thân ngài. Ngài không bao giờ biểu lộ sự tôn kính đối với 
một người thế tục, dù là người có địa vị cao trong xã hội. Ngài nói: “Sự tôn kính nên 
được dành cho Tam Bảo chứ không dành cho những người thế tục. Đảo lộn vai trò 
của Lạt ma và người bảo trợ là không đúng.” Dù những vật cúng dường cho ngài có 
to lớn tới đâu, ngài không bao giờ biểu lộ sự biết ơn, ngài nói: “Hãy để những nhà 
bảo trợ có cơ hội tích tập công đức thay vì đền đáp việc cúng dường bằng cách 
biểu lộ lòng biết ơn.” Thiện tâm của ngài đối với những người nghèo khó và đau 
khổ thật bao la, và ngài rất hoan hỉ khi thưởng thức những thực phẩm đơn sơ mà 
những người nghèo khó cúng dường cho ngài, và sau đó đọc những lời ước 
nguyện cho họ. 

Trong hầu hết cuộc đời ngài, Longchen Rabjam sống trong cô tịch, ở các hang 
động trong núi non, trước hết là ở Chimphu gần Samye và sau đó phần lớn là ở 
Kangri Thökar. Môi trường thiên nhiên thanh bình và trong trẻo tạo nên sự an bình 
và quang minh trong tâm những người tu tập; khi đó toàn thể tan hòa thành một, sự 
hợp nhất của an bình và quang minh. Longchen Rabjam tóm tắt những công đức 
của sự cô tịch: '°3 


Xa những thị trấn đầy thú tiêu khiển, 

Sống trong những khu rừng phát triển tự nhiên sự thiền định an bình, 
Hòa hợp cuộc sống trong Pháp, điều phục tâm, 

Và khiến ta đạt được hỉ lạc tối thượng. 


Ngài ban giáo lý trong mọi lãnh vực của Phât giáo, nhưng chủ yếu nhắn mạnh 
tới Đại Viên mãn. Khi tóm tắt thiên định Đại Viên mãn, ngài khuyên nhủ bằng những 
lời giản dị: 


Điều quan trọng là phải nhìn thẳng vào bản tánh của những tư tưởng khi 
_ chúng phát khởi. ; nơ 
Điêu quan trọng là phải an trụ trong bản tánh khi quý vị chắc chăn về việc nhận 
ra nó. 
Điều quan trọng là phải có sự thiền định không thiền định như thiền định của 
QUÝ VỊ. 
Không dao động, hãy duy trì nó. Đây là lời khuyên của ta. 3 


Và: 


Tâm hiện tại, là cái gì không bị ngăn trở — 

Không bám vào “cái này” hay “cái kia”, không có bắt kỳ chỉnh sửa hay sự pha 
tạp nào, và 

Không bị ô nhiễm bởi sự nhị nguyên của đối tượng bị bám chấp và người bám 
châp — 


96 


Là bản tánh của chân lý tối thượng. Hãy duy trì trạng thái này. '°° 


Tại Lhasa, Longchen Rabjam được đón tiếp bằng kèn đại lễ, và ngài trải qua 
khoảng hai tuần ở đó. Giữa Jokhang và Ramoche ở Lhasa, an tọa trên Pháp tòa, 
ngài ban giới nguyện Bồ đề tâm và nhiều giáo lý cho một hội chúng khổng lồ thuộc 
mọi tầng lớp xã hội. Nhờ sự uyên bác và chứng ngộ của ngài, Longchen Rabjam đã 
điều phục những tâm thức kiêu ngạo của nhiều học giả và gây truyền hứng khởi 
cho họ để đạt được tâm thanh tịnh của Pháp. Ngài đã gieo trồng hạt giống khát 
khao Giáo Pháp thuần tịnh trong trái tim của nhiều người. Ngài được gọi là 
Kũnkhyen Chöje, Bậc Toàn trí của Pháp. Sau đó ngài đi Nyiphu Shuksep và ban 
giáo lý Dzogchen cho khoảng một ngàn đệ tử. Kế đó tại những ngọn đồi đá gần 
Trok Ogyen, ngài ban các quán đảnh và giáo lý Dzopa Chenpo cho khoảng ba ngàn 
người, trong đó có bốn mươi người được coi là các Đạo sư của Giáo Pháp. 

Năm năm mươi sáu tuổi, vào năm Thủy Mẹo (1363) thuộc Rabjung thứ sáu, 
ngài thình lình tuyên bố di chúc tâm linh, có tựa đề là Tríma Mepe Ö (Sự Chói lọi 
Tinh khiết), gồm những dòng sau: 


Bởi đã lâu lắm rồi, ta chứng ngộ bản tánh của samsara (sinh tử), 
Không có bản chất trong những hiện hữu thế gian. 

Giờ đây, khi ta đang rời khỏi tắm thân huyễn hóa vô thường này, 
Ta sẽ chỉ cho các con những điều lợi lạc; xin lắng nghe ta. 


Các con đang coi cuộc đời của mình là có thực, nhưng nó sẽ lừa dối các con. 
Bản tánh của nó là biến đổi và không có sự xác thực. 

Bằng cách thấu hiểu đặc tính không đáng tin cậy của nó, 

Xin thực hành Pháp ngay ngày hôm nay. 


Thay đổi là bản tánh của bằng hữu, giống như một cuộc hội họp của những 
người khách. 

Tụ hội trong một lát nhưng nhanh chóng xa lìa vĩnh viễn. 

Bằng cách tự giải thoát mình khỏi những bám luyến vào bằng hữu, 

Xin thực hành Pháp làm lợi lạc các con mãi mãi. 


Của cải như mật ngọt trôi đi ngay cả khi các con tích lũy nó. 

Mặc dù các con kiếm được, người khác sẽ thụ hưởng nó. 

Giờ đây, trong khi các con có năng lực, hãy đầu tư nó để làm hành trang cho 
những đời sau, 

Bằng cách tạo công đức nhờ việc cho đi vì lòng nhân ái.. 

Con người thì vô thường như những nhóm khách đến trước và sau. 

Người lớn tuổi đi sớm. Người nhỏ tuổi sẽ đi sau. 

Những người đang sống, sẽ chẳng ai sống một trăm năm. 

Xin nhận ra điều đó [bản tánh của sự vô thường] ngay lúc này đây. 


Những hình tướng của đời này xảy ra như những sự kiện của ngày hôm nay. 
Những hình tướng của bardo sẽ xảy ra như những giâc mộng trong đêm. 


97 


Những hình tướng của đời sau sẽ xuất hiện nhanh như ngày mai. 
Xin thực hành Pháp ngay lúc này.. 


Trong tất cả các pháp, cốt tủy tối hậu của sự quang minh chói lọi 

Là Nyingthig, ý nghĩa thiêng liêng. 

Đây là con đường siêu việt dẫn các con tới Phật quả trong một đời duy nhất. 
Bằng con đường này xin thành tựu sự siêu phàm phổ quát hỉ lạc vĩ đại.. 


Bản tánh của tâm là Pháp giới tối thượng, giống như không gian. 

Bản tánh của Pháp giới là bản tánh của tâm, bản tánh cố hữu, 

Trong ý nghĩa chúng không phân cách. Chúng là sự nhất thể, Đại Viên mãn. 
Xin nhận ra bản tánh ngay giây phút này. 


Những hiện tượng khác nhau giống như những phản chiếu trong một tắm 


gương. , l 
Chúng trông không trong khi đang xuất hiện, và tự thân sự xuất hiện là tánh 
Không. 
Chúng là [những hiện tượng] hỉ lạc, thoát khỏi những định danh là một hay 
nhiêu. 


Xin nhận ra bản tánh ngay giây phút này... 


Sự vui sướng của ta trước cái chết còn to lớn hơn 

Niềm vui của những thương nhân phát đạt nơi biển cả, 

Các vua trời tuyên bố chiến thắng trong chiến tranh, 

Hay những hiền giả đang an trụ trong thiền định. 

Giờ đây Pema Ledreltsal [Longchen Rabjam] sẽ không còn ở đây lâu nữa. 
Ta sẽ đi bảo vệ bản tánh đại lạc và vô sanh. 


Sau đó, khi ngài tới Chimphu và khi đang du hành qua Samye, ngài nói ngài sắp 
chết ở đó, và thân thể ngài bắt đầu biểu lộ vẻ bệnh tật. Nhưng ngài vẫn giảng dạy 
một hội chúng đông đảo đang đi theo ngài hay tụ hội để nhận những giáo lý từ ngài. 
Vào ngày mười sáu tháng mười hai, cùng những người khác, ngài cử hành một lễ 
cúng dường trọng thể. Sau đó ngài ban cho các đệ tử giáo lý sau cùng của ngài về 
lẽ vô thường và truyền cảm hứng cho họ thực hành Trekchö và Thögal với lời 
khuyên: 


Nếu các con có bất kỳ khó khăn nào trong việc thấu suốt các giáo lý của ta, 
hãy đọc Yanfig Yizhin Norbu [còn gọi là Lama Yangfig]; nó sẽ giống như một 
viên ngọc như ý. Các con sẽ chứng ngộ trạng thái của sự tan hòa mọi hiện 
tượng vào dharmatä (Pháp tánh), bản tánh tối thượng. 


Vào ngày mười tám, an tọa trong tư thế Pháp thân, tâm ngài tan hòa vào Pháp 
tánh tuyệt đối. Những người có mặt cảm thấy mặt đất rung động và nghe những 
tiếng ầm ầm. Trong khi nhục thân của ngài được giữ gìn trong hai mươi lăm ngày, 
một chiếc lều ánh sáng liên tục uốn cong qua bầu trời. Thậm chí trong những tháng 
lạnh nhất ở Tây Tạng, trái đất trở nên ấm áp, băng tan, và hoa hồng nở rộ. Lúc hỏa 


96 


thiêu, trái đất rung động ba lần và mọi người nghe thấy một âm thanh lớn vang lên 
bảy lần. Nhiều ringsel (xá lợi) và năm loại dungchen (xá lợi lớn) xuất hiện từ những 
miệng xương như một biểu thị về việc ngài đã thành tựu năm thân và năm trí tuệ 
của Phật quả. ! 

Longchen Rabjam đã nhận các giáo lý và những trao truyền của tất cả những 
dòng truyền thừa của Phật giáo đang hiện diện ở Tây Tạng. Đặc biệt là mọi dòng 
của những truyền dạy Đại Viên mãn hội tụ trong ngài. Trong số những giáo lý 
Nyingthig của Đại Viên mãn mà ngài được thừa hưởng có Vima Nyingthig và 
Khandro Nyingfhig. 

Longchen Rabjam đã biên soạn hơn hai trăm năm mươi luận thuyết về lịch sử, 
các giáo huấn đạo đức, những giáo lý về Kinh điện và Mật điển, và đặc biệt là về 
Đại Viên mãn nói chung và đặc biệt là Nyingthig. ' Mã Ngài đã trình bày tất cả giáo lý 
của ngài trong hình thức tác phẩm văn chương. Nhưng nhiều học giả khẳng định 
rằng hầu hết những tác phẩm của ngài về các tantra và Đại Viên mãn thực sự là 
gongter, các kho tàng tâm, được khám phá bằng năng lực giác ngộ của ngài. 


Đ 





RIGDZIN JIGME LINGPA 
1730-1798 


RIGDZIN Jigme Lingpa' là tũlku (hóa thân) của Vua Trisong Detsen (790-858) và 
Vimalamitra. Ngài cũng được gọi là Khyentse Ozer, Những Tia sáng Trí Tuệ và Đại 
Bi. Ngài đã khám phá giáo khóa rộng lớn và sâu xa Longchen Nyingfhig như terma 
tâm. 

Trong Tiên tri Bí mật của Lạt ma Gongdũ, “° do Sangye Lingpa (1340-1396) 
khám phá, Guru Rinpoche tiên đoán sự xuât hiện của Jigme Lingpa bảy trăm năm 
Sau: 


Ở miền nam Tây Tạng sẽ xuất hiện một tủlku tên là Özer. 

Ngài sẽ giải thoát chúng sinh bằng giáo lý sâu xa Nyingthig, 

và sẽ dẫn dắt tất cả những ai được nối kếi với ngài tới cõi tịnh độ của các 
vidhyädhara (Trì Minh Vương). 


Jigme Lingpa sinh vào sáng sớm ngày mười tám tháng mười hai năm Thổ Dậu 
thuộc Rabjung thứ mười hai (1730) tại một ngôi làng trong Thung lũng Chongye 
miền Nam Tây Tạng, không quá xa lăng mộ các vị vua của triều đại Chögyal, được 
gọi là “các lăng mộ đỏ.” Mặc dù cha mẹ của ngài xuất thân từ những gia đình quyền 
quý trong quá khứ, nhưng của cải của họ thật khiêm tốn và Jigme Lingpa hiểu rằng 
đó là một sự gia hộ cho phép ngài đảm đương đời sống tu hành của mình, không bị 
thúc ép phải tham gia các nghĩa vụ xã hội hay vẻ hào nhoáng quý tộc. 

Từ thời thơ ấu, ngài đã nhớ lại các hóa thân đời trước của mình, chẳng hạn 
như là đại Tertön Sangye Lama (1000-10802). Một trong những chiếc răng của ngài 
được đánh dấu với chữ ÄH - ngữ của Phật, được coi là dấu hiệu của việc ngài là 
hóa thân của Vimalamitra. Cũng thế, như được biểu thị trong một tác phẩm tiên tri, 
ngài có ba mươi nốt ruồi nhỏ hơi đỏ trong hình dạng một chày kim cương nơi tim, 
khoảng ba mươi nốt ruồi nhỏ hơi đỏ tại rốn trong hình dạng một cái chuông nghỉ lễ, 
và trên ngón cái phải của ngài có những đường vạch trong hình dạng một chữ HYA 


100 


hay HRÏH, chủng tự của Bổn Tôn Hayagriva. Từ thời thơ ấu tâm ngài không dính 
mắc những vui thú thế gian, và ngài có lòng bi mẫn, thông tuệ, và can đảm phi 
thường. 

Ngài được xác nhận là hóa thân thứ mười ba của ©yalse Lhaje,'*† người thọ 
nhận giáo lý Kadủ Chökyi Gyafso từ Guru Rinpoche, tất cả các ngài đều là những 
tertön. Cũng thế, trong bài cầu nguyện dòng truyền thừa tối yếu viết cho các đệ tử, 
dJigme Lingpa đề cập tới nhiều đời quá khứ và một đời trong tương lai của ngài như 
thể ngài nhìn thấy rõ ràng điều đó: 


1- Samantabhadra (Phổ Hiền), đắng trùm khắp sinh tử và Niết bàn, sự tương 
tục của nền tảng, tinh túy rốt ráo của Phật tánh, 
2- Sau đó [sự hợp nhất của] lòng kà bi và tánh Không xuất hiện như Đức 

Avalokiteshvara (Quán Thế Âm), v 
3- Prahevajra, con khẩn nguyện các nuãi 
4-_ Sau đó hiển lộ là trưởng tử của Vua Krikrï trong sự hiện diện của Đức Phật 

Kãshyapa (Ca Diếp), 

5- Nanda, bào đệ của Đức Phật, 

6- Äkarmati, một hiển lộ của Vua Songtsen Gampo, và 

7-_ Vua Trison Detsen, con khẩn nguyện các ngài. 

8- Đại thành tựu giả Virvapa của Ấn Độ, [9] Công chúa Pemasal, 

10- Gyalse Lhaje, Pháp vương trong thân người, 

11- Tri-me Kũnden (của Ấn Độ), 12- Yarje Ogyen Lingpa (1323-2), 

13- Daö Zhönu (1079-1153) phái Kagyủ và 14- Trakpa Gyaltsen (1147-1216) 
phái Sakya, con khẩn nguyện các ngài. 

15- Sau đó Longchen Rabjam (1308-1363), sự hiển lộ của chính Đại thành tựu 
giả Vimalamitra, 

16- Ngari Penchen (1487-1542), 17- Chögyal Phũntsok (thế kỷ thứ 16, nam tử 
của Drikung Rinchen Phũntsok), 

18- Changdak Tashi Tobgyal (1550-16022), 19- Dzamling Dorje (xứ Kongpo) 
và 

20- Jigme Lingpa (1730-1798), con khẩn nguyện các ngài. 

21- Sau vị Thầy này, hiển lộ qua hóa thân của Yeshe Dorje [1800-66]. '? 

Năm lên sáu, như một sa di bình thường, ngài gia nhập Tu viện Palri 
(Shriparvata) trong Thung lũng Chongye, trụ xứ của Trangpo Terchen Sherap Özer 
(1517-1584). Tsogyal Tủlku Ngawang Lobzang Pema ban cho ngài pháp danh 
Pema Khyentse Özer. 

Như ngài nói, từ sáu tới mười ba tuổi, ngài dùng nhiều thời giờ để “nghịch đất” 
với các sa di cùng trang lứa hơn là để học. Ngài sống cuộc đời của một sa di nghèo 
ít thuận lợi trong việc học tập, và năm này qua năm khác phải đương đầu với 
những thầy trợ giáo hết sức nghiêm khắc. Tuy nhiên, nhiệt tâm mãnh liệt của ngài 
dành cho Pháp, lòng sùng mộ tự nhiên đối với Guru Rinpoche, và lòng bi mẫn bắm 
sinh của ngài đối với tất cả chúng sinh, đặc biệt là với thú vật, đã trợ lực cho ngài và 
khiến cho tuổi thơ của ngài tràn đầy niềm vui và ý nghĩa. Mặc dù có vẻ là một sa di 
tầm thường, đời sống nội tâm của ngài thật phong phú. Ban ngày của ngài ngập 
đầy những thành tựu thiền định và cảm hứng những thị kiến thanh tịnh. Vào ban 


101 


đêm, ngài hòa nhập trong những giấc mộng là những kinh nghiệm và thị kiến tâm 
linh. 

Trong những hoàn cảnh như thế, ngài đã tinh thông văn phạm, luận lý, chiêm 
tinh, thi ca, lịch sử, y khoa, và nhiều Kinh điển và Tantra (Mật điển). Ngoài việc nhận 
lãnh những trao truyền quán đảnh bí truyền, ngài không cảm thấy cần phải có một 
Đạo sư hay học tập chỉ tiết bất kỳ chủ đề trí thức nào như những người học đạo 
nghiêm túc khác đã làm. Ngài học hỏi các chủ đề khác nhau chỉ bằng cách nghe 
trộm những đoạn giáo lý của các lớp học của những đệ tử khác hay liếc nhìn các 
bản văn. 

Nhiều Đạo sư trở nên thông thái nhờ việc nghiên cứu và sau đó chứng ngộ nhờ 
thiền định. Jigme Lingpa thông thái tự bẩm sinh, là kết quả của sự tỉnh giác chứng 
ngộ trí tuệ trong bản thân ngài. Tuy nhiên, hiển lộ bên ngoài là sự bùng nỗ cuối 
cùng và viên mãn của trí tuệ bao la của ngài thì mãi sau này mới xảy ra, khi ngài có 
các thị kiến về Longchen Rabjam vào năm ba mươi mốt tuổi. Ngài viết: 


Một cách tự nhiên, tôi cảm thấy thật sung sướng khi có thể nghiên cứu bất kỳ 
chủ đề nào, chẳng hạn như ngôn ngữ, những tác phẩm cổ điển, Kinh điển 
cùng các bình giảng của chúng, hay giáo lý Kim Cương thừa về bản tánh tối 
hậu. Tôi nghiên cứu tất cả những điều đó cả ngày lẫn đêm với sự tôn kính lớn 
lao. Nhưng tôi khó có cơ hội để phát triển sự hiểu biết bằng cách học tập với 
một Đạo sư, ngay cả chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, tại Tu viện Samye 
Chimphu vinh quang, nhờ ba lần nhìn thấy thân trí tuệ của Longchenpa, và 
nhờ nhận lãnh các sự gia hộ qua những dấu hiệu khác nhau, nghiệp ‹ của tôi về 
“trí tuệ-hiểu biết” được đánh thức từ sự sâu thẳm của Đại Viên mãn. 


Từ Neten Kunzang Özer, lần đầu tiên ngài nhận sự truyền dạy chính yếu của 
mình, sự trao truyền giáo lý Trölthik Gongpa RangtröI do Trengpo Terchen Sherap 
Özer (còn được gọi là Drodủl Lingpa) khám phá, giáo khóa Lama Gongdũ do 
Sangye Lingpa (1340-1396) khám phá, và Bảy Kho tàng và Ba Cỗ Xe của 
Longchen Rabjam (1308-1363). 

Năm mười ba tuổi, Jigme Lingpa gặp tertön vĩ đại Rigzin Thukchok Dorje''° và 
lập tức trải nghiệm một lòng sùng mộ mãnh liệt đánh thức tâm trí tuệ của ngài. Từ vị 
tertön ngài nhận các truyền dạy và giáo huấn về Mahãmudrã (Đại Án) và những 
giáo lý khác. Thukchok Dorje trở thành vị Thầy gốc của ngài, và ngài nhận các sự 
gia hộ từ vị Thầy này trong các linh kiến ngay cả sau khi Đạo sư đã thị tịch. Jigme 
Lingpa cũng nhận các truyền dạy từ nhiều vị Thầy khác, kể cả Thekchen Lingpa 
Drotön Tharchin (còn gọi là Trime Lingpa, 1700-1776), chú của ngài là Dharmakrrti, 
Chakzampa Tendzin Yeshe Lhũndrup thứ bảy, Thangdrok Tùlku Pema Rigdzin 
Wangpo xứ Kongpo, “° Trati Ngakchang Rigpe Dorje (còn gọi là Kong-nyön) xứ 
Kongpo, và Mön Dzakar Lama Dargye. 

Đầu năm hai mươi tám tuổi, ngài bắt đầu một cuộc nhập thất ba năm nghiêm 
nhặt tại Tu viện Palri và trì giữ bảy lời nguyện trong cả thảy bảy năm. Những giới 
nguyện này cho ta thấy tầm quan trọng của việc hoàn thiện chính mình trước khi đi 
ra giúp đỡ người khác để hoàn thành mục đích của cuộc đời. Bảy lời nguyện của 
ngài như sau: 


102 


1- Ngài không vào nhà của bất kỳ cư sĩ nào, cũng không hưởng thụ bất kỳ trò 
giải trí nào. 2- Cho dù đang sống trong một cộng đồng, ngài hạn chế tiếp xúc với 
nhiều người (trong phòng của ngài) hay điều khiển bất kỳ sự tụ hội nào nuôi dưỡng 
lòng sân hận hay tham đắm. 3- Ngài không liên lạc thư từ với bất kỳ ai, không nhận 
cũng như không gởi bất kỳ ngôn từ nào. 4- Ngài duy trì một cuộc đời khổ hạnh và 
tự chế không đổi Giáo Pháp để lấy lợi lộc vật chất. 5- Ngài tự chế mọi hoạt động 
xao lãng, chỉ hiến dâng mọi nỗ lực của mình cho mười hoạt động liên quan tới việc 
tu tập Pháp. “°6- Ngài sống bằng phương tiện đơn giản và thận trọng không hưởng 
thụ mọi vật chất được Cúng dường do đức tin. 7- Ngài không thực hiện bất kỳ điều 
nào trong bốn hành động!“ và hôi hướng mọi hoạt động cho sự giải thoát khỏi sinh 
tử. 

Ngài tập trung việc thiền định vào giai đoạn phát triển và toàn thiện, được đặt 
nền trên Trolthik Gongpa RangtröI. Sự tỉnh giác chánh niệm của ngài khiến ngài bảo 
vệ được tâm thức thoát khỏi các phóng tâm trong thiền định, dù chỉ lâu bằng thời 
gian của tiếng bật ngón tay. Khi ngài đọc Bảy Kho Tàng của Longchen Rabjam, bộ 
sách này đã giải đáp mọi vấn đề ngài có về các kinh nghiệm thiền định nội tâm của 
mình. 

Khi tiến bộ qua các giai đoạn chứng ngộ, ngài đã kinh nghiệm nhiều dấu hiệu 
thành tựu trong tâm và thân. Ngài kinh nghiệm các linh kiến của nhiều Lạt ma và 
những bậc linh thánh, kể cả Guru Rinpoche, Yeshe Tsogyal, Manjushrimitra, và 
Hũmkara, các linh kiến này đánh thức những giai đoạn khác nhau của trí tuệ sâu xa 
của ngài. Thình lình ngài nhận ra rằng điểm quy chiếu của mọi kinh nghiệm trong 
tâm ngài đã bị nhỗ bật gốc. Ngài đã nắm được quyền thống lãnh tiến trình của 
những nghiệp lực của ngài. Mọi hang ổ của những hình tướng dối gạt (nghĩa là 
những đối tượng, trên đó tâm thức nương tựa để rèn đúc luân hồi sinh tử nhị 
nguyên) hoàn toàn bị sụp đổ. Nhờ sức mạnh của sự chứng ngộ tỉnh giác, ngài đã 
có thể nhớ lại thật rõ ràng nhiều đời trong quá khứ. Trong tâm chứng ngộ của ngài, 
tất cả những kinh nghiệm và linh kiến đó có bản tánh nhất như. 

Nhờ những tu tập du già, ngài đã thành tựu việc kiểm soát các kinh mạch, năng 
lực, và tinh chất của thân kim cương của ngài. Kết quả là cổ họng của ngài mở rộng 
như “ giáo khóa tài bảo” của giáo lý. Những kinh mạch trong thân ngài chuyển hóa 
thành những đám mây chữ.” Mọi hình tướng hiện tượng biến thành những “dấu 
hiệu/cử chỉ của Pháp.” Lời nói (ngữ) của ngài trở thành những chứng đạo ca sâu 
xa. Các tác phẩm của ngài trở thành những luận thuyết tràn đầy năng lực trí tuệ vĩ 
đại và sự uyên bác. Một đại dương vô tận các hiện tượng có tính chất giáo lý tiếp 
tục nỗ bùng ra bởi ngài và từ nơi ngài. 

Sau đó ngài biên soạn tác phẩm quan trọng đầu tiên là Khyenfse Melong Özer 
Gyawa, một luận giảng về giáo khoá Lama Gongdũ. 

Xuất hiện trong một linh kiến, Guru Rinpoche ban cho ngài pháp danh Pema 
Wangchen. Trong một linh kiến, Manjushrimitra gia hộ cho ngài, nhờ đó ngài chứng 
ngộ ý nghĩa của trí tuệ tượng trưng (mTshon Byed dPeï Ye Shes). Về sau, ngài 
thay đổi những chiếc y màu nâu sẫm thành y phục đơn giản của một nhà tu khổ 
hạnh, những áo choàng trắng giản dị và để tóc dài không cắt. 

Năm hai mươi tám tuổi, ngài khám phá sự hiển lộ phi thường của giáo khóa 
Longchen Nyingthig, các giáo lý của Pháp Thân và Guru Rinpoche, như terma tâm. 
Tối ngày hai mươi lăm tháng mười năm Hỏa Ngưu thuộc chu kỳ Rabjung thứ mười 


103 


ba (1757), ngài đi ngủ với một lòng sùng mộ vô bờ đối với Guru Rinpoche trong tim 
ngài. Vì không được nhìn thầy. Guru Rinpoche, ngài ràn rụa nước mắt và không 
ngớt cầu nguyện theo hơi thở của ngài. 

Ngài an trụ trong kinh nghiệm thiền định sâu xa về sự quang minh chói lọi đó 
(Od gSal Gyi sNang Ba) trong một thời gian dài. Khi đắm chìm trong sự quang 
minh đó, ngài chứng nghiệm mình cưỡi trên một con sư tử trắng bay một quãng 
trên không trung. Cuối cùng ngài tới một con đường vòng mà ngài nghĩ là con 
đường để đi nhiễu của Charung Khashor, ngày nay được gọi là Bảo Tháp 
Bodhnath, một đài kỷ niệm Phật Giáo quan trọng thuộc kiến trúc vĩ đại ở Nepal. 

Trong sân phía tây của tháp, ngài thấy Pháp Thân xuất hiện trong thân tướng 
của một dãkinï trí tuệ. Bà giao cho ngài một cái tráp bằng gỗ tuyệt đẹp và nói: 


Đối với các đệ tử có tâm thức thanh tịnh, 

Ngài là Trisong Detsen. 

Đối với các đệ tử có tâm thức bắt tịnh, 

Ngài là Senge Repa. 

Đây là kho tàng tâm của Samantabhadra (Phổ Hiền), 

Những chữ viết tượng trưng của Rigdzin Padmasambhava, và 

Những kho tàng bí mật vĩ đại của các dãkinï. Các dấu hiệu đã kết 
thúc ! 


Vị dãkinï biến mắt. Với một kinh nghiệm vô cùng hỉ lạc, ngài mở cái tráp. Trong 
đó ngài tìm thấy năm ống giấy cuộn màu vàng với bảy hột pha lê. Trước tiên, chữ 
viết khó đọc, nhưng sau đó nó biến thành chữ Tây Tạng. Một trong những cuộn này 
là Dug-ngal Rangtröl, Sadhana của Đức Avalokiteshvara, và cuộn khác là Nechang 
Thukkyi Drombu, cẩm nang tiên tri của Longchen Nyingthig. Rähula, một trong 
những vị Hộ Pháp, hiện ra trước ngài tỏ lòng tôn kính. Khi ngài được däkinï khác 
khuyến khích, Jigme Lingpa nuốt tất cả các cuộn giấy vàng và những hột pha lê. 
Ngay lập tức, ngài có kinh nghiệm đáng kinh ngạc rằng toàn thể các chữ trong giáo 
khoá Longchen Nyingthig cùng các ý nghĩa của nó được đánh thức trong tâm ngài 
như thể chúng được in lên đó. Ngay cả khi đã dứt kinh nghiệm thiền định đó, ngài 
vẫn an trụ trong sự chứng ngộ giác tánh nội tại, sự hợp nhất vĩ đại của đại lạc và 
tánh Không. 

Như vậy, giáo lý Longchen Nyingthig và sự chứng ngộ, là những gì được Guru 
Rinpoche trao phó và cất giấu trong ngài nhiều thế kỷ trước, đã được đánh thức, và 
ngài đã trở thành một tertỏn, người khám phá giáo khóa Longchen Nyingthig. Ngài 
lần lượt chép lại giáo lý Longchen Nyingthig, bắt đầu bằng Nechang Thukkyi 
Drombu. 

Ngài giữ bí mật mọi giáo lý ngài đã khám phá trong bảy năm vì chưa đến lúc 
giảng dạy cho người khác. Đối với một tertön, đó cũng là điều cốt yếu vì trước tiên 
bản thân ngài phải thực hành giáo lý. 

Mặc dù đang duy trì cuộc sống của một yogï ẩn mật nhưng bởi ngài đã toàn 
thiện năng lực của bốn hoạt động mà không cần phải dụng công, những người 
sống quanh ngài đã phát triển _lòng tôn kính và tin tưởng một cách tự nhiên đối với 
ngài, và ngài trở thành một suối nguồn lợi lạc cho nhiều người. 


104 


Năm ba mươi mốt tuổi, ngài bắt đầu thực hiện cuộc nhập thất ba năm lần thứ 
hai tại Chimphu gần Samye. Trước tiên ngài bắt đầu nhập thất trong một hang động 
được gọi là động Nyang Thượng. Sau đó ngài khám phá hang động khác và nhận 
ra nó chính là động Sangchen Metok hay động Nyang Hạ, nơi Vua Trisong Detsen 
đã nhận giáo lý Nyingthig từ Nyang và đã thiền định về các giáo lý đó. Trong thời 
gian còn lại của cuộc nhập thất, ngài sống tại động Sangchen. 

Trong cuộc nhập thất tại Chimphu, sự chứng ngộ tối cao về Đại Viên mãn thức 
tỉnh trong Jigme Lingpa, và thức giác đó có được là nhờ ba linh kiến thanh tịnh về 
thân trí tuệ của Longchen Rabjam (1308-1363), Pháp Thân trong sự hiển lộ thuần 
tịnh. Trong động Nyang Thượng ngài có linh kiến đầu tiên, trong đó ngài nhận sự 
gia hộ của thân kim cương của Longchen Rabjam. Jigme Lingpa nhận được sự 
truyền dạy về ngôn từ lẫn ý nghĩa của giáo lý của Longchen Rabjam. Sau khi di 
chuyển tới Sangchen Phuk (Động Đại Linh Thánh), ngài có linh kiến thứ hai và thứ 
ba. Trong linh kiến thứ hai ngài nhận sự gia hộ về ngữ của Longchen Rabjam, nhờ 
đó ngài xiển dương và truyền bá giáo lý sâu xa của Longchen Rabjam như người 
đại diện của vị Thầy này. Trong linh kiến thứ ba Jigme Lingpa nhận sự gia hộ của 
tâm trí tuệ của Longchen Rabjam, nó đánh thức hoặc trao truyền cho ngài năng lực 
không thể diễn bày của sự tỉnh thức giác ngộ nội tại của Longchen Rabjam. 

Vì không có mục tiêu (điểm quy chiếu) khách quan nào nên giờ đây đối với 
Jigme Lingpa mọi sự xuất hiện bên ngoài trở nên vô cùng rộng lớn. Không có sự 
thiền định hay trạng thái thiền định riêng biệt nào để theo đuổi. Bởi không có mục 
tiêu chủ quan nào trong thâm tâm ngài nên tất cả trở nên giải thoát một cách tự 
nhiên và hoàn toàn mở trống trong sự nhất như. Ngài biên soạn Kữnkhyen Zhallung 
và một vài tác phẩm khác là chân nghĩa của Bảy Kho Tàng của Longchen Rabjam, 
chúng thức giấc trong tâm trí tuệ của ngài. Ngài đã biểu lộ năng lực trí tuệ trong các 
bài ca kim cương cho những người bạn ẩn sĩ sùng tín của ngài, liên quan tới những 
tình huống khác nhau: 


Bản tánh của tâm giống như không gian rộng lớn, 

Nhưng nó siêu việt, bởi nó sở hữu trí tuệ. 

Quang minh chói ngời như mặt trời và mặt trăng, 

Nhưng nó siêu việt, bởi không có chất thể. 

Giác tánh nội tại như một quả cầu pha lê, 

Nhưng nó siêu việt, bởi không có những chướng ngại hay ngăn che. '“8 


Và: 


Nam tử, tâm đang ngắm nhìn tâm 

Không phải là sự tỉnh giác của bản tánh bẩm sinh. 

Vì thế, trong tâm hiện tại, không có những chỉnh sửa và 
Những lay động, hãy chỉ an trụ tự nhiên. 


Nam tử, sự hiểu biết (bắt kỳ điều gì) với những hồi ức của con 
Không có những thiện xảo cốt yếu của sự thiền định. 

Vì thế, trong trạng thái tự nhiên và tươi mới của sự tỉnh giác nội tại, 
Hãy an trụ không chút bám níu. 


105 


Nam tử, người ta nghĩ rằng sự an trụ (nhất tâm) (của tâm) là thiền định, 
Nhưng nó thiếu sự hợp nhất của sự an định và nội quán. 

Vì thế, không lấy và bỏ những an trụ hay những phóng chiếu của tâm, 

Hãy để sự tỉnh giác nội tại an trụ tự do không có bất kỳ điểm quy chiếu nào. '49 


Và: 


Nam tử, sự quán tưởng thô cứng, rõ ràng và vững chắc 

Không phải là Mahäyoga toàn hảo. 

Tan hòa tâm bám níu nơi mặt và tay của các Bổn Tôn, hãy an trụ trong cái bao 
la rộng lớn, 

Đại Viên Mãn của tính chất nhất thể của giác tánh nội tại và tánh Không. 


Nam tử, sự bám níu vào những kinh nghiệm của bốn hỷ lạc 

Không phải là Anuyoga toàn hảo. 

Khi tâm và năng lực đã nhập vào kinh mạch trung ương, 

Hãy an trụ trong (sự hợp nhất của) đại lạc và tánh Không, sự đại giải thoát 
khỏi các niệm tưởng.. 


Nam tử, chỉ hiểu biết về sự thành tựu tự nhiên của ba thân, 
Thì không phải là Atiyoga tối hậu. 

Trong bản tánh của nội quán chuỗïi-kim cương, 

Hãy để lầm lạc của sự phân tích trong tâm sụp đỗ. '° 


Và: 


Bệnh tật là những cây chổi quét sạch những ác hạnh của con, 

Coi bệnh tật như những vị Thầy, hãy khẩn cầu chúng.. 

Bệnh tật đang đến với con nhờ thiện tâm của các vị Thầy và Tam Bảo. 

Bệnh tật là những thành tựu của con, vì thế hãy tôn thờ chúng như các Bồn 
Tôn. 

Bệnh tật là những dấu hiệu cho thấy nghiệp xấu của con đang bị cạn kiệt. 

Đừng nhìn vào mặt bệnh tật của con, nhưng nhìn vào kẻ (tâm) đang bệnh. 

Đừng đặt bệnh tật trên tâm con, nhưng hãy đặt giác tánh nội tại trần trụi của 
con trên bệnh tật. 

Đây là giáo huấn về bệnh tật xuất hiện như Pháp Thân. 


Thân xác thì vô tri và tâm là tánh Không. 

Cái gì có thể khiến một vật vô tri đau đớn hay làm hại tánh Không? 

Hãy tìm xem bệnh tật từ đâu tới, chúng đi đâu, và chúng an trụ ở đâu. 

Bệnh tật chỉ là những phóng chiếu bắt ngờ của những niệm tưởng của con. 

Khi những niệm tưởng ấy tan biến, bệnh tật cũng biến mắt.. 

Để đốt cháy các nghiệp xấu thì không có nhiên liệu nào tết hơn bệnh tật. 

Đừng dính mắc vào một tâm thức buồn bã hay những quan điểm tiêu cực về 
bệnh tật, 


106 


Mà hãy nhìn chúng như những, dấu hiệu cảnh báo cho các nghiệp xấu của 
con, và hãy hoan hỉ vì chúng. '° 


Sau đó ngài nhận những truyền dạy Mười bảy Tantra Nyingthig, Vima Nyingthig, 
Lama Yangtig, và một vài sự truyền dạy và giáo lý Nyingma khác từ Drubwang 
Ogyen Palgön (Shrinatha) của Tu viện Mindroling, cũng là người có họ xa với Jigme 
Lingpa. Lúc đầu ngài cũng nhận những truyền dạy các giáo lý Nyingthig và các tác 
phẩm của Longchen Rabjam từ Thangdrokpa và Neten Kũnzang. Tuy nhiên, dòng 
truyền dạy ngắn và tuyệt đối của các giáo lý Nyingma tối hậu đến với ngài trực tiếp 
từ Longchen Rabjam trong ba linh kiến thanh tịnh. 

Khi ngài ra khỏi thất, ngài nhận ra rằng thân thể ngài hoàn toàn suy kiệt do thiếu 
thực phẩm và y phục thích hợp trong những năm sống trong hang động. Ngài viết: 


Bởi thực phẩm ít ỏi và phải sống trong một môi trường khắc nghiệt, tất cả 
những gì còn sót lại của những ác nghiệp và các món nợ nghiệp trong những 
đời trước của tôi bắt đầu thuần thục trên thân thể tôi. Bởi những chất dịch của 
khí (rlung), lưng tôi đau đớn như thể bị đánh bằng một hòn đá. Là một hậu quả 
của việc khí huyết dấy động, ngực tôi đau đớn như thể bị đóng đỉnh vào 
người. Thân tôi rất nặng nề, chân bị sưng tấy lên bởi bệnh phù chân voi. Như 
một ông già trăm tuổi, năng lực thể xác của tôi hoàn toàn suy kiệt. Tôi không 
thấy thèm ăn.. Chỉ đi ba bước là thân tôi đã bắt đầu nghiêng ngả. Nhưng tôi 
nghĩ: “Nếu tôi chết, tôi sẽ hoàn thành lời khuyên dạy của những bậc Thầy lúc 
ban đầu, các ngài nói: 'Hãy giao phó tâm con cho Pháp. Hãy giao phó việc 
thực hành Pháp của con cho cuộc đời của một kẻ hành khát.” Vì tôi đã đạt 
được xác quyết trong sự chứng ngộ Đại Viên mãn, ngay cả một niệm lo lắng 
cũng không hiện diện trong tâm tôi, nhưng trong tôi khơi dậy một lòng bi mẫn 
lớn lao đối với những người đang đau khổ bởi tuổi già và bệnh tật. '” 


Sau đó ngài có một linh kiến thanh tịnh về Thangtong Gyalpo, một hiền giả của 
sự trường thọ, và đối với Jigme Lingpa mọi sự việc tan hòa vào sự hợp nhất của 
đại lạc và tánh Không. Do đó, ngài ngợi ca năng lực chứng ngộ của ngài trong 
những lời sau: 


Con cúi lạy đắng Hiền giả Vĩ đại Thangtong Gyalpo! 

Tôi đã chứng ngộ tuyệt đỉnh của những cái thấy (kiến), Dzogpa Chenpo 
Ở đó không có gì đề thiền định, vì mọi sự được giải thoát như cái thấy. 
Tôi đã phất lá cờ thiền định, vua của các hoạt động (hành). 

Giờ đây, tôi, kẻ hành khất, không có gì phải ăn năn, cho dù tôi phải chết.. 
Tôi, kẻ hành khất, kẻ biết “cách chuyên hóa bệnh tật thành con đường,” 
Khi quán tưởng Đạo sư, suối nguồn của các đức hạnh, 

Tại luân xa hỉ lạc trên đầu tôi, 

Tôi thiền định về con đường sâu xa Guru . Yoga. 

Bởi bệnh tật và khổ đau là những cây chỗi quét sạch các ác nghiệp, 

Bởi nhận thức rằng bệnh tật là sự gia hộ của Đạo sư, 

Tôi thiền định về bệnh tật như Lạt ma và thọ nhận bốn quán đảnh từ chúng. 
Sau cùng, bởi nhận thức Lạt ma như bổn tâm tôi, 


107 


Tôi giải thoát mọi sự vào chân tánh của tâm, nó thanh tịnh tự nguyên thủy và 
thoát khỏi bất kỳ nơi y cứ (điểm quy chiếu) nào. '°3 


Ngài đã chứng ngộ khuôn mặt của Đức Phổ Hiền tối thượng, Pháp Thân, và mọi 
bệnh tật tan biến vào pháp giới tối hậu. Thật nhanh chóng, thân ngài cũng tràn đầy 
năng lực, không còn đau đón hay gặp chướng ngại nào nữa. 

Rồi đã tới lúc hiển lộ các giáo lý Longchen Nyingthig cho các đệ tử sau bảy năm 
giữ ân mật. Mặc dù chẳng ai có chút manh mối não về việc khám phá Longchen 
Nyingthig, Đạo sưu-đệ tử Kongnyön Bepe Naljor!°° của ngài, nhờ sự thấu thị, đã 
khẩn cầu Jigme Lingpa truyền dạy giáo lý terma tâm của ngài. Như một điềm lành, 
ngài cũng chấp nhận những khẩn cầu để tiết lộ các giáo lý với những sự cúng 
dường của ba tủlku quan trọng ở Nam Tây Tạng. 

Vào ngày mồng mười tháng sáu năm Thân Mộc (1765), lần đầu tiên Jigme 
Lingpa ban các quán đảnh và giảng dạy giáo khóa Longchen Nyingthig cho mười 
lăm đệ tử. Dần dần nhưng nhanh chóng, các giáo lý Longchen Nyingthig ởi tới mọi 
ngóc ngách của thế giới Nyingma và cho tới ngày nay đã trở thành tâm yêu của các 
giáo huấn thiền định cho nhiều thiền giả chứng ngộ và những nghi lễ. 

Năm ba mươi bốn tuổi, từ Chimphu, _dJigme Lingpa đi tới Tsering Jong, Xứ 
Trường Thọ trong Thung lũng Tönkhar miền Nam Tây Tạng. Ở đó, với sự bảo trợ 
của dòng họ Depa Pushũ, °7 ngài xây một ẩn thất với một học viện thiền định và đặt 
tên nó là Tharpa Chenpö Trongkhyer Pema O Ling, Hoa viên Nguyệt Quang của 
Kinh thành Đại Giải thoát. Ngài không muốn có một kiến trúc đồ sộ bị ràng buộc vào 
thể chế và thường xuyên. trích dẫn Ba mươi Lời Khuyên Trọng yếu của Longchen 
Rabjam, như câm nang của ngài: 


Tập hợp nhiều người đồng sự bằng những phương tiện khác nhau, 

Sở hữu một tu viện với những tiện nghi thoải mái- 

Nếu các con cố gắng, điều ấy sẽ xảy tới trong một thời gian, nhưng nó làm xao 
lãng tâm. 

Vì thế lời khuyên tâm huyết của ta là hãy ở một mình. 


Tsering Jong trở thành trụ xứ của Jigme Lingpa trong phần còn lại của đời ngài. 
Một dòng các đệ tử vĩ đại đi tới ẩn thất vô cùng đơn sơ này để nhận những giáo lý 
và truyền dạy sâu xa như cam lồ từ Rigdzin Jigme Lingpa, Đạo sư vĩ đại nhất của 
Đại Viên mãn, nhưng sau đó các đệ tử trở về bản xứ của họ để chia sẻ giáo lý cho 
những người khác. Vì thế Tsering Jong vẫn là một ẩn thất đơn sơ và Jigme Lingpa 
vẫn là một ẩn sĩ khiêm tốn. 

Ngài không quan tâm tới của cải hay quyền hành và sử dụng mọi vật cúng 
dường cho ngài vào các mục đích tôn giáo. Suối đời ngài, ngài cũng tích cực chuộc 
lại mạng sống của thú vật từ tay những thợ săn và đồ tế. Ngài nói: 


Ta không quan tâm tới bất kỳ hoạt động nghề nghiệp hay thu hoạch nào. 

Ta không lang thang cử hành các nghi lễ trong những phố thị (để có những 
tặng vật). 

Ta không giữ bên mình hơn mười khaf” lúa mạch (như phương tiện sinh 
sống). 


108 


Chừng nào ta còn sống, ta nguyện tiếp tục cuộc đời khổ hạnh này. 


Đã có một thời sau thời đại của Jigme Lingpa, ẩn thất Tsering Jong trở thành một 
nữ tu viện, và nó vẫn tồn tại như thế cho tới khoảng năm 1959, khi mọi sự bị biến 
hoại trong cuộc biến động chính trị. Từ đầu thập niên 1980, một lần nữa Tsering 
Jong được tái lập thành một nữ tu viện. 
Tánh khí của Jigme Lingpa sâu sắc, mạnh mẽ, và thẳng thắn, nhưng ngài cũng mẫn 
cảm, đơn giản và dễ gần gũi. Ngài viết: 


Tri giác của tôi trở nên tương tự như tri giác của một đứa trẻ. Thậm chí tôi vui 
thích khi chơi đùa với trẻ con. Khi gặp những người có khiếm khuyết nặng nè, 
tôi ném vào mặt họ những lỗi lầm riêng tư của họ, cho dù họ là những nhà 
lãnh đạo tâm linh khả kính hay nhà bảo trợ Giáo Pháp hào phóng.. Trong mọi 
việc như ngồi, đi, ngủ, hay ăn uống, tôi giữ gìn tâm tôi không bao giờ tách lìa 
sự chói ngời của bản tánh tối hậu. Nếu đó là việc phụng sự Giáo Pháp, tôi hiến 
mình cho sự toàn thiện của Pháp, cho dù điều đó được coi là bất khả. '®9 


Năm bốn mươi ba tuổi, ngài thâu thập và ủy thác việc sao chép các Tantra 
Nyingma trong hai mươi lăm pho sách, và sáng tác Lịch sử các Tantra Nyingma. '59 
Sau này, theo lời khuyên của Jigme Lingpa và Dodrupchen, nhà vua và hoàng hậu 
nhiếp chính xứ Dege đã đặt làm những bản khắc gỗ tuyển tập Tantra Nyingma của 
ngài, và hiện nay những bản khắc này vẫn còn được dùng để in ấn. 

Năm năm mươi bảy tuổi, theo lời mời của Sakya Trichen là Ngawang Palden 
Chökyong, ngài tới Sakya và ban các giáo lý cùng sự truyền dạy cho Trichen, anh 
của vị Thầy này, và Änanda Shribhava, vị khenchen (đại tu viện trưởng, đại học giả) 
an trụ ở Sakya, và nhiều người khác. 

Khi ngài từ Sakya trở về, Lạt ma Sönam Chöden mà sau này được gọi là 
Dodrupchen (1745-1821) từ xứ Kham đến nhận giáo lý nơi ngài. '5! Dodrupchen coi 
ngài như Thangtong Gyalpo, ngược lại Jigme Lingpa xác nhận Dodrupchen là tủlku 
của Lhase Murum Tsepo và ban cho vị này pháp danh Jigme Thrinle Özer. Qua 
Dodrupchen, Dzogchen Rinpoche đệ tam và vua xứ Dege gửi sứ giả mời ngài tới 
Kham, nhưng ngài từ chối vì lý do tuổi tác và sức khỏe, cũng như bởi ngài quan tâm 
tới nỗi nhọc nhằn của những con ngựa trong cuộc hành trình gian khổ. 

Barchung Gomchen Rigdzin và Mange Pema Kủnzang từ Kham tới nhận giáo lý 
và sự truyền dạy. Về sau Pema Kunzang trở thành Jigme Gyalwe Nyuku (1765— 
1843), một đệ tử nồi tiếng của Jigme Lingpa. Trong khi Rigdzin và Pema Kũnzang ở 
Lhasa, trước khi các ngài tới Tsering Jong, có kẻ lấy cắp một miếng bạc là vật duy 
nhất mà các ngài có để sinh sống và chi dụng trong cuộc du hành. Jigme Lingpa 
viết một bài thơ để an ủi các ngài: 


Nếu các ông biết cách đem đau khổ vào con đường của vị bình đẳng, 
Mọi hoàn cảnh bất hạnh sẽ xuất hiện như sự hỗ trợ cho các đức hạnh. 
Vì thế hãy tự chế việc nuôi dưỡng những quan điểm đối nghịch. 

Nếu các ông thực hành như ta giảng dạy, 

Tâm các ông và tâm ta sẽ hợp nhất làm một. 

sự chứng ngộ siêu vượt mọi khái niệm sẽ sinh khởi, và 


109 


Các ông sẽ an trú trong bản tánh bao la của Pháp Thân, trong đó không có sự 
_ nhị nguyên. 
Cầu mong ước nguyện của các ông được hoàn thành. 'Ê“ 


Năm 1788, khi ngài sáu mươi tuổi, 5Š Jigme Lingpa ban các giáo lý và sự truyền 
dạy cho vua và hoàng hậu xứ Dege tại Samye. Họ trở thành những người sùng mộ 
của ngài và hoàng hậu trở thành một trong những nhà bảo trợ chính. 

Năm sáu mươi hai tuổi, theo khẩn cầu của Göntse Tủlku, ngài viếng thăm 
Göntse Gönpa xứ Tsona ở Mön và ban giáo lý cùng các sự truyền dạy. 

Vào lúc này, Jigme Lingpa có một bệnh về mắt. '°° Dodrupchen phải nhân danh 
ngài trao truyền bản văn (lung) cho các đệ tử kể cả Götsang Tủlku Jigme Tenpe 
Gyaltsen. Họ phái digme Gyalwe Nyuku đi mời một thầy thuốc, vị này đã thực hiện 
thành công một cuộc giải phẫu. 

Năm ngài sáu mươi ba tuổi (1791), quân đội Nepal tắn công miền Tây Tây Tạng 
và nhiều người phải chịu đau khổ. dJigme Lingpa cử hành nhiều buổi lễ và gởi phẩm 
vật cúng dường tới nhiều ngôi chùa để cầu xin hòa bình và sự bảo hộ. 

Năm sáu mươi lăm tuổi, Ngài và vị phối ngẫu là Gyalyum Drölkar ở trụ xứ của 
Depa Pushũ, '°° có một con trai tên là Gyalse Nyinche Özer (1793-2). 

Jigme Lingpa không thể nhận nhiều lời mời thỉnh. Tuy nhiên, nhờ Gyantse ngài 
đi tới Tu viện Thekchok Chöling ở Tsang và ban các giáo lý cùng các sự truyền dạy 
cho nhiều đệ tử mà đứng đầu là Khenpo Ogyen Palgön, và ở nhiều địa điểm trên 
đường đi. Tu viện này đã tu tập theo dòng Longchen Nyingthig. Ở Tu viện Dorje 
Trak, Ngài ban một loạt giáo lý và truyền dạy cho Rigdzin Chenmo và những vị 
khác. 

Ngài nhận những thư khẩn cầu và vật cúng dường từ vua Mông Cổ Chögyal 
Ngawang Dargye (1759-1807),'°8 một đệ tử của Dodrupchen và Đạo sư của 
Zhapkar Tsoktruk Rangtröl (1781—1851). 'Š7 

Trong khi đó, dựa trên sự giao thiệp giữa vị Dzogchen Rinpoche cuối cùng và 
Jigme Lingpa, các Lạt ma của Tu viện Dzogchen thiết tha hỏi xem con trai của ngài 
có thể là tũlku (tái sinh) của Dzogchen Rinpoche thứ ba hay không, nhưng dJigme 
Lingpa không biểu lộ bất kỳ dấu hiệu nào là việc này CÓ thể xảy ra. Chính Gyalse đã 
nhớ lại đời quá khứ của mình và cứ nói: “Tôi thuộc về Drikung,” từ khi còn nhỏ. '58 
Sau đó Sakya Trichen xác nhận cậu bé là tái sinh của Chökyi Nyima (1755-1792), 
vị Chungtsang thứ tư, '°” một trong hai vị lãnh đạo của truyền thống Drikung Kagyũ. 

Năm sáu mươi chín tuổi, với nghỉ lễ long trọng, tráng lệ do các tín đồ Drikung tổ 
chức, Jigme Lingpa cùng con trai du hành tới Drikung để dự lễ tôn phong cho người 
con. Đó là một cơ hội hi hữu để mọi người ở những nơi khác nhau dọc theo con 
đường được nhìn thấy và nghe ngài, bậc Đạo sư vĩ đại. Nhưng vì phải du hành dài 
ngày và liên tục thực hiện các Phật sự, Đạo sư già yếu đã suy kiệt thể xác. Chẳng 
bao lâu, do thay đổi nước và môi trường, ngài ngã bệnh trầm trọng, và có lúc mọi 
người đã không còn hy vọng ngài có thể hồi phục. Rồi thật bất ngờ, từ thánh địa 
Yama Lung một đệ tử của ngài đem về một viên thuốc Tây Tạng được gọi là karpo 
chikthup, và sau khi uống thuốc Ngài hồi phục một cách kỳ diệu và thậm chí còn 
tươi trẻ hơn trước, giống như một người mới. 

Năm bảy mươi tuổi, từ Drikung ngài trở về Tsering Jong, dừng lại ở rất nhiều 
thánh địa trên đường và cử hành các buổi lễ, cúng dường, và ban các giáo lý. Sức 


110 


khỏe có vẻ khả quan nhưng ngài ít quan tâm tới việc ăn và ngủ. Ngày lẫn đêm, ngài 
vẫn an tọa trong tư thế Tỳ Lô Giá Na hay tư thế hiền giả. Đôi mắt ngài không chớp. 
Ngài nói rằng ngài còn sống là nhờ làm chủ được sinh lực của mình. Nhiều lần, 
ngài nói bóng gió rằng chẳng bao lâu nữa ngài sẽ mất. Nhưng khi các đệ tử trở nên 
bắn loạn lo buồn thì ngài thay đổi đề tài hoặc đôi khi còn nói: “Ò, sẽ không có gì 
nguy hiểm cho tánh mạng của ta đâu.” Ngài nói riêng với một đệ tử thân tín rằng 
ngài sắp chết và sẽ tái sinh, nhưng không cần phải tìm kiếm hóa thân mới của ngài. 
Ngài bảo họ nên tổ chức một tang lễ đơn giản và bằng cách giảng những cách thức 
thực hiện, ngài gợi ý rằng họ nên bảo quản thi hài. Khi các đệ tử tỏ ý muốn mời một 
y sĩ, Ngài nói: “Ử! Nếu muốn thì các con có thể mời; nhưng ta không có bệnh thì y 
sĩ chữa trị cái gì? Dầu sao chăng nữa cũng đừng mời y sĩ ở phương xa tới, điều đó 
chỉ gây thêm nhọc mệt cho người và thú.” 

Thật điềm tĩnh, ngài vẫn chăm sóc mọi người và ban gia hộ cùng các giáo lý khi 
được yêu cầu. Trong nhiều ngày, mưa hoa rơi xuống quanh trụ xứ của ngài và liên 
tiếp xảy ra các trận động đất nhẹ. Một hôm ngài di chuyển tới Namtröl Tse, ẩn thất 
mới ở trên cao, và tỏ ra hết sức vui thích được ở đó. Ngài tiếp vài người khách và 
ban giáo lý. 

Ngay ngày hôm sau, ngày mồng ba tháng chín năm Thổ Ngọ (1798), ngài ban 
một giáo lý về thiền định Tãrã Trắng. Từ sáng sớm, một mùi hương đậm đà và ngọt 
ngào tràn ngập toàn bộ ẩn thất. Bầu trời thật trong trẻo và không một chút gió 
nhưng từ bầu trời xanh, một trận mưa dịu lắc rắc liên tục. Mọi người kinh ngạc 
nhưng lo âu. Sau đó, khi màn đêm buông xuống, ngài yêu cầu sắp các món cúng 
dường mới lên bàn thờ. Khi ngài an tọa trong tư thế hiền giả, mọi hiển lộ của ngài 
tan hòa trong bản tánh nguyên sơ. 

Các đệ tử của ngài khám phá hai di chúc khác nhau được cất dấu ở hai nơi 
riêng biệt. Chúng bao gồm các giáo lý thiền định cho các đệ tử và những chỉ dẫn về 
tang lễ và hóa thân của ngài. Một trong hai di chúc có những dòng sau: 


Ta luôn luôn ở trong trạng thái tối hậu; 

Đối với ta không có đi hay ở. 

Cuộc phô diễn của sinh và tử chỉ là tương đối. 

Ta giác ngộ trong sự giải thoát nguyên sơ vĩ đại!1”° 


Vài tháng sau tang lễ, tại Tsering Jong và nhiều tu viện và đền thờ ở miền Trung 
và miền Đông Tây Tạng và Bhutan, di hài của ngài được đặt trong một stủpa (tháp) 
nhỏ bằng vàng ở ẩn thất Tsering Jong, và nó được giữ gìn ở đó cho tới khi ni viện 
Tsering Jong bị phá hủy hai thập niên trước. 

Sau khi ngài thị tịch, các hóa thân nỗi tiếng của ngài gồm: Do Khyentse Yeshe 
Dorje (1800-1866), được coi là hóa thân về thân của ngài, Paltrủl Rinpoche (1808 
188). hóa thân vê ngữ; và Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892), hóa thân vê 
tâm. 


Jigme Lingpa viết năm pho sách gồm các luận thuyết sáng tác và các bản văn 
terma được khám phá. Các tác phẩm nỗi tiếng trong số đó là Longchen Nyingthig, 
một tuyển tập các giáo huấn thiền định và bản văn nghỉ lễ trong hai (hay ba) quyền, 
chúng được khám phá như các giáo lý terma; Phurba Gyiluk, một quyển sách về 
nghi lễ Vajrakila, được coi là terma và Kinh điển; Yönfen Einpoche Dzö với tự thuật 


III 


gồm hai quyển, tác phẩm uyên áo nỗi tiếng nhất của ngài; và Yeshe Lama, tác 
phẩm trở thành cẩm nang bao quát nhất về thiền định Dzogpa Chenpo trong truyền 
thống Nyingma. 

Longchen Nyingthig vẫn tồn tại như một truyền thống terma quan trọng, và với 
các tác phẩm uyên áo của ngài, dòng truyền thừa của Jigme Lingpa trở thành một 
trong những phụ phái phổ biến nhất của truyền thống Nyingma cho tới ngày nay. 
Trong dòng Longchen Nyingthig, tất cả các đệ tử và đại đệ tử đều là những đại 
hành giả lão luyện, như chính .Jigme Lingpa đã tiên đoán: 


Trong dòng truyền thừa Nyingthig Quang minh Chói lọi của ta, sẽ xuất hiện 
những đứa con (đệ tử) vĩ đại hơn cha và những đứa cháu vĩ đại hơn ông của 
họ. 


Trong số những đại đệ tử của ngài, những người chính yếu đã được Guru 
Rinpoche tiên đoán trong Nechang Thukkyi Drombu, câm nang tiên tri của 
Longchen Nyingthig: 


Nhờ những hóa thân của Namkhe Nyingpo, Nyang, Chok-yang, 
Và Hoàng tử Linh thánh, cánh cửa của các giáo lý sẽ được mở ra.!”3 

Các đệ tử '“^ là Nyangtön Trati Ngakchang Rikpe Dorje (còn gọi là Kong-nyön 
Bepe Naljor), !5 hóa thân của Namkhe Nyingpo; Lopön Jigme Kũntröl xứ Bhutan, 
hóa thân của Nyang Tingdzin Zangpo; Thekchen Lingpa Drotön Tharchin (Dri Med 
Gling Pa, 1700-1776), hóa thân của Ngenlam Gyalwa Chok-yang; và Dodrupchen 
Jigme Thrinle Özer, hóa thân của Hoàng tử Murum Tsepo. Thekchen Lingpa, 
Thangdrokpa, và Trati Ngakchang vừa là Thầy vừa là đệ tử của Jigme Lingpa. 

Trong số các đệ tử của ngài, những Đạo sư có ảnh hưởng nhất trong việc 
truyền bá giáo lý Longchen Nyingthig là: Jigme_ Thrinle Özer (1745-1821) - 
Dodrupchen đệ nhất - là vị Hộ trì Giáo lý chính yếu (rTsa Baï Chios bDag) của 
Longchen Nyingthig. Dodrupchen đã xây dựng ba tu viện:'”S Drodön Kũnkhyap Ling 
tại Shukchen Tago ở Thung lũng Do, và Yarlung Pemakö trong Thung lũng Ser. 
digme Gyalwe Nyuku ở Kham Dzachukha vẫn ở tại ẩn thất Tramalung trong nhiều 
năm và về sau di chuyển tới nơi ẫn tu Dzagya. Jigme Kủntrỏl xứ Bhutan xây dựng 
Tu viện Dungsam Yonglha Tengye Riwo Palbar Ling'”“ ở miền Đông Bhutan. Ngày 
nay nó được gọi là Yongla Gỗn ở phía dưới Quận Pema Gatsal, miên Đông Bhutan. 
Danh hiệu của những đệ tử chính yếu khác của Jigme Lingpa được liệt kê trong cây 
truyền thừa (ở cuối sách). 

Trong số những nhà bảo trợ chính của ngài có Depa Pushủ đã bảo trợ việc xây 
dựng ẩn thất của ngài tại Tsering Jong, nhà vua và đặc biệt là Hoàng hậu Tsewang 
Lhamo xứ Dege, là người được tiên tri là hóa thân của Phokyongza ©yalmotsun, 
Hoàng hậu của Vua Trisong Detsen, “° đã đặt làm những bản khắc gỗ của các 
Tantra Cổ (rNying Ma rGyud 'Bum), nhiều pho sách của Longchen Rabjam, và chín 
quyển sách của Jigme Lingpa. Ngoài ra còn có Tatsak Tenpe Gönpo (mất năm 
1810), nhiếp chính của Tây Tạng, và Karmapa thứ mười ba Dũdũl Dorje (1733- 
1797), vị này rất tôn kính ngài khi tham vấn qua thư từ. 


112 


Mặc dù các đệ tử là thành phần lỗi lạc của xã hội Tây Tạng đã quây quần chung 
quanh Jigme Lingpa, ngài chỉ quan tâm tới việc tìm những vị hộ trì dòng truyền thừa 
thực sự, là những người hầu như xuất thân từ tằng lớp xã hội bình thường. Nhắc 
tới những Đạo sư trong quá khứ, ngài biểu lộ quan điểm: 


Có một kẻ hành khất duy nhất có thể hộ trì dòng truyền thừa thì tốt hơn là có 
một ngàn người lỗi lạc như các đệ tử của ông. '”° 


Cuộc đời của digme Lingpa có vô số những điều huyền diệu, nhưng ngài dấu kín 
năng lực huyền bí của mình và sống một cuộc đời hết sức đơn giản. Ngài là một 
học giả bẩm sinh không tu hành những giới luật truyền thống, nhưng mọi sự biểu lộ 
của ngài được chuyển hóa thành các giáo lý và mọi hoạt động là để phục vụ cho 
người khác. Ngài sống ấn dật như một ẩn sĩ ở một nơi hiu quạnh tại Tsering Jong, 
nhưng ánh sáng trí tuệ của ngài đã vươn tới tận mọi ngóc ngách của thế giới Phật 
giáo của phái Nyingma, và nó vẫn còn sáng ngời trong nhiều trái tim rộng mở khắp 
thế giới. Ngài ra đời với những dấu hiệu tốt lành trên thân, một chữ ÄH trên răng, 
một chữ HYA nơi ngón tay cái, một hình dạng vajra (chày kim cương) nơi tim, và 
hình một chuông nghi lễ tại rốn. Ngài có những linh kiến về các vị Phật, Bổn Tôn, 
những Đạo sư dòng truyện thừa, và đã nhận những giáo lý và gia hộ do sự trao 
truyền. Răng??? và tóc!®Í của ngài biến thành xá lợi như dấu hiệu của việc ngài đã 
đạt được những thành tựu Đại Viên mãn cao cấp. Ảnh hưởng quan trọng nhất mà 
ngài để lại cho chúng ta là những ngôn từ của Pháp Thân, chân lý tối hậu trong 
hình thức những tác phẩm và những giáo lý được khám phá (terma) của ngài. 


113 





DODRUPCHEN ĐỆ NHÁT JIGME THRINLE ÖZER 
(1745 — 1821) 


DODRUPCHEN Rinpoche Jigme Thrinle Özer 'Š là vị hộ trì giáo lý chính yếu (rTsa 
Ba Ch'os bDag) của giáo khóa Longchen Nyingfhig. 

Ngài được gọi bằng nhiều tên, trong đó có Kũnzang Zhenphen, Sönam Chöden, 
Changchup Dorje, và Drubwang Dzogchenpa. 

Ngài sinh tại Thung lũng Do thượng của Tỉnh Golok ở miền Đông Tây Tạng vào 
năm Mộc Ngưu thuộc Rabjung thứ mười hai (1745). Thung lũng Do ở trong Tỉnh 
Golok trên biên giới của các miền Amdo và Kham. Zönkho, thân phụ của 
Dodrupchen, xuất thân từ một bộ tộc chiến sĩ tên là Puchung trong dòng Mukpo 
Dong. Thân mẫu của ngài là Sönamtso, xuất thân từ bộ tộc Nizok (Nubzur). 

Việc ngài ra đời đã được Guru Rinpoche tiên tri: 


Ở miền đông xuất hiện một người tên là Özer, 

Có lòng sùng mộ mãnh liệt, hành vi phi thường, tâm thức mạnh mẽ, và tràn 
đầy trí tuệ. 

Ngài sẽ hộ trì những giáo lý kho tàng tâm. 

Và truyền bá các giáo lý này với sự hỗ trợ của nhiều người hữu duyên. '°3 


Khoảng ba tuổi, Dodrupchen bắt đầu tiết lộ những hồi ức về các đời trước của 
ngài. Cha mẹ ngài không muốn ngài nhắc lại những điều đó, bởi họ sợ ngài bị một 
thế lực quỷ ma ám nhập. Khoảng bốn hay năm tuổi, thỉnh thoảng ngài chứng kiến 
những ánh sáng diệu kỳ của các thị kiến Tögal, và ngài đắm chìm trong đó với một 
cảm xúc cả vui lẫn buôn. 

Năm sáu hay bảy tuổi, ngài nhận ra và sau đó nhớ lại những nỗi khổ của con 
người do sự nghèo khó, bệnh tật, già nua, và cái chết. Bởi thế, một nỗi buồn vô 
biên xâm chiếm trái tim nhỏ xíu của ngài, và khuôn mặt nhỏ bé của ngài luôn luôn 
đâm lệ. 


114 


Năm lên bảy, cha mẹ ngài gởi ngài tới người chú, là một Lạt ma, để học tiếng 
Tây Tạng và Kinh điển. Ngài có thể đọc được những lời cầu nguyện sau khi chú 
ngài dạy một lần, trong khi những người khác thì phải lập lại nhiều lần mới học 
được. Mặc dù Dodrupchen sinh ra như những Đạo sư vĩ đại trong những đời quá 
khứ của ngài, lúc còn nhỏ ngài không được thừa nhận là một tủlku. Vì thế ngài 
được ban cho sự may mắn và những thách thức khi trải qua việc học tập và tu hành 
như một hành giả bình thường phải làm ở Tây Tạng. 

Năm lên mười, ngài khám phá những giáo lý terma nhưng chúng không tồn tại 
bởi không ai nghĩ là chúng quan trọng. Ngài có vô số những thị kiến và những giấc 
mơ trong đó các Đạo sư giao phó các giáo lý và gia hộ cho ngài và cũng cảnh báo 
ngài về mối nguy hiểm nào đó đang tới. Thêm nữa, bởi tâm ngài luôn luôn tràn 
ngập lòng bi mẫn, khi cha mẹ ngài không: để ý, ngài khóc nức nở trước những nỗi 
khổ mà mọi người đang trải nghiệm và cố gắng giúp đỡ họ, ít nhất là cầu nguyện 
cho họ. Ngài không bao giờ có ý xâu đối với bất kỳ ai, ngay cả với những người cô 
gắng làm hại ngài. Ngài luôn luôn thẳng thắn, dũng cảm, và mạnh mẽ trong việc 
biểu lộ những tư tưởng của ngài. Ngài rộng lượng và đầy nghị lực trong những sự 
phục vụ để cải thiện cuộc sống của người khác. 

Năm mười bốn tuổi, ngài vào Tu viện Gochen thuộc dòng Palyủl và nhận giáo lý 
từ Sherap Rinchen cho tới khi vị Thầy đó mất. Sherap Rinchen là một đệ tử của 
Pema Lhũndrup Gyatso (1660-1727), đã tu học với Kũnzang Sherap (1636-1699), 
người sáng lập dòng Palyll. Sherap Rinchen ban cho ngài Pháp danh Sönam 
Chöden. Ngài đã học tập và thiền định về nhiều giáo lý, chủ yếu là Dzopa Chenpo 
và Tsalung, và đã đáp ứng yêu cầu của những việc trì tụng và tu tập. Tuy nhiên, 
ngài không có nhiều tiến bộ trong kinh nghiệm tâm linh ngoại trừ những kinh 
nghiệm ngài đã có. 

Năm hai mươi mốt tuổi, Dodrupchen đi miền Trung Tây Tạng xuyên qua Dege 
cùng với sáu tu sĩ khác. Trên đường đi ngài nhận giáo lý từ Situ Chökyi Jdungne 
(1700-1774) tại Tu viện Palpung ở Dege. 

Cuối cùng họ tới Taklha Gampo, trụ xứ tu viện của Gampopa (1079-1153), đệ tử 
chính của Milarepa (1040-1123). Ở Taklha Gampo, Gampopa Jampal Thrinle 
Wangpo đệ Ngũ (Mipham Wangpo, 1757-2?) đặt tên cho Dodrupchen là Sönam 
Chöden. Với Đạo sư Tamchö Wangchuk, một đệ tử của Gampopa Zangpo Dorje đệ 
Tam, Dodrupchen học Ngöndro, Chakchen Chödruk, và Phowa của các truyền 
thống Takpo và Zatsön và nhiều giáo lý khác. Sau đó ngài đi hành hương tới Tsãri, 
một trong những thánh địa ở Tây Tạng, với nhiều gian khổ về mặt thân xác. Ở đó, 
trong một linh kiến, ngài nhận những gia hộ của Đức Vajravärähï, một vị Phật trong 
thân tướng nữ. Chẳng bao lâu mọi tiếng nói, nỗi sợ hãi, và gian khổ mà ngài đang 
kinh nghiệm trong chuyến hành hương biến thành một kinh nghiệm đại lạc, và ngài 
cảm thấy rất hoan hỉ và mãn nguyện. 

Trên đường từ Tsãri trở về Taklha Gampo, Tamchö Wangchuk gởi ngài tới một 
nghĩa địa để thực hành pháp Chö vào ban đêm và nói: “Bất kỳ điều gì xảy ra, đừng 
bỏ cuộc!” Vì thế Dodrupchen đi tới nghĩa địa và thực hành Chö vào buổi tối. Lúc 
nửa đêm, khi ngài thức dậy, ngài nhìn thấy tảng đá phía sau ngài biến thành một 
con quái vật khổng lồ và khủng khiếp với mái tóc dài và những chiếc răng sắc nhọn. 
Dodrupchen hoảng sợ, và thân thể ngài run lên. Ngài không thể ngủ lại, nhưng nhớ 
lại lời dạy của Lạt ma, sau khi thực hiện thực hành Chö khác, ngài vẫn nằm ở đó, 


115 


lưng ngài dựa vào con quái vật. Trước lúc bình minh ngài thực hiện thực hành Chö 
thứ ba và cuối cùng. Chẳng bao lâu trời sáng và không có gì ngoài tảng đá. Ngài 
cảm thấy rất hạnh phúc, như thể ngài đã được ban cho một cơ hội khác để sống. 
Từ chỗ đó, ngài đi thẳng tới trụ xứ của Lạt ma. Nhờ sự thấu thị vị Lạt ma biết những 
gì đã xảy ra và đang chờ ngài. Với một nụ cười rộng mở, Lạt ma hỏi: “Thiền định tốt 
đẹp của con vẫn còn đó chứ?” Dodrupchen trả lời: “Không, nó biến mát rồi!” Lạt ma 
nói: “Con đã thực hành rất tốt! Con bị vướng mắc vào cái gọi là những kinh nghiệm 
thiền định tốt đẹp của con, nó sẽ gây nên những tái sinh trong những cõi giới cao 
trong sinh tử. Ta gởi con tới nghĩa địa để làm tan biến những vướng mắc đó. Vì thế 
đừng cảm thấy hồi tiếc là con đã mất những kinh nghiệm. Con đã thực hành tốt bởi 
không rời bỏ nghĩa địa.” Sau đó, sử dụng sự việc này như phương tiện để giới thiệu 
bản tánh tối thượng, Lạt ma hỏi: “Có thực thể nào thực sự hiện hữu trong những nỗi 
sợ đó không? Chúng không xuất hiện và tan biến trong bản tánh rộng mở của riêng 
chúng [thoát khỏi mọi giới hạn] sao?” Sau đó ở Ösal Phuk, Hang động Quang minh, 
Dodrupchen thực hiện một cuộc nhập thất dài hạn với rất ít thực phẩm. 

Với những bạn đồng hành, Dodrupchen hành hương tới Samye, Lhasa, và 
những thánh địa khác ở miền Trung Tây Tạng. Sau đó họ trở về quê hương. Trên 
đường, tại Dege, Dodrupchen nhận các giáo lý từ Kủnzang Namgyal (1713-1768), 
Rabjam đệ Nhị của Tu viện Zhechen. Vị Thầy này ban cho ngài danh hiệu Kũnzang 
Zhenphen. Ngài cũng nhận giáo lý từ Kũntröl Namgyal (1706-1773), Jjewön đệ Nhất 
của Tu viện Dzogchen, và Karma Tashi (1728-1790), Karma Kuchen đệ Nhất của 
Tu viện Palyủl. 

Từ năm hai mươi lăm tới ba mươi tuổi, ngài ở gần thung lũng ở quê nhà vì một 
người chú già nhân danh Giáo Pháp đã nài nỉ ngài đừng bỏ đi cho tới khi ông chết. 
Bởi Dodrupchen thuộc về một nhóm bộ tộc hùng mạnh, những bồn phận truyền 
thống bắt buộc ngài chú ý tới những trách nhiệm của bộ tộc. Ngài là một diễn giả 
đầy sức thuyết phục với một trái tim vô úy và một nhân cách mạnh mẽ, điều đó làm 
ngài trở thành một nhân vật được ngưỡng mộ nhất của bộ tộc. Một hôm, ngài đang 
du hành trong thung lũng để thâu thập một ít công nợ và cưỡi một trong những con 
ngựa nỗi tiếng nhất trong cộng đồng bộ tộc. Thình lình một sự hối tiếc mãnh liệt về 
sinh tử tràn ngập tâm hồn ngài. Điều này lập tức làm cho tất cả những hình tướng ở 
trước ngài biến thành Cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Đó là một bầu không khí 
tuyệt đẹp mà tâm thức không thể tưởng tượng nỗi. Mọi sự bám chấp và tham muốn 
trong tâm ngài đã tan biến. Rồi với một giọng nói thật hấp dẫn, Đức Phật A Di Đà 
đại lạc nói: “Nam tử của gia đình tốt lành, đừng ở đây. Hãy đi bất kỳ nơi đâu con 
thích. Những mục đích của con sẽ được hoàn thành.” Sau đó Dodrupchen xuất định 
từ cõi giới linh kiến tâm linh và trải nghiệm cuộc đời bình thường, như thể ngài 
được đánh thức từ một giấc ngủ sâu. Dodrupchen viết: “Kinh nghiệm này có thể chỉ 
kéo dài trong thời gian dùng đề uống hai tách trà,” có lẽ khoảng hai mươi phút. “Từ 
lúc đó, cảm nhận của tôi đối với ngay cả những loại thịnh vượng, quyền lực, và lợi 
lạc thế gian tuyệt vời nhất trở thành như thể thực phẩm ê hề ở trước mặt một người 
bệnh không cảm thấy thèm ăn chút nào.” Rồi ngài nói tiếp: “Mặc dù kinh nghiệm này 
có thể chẳng có ý nghĩa gì to tát, nhưng đó là phần tốt lành nhất trong câu chuyện 
của đời tôi.” 


116 


Dodrupchen đi tới Tu viện Dzogchen, ở đó ngài nhận những trao truyền Khandro 
Nyinthig và các giáo lý từ Pema Sang-ngak Tendzin (1731-1805), Pönlop thứ hai, 
và ngài thiền định về những giáo lý này. 

Sau đó cùng với bốn tu sĩ khác ngài bắt đầu một chuyến du hành thứ hai tới 
miền Trung Tây Tạng. Trên đường đi ngài bị bệnh rất nặng, các thầy thuốc và bằng 
hữu của ngài rất ít hy vọng ngài hồi phục, nhưng ngài từ chối ngay cả việc dùng 
thuốc. Tuy nhiên, sau một thời gian ngài bình phục, chỉ nhờ năng lực của chuyến 
hành hương và sức mạnh thiền định thâm sâu của ngài. 

Cuối cùng, họ tới Taklha Gampo một lần nữa và nhận giáo lý từ Gampopa 
dumpal Thrinle Wangpo đệ Ngũ (Tsủltrim Palbar). Sau đó họ đi hành hương tới 
Yarlung, Samye, Tashi Lhùnpo, Sakya, Tsurphu, Lhasa, và Drikung. Ngài cũng 
nhận giáo lý từ Karmapa thứ Mười ba Dũdủl Dorje (1733-1797), vị này ban cho ngài 
Pháp danh Karma Wangtrak. 

Sau đó ngài trở về Tu viện Dzogchen. Bởi ngài cảm thấy thiền định không thoải 
mái trong tu viện có quá nhiều phóng dật, ngài đi Kangtrö Ogma, Núi Tuyết Hạ, 
không quá xa Tu viện Dzogchen. 

Năm ba mươi lăm tuổi ngài bắt đầu một cuộc nhập thất ba năm trong một hang 
động trong vùng núi cô tịch Kangtrö Ogma, thực hành Könchok Chidủ và nhiều giáo 
lý khác, và đặc biệt là Tögal trong mùa hè và Tsalung vào mùa đông. Ngài thụ 
hưởng sự an bình tuyệt diệu của bầu không khí ở đó, nhưng ngài đã thệ nguyện 
hiến mình cho việc tu tập mà không để. bản thân mình bị xao lãng ngay cả một giây 
trong việc thưởng thức ngoại cảnh. Tuy nhiên sau khoảng một tháng, một sự xáo 
trộn to lớn (Lhong Ch'a) phát khởi trong ngài. Ngài khó có thể làm dừng lại những 
con sóng náo động của tư tưởng, cảm xúc và những ảo ảnh. Bây giờ sinh lực (Srog 
rLung) của ngài bắt đầu có những rối loạn, những triệu chứng đưa ngài tới bờ vực 
của sự điên loạn. Mọi hình tướng xuất hiện như những kẻ thù. Thậm chí ngài nhìn 
thấy những con thú đáng sợ trong ấm trà. Ngài cảm thấy mình bị liên lụy trong cuộc 
chiến đấu bằng vũ khí. Một đêm trong giấc mơ ngài nghe một tiếng hét khủng khiếp, 
và ngài cảm thấy hầu như trái tim ngài bị chẻ ra. Ngay cả sau khi thức dậy, ngài vân 
nghe tiếng kêu tương tự và sau đó nhìn thấy ánh sáng tối tăm giống như một cây 
cột nối kết bầu trời và mặt đất. Thân ngài run lên dữ dội. Ngài cảm thấy một nỗi 
khiếp hãi không thể chịu đựng nỗi và SỢ rằng bầu trời và mặt đất lộn ngược lại. 
Nhưng sau một lát, mọi hình tướng rối loạn tan biến vào bản thân ngài, cái “tôi,” là 
cái đơn thuần phóng chiếu và kinh nghiệm mọi hình tướng đó. Sau đó ý niệm “tôi” 
cũng siêu vượt mọi tạo tác. Tâm thức sợ hãi và những đối tượng của sự sợ hãi tan 
hòa thành nhất vị của bản tánh tối thượng, sự hoàn toàn mở trống. Những nỗi sợ 
hãi về các giấc mơ và kinh nghiệm của ngài đã tan biến không còn để lại ngay cả 
một dấu vết. Vào lúc này, ngài viết: “Tôi kinh nghiệm một sự chứng ngộ trong đó 
không có sự định danh cái thấy nào để chứng ngộ hay sự thiền định nào để tuân 
theo. Nhờ ở trong trạng thái chứng ngộ, nỗi sợ của tôi về những kinh nghiệm tiêu 
cực cũng như niềm vui đối với những kinh nghiệm hỉ lạc không còn nữa." 

Ngay trước khi đạt tới một chứng ngộ cao, thường thì các thiền giả kinh nghiệm 
những cuộc chiến đấu quen thuộc, đầy cảm xúc, có tính chất quyết định trong tâm 
thức trong những hình thức khác nhau hay những cấp độ cám dỗ, những ảo tưởng 
đáng sợ, những âm thanh đe dọa, hay những cảm xúc đau khổ. Nhiều Đạo sư vĩ 
đại đã có những loại kinh nghiệm tương tự trước khi các ngài đi vào những trạng 


117 


thái chứng ngộ cao cấp. Nếu quý vị không chịu thua những loại rối loạn vào giây 
phút cuối này do những tập khí vi tế ẩn dấu tạo ra và vượt lên tất cả những cuộc 
chạm trán này bằng cách an trụ trong trạng thái chứng ngộ, giống như rũ tắm thảm 
cho sạch bụi, quý vị sẽ đạt được sự tự do toàn triệt thoát khỏi những sở tri chướng 
và phiền não chướng với mọi dấu vết của chúng. Một người có một kinh nghiệm 
được gọi là kinh nghiệm thiền định êm ả có thể nghĩ: “Tôi đang thực hành tốt đến 
nỗi tôi không có những kinh nghiệm xáo trộn,” nhưng sự thực có thể là người ấy 
chưa tiêu diệt được tận gốc những sở tri chướng và phiền não chướng và những 
tập khí của họ. 

Sau một thời gian, thực phẩm của Dodrupchen bị cạn kiệt và trong một thời gian 
dài, ngoại trừ một ít trà, ngài không có nhiều thực phẩm để dùng. Thân ngài trở nên 
yếu ớt, giống như một người ở trên giường bệnh. Hầu như ngài không thể di 
chuyền, hơi thở trở nên nặng nề và ngực của ngài bị nghẹt. Một hôm, khi bình nước 
đã cạn, ngài đi ra ngoài để lấy một ít nước từ một cái ao ở ngoài hang. Trên đường 
trở về, khi leo lên hang, bởi sức nặng của cái bình nên ngài ngã xuông và ngất đi. 
Sau một lát ngài lấy lại ý thức và cố găng đứng dậy nhưng không thể được. Những 
tư tưởng xuất hiện trong tâm ngài: “Bây giờ thì không có cách nào thoát khỏi cái 
chết. Ta phải làm gì?” Rồi một tư tưởng khác phát sinh: “Thật buồn nếu ta chết 
trong khi đang làm những hành vi phi đạo đức, nhưng ta đang chết trong khi thực 
hành Pháp, vì thế ta nên hoan hỉ.” Tư tưởng này mang lại một cảm xúc hỉ lạc trong 
ngài, và niêm vui mang lại cho ngài sức mạnh để đứng dậy. Ngài trở về hang, tự 
chữa bệnh bằng khói từ việc đốt một ít tsampa'°? mà ngài đã để dành để dùng vào 
mục đích làm an dịu những dịch khí mãnh liệt của ngài. Sau đó ngài dùng một cái 
bình nhỏ hơn và lấy một ít nước. Ngài pha và uống trà, nhưng ngài không có thực 
phẩm đặc trong một thời gian dài, trà làm cho thân thể ngài rung lắc dữ dội và ngài 
gặp nhiều khó khăn trong việc làm an dịu nó. 

Sau đó ngài nghĩ: “Ta đi tới Tu viện Dzogchen và lấy một ít thực phẩm thì tốt 
hơn. Nếu không, ta sẽ chết, và điều đó sẽ là một chướng ngại cho việc thực hành.” 
Ngài rời hang động và theo một con đường nhỏ xuống đồi, nhưng ngài yếu đến nỗi 
lại ngã xuông. Khi đứng dậy, ngài nghĩ: “Ta mới điên làm sao. Các Lạt ma của ta chỉ 
thị ta thực hành. Tuân theo những giáo huấn của các Lạt ma là thực hành chính 
của ta. Đi tìm thực phẩm là sai lầm. Cho dù chết, ta sẽ không rời khỏi phòng thiền 
định cho tới khi chấm dứt khóa nhập thát.”'® Ngài trở về hang và lại tiếp tục thiền 
định như thường lệ. Sau một lát ngài nghe có tiếng gõ cửa, nhưng bởi đang thực 
hành nên ngài không để ý tới. Vào lúc nghỉ thực hành, ngài tìm thấy ở cửa một hũ 
sữa chua, ngài mang vào trong và ăn. Sữa chua được cho là có những phẩm tính 
chữa bệnh đặc biệt, không những giúp ngài phục hồi sức khỏe mà còn trợ giúp cho 
việc thiền định của ngài. Ta được biết là những nữ Hộ pháp Tseringma, các Chị em 
Trường Thọ, đã cúng dường sữa chua cho ngài. Từ lúc đó, những vùng xung 
quanh hang thiền định được gọi là Tsering Phuk, Động của Tseringma. Ít ngày sau 
các Pháp lữ (bạn Pháp) của ngài cung cấp thực phẩm cho ngài. Cái bình đựng sữa 
chua do Tseringma để lại, làm bằng đồng đỏ mạ vàng, được bảo quản mãi đến cuối 
thập niên 1950 trong một bảo tháp ở Tu viện Dzogchen. 

Năm ba mươi tám tuổi Dodrupchen di chuyển tới Động Shinje (Động Tử Thần) 
gần Tu viện Dzogchen, và ở đó ngài thực hiện khóa nhập thất bốn năm khác, ngoại 
trừ một gián đoạn ngắn khi ngài phải đi tới tu viện. Ngài đã thực hành năm Bồn tôn 


118 


Chakrasamvara của dòng Takpo, Mekhyil Guru Phẫn nộ và Vajrakila Yangsang La- 
me, tất cả đều do Ratna Lingpa khám phá. Sau đó ngài thiền định về Shinje 
(Yamaräja, Tử Thần) và một hôm ngài dùng ngón tay viết thần chú trên đá như thể 
trong bùn. Từ lúc đó, hang động này được gọi là Động Shinje, và tôi được nghe nói 
rằng vẫn còn có thể nhìn thấy thần chú trên đá. 

Sau đó ngài nhận sự trao truyền Tsasum Sangwa Nyingthig từ Dzogchen 
Rinpoche đệ tam (1759-1792), và ngài thực hiện một khóa nhập thất ngắn về giáo lý 
này với nhiều kinh nghiệm và linh kiến. Trong thời gian nhập thất đó, Dzogchen 
Rinpoche đệ tam gởi cho ngài một bản sao Yönfen Rinpoche Dzõ. Việc đọc bản văn 
này khiến ngài phát khởi “lòng sùng mộ tự nhiên” đối với tác giả của nó là Jigme 
Lingpa. 

Dodrupchen đi gặp Dzogchen Rinpoche, người đã khuyến khích ngài tới gặp 
digme Lingpa và nói: “Việc tới thăm Jigme Lingpa sẽ làm lợi lạc cho ông hơn là ở 
trong ẩn thất.” Dzogchen Rinpoche cũng thúc giục Dodrupchen nhân danh ngài 
thỉnh mời Jigme Lingpa tới Kham hay ít nhất là mang lại sự trao truyền Longchen 
Nyingthig cho ngài và những người khác. Từ Dzogchen Rinpoche ngài nhận những 
trao truyền và giáo lý Nyingthig Yabzhi và nhiều giáo lý khác. 

Tại một nơi nào đó ở Dege, Dodrupchen tới một con sông lớn nhưng không tìm 
được phương tiện để qua sông. Ngài an trụ trong thiền định nhìn con sông như mặt 
đất và băng qua con sông như thể trên đất khô ráo. Khi hầu như đã ở bên kia bờ, 
ngài nghĩ: “Ò, việc thiền định của ta thật tuyệt,” và ngay lúc đó ngài chìm xuống 
sông và suýt chết đuối. Vì thế về sau ngài vẫn nói: “Tư tưởng thật là nguy hiểm.”#8 

Năm bốn mươi mốt tuổi'Š“ Dodrupchen đi miền Trung Tây Tạng lần thứ ba. Lần 
đầu tiên Ngài gặp Jigme Lingpa, guru theo nghiệp (vị Thầy định mệnh) của ngài tại 
nhà của Depa Pushủ gần ẩn thất Tsering dong trong Thung lũng Yarlung, miên Nam 
Tây Tạng. Đó là một thời điểm hết sức hoan hỉ, giỗng như sự sum họp của cha và 
con đã lạc nhau lâu ngày. '”” Jigme Lingpa nói: “Đêm qua ta mơ thấy cuộc gặp gỡ 
với một Bồ Tát, và Bồ Tát đó hẳn là ông. _ Dodrupchen nhìn Jigme Lingpa như 
Thangtong Gyalpo và kinh nghiệm nhiều linh kiến và những phát hiện. 

Dodrupchen nhận Bồ Tát giới với Jigme Lingpa. Đêm hôm đó, trong giác mơ 
chói ngời, Dodrupchen nhìn thấy những bát xá lợi và di cốt của Đức Phật Ca SP 
được rút ra từ một bảo tháp màu trắng. Đó là dấu hiệu cho thấy Dodrupchen đang 
hồi phục giới nguyện mà ngài đã thọ trước Đức Phật Ca Diếp khi ngài là nam tử 
của của Vua Krikrï vào thời Đức Phật Ca Diếp. 

Trong khi nhận quán đảnh Lama Gongdủ, Dodrupchen nhớ lại thật rõ ràng 
không chút nghỉ ngờ trong tâm ngài rằng .Jigme Lingpa là Nyang Nyima Özer (1124- 
1192) và bản thân ngài là Sangye Lingpa (1340-1396). 

Jigme Lingpa ban cho Dodrupchen toàn bộ những trao truyền về các giáo lý 
kama và terma, kể cả Longchen Nyingthig, Yönten Dzö, cùng bình giảng của nó, 
Dzödũn, Shingta Namsum, Trölthik, và Nying Gyủ. Jigme Lingpa ban cho ngài danh 
hiệu Jigme Thrinle Özer, Những Tia sáng của Hành động Giác ngộ Vô úy. 

Khi Dodrupchen ở Samye, Barchung Gomchen Rigdzin và Mange Pema 
Kũnzang từ Kham tới trong một chuyến hành hương. Với một lá thư, Dodrupchen 
gởi họ tới Jigme Lingpa để cầu xin giáo lý. Sau này Pema Kũnzang trở thành Jigme 
Gyalwe Nyuku, đệ tử lừng danh của Jigme Lingpa. Sau khi nhận giáo lý trong hai 
tuần, Rigdzin và Gyalwe Nyuku trở về Dodrupchen ở Samye. Tắt cả các ngài cùng 


119 


đi hành hương ở miền Trung Tây Tạng. Sau đó các ngài tới thăm đại thiền giả 
Rigdzin Pema She-nyen ở Tsang và nhận nhiều sự trao truyền Changter (Kho tàng 
phương Bắc). 

Sau đó Dodrupchen từ Tsang trở về Lhasa cùng với Gyalwe Nyuku, người đang 
trên đường đi Kham. Trong khi các ngài đang vượt qua một xứ không người ở miễn 
Yadrok Trung Tây Tạng, Dodrupchen bị bệnh nặng, nhưng tâm ngài vân rất phần 
khởi. Gyalwe Nyuku viết: 


Khi chúng tôi, Đạo sư và đệ tử, đang đi xuống trong Thung lũng Yadrok, Đức 
Lạt ma [Dodrupchen] bị bệnh khí và thấp khớp rất nặng. Ngài thường xuyên 
rất đau đớn và yếu tới nỗi hầu như ngài sắp chết. Chúng tôi không có nhiều 
thực phẩm ngoại trừ một mầu mỡ thú vật thối rữa và một hũ dầu. Chúng tôi 
không có ngay cả một muỗng tsampa. Chúng tôi uống trà đen. Sau khi ngài 
ngồi xuống để nghỉ ngơi, để cho ngài đứng dậy, tôi phải giúp bằng cách kéo 
ngài lên với toàn bộ sức mạnh của hai bàn tay tôi. Mặc dù thể xác của ngài 
đang trong tình trạng nguy kịch, thay vì tuyệt vọng, ngài nói: “Ò, hôm tay ta 
may mắn được theo đuổi một chút khổ hạnh trong việc thực hành Pháp bằng 
cách đặt một ít gánh nặng trên tử thi của ta và bằng cách điều phục tâm tham 
muốn của ta. Ta đang thành tựu mục đích đối với đời người quý báu của ta.. 
Chắc chắn là những kinh nghiệm về nỗi gian khổ ta đang trải qua là những kết 
quả may mắn được tạo ra bởi việc tích tập những công đức và tịnh hóa các 
che chướng trong vô số cuộc đời của ta trong quá khứ.” Tâm ngài vô cùng 
hoan hỉ. Tôi cũng rất vui, nói rằng: “Thật kỳ diệu khi Đức Lạt ma này đang đưa 
vào thực hành [những gì Đức Phật đã dạy:]” 


Hãy bảo tồn Pháp [sự chứng ngộ] vĩnh viễn, _ 
Ngay cả phải trả giá bằng việc vượt qua một đồng lửa hay một cánh đông 
dao sắc. 


Hơn nữa, thỉnh thoảng khi Lạt ma không nhìn, tôi kêu khóc rất nhiều và nghĩ 
răng: 


Con người thánh thiện này đang chết ở nơi đây mà thậm chí không ai biết 
tới. 


Từ Lhasa, Gyalwe Nyuku trở lại Tsang, miền Tây Tây Tạng, và Dodrupchen đi 
Kham, miền Đông Tây Tạng. Nhưng sau một cuộc hành trình vài ngày, Dodrupchen 
không thể chịu đựng nỗi việc rời xa vị Thầy mà không nhìn thấy ngài một lần nữa. 
Vì thế ngài trở về miền nam và đi thăm Jigme Lingpa, trước sự vô cùng ngạc nhiên 
và vui thích của vị Thầy. Dodrupchen nhận thêm các trao truyền và giáo lý. digme 
Lingpa xác nhận Dodrupchen là hóa thân của Thái tử Murum Tsenpo, nam tử của 
Vua Trisong Detsen, và trao quyền (gia lực) cho ngài là vị hộ trì chính yếu của giáo 
lý Longchen Nyingthig, như được tiên tri trong Nechang Thukkyi Drombu: 


Một hóa thân của Lhase [Thái tử Siêu phàm] 


sẽ mở ra cánh cửa của giáo lý [Longchen Nyingthig].'°' 


120 


Trên đường về Thung lũng Do, theo khẩn cầu của Akyongza Paldzom, nữ thủ 
lãnh của Thung lũng Do Thượng, Dodrupchen đặt nền móng của một gompa tại 
Shukchen Tago, ở vị trí Tu viện Dodrupchen hiện nay đi xuống khoảng mười dặm. 
Nhưng không lâu sau đó ngài đi Dege và việc xây dựng bị ngưng lại. 

Tại Tu viện Dzogchen, ngài trao truyền các văn bản của Longchen Nyingthig cho 
Dzogchen Rinpoche Đệ Tam (1759-1792) và Pönlop Đệ Nhị (1731-1805) của Tu 
viện Dzogchen. Một lần nữa với sự phê chuẩn của Dzogchen Rinpoche, 
Dodrupchen đi tới miền Trung Tây Tạng lần thứ tư và là lần cuối cùng, với những 
vật cúng dường khổng lồ. Đi cùng với ngài là Getse Lama Sönam Tendzin (Jigme 
Ngotsar)'*Ê và một vài người khác. Lần này ngài nhìn thấy Jigme Lingpa tại nhà của 
Depa Lha Gyatri (Gyari). 

Sau đó cùng với Jigme Lingpa ngài du hành tới Samye. ”Ÿ Trong ngôi chùa 
chính ở Samye, Dodrupchen bảo trợ và tổ chức một lễ cúng dường tsok khổng lồ 
do Jigme Lingpa chủ tọa. Ngài nhận giới nguyện Bồ Tát một lần nữa từ Jigme 
Lingpa, và các ngài cùng nhau tụng nhiều Zangpo Chöpe Mönlam. Ngài bảo trợ một 
mendrup, sự chuẩn bị “thuốc gia hộ,” trong bảy ngày dưới sự chủ tọa của Jigme 
Lingpa. Xin nhớ rằng ngôi chùa chính của Samye là nơi Guru Rinpoche giao phó 
giáo lý Longchen Nyingthig cho Vua Trisong Detsen, một hóa thân đời trước của 
Jigme Lingpa, và đã trao truyền giáo lý cho Thái tử Murum Tsepo, hóa thân đời 
trước của Dodrupchen, trong một số thế kỷ trước. 

Sau đó các ngài cùng du hành tới Tsering Jong. Jigme Lingpa ban nhiều quán 
đảnh, nhưng bởi ngài có vấn đề về thị lực nên Dodrupchen đã ban những trao 
truyền văn bản (Lung) của Nyingma Gyủbum và những giáo lý khác cho tủlku của 
Tsele Götsang Tũlku, Jigme Tenpe Gyaltsen của Thangdrok, và nhiều người khác 
nhân danh Đạo sư của mình. 

Năm 1791, khi Dodrupchen ở Samye, lực lượng Gurkha của Nepal cướp bóc 
nhiều nơi ở miền Tây Tây Tạng, kể cả thị trấn Shigatse và Tu viện Tashi Lhũnpo. 
Dân chúng ở miền Trung Tây Tạng lo sợ một ngày nào đó lực lượng Gurkha sẽ tràn 
qua, và nhiều người đã trốn khỏi thị trấn và tu viện của họ. 

Do khẩn cầu của những người sợ hãi, sau khi hoàn tất những lễ cầu nguyện ở 
chùa chính của Samye, Dodrupchen đi tới Đồi Hepori và thực hiện một lễ cúng 
dường Sang (cúng dường khói). Ngài cầu khẩn các vị Hộ Pháp và nhắc họ về việc 
họ đã thệ nguyện bảo vệ Tây Tạng ngay trước mặt Guru Rinpoche. Khói của lễ 
Sang làm thành hình dạng một chim garuda (kim xí điều, loài chim huyền bí giống 
như đại bàng) trong không trung và được cuốn về phía những kẻ xâm lăng. Lúc mặt 
trời lặn, ngài ném một torma (bánh cúng) về hướng Tây. Vào lúc đó, một đám mây 
u ám và một cơn bão mạnh đang xuất hiện từ hướng Tây, nhưng ngay khi ngài ném 
torma thì thật là kỳ diệu, đám mây quay ngược lại về hướng Tây. 

Sau đó, trong một bài kệ, Dodrupchen ban một tiên tri nói rằng không có lý do gì 
phải sợ lực lượng Nepal nữa, và ngài gởi tiên tri này cho chính phủ ở Lhasa. Bởi sự 
bảo đảm của ngài, dân chúng ở Samye không chạy trốn nữa. Ngài muốn đi thăm 
Jigme Lingpa nhưng không thể, vì không có sẵn thuyền để vượt Sông Tsangpo. 
Sau đó ngài đi tới Kordzö Ling, ngôi chùa của các Hộ Pháp tại Samye. Trước hết 
ngài tụng những bài cầu nguyện và cử hành các buổi lễ. Nhưng thình lình dáng 
điệu của ngài hoàn toàn thay đổi. Ngài la hét trước hình ảnh của Pehar, Hộ Pháp 


121 


chính của Tây Tạng, đánh vị này bằng khăn, kéo khăn phủ hình ảnh xuống, và 
thách thức việc Hộ Pháp hứa nguyện bảo vệ Tây Tạng trước mặt Guru Rinpoche. 
Cuối cùng, ngài cảm thấy bình an và an trụ trong sự thiền định trong sự an bình đó 
một thời gian dài. (Tôi đã nghe những câu chuyện nói rằng người ta thấy hình ảnh 
run rẫy, và sương mù như khói xuất hiện từ miệng và mũi của bức hình và bốc lên 
không trung, tạo thành những trận mưa đá và bệnh dịch trong lực lượng xâm lăng.) 

Kalön Dzasak Lama Kalzang Namgyal, một trong những viên chức cao cập của 
chính phủ Tây Tạng, đã phái một sứ thần đặc biệt tới gặp Dodrupchen để nhận tiên 
tri của ngài về mối nguy hiểm của xứ Nepal. Dodrupchen viết lời tiên tri trong một 
bài kệ bao hàm những dòng sau đây và gởi cho Lạt ma Kalön: 


Trong [tâm tôi, là] sự thuần tịnh nguyên thủy như-pha lê, 
Xuất hiện những lời và những biểu lộ sau đây: 

Khi các ông thanh thản, Ôi những người ngạo mạn 
Phình to với sự kiêu căng, 

Đừng nghe những lời không căn cứ. 

Đừng bỏ chạy sang xứ sở vô danh.. 


Khi bốn tỉnh của miền Trung Tây Tạng đang bị đe dọa bởi nạn hạn hán trầm 
trọng, Dodrupchen cử hành một lễ cúng dường lửa (homa), và điều đó tạo nên trận 
mưa lớn, làm giảm bớt rất nhiều nguy cơ bị đói kém của nhiều người. ' 

Từ Samye, Dodrupchen đi tới Tsering Jong. Vào lúc đó, Jigme Lingpa không 
đọc được nhiều do bị bệnh về mắt, có thể là bệnh đục nhân mắt. Jigme Gyalwe 
Nyuku cho người mời một thầy thuốc nhãn khoa, vị này thực hiện một ca mô thành 
công. Trước khi cáo từ một lần cuối, Dodrupchen cúng dường mọi sự ngài có, kể cả 
chiếc mũ cũ mà ngài yêu thích, cho Jigme Lingpa. Ngài kinh nghiệm một niềm vui 
và an bình to lớn như kết quả của hành động này. 

Khi tán thán Dodrupchen, Jigme Lingpa ban lời chỉ dạy bằng văn bản, gồm có 
những giòng sau đây: 


Một người có thể chữa lành những rối loạn của các yếu tố (đại) [thuộc vật lý và 
môi trường], 

Người có thể điều phục những hoàn cảnh tiêu cực, và 

Người có thể thành tựu bất kỳ điều gì vị Thầy ra lệnh — 

Người ấy không được gọi là đệ tử may mắn hay sao? 

Do bởi những liên hệ nghiệp trong quá khứ của chúng ta, 

Là những gì đã bắt đầu từ nhiều đời trước, 

dJigme Thrinle Özer, 

Ông từ nơi xa đến đây, 

Từ một nơi khó nhìn thấy hay nghe nói về nó. 

Mang những kho tàng giáo lý bao la và sâu xa như những món quà quý báu, 

Là những thứ khó tìm, 

Ông đang trở về quê hương. 

Ông giống như một thương nhân thành đạt vượt đại dương trở về. 

Nếu không có những mối liên hệ nghiệp, 

Cho dù ông sống ở cùng một nơi trong xứ, 


122 


Làm sao ông có thể nhìn thấy ta 

Như một Bồ Tát, ai chăm sóc những người khác?.. 

Như được tiên tri trong Nechang Thukkyi Drombu, 

Trong khi xây dựng chùa Samye, 

Chúng ta có quan hệ như cha [nhà vua] và con [thái tử]. 

Những linh kiến thanh tịnh về sự việc đó mà ông đã tự nhìn thấy. 

Từ thời thơ ấu, 

Trong khi an trụ ở những nơi cô tịch, 

Như ta đã làm trong đời ta, 

Ông đã nhận những tiên tri về [việc khám phá] các terma. 

Giờ đây kho tàng giáo lý kama và terma 

Ta giao phó cho ông, và 

Ta tiên tri rằng ông sẽ truyền bá giáo lý đó trong những xứ sở man dã. 
Chừng nào [việc chứng ngộ] chân tánh không bị mắt hút trong những mê lầm, 
Thì không cần phải trải đời mình trong các ẩn thát.. 

Giữa ông và ta không có sự ngăn cách. 

Bởi chân lý của sự hợp nhất tâm ta và tâm ông, 

Bởi những gia hộ đầy bi mẫn của Tam Bảo, 

Bởi năng lực của ba gốc, và 

Bởi những hành động của các Hộ Pháp, 

Cầu mong không có những hoàn cảnh tiêu cực trong các Phật sự của ông, và 
Cầu mong không có ngay cả một dấu vết của sự chướng ngại. '°° 


dJigme Lingpa nói: “Tối nay ông ở lại nhà ta. Ta có một vài lời chỉ dạy cho ông.” 
Vì thê Dodrupchen trải qua đêm cuôi cùng trong sự hiện diện của Jigme Lingpa. 
digme Lingpa nói: 


Mọi giáo huấn mà ta nhận về các giáo lý Kinh điển lẫn terma là di sản của cả 
ông và ta. Khi ta được Dãkinï trong Pháp giới Tối thượng giao phó cuộn giấy 
vàng [của Longchen Nyingthig], bà bảo ta rằng đây là di sản Giáo Pháp của 
nhà vua và nam tử của vua. Cũng thế, trong Nechang (Thukkyi Drombu) có 
nói: “Hóa thân của Thái tử Siêu phàm sẽ mở cánh cửa của các giáo lý.” Vì thế, 
không còn nghi ngờ gì nữa, ông là hóa thân [của Thái tử Siêu phàm.] Việc 
truyền bá giáo lý vì sự lợi lạc của truyền thống và chúng sinh là sứ mệnh chính 
yếu của ông. Chúng ta không thể ngăn cách. Trong tương lai sẽ có lúc những 
hoạt động giác ngộ của ông hết sức thành công, nhưng cũng sẽ có nhiều 
chướng ngại từ các lực lượng tiêu cực. Hãy cầu nguyện ta, và những chướng 
ngại của ông sẽ được an dịu. Khi trong ông phát khởi một lòng tin đối với ta, 
nếu một cơ hội mới xuất hiện, chúng ta, cha và con, sẽ lại gặp nhau. ' 8 


Ý nghĩa của câu cuối cùng là Jigme Lingpa sẽ tái sinh là Do Khyentse và sẽ gặp 
Dodrupchen một lằn nữa như vị Thầy của ngài. 

Dodrupchen biểu lộ ước muốn được an trụ như một ẩn sĩ. Jigme Lingpa bác bỏ 
ước nguyện đó, ngài khuyên: 


123 


Ta đã ban cho ông giới nguyện của Bồ Tát, lời thề nguyện nhận lên vai trách 

nhiệm mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Nếu ông chỉ vui hưởng Sự an 

bình và hỉ lạc của một hang động, ông có thể từ bỏ các giới nguyện của ông. 

Đừng bao giờ nao núng việc truyền. bá các giáo lý. Ta không nghi ngờ rằng đối 

kh N ngay cả những tình huống phi đạo đức cũng sẽ trở thành đức 
ạnh. 


Ngày hôm sau, Dodrupchen chạm đỉnh đầu ngài vào đôi bàn chân trần ấm áp 
của Jigme Lingpa. Một dòng nước mắt long lanh trên mặt ngài, Dodrupchen nói: 
“Trong mọi cuộc đời con, cầu mong con không bao giờ ngăn cách ngài, đắng bảo 
trợ của con. Cầu mong mọi hành động và tư tưởng của thân, ngữ, và tâm con trở 
thành một suối nguồn mạnh mẽ làm lợi lạc cho Giáo Pháp và chúng sinh.” Với lòng 
thương mến dạt dào, Jigme Lingpa chạm trán vào trán Dodrupchen và nói: “Đó là 
một lời hứa; chúng ta không ngăn cách nhau. Hãy đi vui vẻ.” Dodrupchen có cảm 
tưởng trái tim ngài nhảy ra khỏi lồng ngực, ngài bước lùi và rời khỏi căn phòng và 
ân thất. 

Vì Dodrupchen đã nồi danh là một Lạt ma quan trọng, ngài phải cử hành những 
lễ gia hộ tại Samye, Depa Lha Gyatri, và nhiều nơi khác. 

Tại Döjo Palkhyim (Döpal) ở Lhasa, theo yêu cầu của chính phủ, dưới sự giám 
sát riêng của Changtrung Khenpo (còn gọi là Kudùũn Khenpo), Dodrupchen cử hành 
những buổi lễ'°Š trong nhiều ngày để cầu nguyện cho sự an lành của chính phủ và 
quốc gia và sau đó cho bản thân Kudũn Khenpo. Trong khi thực hiện một lễ dö 
(mDos) của Magön, chỉ bằng cánh tay phải, thật là kỳ diệu, Dodrupchen đã nâng 
một dö cao hai tầng và sau đó ném nó đi. Chính phủ Tây Tạng hết sức tôn kính và 
biết ơn ngài vì sự bảo hộ và tiên tri của ngài cho xứ sở. Từ lúc đó, Dodrupchen nỗi 
danh với tên Dodrupchen, bậc Lão thông Vĩ đại (Thành tựu giả) của Thung lũng Do. 
Dân chúng ở Lhasa nói: “Có nhiều bậc lão thông (Grub Thob), nhưng chỉ có một 
bậc Lão thông Vĩ đại (Grub Ch'en, Drupchen).” 

Dodrupchen cũng đưa Gyalwe Nyuku trở về Kham cùng với ngài. Trên đường 
các ngài gặp nhiều nguy hiểm, nhưng ngài đã chiến thắng tất cả nhờ lòng cam đảm 
anh hùng của ngài hoặc bằng những năng lực tâm linh. Tất cả những điều đó chỉ 
làm cho sự chứng ngộ sâu xa của ngài thêm vững chắc. Chẳng hạn như, một hôm 
các ngài lạc đường trong tuyết lạnh và Dodrupchen trải nghiệm một cảm xúc buồn 
bã. Từ nỗi buồn đó xuất hiện một thị kiến phi thường về Milarepa. Đức Milarepa hát, 
ban cho ngài sãdhana Ngefõn Nyingpo của Milarepa và tan hòa bản thân ngài vào 
Dodrupchen. 

Năm 1793, lần đầu tiên Dodrupchen được Cung điện Dege thỉnh mời. Ngài đã 
cử hành những buổi lễ và ban giáo lý cùng nhiều dấu hiệu huyền bí. Từ lúc đó 
Dodrupchen trở thành một trong những thầy giáo chính của Nhiếp chính Hoàng hậu 
Tsewang Lhamo và nam tử của bà là Thái tử Tsewang Dorje Rigdzin (1786-1847?) 
xứ Dege. Cung điện Dega khẩn cầu ngài ở lại làm thầy giáo của họ, nhưng 
Dodrupchen lập tức từ chối, bởi việc đi Ngũ Đài Sơn ở Trung quốc để sống phần 
đời còn lại ở đó là mục đích chính yếu của ngài (mặc dù điều đó không bao giờ 
thực hiện được). 

Bây giờ Dodrupchen đang hiến dâng đời ngài cho mục tiêu duy nhất là truyền bá 
Phật Pháp, để giáo lý có thê đến được trái tim của những chúng sinh có thể giáo 


124 


hóa được. Trong tự truyện của mình, Jigme Lingpa đã biểu lộ niềm vui khi nhận 
được tin tức vê thành công của Dodrupchen trong việc truyện bá Giáo Pháp: 


Dola [vị Lạt ma xứ Do, tức là Dodrupchen] đã giảng dạy giáo lý Nyingthig [ở 
Dege] ba lần. Lần thứ nhất, hai ngàn đệ tử nhận giáo lý; lần thứ hai là ba ngàn 
người; và lần thứ ba là năm ngàn người. Nhiều cư sĩ thọ giới nguyện không 

săn bắn, nhờ đó nhiều thú vật được ban “tặng vật của sự vô úy.” Tôi cảm thấy 
sung sướng vì đã tạo nên kết quả nhỏ bé này bằng cách ở lại một nơi hẻo lánh 
và phát triển Bồ đề tâm. Đây là sự đáp ứng của tiên tri nói rằng: 


Những hóa thân của Nam-nying, Nyang-ben, Chok-ying, 
và Thái tử Siêu phàm sẽ mở ra cánh cửa của giáo lý [Longchen 
Nyingthig). '°° 


Cùng năm đó, bởi được nhiếp chính hoàng hâu xứ Dege khẩn cầu và bảo trợ, 
Dodrupchen đặt nền móng cho Tu viện Ogmin Rigdzin Phelgye Ling””” tại Getse Tö 
trong Thung lũng Dzachukha. Nhưng sau khi đặt nên móng, ngài đi Amdo bởi ngài 
đã có nguyện ước lâu đời là sẽ đi Ngũ Đài Sơn. Ngài thực hiện một cuộc nhập thất 
lâu dài tại Trakkar Treldzong, một thánh địa ở Amdo. 

Trong tu viện của Chöje Rinpoche ở Tỉnh Go-me, Dodrupchen trao truyền 
Longchen Nyingthig và những giáo lý khác cho Chöje Rinpoche, một học giả nỗi 
tiếng phái Geluk, người đã nghiên cứu các giáo lý Nyingma và trở thành một trong 
những đệ tử của Dodrupchen. Dodrupchen cũng nhận lãnh một vài trao truyền từ 
Go-me Chöje. 

Dodrupchen đã ban các giáo lý và phụng sự nhiều cộng đồng người Tây Tạng 
và Mông Cổ trong vùng đó. Ngài phô diễn nhiều điều huyền diệu, chẳng hạn như 
làm một giòng suối chảy ra từ đất khô cho một cộng đồng không có nước. Đối với 
người Mông Cổ ở vùng Thanh Hồ, ngài được gọi là Harhan Dalai Lama. 

Bởi tiếng tăm về năng lực giác ngộ của Dodrupchen, Chönang Dzasak già yếu, 
một thủ lãnh Mông Cổ đầy quyên lực, đã mời ngài tới lãnh địa của ông, mặc dù 
thực hành Nyingma đã bị cắm ở đó trong hai năm trước đó. Vị thủ lãnh có nhiều 
con, nhưng không có người con nào còn sống, dù ông nhận sự bảo hộ tâm linh của 
các Lạt ma ở Tu viện Kubum. Dodrupchen gia hộ cho ông và tiên tri rằng \ vị thủ lãnh 
sẽ có đứa con khác. Khi một đứa con được sinh ra, đứa bé ốm yếu tới nỗi người ta 
không hy vọng nó sống được nhưng nhờ sự bảo hộ tâm linh của Dodrupchen nên 
đứa trẻ đã sông sót. Trước hết ngài đặt tên cho nó là Yamathar, và sau này tên của 
nó được đổi là Garwap Gyalchok và Yizhin Wangyal. Năng lực tâm linh của 
Dodrupchen đã tạo nên một thái độ mới về lòng khoan dung trong tâm của dân 
chúng đối với những dòng truyền thừa khác của Phật giáo trong vùng đó.”°! 

Dodrupchen cũng được Vua Mông cổ Ching Wang Ngawang Dargye (1759- 
1807), cũng được gọi là Chogyal Ngaki Wangpo, mời thỉnh. Ngawang Dargye là vị 
thủ lãnh quan trọng nhất trong miền Thanh Hồ trong thời đó. Ngoài vua và hoàng 
hậu, Dodrupchen ban những trao truyền và giáo huấn Longchen Nyingthig, Khandro 
Yangtig, và những bình giảng về Yönfen Dzö cho khoảng từ bốn mươi cho tới một 
trăm nhân vật quan trọng. 


125 


Dodrupchen ban trao truyền Lon ngchen Nyingthig cho Drupchen Tùlku Jigme 
Namkha Gyaltsen của Gön Lakha, là người trở thành một vị hộ trì dòng 
Longchen Nyingthig. Trước năm 1959, người ta được biết là Gön Lakha có hơn một 
ngàn chín trăm hành giả Mật thừa. Dodrupchen cũng dạy cho Ngawang Tendar 
Lharampa (1759-?) ở xứ Alaksha, Mông Cổ.” 

Sau đó một vấn đề phát sinh cho Dodrupchen liên quan tới Amban, vị đại diện 
của Hoàng đế Trung quốc tại Sining (Tây Ninh), thủ phủ của bang Thanh Hồ 
(Quinghai, Thanh Hải). Dodrupchen được mời tới trại của Amban và bị buộc tội có 
liên quan tới một nhóm người Khampa trốn khỏi quê hương của họ. Dodrupchen đã 
giúp đỡ họ, nhưng ngài không có quan hệ với nhóm người đặc biệt đó. Lời buộc tội 
khác là Dodrupchen đã từng ở trong vùng Thanh Hồ trong vài năm mà không khai 
báo cho Amban, điều đó là đúng. Hơn nữa, người ta nói rằng ngài đang đội mũ của 
một Khenpo, một tu viện trưởng, mà không được chính thức thừa nhận, điều đó chỉ 
đúng một phần bởi ngài không nhận được sự thừa nhận như thế từ phái Geluk, là 
thể chế tôn giáo chính thức của đặc khu đó. Nhờ hai người thông dịch, Amban tra 
vấn Dodrupchen suốt một ngày giữa một hội chúng đông đảo gồm những người 
Tây Tạng và Mông Cổ có chức quyền của vùng Thanh Hồ, trong đó có Vua 
Ngawang Dargye và Jonang Dzasak. Tất cả hội chúng, như Dodrupchen mô tả, 
“ngồi như thể đang nhận lãnh một bài giảng đạo.” Vào cuối ngày, không những 
Dodrupchen được phóng thích mà Amban còn cảm kích đến nỗi thậm chí ông còn 
khẩn cầu ngài cầu nguyện cho một người bạn bị bệnh của ông ta. Như thế vấn đề 
đã được giải quyết một cách kỳ diệu trước sự ngạc nhiên của mọi người. Nếu 
không, điều đó có thể là một mối nguy hiểm cho tính mạng của Dodrupchen và cho 
địa vị của nhiều hoàng tử Mông Cổ, là những nhà bảo trợ của ngài. 

Nhiều tháng sau, Amban cử một sứ giả khác thỉnh mời Dodrupchen tới Sining. 
Tại Sining, Amban nói với Dodrupchen với vẻ hết sức tôn kính: “Thường thì khi 
người ta nhận được thư của Hoàng đế, họ phải đứng quay mặt về hướng đông để 
nghe đọc thư. Tuy nhiên ngài vẫn có thể ngồi, nhưng lắng nghe một cách nghiêm 
cần và hướng về phía đông.” Thật trang trọng, ngài mở lá thư của Hoàng đề Chia 
Chỉing (trị vì 1756-1820), trong đó có những dòng sau đây: 


Nếu Lạt ma làm lợi lạc cho mọi người thì việc ngài là một Lạt ma của phái Mũ 
Đỏ [Hồng Mạo, Nyingma] không thành vấn đề. Ngài [Dodrupchen] phải ở miền 
Thanh Hồ. Ngài không được đi Ngũ Đài Sơn, Lhasa hay vê quê hương của 
ngài. Nếu ngài đi, ngài phải hỏi ý kiến Hoàng đề trước tiên. Các thủ lãnh [của 
vùng Thanh Hồ] phải tôn kính và phục vụ cho Lạt ma.” 


Mọi người trong miền đó thấy rằng việc Hoàng đế thừa nhận Dodrupchen là một 
Lạt ma của mười hai khu vực (mDa? Tshan) của Mông Cổ là một vinh dự to lớn. Họ 
vui mừng bởi việc họ cầu nguyện ngài ở lại với họ đã được chấp nhận. Nhưng giác 
mộng đến Ngũ Đài Sơn của Dodrupchen đã bị tan vỡ. (Có những câu chuyện kể 
răng các vị thủ lãnh-đệ tử của Dodrupchen đã tác động tới sắc lệnh của Hoàng đế 
khiến ngài phải ở lại miền đó.) 

Nhận thấy bây giờ ngài không thể đi ngược lại sắc lệnh của Hoàng đế mà du 
hành tới Ngũ Đài Sơn, thay vào đó Dodrupchen muốn đi miền Trung Tây Tạng để 
gặp Jigme Lingpa một lần nữa. Nhưng các đệ tử của ngài khăng khăng phản đối dự 


126 


định này bằng cách viện dẫn mệnh lệnh của Hoàng đế. Vì thế Dodrupchen phái 
Jigme Chödrak thay mặt ngài tới miền Trung Tây Tạng với những phẩm vật cúng 
dường khổng lồ, mọi thứ mà ngài sở hữu. Những người du hành cũng mang quà 
tặng của Vua Ngawang Dargye cho Jigme Lingpa. 

Thủ lãnh Chonang khẩn cầu Dodrupchen xây một gompa (tu viện) và hứa sẽ hỗ 
trợ mọi điều cần thiết về mặt tài chánh và chính trị. Nhưng Dodrupchen từ chối 
không nhận các món cúng dường, tự nhắc mình một câu tục ngữ cổ xưa: “Đừng ở 
quá gần những nhà bảo trợ của bạn.” 

Arik Geshe Chenmo Champa Gelek Gyaltsen (1726-1803)? của Tu viện 
Ragya, một học giả lỗi lạc phái Geluk, hết sức tán thán Dodrupchen và cúng dường 
ngài thật trọng thể. Ông cũng nhận các sự trao truyền từ Dodrupchen. 

Một trận dịch ở Arik Ragya Gompa, một tu viện lớn phái Geluk ở Amdo, đã giết 
chết khoảng một nửa trong số bốn ngàn tu sĩ ở đó. Tất cả những người sống sót 
chạy trốn sang một thung lũng gần đó, ngoại trừ một tu sĩ, ông không chọn lựa việc 
ra đi, bởi điều đó phá vỡ việc ông tụng đọc lời nguyện Manjushrï-nama-samgifr (Hát 
tụng những Danh hiệu của Đức Văn Thù). Một hôm, ông ta nghe âm thanh của 
những cái chuông và nhìn thấy một vài người với một con thú khác thường trông 
giống con hỗ tiến vào tu viện bị bỏ hoang. Khi một người trong số đó đi vào nhà của 
ông, trước khi ông có thể cảnh báo cho người ây vê bệnh dịch, người đó nói: 
“Dodrupchen ở đây. Ngài muốn gởi thông điệp cho các tu sĩ rằng không còn nguy 
hiểm nữa và họ có thể trở về. Chúng tôi đang giải quyết những tử thi bị bỏ lại.” Sau 
này, Dodrupchen cử hành một lễ cúng dường lửa (homa) và làm ngưng bệnh dịch, 
khiến cho Tu viện hồi sinh. Thật kỳ diệu, ngài cũng đưa một: suối nước từ tảng đá ở 
Amye Khyung-gön, ngọn đồi phía sau tu viện, hiện nay vẫn là một dòng suối để 
chữa bệnh. 

Từ Thung lũng Do ở Golok, một người chú của Dodrupchen và những người 
khác đến thuyết phục ngài trở về quê hương. Viện dẫn lệnh của Hoàng đế, các thủ 
lãnh và dân chúng của vùng Thanh Hồ, là những đệ tử của ngài, đã phản đối việc 
ngài ra đi. Nhưng người chú của Dodrupchen thình lình bị bệnh và từ chối dùng 
thuốc hay đến bắt kỳ tu viện nào để cầu nguyện trừ phi Dodrupchen trở về quê 
hương với ông. Vì thế các thủ lãnh bị bắt buộc phải để cho Dodrupchen trở về nhà. 
Ngài để lại Lạt ma Pema Tamchö như người đại diện của ngài để cho thấy ngài 
không từ bỏ miền này. 

Năm 1799, từ Thanh Hồ, Dodrupchen trở về Thung lũng Do. Ở đó ngài tiếp tục 
xây dựng Drotön Lhũntrup Gompa của ngài tại Shukchen Tago trong Thung lũng 
Do. 

Jigme Gyalwe Nyuku cũng đến Thung lũng Do để giúp Dodrupchen xây tu viện. 
Cùng với Gyalwe Nyuku và những người khác, Dodrupchen viếng thăm Vua 
Tsewang Lhũndrup (mất năm 1825) xứ Dzigak tại Phũntsok Dzong, Vua xứ Chötse, 
và nhiều nơi trong Thung lũng Dzika để trao truyền giáo lý, cử hành các buổi lễ, và 
gây quỹ cho tu viện. 

Nũden Dorje, một người cháu trẻ tuổi của Dodrupchen, người mà về sau trở 
thành Khangdong (hay Khordong) Terchen nỗi tiếng, đến thăm chú.”°” Dodrupchen 
ban cho cậu một chày kim cương và một phurbu và yêu cầu cậu đứng lên. Cầm 
những pháp khí này trong tay, Terchen quay lại và nói HÙỦM HŨM HÙM. Vào lúc đó, 
những hồi ức của Terchen về việc cậu từng là Dũdủl Dorje (1615-1672) trong quá 


127 


khứ được đánh thức. Sau đó Dodrupchen ban cho cậu quán đảnh Yurnka Dechen 
Gyalmo, và Terchen nghe âm thanh của thần chú OM  PADMOYOGINI 
JNÑÃNAVÃRAHI HŨM đến từ tất cả những cây cối, hoa lá mà cậu có thể nhìn thấy 
xung quanh cậu. 

Năm 1801, trong một lần viếng thăm Thung lũng Mar, Dodrupchen gặp Do 
Khyentse (1800-1866), khi đó khoảng một tuổi. Cậu bé đang nài nỉ cha mẹ cậu đưa 
cậu tới gặp một người tên là Sönam Chöden, nói thêm rằng nếu không cậu sẽ về 
nhà, có nghĩa là cậu sẽ chết. Sönam Chöden là một trong những danh hiệu trước 
đây của Dodrupchen, nhưng trừ ngài ra hầu như không ai biết danh hiệu đó. Khi 
Dodrupchen gặp cậu bé, mắt ngài đẫm lệ, ngài ôm lấy cậu bé và quả quyết: “Ta sẽ 
chăm sóc con.” Nhiều năm sau Khyentse viết rằng khi ngài gặp Dodrupchen, ngài 
không nhìn thấy vị Thầy này trong thân tướng của một người bình thường mà là 
Guru Rinpoche. 

Theo lời khuyên của Dodrupchen, Do Khyentse được đưa tới Shukchen Tago và 
bắt đầu nhận những gia hộ và giáo lý. Do Khyentse vẫn nhìn thấy Dodrupchen trong 
những thân tướng khác nhau và được những người nam và nữ vây quanh trong 
những hình tướng huyền bí. Sau khi lớn lên, cậu nhận ra rằng những hình tướng đó 
là những thân tướng không bình thường của Lạt ma hay môi trường xung quanh 
của ngài. 

Sau khi kéo dài được vài năm, sự kiện vị thủ lãnh miền Thung lũng Do thượng 
liên can đến việc che chở một tên cướp đã bị khám phá. Sự bất ngờ này làm 
Dodrupchen vô cùng thất vọng, bởi ngài không chỉ là một Lạt ma vĩ đại, mà còn là 
một vị thủ lãnh bộ tộc sáng suốt, đạo đức, và đáng kính. Chẳng bao lâu, ngài từ 
chối việc ở lại Shukchen Tago, mặc dù nó vẫn là một ẩn thất trong nhiều năm. 
Paltrủl Rinpoche 2 808-1887) đọc Kanjur ở đó một thời gian dài và học thuộc lòng 
nhiều Kinh điển. TUy nhiên, khi còn nhỏ, tôi thường ởi qua nơi đó, tôi chỉ nhìn 
thấy những tàn tích của Shukchen Tago. 

Dodrupchen vẫn nhận những lời mời khẩn cấp của vua xứ Dege và Tu viện 
Dodrupchen. Ngài tới Tu viện Gyarong, Tu viện Dzogchen, và những nơi trong 
Thung lũng Dzachukha. Ở mỗi nơi, ngài được đón tiếp bằng những lễ rước trọng 
thể. Tại Tu viện Dzogchen ngài ban những quán đảnh cho Dzogchen Rinpoche đệ 
Tứ trẻ tuổi. Khi ngài nghe nói nhiếp chính Hoàng thái hậu xứ Dege bị bệnh nặng, 
ngài vội vã đi tới Cung điện Dege. Hoàng thái hậu vừa mới khỏi bệnh. Dodrupchen 
ban cho bà các giáo lý Yeshe Lama và những giáo lý khác. Ngài ban cho nhà vua 
các quán đảnh Hyagriva và Vajrakila của Gyluk. Về sau ngài cũng trao truyền cho 
vua những giáo lý terma do chính Dodrupchen khám phá. 

Dodrupchen đã trao truyền nhiều giáo lý, trong đó có Yabzhi, Longchen 
Nưingthig, Nyingma Gyibum, và Dzödũn cho nhiều đệ tử, kể cả những Lạt ma cao 
cấp của các tu viện Nyingma ở Kham, chẳng hạn như Dzogchen, Kathok, và 
Zhechen. Trong số những người thọ nhận có Dzogchen Rinpoche đệ Tứ, Do 
Khyentse, Zhechen Rabjam đệ Tam, Kathok Situ, các Gotsa_ N Gomchen 
Ngawang Chöjor, và Thartse Khenchen Namkha Chi-me xứ Ngor.”° 

Tới lúc đó, Do Khyentse đang được Dodrupchen chăm sóc và được chính 
Dodrupchen thừa nhận là tủlku không chính thức của Jigme Lingpa. Sau đó văn 
bản phê chuẩn cho việc thừa nhận của Sakya Kongma và các tủlku Drikung, là 
những đệ tử thân thiết của Jigme Lingpa, được các vị đại diện mang đến từ 


128 


Drikung. Những vị này tới để đưa vị tũlku tới miền Trung Tây Tạng. Khi đó, với sự 
tổ chức công phu của Cung điện Dege, Do Khyentse được gởi tới Drikung, ở đó 
nam tử của Jigme Lingpa là một trong hai vị lãnh đạo của dòng Drikung. 

Năm 1806, khi một người chú của Dodrupchen mát, từ Dege, ngài vội vã trở về 
Golok. Nhưng cho tới năm 1809, ngài đi tới đi lui vài lần giữa Dege, Dzogchen, và 
Golok, cử hành các buổi lễ và chủ yếu là ban các trao truyền và giáo lý tại nhiều tu 
viện và những nơi khác. 

Cùng với Jigme Gyalwe Nyuku, Dodrupchen xây dựng Tu viện DzagyaF'” trong 
Thung lũng Dzachukha, là nơi sau này trở thành trụ xứ chính của Jigme Gyalwe 
Nyuku và của Paltrủl Rinpoche, đệ tử nồi tiếng của vị Thầy này. 

Ở đây, tôi muốn chú thích là trong cung điện Dege có một sự đối kháng có tính 
chất bộ phái chống lại ảnh hưởng của các Lạt ma phái Nyingma mà người lãnh đạo 
là Dodrupchen. Tuy nhiên, không có gì là nền tảng để khẳng định rằng Dodrupchen 
bị tống giam và sau đó bị trục xuất khỏi Dege trong cuộc nổi dậy ở Dege năm 
1798?Ï như các nhà biên soạn Tây phương đưa ra. Thực ra, Dodrupchen không ở 
Dege trong thời gian này. Từ năm 1793 tới 1799, ngài vẫn ở vùng Thanh Hồ, ban 
giáo lý cho những người Tây Tạng và Mông Cổ. Ngài chỉ từ Amdo trở về Golok năm 
1799 và xây dựng Shukchen Tago Gompa. Chỉ từ khoảng năm 1802 tới 1809 ngài 
mới thường xuyên thăm viếng Dege, ban giáo lý cho nhiếp chính Hoàng thái hậu và 
thái tử, người sẽ trở thành nhà vua năm 1806. Dodrupchen thực hiện nhiều Cuộc 
thăm viêng và trải qua rất nhiều thời gian ở Dege sau khi ngài từ Amdo trở VỀ, SO 
với lần viếng thăm duy nhất trong nhiều tháng vào năm 1793. Theo nhiều tài liệu, 
không chỉ nhiếp chính Hoàng thái hậu mà cả con trai của bà, Vua Tsewang Dorje 
Rigdzin (1786-18472, trị vì 1806-18472), vẫn là những người mộ đạo nhiệt tình của 
Dodrupchen. 

Dodrupchen đã thúc đẩy cung điện Dege'” đặt làm những bản khắc gỗ sáu 
quyền sách của Jigme Lingpa, và cũng in hai mươi lăm quyên Nyingma Gyibum và 
hơn mười quyền sách của Longchen Rabjam. 

Cuối cùng vào năm 1809 Dodrupchen trở về Golok. Một tiên tri của Rongtön 
Dechen Lingpa (thế kỷ 17) nói: 


Một hóa thân của Thái tử Siêu phàm, Bồ Tát anh hùng, 
Sẽ xuất hiện, với những Đạo sư và thiên giả của Dzogchen Ati (Đại Viên mãn). 
Ngài sẽ xây dựng khoảng ba tu viện ở Thung lũng Ser thượng, trung và hạ. 


Năm 1810, vào năm sáu mươi sáu tuổi, ngài thiết lập một trung tâm thiền định 
tại Yarlung ở đèo Trakchen trong Thung lũng Ser. Ngài đặt tên cho nó là Pemakö 
Tsasum Khandrö Ling. Sau này, nó được thường được gọi là Tu viện Yarlung 
Pemakö.”'3 

Sau khi xây dựng Yarlung Pemakö, Dodrupchen thề không bao giờ rời nơi này, 
vì thế ngài không đi đâu hết mà ở đó trong hơn mười năm kế tiếp của đời ngài. 
Trong khi Dodrupchen sống ở đó, hầu như vào mỗi ngày mồng mười và hai mươi 
lăm âm lịch, người ta có thể nghe thấy âm nhạc trồi lên ở Yarlung Pemakö nhưng 
không rõ xuất xứ. Mọi người tin rằng hội chúng các dãka và däkinT đã chơi nhạc. 
Vào những ngày này, khi nghe nhạc, mọi người được nhắc nhở rằng hôm nay là 
một trong những ngày lễ trong tháng. 


129 


Tại Yarlung Pemakö, Dodrupchen giảng dạy và ban những trao truyền cho rất 
nhiều đệ tử, nhiều người trong số đó đã trở thành những Đạo sư nổi tiếng. Thông 
thường, khi Dodrupchen ban quán đảnh và giáo huấn thì Jigme Kalzang truyền văn 
bản (Lung) nhân danh ngài. 

Năm 1812, Do Khyentse từ miền trung Tây Tạng trở về để thăm Dodrupchen già 
yếu. Vua xứ Dege không ngừng hối thúc Dodrupchen và Do Khyentse tới Dege, 
nhựng Dodrupchen không đi được, bởi ngài đã thề không bao giờ rời khỏi tu viện 
của ngài. 

Năm hai mươi tuổi,“'°® Dzogchen Rinpoche Đệ Tứ (1793-?) viếng thăm Yarlung 
Pemakö để nhận thêm giáo lý từ Dodrupchen. Dodrupchen ban cho Dzogchen 
Rinpoche quán đảnh, những bản văn, và giáo huấn thuộc về Longchen Rabjam và 
dJigme Lingpa, cũng như Vima Nyingthig và Nyen-gyũ Dorje Zampa. 

Dodrupchen gia hộ cho Dzogchen Rinpoche bằng cách ban cho ngài một tách 
sọ người đựng đầy chang (bia). Với thức uống này, sự chứng ngộ của vị Thầy 
được chuyển sang Dzogchen Rinpoche một cách tự nhiên, và ngài đạt được trạng 
thái giải tan các hiện tượng tương đối vào bản tánh tuyệt đối (Chos Nyid Zad Pa). 
Về sau Dzogchen Rinpoche trở thành một bậc lão thông lừng danh, bậc không tạo 
ra những phân biệt và không hy vọng hay sợ hãi điều tốt hay xấu. Có nhiều câu 
chuyện kỳ lạ vê cuộc đời và trí tuệ của ngài. 

Khi lần đầu tiên Gyalse Zhenphen Thaye (1800-?) nhìn thấy Tu viện Yarlung 
Pemakö từ xa, ngài bước xuống ngựa. Thực hiện nhiều lễ lạy, ngài khóc như một 
đứa trẻ. Ngài nói: “Nơi chốn này của Thầy ta không là gì ngoài Cõi Tịnh độ Vô song 
chân thực của Pháp Thân.” Khi ngài tới gặp Dodrupchen, Lạt ma đang gia hộ cho 
mọi người bằng cách dùng một lá phướn nhỏ làm bằng những dải ruy băng lụa năm 
màu chạm vào người họ, và Gyalwe nhìn thấy Đức Vajrapäni (Kim Cương Thủ) 
trong một thân ánh sáng tô điểm lá phướn. 

Năm 1815, Dodrupchen phái Do Khyentse tới miền Trung Tây Tạng với những 
món cúng dường khổng lồ. Ngài trở về năm 1816. 

Năm 1817/18, Jigme Gyalwe Nyuku tới Yarlung Pemakö để thăm DodrupchenZ'8 
già yếu lần cuối cùng. Đó là thời điểm hết sức vui mừng và buồn bã cho cha và con 
hay các huynh đệ trong Pháp. Dodrupchen kết luận cuộc sum họp bằng cách nói: 
“Đó là buồi gặp gỡ [hiếm hoi và đầy hỉ lạc] của một người chết và một người sống.” 
Dodrupchen ban giáo lý Ngöndro và nhiều giáo lý khác cho Gyalwe Nyuku và 
những người khác. Ngài cũng tiên tri nơi Gyalwe Nyuku sẽ thiết lập trụ xứ chính của 
mình, với những mô tả chỉ tiết về một nơi mà ngài chưa bao giờ nhìn thấy. 

Tại Yarlung Pemakö, nhiều Đạo sư vĩ đại tới nhận các trao truyền từ 
Dodrupchen. Trong số đó có Gyalwe Nyuku, Dzogchen Rinpoche Đệ Tứ, Do 
Khyentse, Thành tựu giả Kathok Getse, Dola Jigme Kalzang, Repa Tamtsik Dorje, 
Chöying Tobden Dorje, Zhichen Sönam Palden, Sönam Gyaltsen, Changlung 
Namkha Jigme Dorje, và Gyalse “henphen Thaye. 

Năm 1819, Dodrupchen khuyên ”'” các đại diện của Cung điện Dege, Tu viện 
Dzogchen, Tu viện Kathok, và Drikung cho phép Do Khyentse trở thành một ẩn sĩ 
tãntrika (hành giả Mật thừa), như ngài ước nguyện để hoàn thành những hoạt động 
giác ngộ của ngài. Vì thế họ đã cho phép Do Khyentse đảm đương cuộc đời của 
một yogï lang thang. Do Khyentse nhớ lại đời sống của Dodrupchen già yếu trong 
những ngày đó: 


130 


Sức khỏe của Đắng Pháp Vương Tôn quý tốt hơn trước. Thỉnh thoảng ngài bất 
thần hát những bài ca du già, nhưng chúng tôi không có cơ hội để ghi lại 
những bài hát đó. Đôi khi ngài miêu tả những linh kiến của ngài về các cõi tịnh 
độ Báo Thân, và những lúc khác, ngài mô tả những hoàn cảnh khác nhau của 
chúng sinh trong sáu cõi. Ngài cũng ban những tiên tri về tương lai của việc 
truyền bá Giáo Pháp và của những cá nhân. Một vài người trong chúng tôi vẫn 
nhìn thấy thân ngài trong những hình tướng khác nhau, và đôi khi chúng tôi 
không nhìn thấy thân người mà chỉ thấy y phục của ngài trên ngai tòa. Có vô 
số điều kỳ diệu. Mỗi khi chúng tôi nhớ lại những câu hỏi mà chúng tôi có về 
những vân đề quan trọng của các giáo lý, ngài trả lời một cách tự nhiên mà 
không cần chúng tôi phải hỏi.”'3 


Năm Bảy mươi bảy tuổi, vào sáng sớm”'? ngày mười ba tháng giêng năm Kim 
Tị (1821), ngài biến thành y phục Báo Thân. Ngài ban các giáo huấn riêng cho một 
vài đệ tử. Sau đó, không bệnh tật, ngài tan hòa vào sự an bình tối thượng, trong khi 
mô tả kinh nghiệm của ngài về những giai đoạn của việc thu hồi năng lực của các 
yếu tố (các đại) trong thân thể. Những tia và vòng ánh sáng cầu vồng và một trận 
mưa hoa tràn ngập không gian. Khi thân ngài được hỏa thiêu, nhiều xá lợi xuất hiện 
như dấu hiệu của sự thành tựu cao cấp. Các môn đồ của ngài xây một bảo tháp 
bằng vàng trong đó họ giữ gìn di cốt của ngài tại tu viện Dodrupchen cho tới năm 
1959. Ngawang Tendar Lharampa, một nhà biên soạn nỗi tiếng phái Geluk và là 
một đệ tử của Dodrupchen ở Alaksha, Mông Cổ, viết: 


Có những Đạo sư có thể đạt được sự chứng ngỘộ.. tan hòa [thân thể họ thành 
thân ánh sáng cầu vồng] nhưng thay vào đó đã chọn thành tựu trạng thái của 
một vị hộ trì trí tuệ (Trì minh vương) với thánh tích để lại. Lý do là bởi một số vị 
không chấm dứt nghiệp lực của mình để hiến mình cho việc chuyển Pháp luân 
các hoạt động nhằm phụng sự Giáo Pháp và chúng sinh. Những vị khác để lại 
di cốt trong hình thức của dung (phân) và các xá lợi, để những vật này ít nhất 
cũng tồn tại như suối nguồn của những gia hộ cho các đệ tử. Một điển hình là 
[cách chết của] đắng quy y (nương tựa) tôn quý của chúng tôi, Đức Jigme 
Thrinle Özer vinh quang, sự hiển lộ huyễn hóa của Đức Phổ Hiền, Đức Phật 
nguyên thủy xuất hiện trong những tri giác của chúng sinh có thể giáo hóa như 
bậc thủ hộ của các hiền nhân và hiện thân của một trăm bộ Phật.” 


Ngay đêm Dodrupchen mắt, Do Khyentse, đệ tử chính yếu của ngài, khi ấy đang 
ở một nơi cách xa nhiều tuần lễ du hành đã nhận được di chúc tâm linh của ngài. 
Cuối đêm mười ba tháng giêng năm Kim Tị, Dodrupchen xuất hiện trên không trung 
trong một thân ánh sáng chói lọi và một bộ y phục bằng ánh sáng. Ngài lơ lửng trên 
một tắm thảm ánh sáng được bốn dãkinï nâng đỡ. Bằng một giọng hết sức quyến 
rũ ngài hát những bài kệ trong di chúc của ngài, trong đó có những giòng sau đây, 
và sau đó tan hòa vào Do Khyentse. 


Ta đang đi vào sự rộng lớn của Trí tuệ của Pháp giới Tối thượng (Pháp giới 
thê tánh trí), 


131 


Là trạng thái siêu vượt tư tưởng và những biểu lộ. 

Ta đang đi vào trạng thái của Trí tuệ như Gương (Đại viên cảnh trí), 

Là ánh sáng rực rỡ quang minh bắt tận, tươi mới và khoáng đạt. 

Ta đang đi vào sự rộng lớn của Trí tuệ của những Bình đẳng (Bình đẳng tánh 
trí), 

Trong đó mọi tư tưởng về sự bám chấp và người bám chấp tan biến vào Pháp 
giới tối thượng. 

Ta đang đi vào Trí tuệ Giác tánh Phân biệt (Diệu quan sát trí), 

Là sự quang minh, sự ló dạng của sáu loại thấu thị. 

Ta đang đi vào trạng thái của Trí tuệ Thành tựu (Thành sở tác trí), 

Là cái hóa hiện những hiển lộ khác nhau phù hợp với nhu cầu của chúng sinh 
có thể giáo hóa. 

Ta đang đi tới Zangdok Palri, cõi tịnh độ của những vị hộ trì trí tuệ (Trì minh 
vương). 

Bởi tâm ta trở nên đồng nhất với tâm Heruka, 

Ta sẽ hiển lộ ba hóa thân như bạn đồng hành của con. 

Di chúc này, cho tới khi xuất hiện rõ ràng 

Như nét vẽ bí mật của các biểu tượng däkinï, 

Hãy niêm kín lại như miệng của một tử thi. 

Cầu mong những biểu tượng này không bao giờ biến mất. TISTHA-LHENI 

Nam tử, hãy ở lại an khang. 

Bây giờ con đã chiến thắng những chướng ngại của đời con. 

Cho tới khi mọi hiện hữu hiện tượng được giải thoát như những dấu hiệu và 
giáo lý [của Giáo Pháp], 

Con nên coi sinh tử và Niết bàn là những giấc mộng và sự huyễn hóa. 

Hãy hiến mình cho việc thiền định là nơi không có điểm quy chiếu. 

Đây là quán đảnh phó chúc và nguyện ước tuyệt đối. 

Đây là quán đảnh siêu việt của những quán đảnh.“”! 


Dodrupchen đã khám phá nhiều giáo lý như kho tàng tâm, dưới tiêu đề Tamchö 
Dechen Lamchok, Con Đường Tối hảo của Cực Lạc, những Thánh Pháp. Nó bao 
gồm các sädhana Ngoại, Nội, và Bí mật của Đức Phật A Di Đà, một sãdhana thiêng 
liêng nhất của Hayagriva, và các sãdhana của mười hai Đạo sư Dzogchen, 
Milarepa, Machik Labdrön, và Mahädeva (Đại Thiên). Ngài cũng khám phá một nghi 
lễ Chö nổi tiếng, có tựa đề là Chuwo Chigdre. Trong các tác phẩm của ngài có 
Gyafsö Chuthik (Một Giọt từ Đại dương), một bản dịch dài và ngắn của những bình 
giảng ngắn về Yönfen Rinpoche Dzö, một bình giảng ngắn về Chö Khandrö 
Kegyang, một sãdhana về sự tịnh hóa samaya, và những biên soạn về nghỉ lễ 
Mahãkala và về sãdhana Vajrakila do Sangye Lingpa khám phá. 

Dodrupchen biên soạn nhiều tiên tri. Ta được biết rằng Tu viện Labrang ở Amdo 
có một tuyển tập về các tiên tri của ngài. Chính tôi đã nhìn thấy tuyển tập vài trăm 
trang, nhưng hiện nay chỉ còn sót lại một tiết đoạn gồm một ít trang. 

Dodrupchen nỗi tiếng là có những tiên tri rõ ràng và chính xác. Thường thì các 
Lạt ma viết những tiên tri khi họ được nghe nói về các sự việc của một däkinï, một 
Lạt ma, hay một vị Phật trong một linh kiến. Nhưng sự độc đáo nơi các tác phẩm 
tiên tri của Dodrupchen nằm ở chỗ ngài báo trước các sự việc như một linh kiến tự 


132 


nhiên hay tự xuất hiện trong trạng thái trí tuệ chứng ngộ tự thân của ngài. Chẳng 
hạn như: 


Trong tắm gương của Pháp giới Tối thượng [của tâm trí tuệ của tôi], là cái gì 
thoát khỏi các niệm tưởng, 

Xuất hiện những tình huống của thế giới nói chung, và 

Của miền Đông Tây Tạng (mDo sMad) nói riêng, 

Trong hình thức của những duyên sinh không có sự lầm lạc nào.. 


Ngài báo trước nhiều sự kiện liên quan tới việc truyền bá Giáo Pháp, những 
tỉnh, và những cá nhân. Chẳng hạn như, ngài đã tiên tri việc ra đời của Khyentse 
Wangpo (1820-1892), Zhapkar Tsoktruk RangtrölI (1781-1851), Pema Siddhi (mất 
năm 1957), và hàng trăm Lạt ma vĩ đại khác. Ngài đã báo trước là Trung quốc sẽ 
“đỏ,” mặc dù trong thời đại của ngài “đỏ” không có ý nghĩa như bây giờ. Ngài cũng 
tiên tri những gì có thể xảy ra cho một nhiếp chính của Tây Tạng ở Tu viện Redring 
(mất năm 1947) và những hậu quả của sự kiện đó. 

Không lâu sau khi Dodrupchen mất, Dodrupchen trở về Yarlung Pemakö để kính 
lễ di cốt, tro, và xá lợi của Dodrupchen được giữ trong một cái bình. Các đệ tử của 
Dodrupchen hối thúc Do Khyentse ở lại như người kế vị (gDan Tshabs) của 
Dodrupchen, nhưng ngài từ chối. 

Sau này, Gyalse Zenphen Thaye (1800-2) của Tu viện Dzogchen, một học giả 
nổi tiếng và là một trong những đệ tử chính của Dodrupchen, đã đến để trụ lại như 
người kế vị của Dodrupchen trong một thời gian. Gyalse bắt đầu một khóa giảng 
dạy và thực hành hàng năm trong bốn mươi lăm ngày về Guhyagarbha- mãyäjãla- 
tantra (Mật điển Bí mật tập hội) tại Yarlung Pemakö. Paltril làm trợ giảng cho 
Gyalse trong năm đầu tiên, và sau đó bản thân ngài điều khiển giảng khóa này 
trong hai năm nữa.” Paltrủl Rinpoche và Nyoshủl Lungtok (mất năm 1902?) sống 
quanh Thung lũng Ser và Do, các trụ xứ của Dodrupchen, trong khoảng chín hay 
mười năm.” 

Trong số các đệ tử ngài có những Đạo sư hộ trì dòng truyền thừa, những vị đã 
được tiên tri trong Tiên trí Bí mật của Lạt ma Gondu.?S Đó là bốn vị hộ trì dòng 
truyền thừa được đặt tên là Dorje (rDo rJei gDung bZhi), mười ba vị được đặt tên 
Dorje (rDo rJe¡ Ming Chan bChu gSum), và sáu vị được đặt tên Sangye (Phật 
mCh'ed Drug). 

Có những giải thích khác nhau để định rõ bốn vị hộ trì dòng truyền thừa được 
gọi tên là Dorje. Một cách là: (1) Dola Jigme Kalzang Dorje (Chökyi Lodrö) ở miền 
đông, giống như âm thanh của một con ốc xà cừ trắng đầy danh tiếng tâm linh, (2) 
Repa Tamtsik Dorje của Khyunglung (người nỗi tiếng về việc có đệ tử gồm một 
ngàn yogï và một ngàn yoginT) ở miền nam, với nhiều đệ tử Mật thừa như một tụ 
gạo trắng, (3) Gyalse Rikpe Dorje (Zhenphen Thaye) ở miền tây, với nhiều đệ tử là 
thiền giả tu sĩ như một vườn hoa sen đỏ, và (4) Chöying Tobden Dorje (một nhà 
biên soạn và truyền bá vĩ đại của giáo lý Nyingthig ở Amdo, đặc biệt là ở Rekong) ở 
miền bắc, giống như một phurbu sắt với nhiều đệ tử mật thừa đầy năng lực. 

Cách giải thích khác là: (1) Do Khyentse, (2) Dzogchen Rinpoche đệ Tứ, (3) 
Gyalse Rigpe Dorje, và (4) Kyebu Yeshe Dorje (Dola Jigme Kalzang). 


133 


Cách thứ ba là: (1) Do Khyentse, (2) Dzogchen Rinpoche, (3) Repa Tamtsik 
Dorje, và (4) Chöying Tobden Dorje. 
Kongtrủl Yonten Gyatso (1813-1899) viết: 


Trước ngài, bậc được gọi là Ánh sáng chói lọi (Özer) của phương Đông, Hóa 
Thân, 

Với bốn [đệ tử] yogT, như được Guru Rinpoche tiên tri, 

Bậc hành động vì sự lợi lạc của chúng sinh, hóa thân trí tuệ của Murum 
(Tsepo), 

Changchup Dorje [Dodrupchen], Thủ hộ của các Hiền giả, con xin cầu nguyện 
ngài. 


Mười ba vị được gọi là Dorje được liệt kê khác nhau, nhưng một cách liệt kê là: 
(1) Mingyur Namkhe Dorje, (2) Do Khyentse Yeshe Dorje, (3) Jigme Mikyö Dorje 
(Namkha Tsewang Choktrup, 1744-2) ở Gyarong Gön, (4) Repa Tamtsik Dorje, (5) 
Chöying Tobden Dorje, (6) Jigme Palkyi Dorje, (7) Rigdzin Jampal Dorje ở Zhechen, 
(8) Kyilung Thukchok Dorje ở Golok, (9) Jigme Pawo Dorje, (10) Zhönu Yeshe Dorje 
(còn được gọi là Dola Jigme Kalzang, (11) Wangda Dorje Palzang ở Golok, (12) 
Rigdzin Palkyi Dorje ở Troshủl, và (13) Rolwe Dorje ở Barchung. 

Nyoshủl Lungtok đề nghị cách khác để phân loại những đệ tử chính của 
Dodrupchen: 


Thủ lãnh của tất cả những đệ tử Khampa của vị hộ trì trí tuệ vĩ đại [digme 
Lingpa] là Dodrupchen Jigme Thrinle Özer. Trong những đệ tử chính yếu của 
Dodrupchen có bốn vị hộ trì dòng truyền thừa được gọi là Dorje, sáu người 
được gọi là Buddha (Phật), mười ba người được gọi là Namkha, và một trăm 
vị hộ trì mạn đà la. Vị thủ lãnh trong mười ba người được gọi là Namkha là 
Mingyur Namkhe Dorje.“Z” 


Jigme Gyalwe Nyuku và Jigme Ngotsar là bạn đồng môn và đệ tử của 
Dodrupchen. Ngoài ra, khi Paltrủl Rinpoche còn nhỏ, Dodrupchen xác nhận cậu bé 
là tũlku của Palge Lama, và bằng sự tiên tri, ngài nói với Dola Jigme Kalzang: “Ta 
phó chúc và trao truyền toàn bộ giáo lý Longchen Nyingthig cho cậu bé, với danh 
hiệu là Ogyen Jigme Chökyi Wangpo.” 

Như đã giải thích ở trên, các dòng Nyingthig của Vua Ngawang Dargye và đệ tử 
của vua là Zhapkar Tsoktruk Rangtröl đến qua Dodrupchen. Kuyang Lo-de,Z”° một 
đệ tử và Đạo sư của Zhapkar, viết trong một lời cầu nguyện dòng truyền thừa: 


Kũnkhyen Jigme Lingpa, 

Con cầu nguyện ngài, xin ban những gia hộ của ngài. 

Kũnzang Zhenphen, Bậc Siêu việt trong những bậc Lão thông, 

Pháp Vương Ngari Wangpo, và 

Tsoktrul Rangtỏl Toàn trí, con cầu nguyện ngài, xin ban cho con những gia 
hộ. 


134 


Dòng Longchen Nyingthig của Dharma Senge (mất năm 1890) cũng đến qua 
Dodrupchen, như Dharma Senge việt: 


Cầu mong những khát khao thiêng liêng của Rigdzin Jigme Lingpa được đáp 


, ứng. : 
Câu mong những khát khao thiêng liêng của Jigme Thrinle Ozer được đáp 
-_ Ứng. 
Câu mong những khát khao thiêng liêng của Ngadak Yeshe Gyatso được đáp 
ứng. 


Cầu mong những khát khao thiêng liêng của bổn sư được đáp ứng. 
Trong số nhiều hóa thân của Dodrupchen có Jigme Phũntsok Jungne, 


Dodrupchen Đệ Nhị (1824-1863), và Se Sherap Mebar (1829-1843), ” một nam tử 
của Do Khyentse. 


135 


13 





JlGME GYALWE NYUKU 
1765-1843 


JIGME Gyalwe NyukuZ° là một thiền giả, Bồ Tát, và bậc lão thông vĩ đại. Ngài là 
một trong hai Đạo sư lãnh trách nhiệm truyền bá Longchen Nyingthig trên khắp xứ 
Tây Tạng, đặc biệt là miền Đông Tây Tạng. Khi còn trẻ ngài được gọi là Pema 
Kunzang và sau này được gọi là Jigme Gyalwe Nyuku, Nam tử Vô Úy của Đấng 
Chiến Thắng (Phật). 

Gyalwe Nyuku sinh năm Mộc Dậu thuộc Rabjung thứ mười ba (1765) trong 
nhóm du cư Getse trong Thung lũng Dzachukha. Thân phụ ngài là Ogyen Tashi 
thuộc bộ tộc Mange của dòng Dong, và thân mẫu là Tashi Kyi thuộc bộ tộc Awö. 
Dzachukha là thung lũng gân nguồn của Sông Dza (Nyak Chiu/Yalung). Gyalwe 
Nyuku là con thứ hai trong chín người con. Từ thời thơ âu ngài đã không bao giờ 
quan tâm tới những vui thú thế tục. Vào mùa xuân, mỗi khi ngài nhìn thấy những 
đám mây mưa lơ lửng trên bầu trời và nghe tiếng sắm nhẹ nhàng, ngài kinh nghiệm 
một sự thôi thúc mãnh liệt giục giã ngài đi tới một nơi cô tịch trên đỉnh một ngọn núi 
cao và hiến mình cho việc thiền định Phật Pháp. Mọi người trong gia đình ngài đều 
muốn ngài trở thành một gia trưởng tài giỏi, ngoại trừ mẹ ngài, người rất mộ đạo và 
cố gắng giúp đỡ ngài thực hiện những ước nguyện về Pháp. 

Năm mười hai tuổi, ngài có cơ hội tập đọc. Năm mười bốn tuổi ngài đi hành 
hương tới Lhasa, Samye, và nhiều nơi khác và trở về bình an. 

Năm mười lăm tuổi ngài nhận những giáo huấn Đại Viên mãn và Tsasum 
Sangwa Nyingthig từ Getse Lama Rigdzin Gyatso (?-1816?). 23 Lạt ma bảo ngài: 
“Để hoàn thiện việc thiền định của ông về bản tánh của tâm điều duy nhất ông cần 
làm chỉ là duy trì những gì ông đã chứng ngộ.” Ngài có những linh kiến phi thường 
và có thể tiên tri nhiều việc sẽ xảy ra sau này. 

Năm mười sáu tuổi ngài bị bắt buộc phải đi theo anh của ngài trong những 
chuyến đi buôn. Trong những cuộc du hành này ngài bị tràn ngập bởi một nỗi khiếp 
sợ mãnh liệt vì việc nói dối và chửi rủa của những người thế tục. 


136 


Năm mười bảy. tuổi ngài đưa thân mẫu đi hành hương Lhasa với vài người bạn. 
Trong khi họ ở miên Trung Tây Tạng, ngài và một người bạn cố chạy trốn để thực 
hành Pháp, nhưng những người bạn đã bắt họ lại và đưa họ về Kham. 

Năm mười tám tuổi, ngài thực hiện một khóa nhập thất thiền định một trăm 
ngày. Năm mười chín tuổi, anh ngài mất. Hơn hẳn bất kỳ sự kiện đơn độc nào 
khác, điều này đã chuyển hóa tâm ngài hướng về Pháp một cách kiên định, nhưng 
Lobsang Chökyong, thủ lãnh của nhóm bộ tộc Getse, và những người thân của ngài 
bắt đầu thúc ép ngài kết hôn và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên ngài không nhượng 
bộ chút nào khi quyết định từ bỏ cuộc đời của một gia chủ. 

Bởi nếu ở lại Kham ngài không thể nào hiến mình cho một cuộc đời tu tập Pháp 
nên cùng một người bạn tên là Rigdzin, một thiền giả tu tập Pháp thuộc nhóm bộ 
tộc Barchung, ngài đã chạy trốn tới miền Trung Tây Tạng. Ngài đã chuẩn bị mang 
theo một nén bạc để chỉ dụng. Du hành qua Chabdo, Drikung, Gaden, Yamalung, 
và Samye, họ tới Lhasa. Gyalwe Nyuku không chỉ được phú bầm trí tuệ tâm linh mà 
còn rất thông tuệ và thực tiễn. Anh bạn Rigdzin của ngài rất đáng tin cậy và tâm linh 
nhưng không thực tế và không có nhiều khả năng ngay cả việc kiếm củi để làm 
nhiên liệu trong núi non. Ở Lhasa một tên trộm trong y phục tu sĩ biết rằng họ muốn 
đổi nén bạc đề lấy tiền. Một hôm khi Gyalwe Nyuku đi khỏi, tên trộm lại gặp Rigdzin 
và tỏ ý muốn đổi nén bạc thành đồng xu theo giá mà họ muốn. Rigdzin đưa nén bạc 
và tên trộm biến mất. Như thế, ngoại trừ một vài vật được tặng, họ không còn gì để 
sống. Thay vì quở trách bạn, Gyalwe Nyuku an ủi anh ta và nói: “Chúng ta mất nén 
bạc bởi ta không có công đức đề sở hữu và sử dụng nó.” 

Sau khi đi qua Drak Yangdzong, họ tới Samye. Ở đó họ gặp Dodrupchen đệ 
nhất, là người mà Rigdzin đã biết ở Kham. Dodrupchen khuyên họ: 


Các con là những thanh niên thuộc những gia đình giàu có.. Các con nên thiền 
định tại Chimphu cùng với ta, bởi ta sắp đi tới đó, nhưng trước khi thiền định 
các con phải nhận những giáo huấn đúng đắn. Có một Lạt ma thấu suốt mọi 
sự mà không có chút chướng ngại nào, và ngài cũng ban giáo lý phù hợp với 
nhu cầu của đệ tử mà không lệ thuộc vào việc họ có những vật cúng dường 
hay không. Ngài là Khyentse Rinpoche [Jigme Lingpa], Đạo sư của ta. Ta sẽ 
gởi các con tới ngài với một lá thư. Hãy vui vẻ. 


Theo lời khuyên của Dodrupchen, họ tới Tsering Jong và gặp digme Lingpa. 
Gyalwe Nyuku viết rằng khi họ nhìn thấy .Jigme Lingpa, trong một lát mọi cảm nhận 
vê cuộc đời này tan biến và ngài kinh nghiệm sự hỉ lạc như thể ngài đã đạt được 
con đường của sự nội quán. Sau đó trong mười lăm ngày họ nhận quán dảnh 
Rigdzin Dũpa, khâu truyền Yönfen Dzö, và những giáo huấn chỉ tiết về thiền định 
Đại Viên mãn phù hợp với sự thuần thục của tâm họ (sMin Khrid). 

Sau đó họ trở lại gặp Dodrupchen ở Samye. Sau một chuyến hành hương ngắn, 
họ tới Tsang để thăm Gomchen Kuzhap, Rigdzin Pema She-nyen lừng danh. Trên 
đường, mặc dù không biết bơi, họ đặt Rigdzin ở giữa Dodrupchen và Gyalwe 
Nyuku và vượt Sông Kyichu. Sau này Gyalwe Nyuku nghĩ rằng họ thành công chỉ 
nhờ sự gia hộ của Tam Bảo. Ở Tsang họ nhận nhiều sự trao truyền Changter 
(những Kho tàng Phương Bắc) từ Pema She-nyen và những trao truyền Chö từ 
Drupchen Thupten Tendzin. 


137 


Sau đó Dodrupchen dự tính đi Lhasa một mình để gặp bạn của ngài và trở về 
Kham. Gyalwe Nyuku nài nỉ xin được đi cùng ngài đến tận Lhasa. Trên đường đi 
Dodrupchen ngã bệnh trầm trọng, nhưng ngài chấp nhận bệnh tật của ngài với sự 
hoan hỉ lớn lao, và điều này khiến Gyalwe vô cùng cảm kích. 

Từ Lhasa, Gyalwe Nyuku tới Tu viện Dorje Trak để gặp Pema She-nyen khi đó 
đang ban những trao truyền Rigdzin Chenmo. Sau đó họ trở về Tsang. Sau khi 
hoàn tất một khóa nhập thất hai năm chín tháng, Gyalwe và Rigdzin trở về Lhasa. 

Tại Trak Yerpa, Gyalwe Nyuku gặp một Lạt ma với bộ quân áo rách rưới, đắp 
vá. Chỉ nhìn thấy Lạt ma không thôi đã đủ phát sinh trong lòng ngài một niềm tin 
mãnh liệt, như thể ngài nhìn thấy Guru Rinpoche bằng xương bằng thịt. Lạt ma ban 
cho ngài những giải thích làm sáng tỏ việc thiền định của ngài và tiên tri rằng trong 
giai đoạn đầu đời Gyalwe Nyuku không an trụ ở một nơi nhưng về sau ngài sẽ 
không muốn rời một thung lũng nhìn về hướng đông nam, và ở đó ngài sẽ thành 
tựu những mục đích đối với bản thân ngài và những người khác. 

Gyalwe Nyuku tới Tsering Jong và nhận nhiều sự trao truyền và giáo huấn từ 
digme Lingpa. Theo lời khuyên của Jigme Lingpa, sau khi nhận quán đảnh Yumka 
ngài thực hiện hành trình gian khổ tới ngọn núi thiêng Tsãri. Trên đường đi ngài 
thiền định tại nhiều thánh địa trong một tuần hay hơn. Bởi ngài đã tặng đôi giày cho 
một người hành khất trước đó đã lâu, khi gần tới Tsäri ngài phải đi chân trần, ngay 
cả trong tuyết. Bàn chân ngài trở nên tê cứng và biến dạng, đến nỗi khi một vài 
đứa trẻ nhìn thấy vết chân của ngài trên đường họ trở về, đã sợ rằng đó là dấu 
chân của một con quái vật. Trong những hoàn cảnh gian khổ như thế, ngài mất 
nhiều ngày để đi nhiễu quanh Núi Tsãri. Ở một nơi, hy sinh sự an toàn của riêng 
mình, ngài cứu mạng một số người bị chôn dưới tuyết trên đường họ đi nhiễu. Thay 
vì hết sức đau đớn hay lo buôn, ngài liên tục kinh nghiệm mọi sự xuất hiện như Báo 
Thân, những thân tướng Phật bằng ánh sáng và tia sáng, sự xuất hiện tự nhiên 
không có những ÿ niệm nhị nguyên. 

Trong chín tháng ngài ân cư nghiêm nhặt đề thiền định tại Tsãri. Vào lúc bắt đầu 
ngài dùng một ít tsampa ba lần mỗi ngày với một loại súp làm bằng vỏ một loại cây. 
Sau một thời gian, ngài dùng tsampa mỗi ngày một lần. Sau đó tsampa đã cạn kiệt, 
và ngài đun sôi những torma cũ, bánh cúng khô mà ngài đã dâng cúng trước đó và 
uống chất súp của nó mỗi ngày một lần. Khi những món đó cũng hết, ngài không 
còn gì để ăn. Sau một thời gian, thậm chí ngài có thể nhìn thấy. ánh năng qua 
những khớp xương của ngài. Ngài đun sôi một ít cây tầm ma và uống chất nước, 
nhưng nó làm cổ họng ngài bị tổn thương. Sau đó ngài tìm thấy một cái xương 
hông cũ của một con cừu. Ngài nấu sôi nó và uống súp, điều đó mang lại một chút 
êm dịu cho cơ thể ngài. 

Sau khi hoàn tất khóa nhập thất chín tháng, ngài sẵn sàng ra đi. Nương tựa vào 
sự hỗ trợ của một chiếc gậy chống bằng cách nắm chặt nó bằng cả hai bàn tay, 
ngài bắt đầu rời hang. Ngài cảm nhận trong mỗi bước đi là ngài sắp mất ý thức và 
ngã xuống. Ngài không. thể đứng thẳng thân mình, bởi ngài cảm thầy ruột của ngài 
dính chặt vào xương sống. Cô ngài rất dài, và những khớp xương ở cổ và xương 
sống của ngài dễ đếm. Việc uống một ly nước sẽ giúp ngài đi thêm vài bước nhưng 
sau đó nước khiến cho ngài vô cùng phiền hà khi đi tiểu. Sau khi đi theo cách này 
trong bốn ngày, cuối cùng ngài gặp vài người cho ngài thực phẩm, và từ từ ngài bắt 
đầu phục hồi sức khỏe mà không có biến chứng nào. 


138 


Sau khi du hành nhiều ngày, ngài tới được chỗ ở của Jigme Lingpa và nhận một 
gia hộ ngắn gọn. Sau đó ngài đi tới ẩn thất Ogyen Ling để nhập thất trong sáu 
tháng, trong thời gian đó ngài có nhiều kinh nghiệm và linh kiến. Một hôm ngài ra 
ngoài nắng, nhìn lên bầu trời về phía vị Thầy của ngài ở, và một nỗi nhớ vô hạn về 
bổn sư Jigme Lingpa và những vị Thầy khác phát khởi trong tâm ngài. Ngài cầu 
nguyên các Thầy với lòng sùng mộ mãnh liệt. Ngài kinh nghiệm một sự nhàm chán 
sinh tử mạnh mẽ hơn cảm xúc mà ngài từng có trước đây. Ngài khóc trong nhiều 
thời khóa thực hành. Sau đó, nghĩ rằng kinh nghiệm này có lẽ là một chướng ngại, 
ngài đã suy niệm về bản tánh tối thượng. Trong một lát, ngài như thể mắt ý thức. 
Khi ngài tỉnh dậy, ngài nhận ra rằng không có gì để thấy hay thiền định, bởi tất cả 
những nhận thức về việc thực hành thiền định đã biến mất. Trước đó ngài đã có 
một điểm quy chiếu vi tế về cái thấy (kiến) và thiền định, nhưng bây giờ mọi sự đã 
trôi qua.2* 

Sau đó Gyalwe Nyuku nhận một thông điệp từ Dodrupchen yêu cầu ngài tới gặp 
Dodrupchen ở Tsering Jong, nơi vị Thầy này vừa trở lại. Gyalwe vội vã đi Tsering 
Jong và gặp Jigme Lingpa lẫn Dodrupchen. Ngài dâng một bản mô tả chỉ tiết về 
kinh nghiệm thiền định của ngài, trong đó ngài có cảm tưởng là không có thiền giả 
thấu suốt việc thiền định. Jigme Lingpa hài lòng và nói: 


Điều đó đúng! Sự chứng ngộ [bản tánh tối thượng] phải đến bằng một trong 
bốn cách khác nhau. Một vài thiền giả sùng mộ, tinh tấn, bi mẫn, và khôn 
ngoan chứng ngộ nó khi họ nhận “sự ban tặng trí tuệ” trong một lễ quán đảnh. 
Một số chứng ngộ nó khi họ nhận “sự đạt được những thành tựu,” khi họ đã 
hoàn tất việc thiền định và trì tụng một sädhana của Bổn Tôn. Một số chứng 
ngộ nó nhờ sự trao truyền chứng ngộ của Lạt ma cho họ bằng cách phát triển 
một niềm tin mãnh liệt nơi Lạt ma, bằng cách nhìn Lạt ma như một vị Phật 
thực sự. Một số chứng ngộ nó khi họ thành công trong việc làm an dịu những 
náo động quấy nhiễu phát khởi do ảnh hưởng của những thế lực tiêu cực ở 
những nơi linh thiêng hay bị ma ám chẳng hạn như các nghĩa địa. Bây giờ con 
đã chứng ngộ bản tánh tối thượng nhờ sự gia hộ của Lạt ma lẫn sự thành tựu 
Bổn Tôn. Vì thế từ nay trở đi, như Đức Tampa [Sangye] Rinpoche nói: 


Khi ta ngủ một mình trong sự ẩn nấp, 

Ta an trụ trong giác tánh nội tại trần trụi. 
Khi ta ở giữa nhiều người, 

Ta nhìn [gương mặt] của mọi sự xuất hiện.” 


Hãy để Niết bàn được đạt tới trong trạng thái nguyên sơ, không đánh bẫy 
giác tánh nguyên sơ chứng ngộ, là sự hợp nhất của sự khoáng đạt và quang 
minh xuất hiện từ trạng thái nguyên sơ của nó, trong mạng lưới của sự tạo tác 
những đặc tính. 

Vào lúc đó, Jigme Lingpa đang trải qua một vấn đề về mắt, và Gyalwe Nyuku 
được phái đi tìm một thầy thuốc. Vị Thầy thuốc tiến hành thành công một ca mỗ mắt 
cho dJigme Lingpa. 

Trước sự nài nỉ của Dodrupchen, Gyalwe Nyuku đồng ý trở về Kham với ngài. 
Thân mẫu của Gyalwe Nyuku đau yếu nhưng biểu lộ sự hạnh phúc về việc Gyalwe 


139 


Nyuku hiến mình cho Pháp. Bà nói: “Nếu con có thể thành công trong việc thực 
hành Pháp thì không cần phải lo lắng về ta.” Sau khi được Dodrupchen cho phép, 
Gyalwe Nyuku thực hiện một khóa nhập thất trì tụng tại Barchung Latrang. Đó là 
năm 1793. 

Kế đó Gyalwe Nyuku đi tới trại của Dodrupchen tại Mamö Do ở Dzachukha, 
nhưng Dodrupchen đã đi tới Cung điện Dege. Ngài thực hiện một khóa nhập thất 
một trăm ngày trong một hang động gần trại và có nhiều kinh nghiệm tâm linh và 
linh kiến. Sau khóa nhập thát, khi ngài gặp Dodrupchen từ Cung điện Dege trở về, 
Dodrupchen nói: “Trong một giác mơ ta thấy mình trên một ngọn núi cao dẫn theo 
một bày thú nhỏ, và kế đó ta thấy ông ở dưới thấp, đang đưa lên nhiều con thú. Vì 
thế ông sẽ làm lợi lạc nhiều chúng sinh hơn ta.” 

Gyalwe Nyuku phụng sự Dodrupchen một thời gian khi vị Thầy này đang giảng 
dạy ở gần Dzachukha. Sau đó Dodrupchen đi Amdo và Mông Cổ để đi Ngũ Đài 
Sơn, và ngài phái Gyalwe và người cháu là dJigme Changchup tới Tu viện 
Dzogchen. 

Gyalwe Nyuku nhập thất ở Tsering Phuk, gần Tu viện Dzogchen, nơi có lần 
Dodrupchen đã thực hiện khóa nhập thất của riêng ngài. Chẳng bao lâu sau khóa 
nhập thất, ngài du hành tới miền Trung Tây Tạng để gặp Jigme Lingpa một lần nữa. 

Tại Tsering Jong, ngài kinh nghiệm sự hoan hỉ lớn lao khi một lần nữa gặp Đức 
toàn trí Jigme Lingpa, lúc đó vị Thầy này không còn những bệnh về mắt nữa. Ngài 
cũng gặp Gyalse, con nhỏ của Jigme Lingpa. Ngài nhận những giáo lý sâu xa trong 
hai tháng rưỡi. Jigme Lingpa nói với ngài: “Irước đây, ta không biết là ông rất thông 
tuệ.. Nếu ông ở lại với ta trong ba năm, ta sẽ làm cho ông trở thành một người đặc 
biệt.” Gyalwe Nyuku thẳng thắn trình bày rằng ngài phải trở về quê hương vì những 
bổn phận với các bạn hữu của ngài. Jigme Lingpa trả lời: 


Điều đó tốt. Sự đáng tin cậy là phẩm tính của một bằng hữu siêu việt. Thực ra, 
để thực hành Pháp chân thực, không cần biết quá nhiều thứ. Thông tin không 
nhất thiết mang lại lợi lạc cho tâm. Một thái độ tốt lành làm lợi ích tâm. Tuy 
nhiên, ông có đủ trí tuệ trong việc học tập, phân tích, và thiền định để độc lập. 
Không cần phải lệ thuộc vào những cấu trúc tu viện. Ông phải nỗ lực thiền 
định trong những hang động hay những túp lều, nơi sẽ không xuất hiện những 
hoàn cảnh tiêu cực. Nếu người ta đến gặp ông để xin giáo lý, hãy chỉ dạy họ 
với sự xác quyết. Bởi thái độ của ông tuyệt vời như vàng ròng, ông sẽ giúp ích 
cho chúng sinh. 


Sau đó Gyalwe Nyuku trở về Kham. Ngài thực hiện một khóa nhập thất nhiều 
năm gần Tu viện Dzogchen và một khóa nhập thất ba năm tại Getse ở Dzachukha. 

Năm 1799, ngài đi tới Shukchen Tago để giúp Dodrupchen xây gompa mới của 
ngài. Cùng với Dodrupchen ngài tới thăm Vua Tsewang Lhùndrup (2-1825) xứ 
Tsakho tại Cung điện Phủntsok, tới vua xứ Choktse, và tới nhiều nơi khác trong 
Thung lũng Dzika để giúp Dodrupchen giảng dạy và gây quỹ xây dựng gompa. 

Sau này Gyalwe Nyuku đích thân viếng thăm Cung điện Phũủntsok. Nhà vua 
thỉnh cầu ngài ở lại làm vị trụ trì Chupho Gompa hay Namgyal Teng Gompa nhưng 
ngài từ chối. 


140 


Gaylwe Nyuku muốn đi Nakshö Sinmo Dzong để ở lại đó, nhưng trước sự nài nỉ 
của Dodrupchen, ngài đã hứa không đi tới những nơi xa quá năm hay sáu ngày 
đường. 

Tại Lhalung Khuk ngài tham dự lễ tôn phong của Do Khyentse và nhìn thấy 
Dodrupchen. Được cảm hứng bởi Gyalwe Nyuku, nhiếp chính hoàng hậu xứ Dege 
muốn ngài an trụ ở Cung điện Dege, nhưng nhờ sự can thiệp khéo léo của 
Dodrupchen ngài có thể tránh được mệnh lệnh này. 

Năm 1804, ở tuổi bốn mươi, Gyalwe Nyuku định cư tại Trama Lung, Thung lũng 
Những Cành Khô, ở Dzachukha. Sau một thời gian, ngài nhận một thông điệp từ 
Dodrupchen rằng nhiếp chính hoàng hậu xứ Dege muốn ngài tới Cung điện Dege. 
Ngài viết thư cầu cứu Dodrupchen, Dodrupchen thành công trong việc xin nhiếp 
chính hoàng hậu miễn cho Gyalwe Nyuku thi hành lệnh này. Là một đối tượng của 
nhiếp chính hoàng hậu, Gyalwe Nyuku phải khéo léo. 

Tại Trama Lung, cùng vài, an sĩ, Gyalwe Nyuku sống trong sự thiền định và 
giảng dạy hơn hai mươi năm,” Ê và ngài được gọi là Dza Trama Lama, theo tên của 
địa phương. Trong thời gian đó, ngài không hoàn toàn ẩn dật như nhiều người nhập 
thất thường làm, mà giảng dạy và ban các quán đảnh tại Trama Lung và những nơi 
lân cận cho các thiền giả, tu sĩ, và cư sĩ. 

Năm 1812 ngài có nhiều kinh nghiệm, chẳng hạn như chuyển hóa toàn bộ các 
hiện tượng thành một quả cầu ánh sáng xanh dương và sau đó tan hòa nó vào bản 
thân ngài, khi đó thân ngài tan thành một hiện tượng xuất hiện nhưng không thể 
nhận thức được, và sau đó cùng trở lại là thân ngài. Ngài nhận những quán đảnh từ 
Đại Thành tựu giả Kathok Getse khi vị Thầy này viếng thăm ẩn thất của ngài. 

Năm 1814 tại Norbu Ri Gompa ngài ban các giáo lý cho Do Khyentse, hóa thân 
của vị Thầy của ngài, và nhiều người khác. Do Khyentse nguyện tụng thần chú của 
Đức Avalokiteshvara một trăm triệu lần. 

Năm 1815 Do Khyentse đang đi qua Dzachukha trong chuyến viếng thăm miền 
Trung Tây Tạng lần thứ hai và là lần cuối cùng của ngài, và Gyalwe Nyuku đi tiễn 
ngài. Sau đó Gyalwe Nyuku đi tới Tu viện Gyarong để nhận một quán đảnh trường 
thọ từ Đạo sư Namkha Tsewang Chokdrup (1744-?). Ngài cũng được Jigme 
Kalzang, nhiếp chính của Dodrupchen, viếng thăm và nhận các quán đảnh từ ngài. 
Vào khoảng thời gian này, một trong hai vị Thầy của ngài ở Kham là Getse Lama 
Rigdzin Gyatso qua đời. 

Năm 1816, Gyalwe Nyuku đi đón Do Khyentse trở về sau cuộc viếng thăm miền 
Trung Tây Tạng. Ngài gặp Do Khyentse và Dzogchen Rinpoche và nhận các quán 
đảnh từ hai vị Thầy này. 

Năm 1817/18, sau khi nhận một thông điệp từ Dodrupchen mời ngài tới gặp, 
ngài và khoảng mười tu sĩ đi tới Yarlung Pemakö trong Thung lũng Ser. Cha và con 
(hay các huynh đệ) trong Pháp đã có một cuộc sum họp vui vẻ. Gyalwe và những 
người đồng hành của ngài nhận tất cả những giáo lý và quán đảnh mà họ mong 
ước. Đáp lại khẩn cầu của Gyalwe Nyuku, Do Khyentse đưa ra một tiên tri với mô tả 
chỉ tiết về một địa điểm mà Gyalwe Nyuku nên đặt trụ xứ chính của ngài. Tiên tri 
nói: 


Ở phía Tây của Dagyal [Dzagyal] Lhũnpo năm ngọn, một địa điểm cô tịch, 
Có một nơi giỗng như một đóa hoa nở. 


141 


Ngọn núi phía sau như một đại thiền giả đang suy niệm. 

Ngọn núi trước mặt giống như một cái bình được đưa lên. 
Ngọn núi bên phải như một cuộn vải mở ra trong không trung.. 
Nước đồ xuống ca hát những nguyên âm và phụ âm. 

Xứ sở. nhiều màu sắc với cây côi và hoa lá. 

Hãy sắp xếp để sống ở nơi chốn tuyệt vời đó. 


Ngay khi Gyalwe Nyuku trở về Dzachukha, ngài di chuyển tới Gyagö Photrang, 
địa điểm được phú tặng những tính chất được Dodrupchen tiên tri. Ngài ở đó hơn 
mười năm. 

Một đêm, Gyalwe Nyuku có một giấc mơ về những Bổn Tôn an bình và phẫn nộ 
trong không trung, và một dãkinï nói với ngài rằng đây là lúc ngài ra đi. Sau đó bốn 
dãkinï trang điểm tuyệt đẹp bằng bốn màu khác nhau nâng ngài và dãkinï thứ nhất 
lên không trung trên một cuộn lụa mở ra. Nhưng vào lúc đó ngài nhìn thấy 
Dodrupchen từ bầu trời đi xuống, bảo các dãkinï đưa ngài trở lại, bởi bây giờ không 
phải là lúc ngài ra ởi, vì thế họ đưa ngài. trở về. Sau đó chư Phật tan biên vào ngài, 
và ngài thức dậy khỏi giấc ngủ. Ngay cả khi ngài thức giấc vào ban ngày, ngài vẫn 
có những kinh nghiệm khác nhau. Chẳng hạn như ngài nhìn thấy mọi hình tướng 
biến thành những Bồn Tôn hòa bình và phẫn nộ; họ tan biến vào ngài; thân ngài nổ 
tung thành một hiện tượng xuất hiện nhưng không thể nhận thức được; hay đôi khi 
mọi sự trở nên hoàn toàn trống không. 

Một đêm, trong một giâc mơ, ngài được một däkinï dẫn tới một nơi thật lạ lùng. 
Trong đó ngài ngôi giữa Jigme Lingpa và Dodrupchen. Ngài sung sướng tới nồi 
ngài khẩn cầu các ngài cho ngài ở lại, nhưng các ngài nói: “Không, ông chỉ là một 
người khách. Bây giờ không phải lúc ông tới. Chớ ngã lòng bởi con người của thời 
đại tăm tối, hãy duy trì hai giới nguyện Bồ đề tâm của ông. Hãy làm tràn đầy cuộc 
đời của ông bằng những hoạt động của bánh xe Pháp (Pháp luân). Không có gì 
ngăn cách giữa chúng ta và ông.” 

Năm 1820, tại Tu viện Dzogchen, ngài nhận nhiều quán đảnh từ Dzogchen đệ 
tứ. Ngài cũng ban giáo lý cho Dzogchen Rinpoche và những người khác. 

Vào ngày mười bảy tháng tám năm Kim Ty (1821), Do Khyentse, khi đó đang 
viếng thăm một khu khác của Dzachukha, bảo với các môn đồ của ngài rằng ngài 
đã nhận được một tiên tri nói rằng ngài sẽ lìa bỏ thấn xác vào ngày hai mươi lăm 
cũng trong tháng đó. Chỉ có một người thuộc về gia đình Hoa sen (Liên hoa bộ) và 
được gọi là Pema, có thể ngăn cản điều đó. Do Khyentse nói rằng người đó là 
Gyalwe Nyuku. Chẳng bao lâu Gyalwe Nyuku nghe được những lời đó, ngài đi cả 
đêm để gặp Do Khyentse đang khỏe mạnh. Với khoảng năm mươi tu sĩ, ngài bắt 
đầu tổ chức một buổi lễ. Vào ngày hai mươi bốn, Do Khyentse thình lình ngã bệnh. 
Gyalwe Nyuku cử hành lễ Sủndok của Yumka Dechen Gyalmo suốt đêm. Do 
Khyentse đang hấp hối và mọi người kêu khóc. Với lòng sùng mộ mãnh liệt, thiền 
định sâu xa, và những lời cầu nguyện dũng cảm nhất Gyalwe Nyuku đã làm hết khả 
năng của ngài, và cuối cùng những dấu hiệu của việc quét sạch các chướng ngại 
đã xuất hiện trong các nghi lễ, và ngay lập tức Do Khyentse biểu lộ những dấu hiệu 
của sự hồi sinh. 


142 


Năm 1821 Gyalwe Nyuku tham dự tang lễ của Pönlop đệ tam (1806-18212) tại 
Dzogchen và tẩy trừ những chướng ngại cho cuộc đời của Dzogchen Rinpoche đệ 
tứ và ban cho vị Thầy này các giáo lý. 

Năm 1830, ngài dời trụ xứ của ngài từ Gyagö Photrang tới Dzagyal Dũnlung. 
Gyagö Photrang là một nơi rất tốt cho ngài, một địa điểm kiết tường mà ngài và các 
đệ tử của ngài đã đạt được những thành tựu vĩ đại, nhưng hiện nay, do một sự thay 
đổi khí hậu, mặt đất trở nên ẩm ướt và không tốt cho sức khỏe nếu sống ở đó lâu 
dài. 

Năm 1833 Gyalse Zhenphen Thaye tới nhận thêm giáo lý từ ngài. Năm 1834 
Gyalwe Nyuku ban những trao truyền Longchen Nyingthig cho Dodrupchen đệ nhị 
(1824-1863/64) và gia lực cho vị Thầy này là vajracharya (Kim cương sư) siêu việt. 

Ngài kết thúc tự truyện của ngài năm bảy mươi tư tuổi (1838). 

Năm bảy mươi chín tuổi, vào ngày hai mươi lăm tháng giêng năm Thủy Mão, 
ngài thị tịch. Trong một linh kiến, Dzogchen Rinpoche đệ tứ đã nhận được di chúc 
của Gyalwe Nyuku.“ Di cốt của ngài được giữ gìn tại Tu viện Dzagya ở 
Dzachukha. 

Theo lời khuyên của digme Lingpa, Gyalwe Nyuku đã hiến dâng toàn bộ phần 
cuối đời ngài cho việc giảng dạy bất kỳ ai tới nghe ngài nói, ban những quán đảnh 
hay những giáo huấn thiền định cho tất cả những ai sùng mộ và chân thành trong 
việc thiền định. Chẳng hạn như, Paltrũl Rinpoche đã nhận những giáo lý về 
Ngöndro Longchen Nyingfhig hai mươi lãm lần từ ngài. Paltrủl đã ghi lại những lời 
dạy của Gyalwe Nyuku về Ngöndro trong tác phẩm Kinzang La-me Zhalung”® (Lời 
Vàng của Thầy tôi). 

Tủlku (tái sinh) của ngài là Kủnzang Dechen Dorje, người đã được Dzogchen 
Rinpoche đệ tứ xác nhận. 


143 


14 





DOLA JIGME KALZANG 
THÉ KỶ MƯỜI CHÍN 


DOLA Jigme Kalzang”?” là một thiền giả, học giả, và Bồ Tát vĩ đại. Ngài đã truyền 
bá truyền thống Longchen Nyingthig tại Kham và Amdo. Ngài cũng được gọi là 
Chökyi Lodrö và Zhönu Yeshe Dorje. 

Có một lần, trong một hang động gần Sông Ma (Hoàng Hà), ngài bắt đầu một 
khóa nhập thất ba năm ở nơi hoàn toàn hẻo lánh để chuẩn bị thực hành sadhana 
Vajrakla. Ngay đêm đầu tiên của khóa nhập thất, một khách hành hương trú ẩn ở 
cửa hang của Jigme Kalzang. Sử dụng một cái trống tay và một cái chuông, khách 
hành hương hát tụng Khandrö Kegyang, một nghỉ lễ Chö. Trong hang động, digme 
Kalzang nghe bài hát và cảm động bởi ý nghĩa sâu xa và kết cầu tuyệt đẹp của nó 
đến nỗi ngài không thể cưỡng lại được việc ra ngoài ẩn thất vào buổi sáng để gặp 
người khách hành hương. Ngài hỏi ai là người đã sáng tác nghi lễ Chö và biết được 
răng Jigme Lingpa đã khám phá nghỉ lễ đó như một terma nhưng Jigme Lingpa đã 
mắt. Jigme Kalzang hỏi có đệ tử chính yếu nào của Jigme Lingpa còn sống không. 
Khách hành hương trả lời rằng đệ tử lớn nhất của Jigme Lingpa là Dodrupchen 
Rinpoche hiện sống và giảng dạy tại Golok. Bởi Dodrupchen là tên của vị Thầy định 
mệnh của ngài nên vừa nghe đến tên Dodrupchen, Jigme Thrinle Özer, Jigme 
Kalzang phát khởi lòng sùng mộ bắt biến và lập tức ra đi để gặp Thầy. 

Từ Dodrupchen ngài nhận những giáo lý nói chung và đặc biệt là những trao 
truyền Longchen Nyingthig. Ngài trở thành một trong những vị hộ trì dòng truyền 
thừa chính yếu của Longchen Nyingthig. 

Jigme Kalzang đã xác nhận Paltril Rinpoche là tủlku của Palge Lama của Tu 
viện Dzogchen, và sau này Dodrupchen đệ nhất phê chuẩn điều đó. Trong những 
năm cuối đời của Dodrupchen, ngài ban những trao truyền quán đảnh và giáo huấn, 
và Jigme Kalzang ban sự trì tụng Kinh điển (Lung) nhân danh Dodrupchen. Ngoài 
ra, khi Dodrupchen không rời ẩn thất, Jigme Kalzang là Lạt ma thay mặt 


144 


Dodrupchen đi truyền bá Longchen Nyingthig và nhiều sự trao truyền Nyingma khác 
của dòng Dodrupchen ở Dege và Amdo. 

Jigme Kalzang đã truyền các tantra (Mật điển) Nyingma và giáo lý Nyingthig cho 
nhiều Lạt ma quan trọng của các tu viện Kathok, Dzogchen, và Zhechen, và trong 
phần cuối đời ngài, ngài đã truyền bá giáo lý ở Amdo và trong những người Mông 
Cổ ở miền Thanh Hồ. 

Jigme Gyalwe Nyuku viết rằng năm 1815/16, “Đức Lạt ma Jigme Kalzang, nhiếp 
chính tối thượng của Đức Dodrupchen cha và Đạo sư của việc nghiên cứu và thành 
tựu, đã tới Dzachukha để phụng sự Pháp. Tôi đã mời ngài tới ẫn thất của tôi và 
nhận những quán đảnh.”?'” Một lần nữa, ngài viết rằng năm 1820, “với nhiều vật 
cúng dường tôi đi đón Jigme Kalzang, Đạo sư của sự nghiên cứu và thành tựu, bởi 
ngài đã đến [Dzachukha] trong chuyên viếng thăm Trung quốc của ngài.”??! 

Vào lúc cuối đời, khi ngài đang đi bộ một mình trên một con đường trong một thị 
trần ở Trung quốc, ngài nhìn thấy một tên cướp sắp bị tử hình bằng cách thiêu sống 
trên một con ngựa bằng đồng đỏ được đốt nóng bằng lửa ở bên trong. Tên cướp 
gào thét cầu cứu. Cảm thấy vô cùng bi mẫn, Dola Jigme Kalzang bảo những người 
cầm quyền rằng tù nhân không có tội và chính ngài mới thực sự là tên cướp. Khi 
các đệ tử tìm thấy ngài thì đã quá muộn. Ngài đã bị tử hình thay cho tên cướp. Như 
thế ngài đã chấm dứt cuộc đời mình khi phô diễn thực hành đích thực của một Bồ 
Tát bằng cách hiến tặng đời mình để chuộc lấy cuộc đời của một người vô danh 
đau khổ trong một con phố xa lạ. 

Trong số những hóa thân của ngài có Yukhok Chatralwa Chöying RangtröI trong 
Thung lũng Ser và Kalzang Dorje của Tu viện Sanglung trong Thung lũng Dzika. 


145 


15 





DZOGCHEN MINGYUR NAMKHE DORJE ĐẸ TỪ 
(1793 - 2) 
Dzogchen Rinpoche đệ tứ Mingyur Namkhe Dorje”*2 (Jigme Khyentse Wangchuk) là 
một trong những bậc lão thông phi thường và kỳ dị, bậc đã sở hữu sự thấu thị và 
không có sự phân biệt giữa cái tốt và cái xấu. 

Ngài sinh năm 1793 trong Thung lũng Dan. Thân phụ ngài là Sönam Rapten, 
một thủ lãnh xứ Rakho, và thân mẫu là Namkhadzin Wangmo. Trong những câu kệ 
tiên tri Jigme Lingpa đã xác định nơi Dzogchen Rinpoche đệ tứ sẽ được tìm ra, và 
chính Dzogchen Rinpoche đệ tam cũng chỉ ra nơi ngài sẽ sinh ra. Từ thời thơ ấu, 
trong khi đánh một cái trống ngài đã đọc thần chú Guru Rinpoche và lập lại từ 
Dzogchen. 

Năm lên bảy tuổi, ngài biểu lộ những hồi ức về đời quá khứ của ngài trước 
nhiều đại Lạt ma, và giữa niềm hân hoan to lớn ngài được các tu sĩ của Tu viện 
Dzogchen và Cung điện Dege trang trọng đưa về và tôn phong tại Tu viện 
Dzogchen. Namkha Tsewang Choktrup ở Tu viện Gyarong cử hành lễ thế phát (cắt 
tóc) và ban cho ngài Pháp danh .Jigme Khyentse Wangchuk. Ngài nhận nhiều sự 
trao truyền từ Nyima Trakpa Mingyur Phende đệ tam. Đặc biệt là ngài nhận những 
trao truyền Khandro Nyingthig, Sangwa Nyingthig, và Dorsem Nyingthig từ Namkha 
Tsewang Choktrup, và ngài đã thành tựu những tu tập khác nhau. 

Từ năm mười hai tuổi, trong bảy năm, mỗi năm ngài nhập thất nghiêm nhặt ít 
nhất sáu tháng. Ngài đã nhận những giáo lý và trao truyền từ Namkha Tsewang 
Choktrup, Dodrupchen đệ nhất, Cheyö Rigdzin Chenmo, Zhechen Rabjam đệ tam, 
Zhechen Gyaltsap đệ nhất, Khenchen Rigdzin Zangpo, Gyalwe Nyuku, Jigme 
Ngotsar, và Gyalse Zhenphen Thaye. 

Năm hai mươi tuổi, Dzogchen Rinpoche tới gặp Dodrupchen một lần nữa tại 
Yarlung Pemakö. Với Do Khyentse, Dzogchen Pönlop, và khoảng sáu mươi người 


146 


khác, ngài đã nhận nhiều sự trao truyền, trong đó có Nyinthig Yabzhi, Gyũ Chudun, 
Damchö Dechen Lamchok, và Nyen-gyủ Dorje Zampa. 

Một hôm Dodrupchen ban một tách sọ người đầy bia chang cho Dzogchen 
Rinpoche. Là một tu sĩ, trước đó ngài không bao giờ nếm rượu, nhưng ngài đã 
uống tách bia bởi đó là một gia hộ của Lạt ma. Nhờ uống nó, sự chứng ngộ của 
Dodrupchen được di chuyển sang Dzogchen Rinpoche một cách tự nhiên, và ngài 
đã đạt được trạng thái Chönyi Zepa, sự tan hòa những tri giác về các hiện tượng 
tương đối thành bản tánh tuyệt đối. Về sau Dzogchen Rinpoche trở thành một bậc 
lão thông nổi tiếng nhất, bậc thấu suốt mọi sự và không có sự phân biệt. Ngài 
không trông chờ điều tốt hay sợ hãi điều xấu. Có một câu tục ngữ nói rằng: “Ảnh 
hưởng bởi rượu của những người khác qua đi, nhưng ảnh hưởng do rượu của 
Dodrupchen thì không bao giờ mắt." 

Vào lúc bắt đầu, những người nắm giữ trọng trách của Tu viện Dzogchen khó 
chịu với Dodrupchen trong việc biến đổi Dzogchen Rinpoche thành một người mắt 
mọi thiện xảo về ngoại giao và hành chánh, là những điều được coi là các phẩm 
tính quan trọng cho việc lãnh đạo một đại tu viện với nhiều nhánh phụ. Nhưng vê 
sau này, khi nhận ra tính chất vĩ đại của trí tuệ và năng lực tâm linh của Dzogchen 
Rinpoche, tất cả các ngài trở nên hết sức biết ơn. 

Năm hai mươi hai tuổi, ngài đi hành hương tới miền Trung Tây Tạng. Ngài gặp 
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ chín, là anh em họ với ngài. Ngài đi tới tất cả những thánh 
địa quan trọng, thực hiện những lễ cúng dường và thiền định. Ngài nhận những 
giáo lý và trao truyền từ Longchen Rölpatsal, Terchen Dawe Özer, Khardo Chökyi 
Dorje, Chakla Thukse của tu viện Dorje Trak, Trichen Pema Wangyal của tu viện 
Mindroling, và Chakzam Choktul. Ngài được Nhiếp chính Temo Lobzang Thupten 
Gyaltsen ban giới cụ túc. 

Ngài luôn luôn ban giáo lý và những trao truyền cho bất kỳ ai tới khẩn cầu ngài. 
Đôi khi ngài giảng những bản văn khó hiểu nhất thật rõ ràng chỉ tiết. Nhưng vào 
những lúc khác ngài giảng ngay cả những bản văn dễ hiểu theo cách không dính 
dáng gì tới thật nghĩa. Đôi khi trong các buổi lễ, sau khi ngài bắt đầu đánh trống tay, 
người nào đó phải nắm tay ngài và lấy cái trống tay đi, nêu không ngài sẽ không 
ngừng lại, bởi ngài đã vượt lên sự phân biệt tầm thường. 

Một hôm ngài được mời tới một buổi lễ lớn trong một thung lũng khác. Ngài 
đang ngồi trên một ngai tòa cao, và những loại thực phẩm tuyệt hảo được dọn ra. 
Thình lình ngài nói: “Ta không ăn.” Thị giả của ngài van nài và nói: “Xin ngài dùng 
món gì đó, nếu không hội chúng của chúng ta không vui.” Sau bữa ăn, ngài nói: 
“Bây giờ ta sắp chết.” Mọi người kinh hoảng và hỏi: “Tại sao?' Ngài nói: “Thức ăn bị 
tâm thuốc độc, ta không ăn, nhưng ông yêu cầu ta ăn. Bây giờ ta sắp chết.” Mọi 
người khẩn cầu ngài làm việc gì đó để tránh điều này, bởi ngài có năng lực. Khi đó 
ngài nói: “Ta sẽ trục nó ra nhé?” Mọi người van xin: “Vâng, xin ngài!” Rồi ngay trên 
ngai tòa ngài trục thực phẩm ra, và ngài qua khỏi mà thậm chí không bị bệnh. 

Cứ ba năm một lần trong nhiều năm, ngài đi tới Cung điện Dege để giảng dạy và 
chủ tọa một buổi lễ quan trọng. Sau đó năm năm mươi tuổi (1842), khi rời tu viện để 
đi Dege, ngài bị trượt chân ở ngưỡng cửa và ngài thốt ra một thành ngữ địa 
phương điền hình biểu lộ sự cáu giận: “Cầu mong ta không bao giờ đặt chân lên mi 
nữa.” Và sau đó ngài nói thêm: “Ô, phải, dù sao chăng nữa ta sẽ không cần phải 
làm như vậy!” Rồi tại Dege, đêm trước ngày bắt đầu buổi lễ kéo dài bảy ngày, ngài 


147 


vẫn nói trong giấc ngủ, nhưng mọi người chỉ nghe được một câu: “Gönla [người cử 
hành lễ Hộ Pháp] đã bay đi.” Qua ngày hôm sau ngài nói: “Ta phải trở về. Sự hiện 
diện của ta có lợi cho Dege và Tu viện Dzogchen cần ta.” Ngài không nói gì thêm, 
và thị giả của ngài khẩn cầu ngài ở lại; bởi đây là một buổi lễ quan trọng đối với 
Cung điện Dege và vương quốc. Sau đó ít ngày họ được tin là Tu viện Dzogchen 
hầu như hoàn toàn bị tiêu hủy bởi một trận động đất trong đó Có nhiều người chết. 
Gönla, người mà ngài đã nói đến, bị ném một quãng xa và sống sót với một cái 
chân gãy. 

Sau đó với sự trợ giúp rộng rãi của Dege và những nhà bảo trợ khác, và đặc 
biệt là dưới sự hướng dẫn của Gyalse Zhenphen Thaye và những Lạt ma khác, 
ngài xây dựng lại tu viện, làm cho nó còn rộng lớn hơn trước. 

Kế đó dưới sự hướng dẫn của Dzogchen Rinpoche và sự giám sát của 
Zhenphen Thaye, Shrisimha, một tu học viện Kinh điển, được thiết lập. Sau này nó 
trở thành tổ chức kiểu mẫu cho việc nghiên cứu và tu tập trong phái Nyingma. 

Khi Gönpo Namgyal (2-1865), thủ lãnh độc ác của Nyak-rong, chiếm giữ Tu viện 
Dzogchen, Ponlop chỉ thị Dzogchen Rinpoche nói rằng vị thủ lãnh vĩ đại biết bao, Tu 
viện Dzogchen nghèo khổ như thế nào, và v.v.. Khi vị thủ lãnh tới gặp Dzogchen 
Rinpoche, ngài lập lại mọi điều như ngài được truyền đạt. Sau đó ngài nói thêm: 
“Đó là những gì ngài Pönlop chỉ thị cho tôi nói với ông,” và sau đó ngài nói cho ông 
ta những chỉ tiết thật sự của Tu viện Dzogchen. Vị thủ lãnh hỏi: “Tôi sẽ tái sinh ở 
đâu?” Ngài nói: “Trong địa ngục.” Thay vì bị xúc phạm hay sung công tài sản của tu 
viện, vị thủ lãnh ra đi với một vật cúng dường là thỏi bạc cho Dzogchen Rinpoche 
với lời khẩn cầu: “Xin chăm sóc tôi khi tôi chết.” 

Tuy nhiên, khi không đúng lúc để tiết lộ các sự việc, ngài có thể che dấu chúng. 
Một buổi sáng ngài nói: “Đêm qua có người lấy trộm chóp vàng của ngọn phướn 
trong sảnh đường.” Mọi người đỗ xô đi kiểm tra và thấy đúng là như vậy. Họ khẩn 
cầu ngài cho biết ai đã làm điều đó. Ngài nói: “Ta biết hắn. Trong khi tên trộm leo 
xuống với cái chóp vàng, anh ta gần như ngã xuống, và cầu nguyện ta: 'Ôi Mingyur 
Namkhye Dorje.' Ta đã cứu anh ta. Tuy nhiên ta không nói cho các ông, bởi nếu ta 
nói, các ông sẽ phạt anh ta.” 

Tôi không có nguồn thông tin nào về thời gian ngài mất và mắt ra sao. 


148 





DO KHYENTSE YESHE DORJE 
1800 — 1866 


DO KHYENTSE Yeshe Dorje””” là hóa thân về tâm của Jigme Lingpa. Ngài đã biểu 
lộ năng lực tâm giác ngộ của ngài trong hình thức thần diệu phi thường, và về mặt 
này ngài là Đạo sư vĩ đại nhất của truyền thống Phật giáo Mật thừa Tây Tạng trong 
nhiều thế kỷ qua. 

Mẹ ngài mang thai ngài với một người cha không sống trong cõi người. Ngài 
sinh ra với những dấu hiệu kỳ diệu. Ngay từ thời thơ ấu, ngài đã bắt đầu nói và biểu 
lộ năng lực, nhận những gia hộ và giáo lý từ chư Phật và các Đạo sư trong những 
linh kiến thanh tịnh, khám phá nhiều đồ vật và giáo lý ẩn dấu như terma, đánh thức 
sự chứng ngộ trong nhiều đệ tử, truyền bá Giáo Pháp bí truyền không hề mệt mỏi, 
và dẫn dắt nhiều chúng sinh trong cõi người và phi-nhân đến với Giáo Pháp. Ngài 
được bảo vệ và trông nom bởi sự hiện diện của các phi-nhân, thân ngài biến mắt 
trong nhiều ngày để viếng thăm các cõi Tịnh độ, tâm ngài du hành tới các cõi Tịnh 
độ, làm hồi sinh nhiều người chết hay bị giết, và để lại những dấu vết của thân ngài 
trên nhiều tảng đá như thể ở trên bùn. 

Do (mDo) Khyentse cũng được gọi là Yeshe Dorje, Rigdzin Jalủ Dorje, và 
Trakthung Lekyi Pawo. Ngài được sinh ra trong (và thuộc về) một bộ tộc Golok, 
nhưng ngài đã sống hầu hết phần cuối cuộc đời ở gần Tartsedo (Dar rTse mDo, 
ngày nay gọi là Kanding), vì thế ngài được gọi là Khyentse xứ Do (mDo). Khyeníse 
có nghĩa là “Bậc có Trí tuệ và lòng Bi mẫn, là một trong những danh hiệu của Jigme 
Lingpa, hóa thân trước đây của Do Khyentse. 

Trong một chuyến du hành, khi cha mẹ ngài ở Lhasa, tại lăng mộ Machik Pal- 
lha, hai người đàn bà dẫn mẹ ngài đi qua một bức tường mà bà nhận thức như một 
cái cửa, và bà đi vào một cung điện lộng lẫy và tuyệt đẹp. Sau khi kinh nghiệm một 
sự thân mật với một người trẻ trung quý phái ở cung điện, bà được hai người đàn 


149 


bà đó đưa trở ra và thấy mình ở cùng lăng mộ đó. Chồng bà và những người khác 
đã tìm kiếm bà trong ba ngày. Người thanh niên đó tên là Nyenchen Thanglha (sự 
hiện diện thiêng liêng tại rặng núi Thanglha của Tây Tạng), một trong những vị bảo 
hộ đất đai quan trọng nhất của Tây Tạng. 

Chẳng máy chốc, mẹ của Do Khyentse trở thành một người trung gian, và tất cả 
những người trong gia đình không ngừng chứng kiến những hiện tượng ánh sáng, 
linh kiến, tiếng nói, và các thông điệp. Cha mẹ và bạn hữu của Do Khyentse vui 
thích nhưng hoảng sợ và bối rối. Họ trông chờ sự gia hộ của một hóa thân Phật và 
sợ bị ám chướng bởi một thế lực quỷ ma ác hại. 

Do Khyentse ra đời vào ngày mười lăm tháng mười năm Kim Thân thuộc 
Rabjung thứ mười ba (1800) tại Kongser Khado trong Thung lũng Ma, một cánh 
đồng rộng lớn và đẹp là nơi Sông Machu (Sông Hwang hay Hoàng Hà) chảy qua. 
Cha nuôi của ngài là Sönam Phen của nhóm bộ tộc Chökor thuộc bộ tộc Golok 
Akyong, và mẹ ngài là Tsewang Men thuộc bộ tộc Dawa. 

Ngay sau khi ngài sinh ra vào buổi sáng một ngày trăng tròn, Do Khyentse ngồi 
trong tử thế thiền định và chạm tay vào những tia nắng mặt trời đi vào lều, ngài hát 
những mẫu tự chữ Phạn. 

Ba ngày sau khi sinh, ngài biến mắt khỏi lòng mẹ, nhưng vào ngày thứ ba ngài 
xuất hiện trở lại ngồi trên đầu gối mẹ. Trong thời gian đó, như ngài viết sau này, một 
người đàn bà có màu đỏ mang ngài tới một cõi tịnh độ. Trong một cung điện như 
pha lê, nhiều Lạt ma và däkinï tẩy tịnh cho ngài bằng nước tinh khiết lấy từ một cái 
bình pha lê. Họ ban cho ngài những gia hộ và lời tiên tri. Sau đó, ngài luôn luôn 
nhìn thấy ở quanh ngài những tia sáng và những vòng ánh sáng với hình ảnh của 
chư Phật trong đó. Ngài luôn luôn có cảm tưởng rằng có hai đứa trẻ cùng nô đùa 
với ngài. 

Một hôm, nhờ bàn tay trợ giúp của những đứa trẻ vô hình, ngài đứng dậy nhìn 
lên bầu trời và nhìn thấy Zangdok Palri, cõi tịnh độ của Guru Rinpoche. Trong cõi 
tịnh độ Guru Rinpoche và tập hội các Trì minh vương và dãkinï đang thọ dụng một 
lễ cúng dường tiệc (Tshogs). Nhìn thấy cảnh tượng này, tâm ngài tràn đầy lòng 
sùng mộ và mắt ngài đẫm lệ. Vào lúc đó mẹ ngài nhìn thấy ngài và kêu to: “Em bé 
đứng!” Âm thanh đó làm ngài thức dậy khỏi kinh nghiệm và ngã xuống đất. Sau lần 
đó ngài giống một đứa trẻ bình thường hơn một chút. 

Mỗi khi cha mẹ du mục của ngài đi đây đó tới những địa điểm cắm trại, ngài nhìn 
thấy hình tướng kỳ lạ của những chúng sinh tiễn ngài đi với vẻ buồn rầu và những 
người khác đón chào ngài tới những địa điểm mới của họ với vẻ hết sức vui mừng 
và hoan hỉ. Ngài luôn luôn được các Hộ Pháp bảo vệ, họ lau rửa, cho ngài ăn và gia 
hộ cho ngài. 

Một hôm ngài nhìn thấy một yogï (hành giả) Mật thừa nói ông ta là Nyang Nyima 
Özer (1124-1192) và bảo ngài đi tìm Lạt ma Sönam Chöden, là Sangye Lingpa 
(1340-1396) trở lại thế giới con người. Sau đó, ngài bắt đầu yêu cầu cha mẹ ngài 
đưa tới Lạt ma Sönam Chöden, nói rằng nếu không thì ngài sẽ chết, nhưng không 
ai biết vị Lạt ma đó. 

Dodrupchen đệ nhất đang viếng thăm một nơi gần đó, và thân phụ của Do 
Khyentse thuật lại những câu chuyện của đứa con trai của ông cho vị Thầy này 
nghe và hỏi: “Ngài có biết Lạt ma Sönam Chöden là ai không?” Dodrupchen nhìn 
chăm chú lên bầu trời một lát rồi chắp tay nơi tim trong cử chỉ sùng mộ, ngài nói: 


150 


“Có, ta biết ngài rất rõ. Ngài là một Pháp lữ (bạn đạo) của ta. Dù thế nào chăng 
nữa, ta sẽ tới thăm con trai ông.” 

Khi tới nơi, Dodrupchen hỏi đứa trẻ: “Con biết ta không?” Do Khyentse, chỉ mới 
hơn một tuổi, cậu nói: “Biết, ngài là Sönam Chöden. Con biết ngài. Ngài đã rời bỏ 
con?” Dodrupchen bế đứa bé lên và mắt đẫm lệ, ngài nói: “Đúng, con nói đúng. Ta 
có thể hiểu được vì sao con lại cảm nhận theo cách đó. Nhưng trước đây ta không 
tìm ra con. Bây giờ ta sẽ chăm sóc con.” Sau này Do Khyentse viết rằng ngài đã 
nhìn thấy Dodrupchen trong thân tướng của Đức Guru Rinpoche. Dodrupchen tụng 
những lời cầu nguyện cần thiết và gia hộ cho đứa trẻ, và nói với cha mẹ cậu bé: 
“Sönam Chöden là tên của ta, nhưng ngoại trừ một Lạt ma, không ai biết tên đó. 
Bây giờ tất cả quý vị nên đến chỗ của ta; nếu không con trai quý vị có thể không 
sống được.” 

Theo tiểu sử của Jigme Lingpa,” vào lúc Dodrupchen từ trụ xứ của Jigme 
Lingpa ra đi, Dodrupchen khẩn cầu Jigme Lingpa tái sinh trong xứ của Dodrupchen 
để họ có thể tụ hội với nhau. Vì thế đó là một bắt buộc mà Dodrupchen phải hoàn 
thành; vả lại, Do Khyentse là tái sinh của vị Thầy của Dodrupchen. 

Vì thế cha mẹ của Do Khyentse, đi ngược lại với những lý lẽ của thân quyến vô 
thần, đã mang ngài tới Shukchen Tago Gompa của Dodrupchen. Do Khyentse cứ 
nhìn thấy Dodrupchen trong những hình tướng khác nhau giữa những loại hiện thể 
và những điều huyền nhiệm, và chỉ sau này ngài mới nhận ra rằng đây không phải 
là những tri giác bình thường. Về sau, Do Khyentse, chị ngài, và cha mẹ ngài đi 
theo Dodrupchen khi vị Thầy này du hành tới Tu viện Dzogchen và Cung điện 
Dege. 

Chị ngài, Däkinï Losal Dölma (1802-1861), là Đức Tärä trong thân tướng con 
người, một Đạo sư vĩ đại và một bậc lão thông. Từ thời thơ ấu cho tới khi chết, bà 
đã hiến dâng đời mình cho Do Khyentse như đệ tử, bằng hữu và người dẫn dắt 
thân thiết của ngài. 

Trong khi ngài đang ở gần Tu viện Dzogchen, một người bạn nói với ngài: “Đó là 
con đường ởi tới Lhasa.” Câu nói đó đánh thức trong ngài một cảm xúc vô cùng 
buồn bã, và sau đó những hồi ức về Tsering Jong và Chimphu lóe lên trong tâm 
ngài. Vào ban đêm, ngài mơ thấy vị bảo trợ của Samye Chimphu, một người đàn 
ông mặc y phục trắng cưỡi một con ngựa trắng, ông ta khẩn cầu ngài trở về ấn thất 
của ngài cùng với vợ, con trai và các đệ tử của ngài ở miền Trung Tây Tạng. 

Từ Dodrupchen, cùng với Zhechen Rabjam đệ tam, Kathok Situ đệ nhất, và 
khoảng một trăm người, ngài nhận những trao truyền văn bản và các quán đảnh 
Nyingthig Yabzhi, Dzödũn, Longchen Nyingthig, và những tác phẩm của Jigme 
Lingpa. 

Mặc dù Dodrupchen đã xác nhận ngài là hóa thân của Jigme Lingpa nhưng điều 
này được giữ bí mật, bởi phải có sự phê chuẩn chính thức của miền Trung Tây 
Tạng, từ trụ xứ và gia đình của .Jigme Lingpa thì mới đúng cách. 

Sau đó tin tức về việc Sakya Kongma Wangdủd Nyingpo và các tủlku Drikung 
phê chuẩn xác nhận Do Khyentse là tũlku (tái sinh) của Jigme Lingpa đến với 
những người đã đưa ngài tới Drikung. Sakya Kongma là một đệ tử của Jigme 
Lingpa, và hai vị lãnh đạo của Drikung là các con trai của digme Lingpa và Kong- 
nyön, đệ tử chính yếu của ngài. Sau đó, trước sự hiện diện của Dodrupchen, nhiếp 
chính hoàng hậu, và thái tử xứ Dege, với những người đại diện của các tu viện 


151 


Kathok, Dzogchen, Zhechen, và Drikung, Do Khyentse vượt qua những kiểm tra 
chính thức nhờ nhận ra được các pháp khí thuộc về Jigme Lingpa. Mọi người tràn 
ngập niềm vui và lòng kính ngưỡng. Sau đó ở Lhalung Khuk ở Dege, một lễ tôn 
phong trang nghiêm được cử hành dưới sự bảo trợ của Cung điện Dege và các tu 
viện. 

Cung điện Dege thực hiện mọi chuẩn bị cần thiết cho chuyến du hành dài tới 
miền Trung Tây Tạng của ngài. Vào lúc khởi hành, Do Khyentse buồn vì phải rời 
Dodrupchen đến nỗi trái tim ngài như thể bị chẻ ra, và hai bàn tay nhỏ bé của ngài 
cứ níu chặt lấy Dodrupchen. Jigme Changchup, một người cháu của Dodrupchen, 
phải dùng sức mạnh để gỡ ngài ra. 

Do Khyentse, cha mẹ và chị ngài tới nơi cùng với một tiệc liên hoan lớn tại 
Yang-ri Gar ở Drikung sau một chuyến du hành kéo dài nhiều tháng. Ngài được đón 
tiếp bởi hai vị lãnh đạo của dòng Drikung là Zhaptrung Tendzin Pema Gyaltsen 
(1770-1826), nam tử của Kong-nyön, và Gyalse Nyinche Özer (hay Chökyi 
Gyaltsen, 1793-?), nam tử của Jigme Lingpa. Ở đó ngài được tôn phong trong một 
buổi lễ trang trọng. Sau đó ngài lập Photrang Dzongsar ở Drikung làm trụ xứ chính 
của ngài. Từ Tsering Jong, Gyalyum Drolkar và Özer Thaye, vị phối ngẫu và cháu 
của Jigme Lingpa, đến thăm ngài. Sau một thời gian, cha mẹ và chị ngài đi Golok. 

Trong khi ngài tập đọc, ngài có thể nhớ được một trang mỗi ngày, đó là điều tốt 
đẹp. Nhưng ngài có thể lập lại tất cả những giáo lý khẩu truyền do một học giả ban 
cho, điều này thật hiếm có. Vị học giả nói: “Do Khyentse sẽ trở thành một người 
uyên bác về ý nghĩa hơn là trong ngôn từ.” Trước hết, Changchup, một người cháu 
của Dodrupchen, lưu lại làm Thầy trợ giáo của ngài và sau đó Dodrupchen gởi 
Nyima Gyaltsen tới giúp Changchup. 

Ngài nhận nhiều truyền dạy từ Zhaptrung, Gyalse, và Gyaltsap của tu viện 
Tsurphu và kinh nghiệm nhiều linh kiến. 

Năm 1810, khi ghé qua Samye, Chimphu, Densathil, Zang-ri Kharmar, và 
Yarlung, ngài viếng thăm Tsering Jong, và ngài trở về Drikung Dzongsar qua Palri, 
Sheltrak, và Yama Lung. Ngài viết: “Trong động Sheltrak, từ trái tim của pho tượng 
“Trông Giống Ta” của Guru Rinpoche, một tia sáng xuất hiện và chạm vào trái tim 
tôi. Tôi cảm thấy kinh nghiệm kéo dài một lát trong giác tánh nội tại thuần tịnh 
nguyên sơ, vượt khỏi những biểu lộ. Nhưng vào lúc ấy tôi không ý thức được thực 
sự điều đó là gì.” Tại Yamalung ngài nhìn thấy Longchen Rölpatsal, một trong 
những đệ tử chính của Jigme Lingpa và nhận quán đảnh trường thọ. 

Năm 1811, cha của Do Khyentse và những người khác từ Golok trở về với một 
lá thư của Dodrupchen yêu cầu Do Khyentse viếng thăm ngài. Do Khyentse đi 
Lhasa và được chính phủ cho phép trở lại Kham. Ngài được ban tặng mũ và quần 
áo của một khenpo và được Temo Thupten Jigme (mất năm 1819), tân nhiếp chính 
của Tây Tạng, xác nhận. 

Năm 1812, ngài được sum họp với mẹ và chị ngài trên đường ởi tới Yarlung 
Pemakö, sau đó ngài quay trở về. 

Năm 1813, cùng với Dzogchen Rinpoche đệ tứ, Pönlop đệ tam, và khoảng sáu 
mươi đệ tử, ngài nhận Nyingthig Yabzhi, Gyũ Chudũn, Damchö Dechen Lamchok, 
và nhiều trao truyền khác từ Dodrupchen. Cùng với Shichen Lama Ogyen Norbu, 
Repa Tamtsik Dorje, và những người khác, ngài nhận Gewa Sumkyi Donkhri, 
Machik Nyen-gyủ, và những giáo lý khác. Cùng với Changlung Palchen Namkha 


152 


digme (còn được gọi là Trupwang) của tu viện Rekong, ngài nhận Múnpe Naljor 
Yangti Nagpo Serkyi Druchik, Dzogchen Ati Zabdön, và những trao truyền khác từ 
Dodrupchen. 

Năm 1814, ngài viếng thăm Cung điện Dege và ban quán đảnh Longchen 
Nyingthig. Tại Dzachukha ngài gặp Gyalwe Nyuku và Gilung Lama Jigme Ngotsar, 
cả hai đều là những đệ tử chính của Jigme Lingpa. Trên đường trở về Yarlung, ngài 
nhận giáo lý vê Yönfen Dzö, Takpö Thargyen, và Yeshe Lama từ Dodrupchen. 

Năm 1815, khi mười sáu tuổi, ngài được Dodrupchen gởi tới miền Trung Tây 
Tạng cùng với khoảng một trăm người để cúng dường cho các Lạt ma và tu viện. 
Khi chỉ thị cho ngài trở về trong một năm, Dodrupchen ban cho ngài năm mục tiêu 
chính cần hoàn thành trong cuộc hành trình này: (1) Nhận các quán đảnh Hayagriva 
và Trường Thọ từ Ra-nyak Gyalse, (2) thực hiện một trăm ngàn cúng dường mạn 
đà la tại Samye, (3) thực hiện nhập thất bảy ngày tại Chimphu về lời cầu nguyện 
của Guru Rinpoche, (4) tiệt trừ những chướng ngại khuấy động tại Kordzö Ling ở 
Samye bằng mọi giá, và (5) thiếp lập một mối liên hệ tâm linh với thánh địa 
Chakpori. 

Trên đường đi, Do Khyentse tới gặp Ra-nyak Gyalse, bậc đang phô diễn hành vi 
ngông cuồng. Khi đó Do Khyentse là một sa di và thoạt tiên không thể nhận thức 
sâu sắc những gì ngài nhìn thấy, nhưng bởi Thầy của ngài chỉ thị là phải tới gặp 
Ra-nyak Gyalse, Do Khyentse khẩn cầu vị Thầy này ban quán đảnh Hayagriva. 
Thay vào đó, Gyalse chĩa một khẩu súng vào tim ngài và bắn. Viên đạn không làm 
ngài bị thương nhưng biến thành một hình ảnh Hayagrwa. Khi Do Khyentse khẩn 
cầu một quán đảnh Trường Thọ, ngài được ban cho một ít tro từ tâu thuốc của 
Gyalse trộn với nước bọt trong một cái tách, chúng lập tức biến thành cam lồ thanh 
tịnh. 

Trên đường tới Lhasa, một hôm Do Khyentse dẫn Riktsal và Ödzer tới một trại 
du cư khét tiếng ở miền Gegye để mua thịt. Một con chó trắng và một con chó đen 
thoát ra và tấn công các ngài, và Do Khyentse chặt chúng ra làm hai bằng lưỡi kiếm 
của ngài. Khi những người du cư tới phản đối các ngài vì đã giết chó của họ, Do 
Khyentse ráp thân trên của con chó trắng với thân dưới của con chó đen, và thân 
trên của con chó đen với thân dưới của con chó trắng, và hai con vật đứng dậy rồi 
bỏ chạy. Những người du cư hết sức kinh ngạc, họ lập tức xin lỗi và hứa sẽ luôn 
luôn thực hiện những hành vi đúng đắn. Sau này khi những con chó chết, để tưởng 
nhớ sự kiện huyền diệu này, người ta lưu giữ da của chúng tại một tu viện tên là 
Gegye Dzogchen. 

Tại Drikung, Do Khyentse sung sướng được tụ hội với Zhaptrung và ©yalse và 
nhận các quán đảnh từ các ngài. Tại Lhasa, Nhiếp chính Temo rất hữu ích, và Do 
Khyentse nhận những trao truyền từ Longchen Rolpatsal một lần nữa. Ngài đi hành 
hương tới nhiều thánh địa và thực hiện những lễ cúng dường. 

Tại Samye, trước tượng Jowo, ngài tích tập một trăm ngàn lễ cúng dường mạn 
đà la cát. Ở Parkhang Yuzhal Barwa trong chùa chính tại Samye, ngài nhất tâm cầu 
nguyện trong khóa nhập thất một tuần lễ. Một đêm, một yogï trông khủng khiếp 
thình lình tới nhảy múa và ban cho ngài các tiên tri. Một tối khác, một người đàn bà 
đưa ngài lên lầu và ngài nhìn thấy bốn hình ảnh Vairochana ngồi đâu lưng lại nhau. 
Họ cùng nói: 


153 


Bởi sự phô diễn huyền nhiệm của sự hiểu biết và không hiểu biết [thực tại], 
Sinh tử và Niết bàn được phân chia riêng rẽ. 

Từ những mê lầm do các niệm tưởng lộn xộn tạo ra 

Cái gọi là thế giới của sáu cõi được thiết lập. 

Trong sự hiển lộ thanh tịnh của bốn thân Phật, 

Không có gì ngoài những cõi tịnh độ của ba Phật thân.. 


Bốn hình ảnh ban cho ngài các giáo lý, quán đảnh, và tiên tri. Ngài trở lại giường 
với sự đại lạc trong thân và sự chứng ngộ phi thường trong tâm thức. 

Tại động Tragmar Keutsang ngài thực hiện một trăm cúng dường tsog trước 
tượng “Trông Giống Ta” của Guru Rinpoche. Sau khi có những linh kiến trong giấc 
mơ, ngài thức dậy và nhìn thấy hình ảnh của Guru Rinpoche trong thân ánh sáng 
phát ra những tia sáng chói lọi tràn ngập toàn thể điện thờ. Những tia sáng trắng, 
đỏ, và xanh dương chạm vào ngài. Ngài nghe âm thanh của nhiều giọng hát tụng 
Lời Cầu nguyện Bảy Dòng trong những quãng âm cao, và những người đang ngủ 
gần đó nghĩ rằng Do Khyentse đang hát tụng vào lúc nửa đêm. 

Sau đó ngài di chuyển tới động Sangphuk hạ ở Chimphu. Ngài kinh nghiệm 
mãnh liệt về sự vô thường của cuộc đời, và không tìm được giải pháp nào khác, 
ngài tập trung cầu nguyện Guru Rinpoche với lòng sùng mộ nhất tâm. Một đêm, ba 
dãkinï khủng khiếp xuất hiện và nói: “Trong thế giới loài người, ngài bị ô nhiễm bởi 
tử cung con người. Bởi bám chấp vào “bản ngã” của những hình tướng hão huyền, 
sự vô minh của việc bám chấp và bị bám chấp đã hiền lộ. Không có cách nào khác 
ngoài việc phải tách lìa ngài khỏi thân thể xấu xa của ngài.” Họ cắt thân ngài thành 
nhiều mảnh và ăn hết, kể cả tâm thức của ngài; vì thế ngài rơi vào sự vô ý thức. Khi 
ngài nhận thức trở lại, ngài nhìn thấy những phối ngẫu Vajrasattva trước mặt ngài. 
Nhờ ánh sáng phát ra từ các vị phối ngẫu Vajrasattva chạm vào ngài, ngài cảm thấy 
mình có một thân ánh sáng. Các Lạt ma và däkinïT ban cho ngài những gia hộ và 
tiên tri về việc ngài sẽ khám phá terma tâm. 

Kế đó ngài trải qua bảy đêm tại Kordzö Ling, chùa Hộ Pháp tại Samye, thực 
hành pháp chö để tiệt trừ tận gốc sự xao động của những cảm xúc và ý niệm tiêu 
cực. Ngày hôm sau, vị vấn linh của Samye, trong khi được Hộ Pháp nhập vào, đã 
tới và nhốt ngài trong hằm chứa. Ở đó hoàn toàn tối tăm. Ngài đã thực hiện một 
thực hành chö và thiền định tốt nhất trong khả năng của ngài. Ngài nhìn thấy những 
hình tướng khác nhau và nghe những âm thanh đe dọa và gọi tên ngài, và điều đó 
thật khủng khiếp. Ngài nghĩ: “Đây là điều Pháp vương Dodrupchen đã chỉ thị cho ta 
làm. Vì thế để làm thực hành này, cho dù phải mắt mạng, ta cũng chẳng sợ hãi hay 
hối tiếc. Nếu ta không sợ chết thì cho dù toàn thể thế giới xuất hiện như kẻ thù của 
ta, điều đó không làm phiền ta chút nào.” Sau đó mọi khuấy động (Slong Tshad) 
được làm an dịu. Chẳng bao lâu, vị vấn linh - được Hộ Pháp nhập vào - mở cửa, 
đưa ngài ra ngoài, và tỏ lòng tôn kính ngài. 

Tại Tsering Jong, ngài thực hiện những lễ cúng dường trước di cốt của Jigme 
Lingpa. Ngài muốn ở lại một lát, nhưng việc đó không thực hiện được. Sau đó tại 
Tu viện Palri, từ Tũlku Tsogyal, ngài nhận các trao truyền Tröithik và những giáo lý 
khác. 

Sau khi viếng thăm các tu viện Mindroling và Dorje Trak, ngài tới Chagzam 
Chuwo Ri và cúng dường tsok trong hang động linh thiêng. Trong một giấc mơ ngài 


154 


nhìn thấy Thangtong Gyalpo, nhận những gia hộ khiến ngài tràn ngập những kinh 
nghiệm đại lạc, sự quang minh và tánh Không. Ở đó, Do Khyentse đã khám phá 
một hình ảnh Guru Rinpoche Kutsap như một terma, và vị bảo trợ terma yêu cầu 
ngài không cho mọi người thấy nó cho tới khi ngài gặp Dodrupchen. 

Ngài cúng dường cho lễ cầu nguyện Mönlam tại Lhasa. Nhiếp chính Temo tỏ ra 
hết sức tôn kính và biết ơn ngài. 

Bởi Dodrupchen đã già và Do Khyentse rất cần phải nhận toàn bộ giáo lý từ vị 
Thầy này, các tũlku Drikung rất buồn khi phải đồng ý để Do Khyentse trở về Kham 
trong lúc này. Khi ngài và nhóm của ngài đến miền tây tỉnh Kham, một sứ giả của 
Dodrupchen đến gặp và nói rằng xin đến mau mau. Để những đại diện của Drikung 
và Dege ở lại với nhóm chính, Do Khyentse và mười người phi ngựa thật nhanh, 
không nghỉ, ngoại trừ một ngày nghỉ ngơi tại ẩn thất của Gyalwe Nyuku ở 
Dzachukha. 

Sau vài ngày, vào ngày mồng mười tháng bảy năm Dậu Hỏa (1816), Do 
Khyentse có mặt ở Yarlung Pemakö trước sự hiện diện của Dodrupchen. 
Dodrupchen nói: “Ta có nhiều giấc mơ tiên tri, và sức khỏe của ta cũng không tốt. 
Nhưng mọi chướng ngại cho sinh mạng của ta đã bị tiêu diệt trong một thời gian 
nhờ năng lực của Döpa Khamkyi Wangchugma, ngoại trừ những linh kiến của ta bị 
che chướng." Ngài nói thêm: “Trong mùa đông ông nên đi tới Tu viện Kathok để 
nhận một vài giáo lý cần thiết từ Mahäpandita (đại thành tựu giả) Getse và từ Tùlku 
Zhingkyong nữa. Ta muốn thấy ông hoàn tất những nghiên cứu cần thiết trước khi 
ta chết.” Do Khyentse nhận thêm những minh giảng và giáo huấn về các giáo lý 
tsalung và Guhyagarbha-tanftra. 

Tại Kathok, Do Khyentse nhận nhiều quán đảnh, giáo lý và những tu tập từ Đại 
Thành tựu giả Getse. Chúng gồm có những quán đảnh phức tạp Dũpa Do trong 
mười lăm ngày và những trao truyền kama và terma khác. Getse nói: “Như đã được 
vị Khyentse tiền nhiệm [Jigme Lingpa] tiên tri, Tu viện Kathok là một vị hộ trì giáo lý 
Longchen Nyingthig. Vì thế trong tương lai ông nên phụng sự Giáo pháp bằng cách 
kết hợp hai truyền thống [Kathok và Longchen Nyingthig] lại với nhau.” Do Khyentse 
cũng nhận giáo lý từ các tủlku Zhingkyong và Moktsa của Tu viện Kathok, và 
Namkha Tsewang Choktrup của Tu viện Gyarong. 

Ngài đã nhận lung (truyền khẩu) Nyingma Gyibum từ Jigme Ngotsar của Tu 
viện Kilung, một đệ tử của Jigme Lingpa. Trong sự trao truyền đó, trong một giấc 
mơ ngài nhận những giáo lý và sự giao phó Guhyagarbha-tanífra từ Vimalamitra, và 
trong một tháng ngài cảm thấy mình đã nhớ lại tất cả những chữ và nghĩa của 
tantra. 

Năm 1818, khi đang ở Dzachukha, ngài có một kinh nghiệm: một người đàn bà 
với một đoàn tùy tùng đông đảo dẫn ngài tới một cung điện pha lê, ở đó ngài nhìn 
thấy Guru Rinpoche hợp nhất với vị phối ngẫu. Do Khyentse nhận bốn quán đảnh 
từ các phối ngẫu của Guru Rinpoche, và sau đó họ tan hòa vào Do Khyentse. Trong 
một lát, Do Khyentse đắm chìm trong bản tánh tối thượng thoát khỏi những sự diễn 
bày. Khi ngài rời cung điện pha lê, ngài được gặp những vị bảo trợ xứ Ling, họ cũng 
ban cho ngài các gia hộ. Sau đó, cưỡi một con ngựa trắng, ngài trở về trụ xứ của 
ngài và tỉnh dậy. Gyalwe Nyuku và Lobzang Norbu đang chờ đợi với sự lo lắng và 
nói: “Ngài rơi vào giâc ngủ và không thức dậy trong ba ngày. Dzogchen Rinpoche 
đã tới cầu nguyện và nói: 'Chẳng có gì phải lo.” Gyalwe nói xen vào: “Mọi linh kiến 


155 


mà ngài có được, khi chưa tới lúc, xin đừng thuật lại cho bắt kỳ ai, kể cả Dzogchen 
Rinpoche. Nếu ngài không giữ bí mật các linh kiến, có thể có nhiều trở ngại. Nếu 
ngài giữ bí mật, những thành tựu sẽ đến thật nhanh chóng.” Mặc dù Do Khyentse 
không thuật lại điều gì, Gyalwe Nyuku đã biết những linh kiến đó là gì nhờ sự thấu 
thị của ngài. Do Khyentse đã khám phá Giáo khóa về Pema Gyalpo như một terma. 

Do Khyentse sống thêm một thời gian ở cung điện của Tsewang Dorje Rigdzin, 
vua xứ Dege, mà lễ ra không cần thiết phải như thế. Lý do là vì các thị giả của ngài 
thích ở đó hơn nơi ẩn tu của Dodrupchen, do bởi sự thịnh vượng, cao quý và năng 
lực ở đó. Một hôm Do Khyentse chỉ dẫn cho chị của ngài và một thị giả: “Có một bà 
lão hành khất trong thung lũng kia; hãy biếu bà ấy tsampa, thịt, và bia chang này 
dùm tôi." Khi họ tới đó, bà lão giận dữ ném tsampa đi nhưng thưởng thức thịt và bia 
chang. Chị ngài nhìn thấy bà lão trong thân ánh sáng và ngửi thấy một mùi hương 
ngọt ngào từ nước tiểu của bà. Trong khi la mắng người chị dữ dội, bà lão đưa cho 
người chị thức gì đó để uống và gởi một ít dũtsi (một chất thuốc được gia hộ) cho 
Do Khyentse với thông điệp: “Con trai yêu quý, đừng ở xứ này quá lâu. Ở đây 
những nguyên nhân tốt lành đã trở nên u ám.” Hôm sau, họ trở lại nơi đã tìm thấy 
bà lão ngày hôm trước với một ít thực phẩm nữa, nhưng không có chút vết tích gì 
chứng tỏ là từng có người sống ở đó. 

Vua xứ Dege và các thị giả của Do Khyentse trở nên bối rối, sợ rằng Do 
Khyentse có thê trở thành một ẩn sĩ hay yogï cuồng ngông. Người ta đã không hết 
sức tôn kính sự chứng ngộ và năng lực của ngài. Họ cho rằng để trở thành một Lạt 
ma vĩ đại, ngài nên sống như một tu sĩ giữ gìn giới luật nghiêm minh và một học giả 
uyên bác. 

Do Khyentse nói thẳng với triều đình Dege rằng ngài sẽ không là một Lạt ma 
quan trọng, vì thế hoặc là họ phải để ngài trở thành một ẩn sĩ hoặc họ bỏ tù ngài. 
Nhà vua nói: “Ngài Sakya Kongma ở miền Trung Tây Tạng và Dodrupchen 
Rinpoche ở Kham và nhiều vị có uy quyền thiêng liêng quan trọng khác của Tây 
Tạng đồng ý rằng ngài là tủlku của Bậc Toàn trí Khyentse Özer [Jigme Lingpa]. Từ 
thời của người mẹ quá cố của tôi, ngài đã được xác nhận là thầy giáo của triều đình 
Dege và Pháp bảo của truyền thống Nyingma. Vì thế làm sao ngài có thể ra đi làm 
một ẩn sĩ - và làm thế nào tôi có thể truy tố ngài vì việc đặc biệt yêu quý Giáo Pháp? 
Bây giờ bản thân tôi và các tu viện Dzogchen và Kathok sẽ cử đại diện tới xin ý kiến 
của ngài Dodrupchen. Chúng tôi không thể vi phạm bất kỳ mệnh lệnh nào Lạt ma đã 
ban cho chúng tôi, cả ngài cũng không thể.” Do Khyentse đồng ý. Ngài và đại diện 
của các tu viện Dege, Dzogchen, Kathok và Drikung đi tới Yarlung để trình bày cho 
Dodrupchen về trường hợp của họ. 

Dodrupchen không nói một lời nào trong ba ngày. Sau đó ngài nói với Do 
Khyentse: “Mọi người muốn thấy ông như một tu sĩ hộ trì truyền thống tu viện. 
Nhưng từ những hoạt động trong quá khứ của ông và những tiên tri, ta có. thể nói 
răng điều đó sẽ không xảy ra. Trong một thời gian ông nên trở thành một ẩn sĩ và 
về sau là một Vajradhara (Kim Cương Trì), một Đạo sư của giới luật bí truyền... Một 
vài người cũng muốn tôi bảo ông ở lại làm nhiếp chính của tôi. Điều đó sẽ trở thành 
một chướng ngại cho ông, và sẽ đi nghịch lại ước muốn của ông... Cuối năm Thìn 
[1821] ta cũng sẽ đi tới chỗ của riêng ta [chết]. Vì thế hãy ở lại đây trong mùa đông 
và mùa xuân để nhận thêm những minh giải về các giáo huấn. Cuối mùa hè tới, hãy 
làm những gì ông thích. [Nói cách khác, hãy ra đi trước khi ta chết.] Nếu không, 


156 


[nếu ông không đi trước khi ta chết,] mọi người có thể trách ông không tuân theo 
những ước nguyện của ta.” Do Khyentse chỉ có thể nói vâng, bởi ngài bàng hoàng 
khi nghe nói chẳng bao lâu nữa Dodrupchen sẽ chết. Sau đó Dodrupchen truyền 
đạt quyết định tương tự cho những người đại diện. 

Ngay hôm sau, vào ngày mồng mười tháng bảy năm Thổ Mẹo (1820), sau lễ 
cúng dường tsok, Do Khyentse cúng dường Dodrupchen mọi vật sở hữu ngài mang 
theo người. Dodrupchen ban gia trì cho tóc của Do Khyentse, khiến từ đó trở đi ngài 
CÓ thể để tóc dài, và vị Thầy cũng gia trì một bộ y trắng mới và ban nó cho ngài, nói 
rằng: Trong hai năm rưỡi, hãy mặc bộ quần áo này; sau đó ông sẽ khám phá một 
điều mới lạ.” Ngay lập tức, Do Khyentse tự thay đổi thành một hành giả bạch y Mật 
thừa. 

Sau đó, cùng những người đại diện, Do Khyentse đi tới Dege để truyền đạt 
quyết định cho nhà vua. Vua nói: “Khi Đấng Bảo trợ Dodrupchen ban một lệnh như 
thế, tôi không dám nói ngài điều gì ngoại trừ “Xin làm tất cả những gì ngài muốn.” 
Do Khyentse gởi một nửa của cải ngài sở hữu cho Drikung, và nửa kia ngài phó 
thác cho Dege. 

Bây giờ cùng với hai bạn đồng hành, Do Khyentse trở về trụ xứ của Dodrupchen 
như một nhà tu khổ hạnh khiêm tốn. Dodrupchen rất vui khi nhìn thấy ngài trong 
hình tướng này, và vị Thầy nói: “Bây giờ ông là một ẩn sĩ. Hãy giữ một địa vị thấp 
kém không có bắt kỳ tham muốn quyền lực hay danh tiếng nào. Hãy mặc những áo 
choàng vá cũ kỹ. Hãy thực hành như câu nói: 'Hiến tặng mọi lợi lạc và vinh quang 
cho người khác. Nhận vào mình mọi thiệt thòi và thất bại.” Trong ngày đó Do 
Khyentse nhận từ Dodrupchen những quán đảnh Khandro Yangfig và những giáo lý 
chi tiết Yeshe Lama. Vào ban đêm, trong giác mơ chói ngời, ngài nhận lãnh từ 
Longchen Rabjam những giáo huấn chỉ tiết về ý nghĩa của Khandro Yangiig. 

Dodrupchen có vẻ vui và khỏe mạnh. Đôi khi ngài bất thần hát những bài ca du 
già. Ngài thường mô tả các linh kiến của ngài. Do Khyentse và những người khác 
vẫn nhìn thấy thân ngài trong những hình tướng khác nhau, và đôi khi không có 
thân mà chỉ là bộ quân áo của ngài trên ghế ngồi. Giữa những điều kỳ diệu bất tận 
này, nếu có ai nhớ lại bất kỳ vấn đề nào về các giáo lý, ngài sẽ trả lời một cách tự 
nhiên mà không cần được hỏi. 

Vào ngày mồng mười tháng sáu năm Kim Thìn (1821), Đạo sư và đệ tử từ biệt 
nhau trong đời này với nỗi đau buồn vô hạn. Trên đèo Garlung, Do Khyentse và 
Palge lễ lạy Dodrupchen một trăm lần với những lời cầu nguyện. Do Khyentse đổi 
tên thành Repa Yongtrak và với một ít người, ngài đi tới Thugje Chenpo thuộc Tỉnh 
Trokyap và sau đó tới nhiều nơi ở Amdo, trong đó có Amchok, Latrang, và Tso 
Ngönpo và Rekong. Sau đó ngài cho tất cả những người đồng hành với ngài về nhà 
ngoại trừ Lhaksam Rapkar. 

Tại Rekong, ngài tới một nghĩa địa để thực hành rong ba đêm và biểu lộ những 
dấu hiệu thành công trong việc khuấy động những cảm xúc và ý niệm và làm an dịu 
chúng, nhưng sau đó sức khỏe của ngài sa sút vì bệnh đậu mùa. Dường như ngài 
đi vào một trạng thái vô thức trong hơn hai tuần lễ. Trong thời gian đó, ngài nhìn 
thấy những cảnh giới khác nhau trong thế giới. Ngài kinh nghiệm thân thể ngài bị 
những Bồn Tôn phẫn nộ ăn nuốt để tịnh hóa những bắt tịnh của thân thể vật lý của 
ngài. Trong cõi tịnh độ Zangdok Palri ngài đã tham dự một lễ cúng dường tsok trong 
bảy ngày với Guru Rinpoche và nhiều Đạo sư vĩ đại trong quá khứ. Khi kết thúc lễ 


157 


tsok, Guru Rinpoche giao cho ngài bảy hộp terma với những trao truyền phó chúc 
và tiên tri. Guru Rinpoche nói: 


Con trai của ta, sau khi chứng ngộ tính chất hư huyễn của các tri giác, 

Sẽ có chút lợi lạc khi sông trong sự cô tịch. : , 

Khi những sai lâm của hình tướng hiện tượng sụp đồ vào nơi chôn của riêng 
chúng, 

Và bản tánh cô hữu không bị áp chê của các hiện tượng được nhận ra, 

Đừng rơi vào sự phân biệt những hình thức vi tê của việc bám chấp và bị bám 
châp 

Và đừng dính mắc vào những thiện hạnh bị ô nhiễm, 

Xin mạnh mẽ hộ trì sự thuận tịnh nguyên sơ bao la rộng lớn. 


Sau đó ngài trải nghiệm việc đi gặp Dodrupchen. Rất vui khi gặp lại ngài, 
Dodrupchen nói: “Tháng giêng sang năm ta sẽ ra đi. Ta sẽ nhờ chị con nhắn lại cho 
con lời chỉ dạy của ta.. Bây giờ những chướng ngại của đời con đã bị đấy lui.” Do 
Khyentse nhìn thấy một chữ ÄH trắng nơi tim Dodrupchen. Bằng cách tập trung sự 
tỉnh giác vào nơi đó, tâm ngài tan hòa vào một trạng thái không thể diễn tả. Sau đó, 
khi cảm thấy rằng ngài đang chạm vào thân của chính mình, ngài trở về với ý thức 
vật lý. Bệnh tật của ngài biến mắt, nhưng ngài mắt một tháng để hoàn toàn phục hồi 
sức khỏe. 

Vào ngày mười ba tháng giêng năm Kim Tị (1821), Do Khyentse nhìn thấy 
Dodrupchen trên không trung trong một thân ánh sáng chói ngời kỳ diệu, được bao 
phủ trong ánh sáng. Dodrupchen đang ngồi trên một cái chăn giống như gắm thêu 
được bốn däkinï nâng đỡ, và ngài ban di chúc bằng một giọng nói quyến rũ. (Xin 
đọc những giòng di chúc trong chương 12.) Những tia sáng năm màu phát ra từ 
chữ ÄH trắng nơi tim Dodrupchen và tan hòa vào Do Khyentse. Sau đó từ chữ ÃH 
một chữ ÄH thứ hai xuất hiện và tan vào tim Do Khyentse. Trong một lát, Do 
Khyentse mắt ý thức và tan hòa vào kinh nghiệm về những con sóng kim cương. 
Khi ngài phục hồi ý thức, Lạt ma đã biến mất. Trong ba ngày, ngài ở nguyên trong 
trạng thái trong đó mọi tư tưởng thô và tế tan biến đi và giác tánh nội tại tỉnh thức 
một cách tự nhiên. Sau lúc đó ngài cảm thấy đau buồn ghê gớm khi nhận ra là 
Dodrupchen đã thị tịch. 

Ngài gặp Pema Rangtrỏl, Kyanglung Gönpo Gyal, và Chöying Tobden Dorje, các 
đệ tử của Dodrupchen, và ban giáo lý cho họ. Nhiều tháng sau chị ngài và những 
người khác từ Yarlung Pemakö đến với tin tức về cái chết của Dodrupchen, và chị 
ngài nhắc lại những lời chỉ dạy mà Lạt ma dặn bà nói lại cho Do Khyentse. Ngài đi 
tới Yarlung để tỏ lòng tôn kính di cốt của Dodrupchen, nhưng từ chối ở lại làm nhiếp 
chính của Dodrupchen. 

Vào khoảng thời gian này ngài đã thay đổi từ bộ y trắng của hành giả mật thừa 
thành y phục của một cư sĩ. Ngài viếng thăm Dege trong một thời gian ngắn, mọi 
người ở đó bị choáng váng và khó xử bởi bề ngoài mới lạ của ngài. Ở đó ngài gặp 
Gyalwe Nyuku, vị Thầy này yêu cầu ngài mặc một bộ y phục của tertön (hay y Mật 
thừa). Do Khyentse trả lời: “Con không là một tertön mà cũng chẳng phải là một 
người tuân giữ các giới nguyện tu sĩ, vì thế điều thích hợp cho con là y phục cư sĩ. 
Mặc dù điều này, Dzogchen Rinpoche tán thán ngài, và Pönlop hiến dâng phần còn 


158 


lại của đời mình để kéo dài thọ mạng của Do Khyentse. Do Khyentse lang thang 
trong xứ Golok không người như một thợ săn và làm hồi sinh nhiều người và thú 
vật bị giết hay đã chết. 

Năm 1823, phối ngẫu của ngài, là con gái của Akyong Lhachen, hạ sinh một bé 
gái tên là Khaying Dölma giữa những dấu hiệu kỳ diệu. Khaying Dölma kết hôn với 
vua xứ Trokyap năm 1841 nhưng đã mắt năm 1855 mà không có con. 

Do Khyentse bắt đầu ban những trao truyền và giáo lý Longchen Nyingthig cho 
chị ngài và những người khác. Đôi khi ngài ở Dordzong (rDo rDzong) ở Golok. Sau 
này ngài thiết lập một gompa của truyền thống Longchen Nyingthig, nó thuộc về 
nhóm bộ tộc Muk-yang. Kế đó ngài giảng dạy ở nhiều nơi ở Gyalmorong, Dzika, và 
Thung lũng Ser. 

Bây giờ tiếng tăm là một Đạo sư của ngài đã bay đến Dege, và do sự nài nỉ của 
nhà vua, ngài viêng thăm xứ Dege một lần nữa trong một thời gian ngắn. Nhưng Do 
Khyentse từ chối ở lại làm thầy giáo bởi ngài đã bị nghi ngờ trong thời gian qua, khi 
ngài xuất hiện như một cư Sĩ, và điều đó đã làm tổn hại những hoàn cảnh tốt lành. 
Thay vào đó, ngài tỏ ý muốn ở lại như một dùnhor (hội viên hội đồng), là điều 
những Lạt ma khác thất vọng, bởi nó không phải là một chức vụ thích hợp đối với 
một đại Lạt ma. 

Do Khyentse đi tới Dzachukha và thình lình bị bệnh nặng, như đã được tiên tri 
trước đây. Nhờ lời cầu nguyện mãnh liệt của Gyalwe Nyuku, ngài đã hồi phục. 

Năm 1825, cùng với chị ngài và những người khác, ngài đi tới Thung lũng Ma và 
khám phá những kho tàng xứ Ling. Sau đó ngài đi Phuntsok Dzong, cung điện của 
Vua Tsewang Lhũndrup (chết năm 1827) xứ Gyarong, và ban các giáo lý. Sau đó 
ngài đi tới địa điểm hành hương Kaulong Senge Yongdzong và ban giáo lý cho Vua 
Namkha Lhũndrup xứ Trokyap ở Gyarong. Các ngài có một mối liên hệ Đạo sư-đệ 
tử và đã xây dựng một ngôi chùa, mà về sau được gọi là Gomsar (Gompa Mới). 

Một hôm, ở Núi Murdo xứ Gyarong, Do Khyentse đưa con trai ngài tới một hang 
động trong một ngọn núi dốc đứng và yêu cầu cậu chờ ngài. Do Khyentse trở về trại 
của họ trong khi Raltri chờ trong hang. Khi trời tối mà cha cậu vẫn không trở lại, 
Raltri hầu như không thể di chuyển được vì sợ chết. Thình lình cậu nghe tiếng cha 
cậu gọi cậu đến và nhìn thấy một tắm thảm ánh sáng phía trước cậu. Không chút 
do dự hay nghỉ ngờ, cậu ngồi lên đó và lập tức thấy mình ở trong trại. 

Có một lần Do Khyentse đang du hành trên một con đường núi rất hẹp ở 
Trakwar tại Dzigak xứ Gyarong. Ngài bảo Riktsal Thogme: “Nếu ông can đảm, hãy 
xô tôi và con ngựa của tôi xuống!” Riktsak xô họ xuống Sông Gyalmo Ngủlchu (tên 
Trung quốc là Dadu), ở sâu bên dưới hàng trăm phút (1 phút = 0,30m). Riktsal nghĩ: 
“Đạo sư của ta chết rồi,” và ông nhảy xuống theo họ. Những dấu tích của Do 
Khyentse, con ngựa, thanh kiếm của ngài và Riktsal in hẳn trên tảng đá như thể ở 
trên bùn, và ta vân có thể nhìn thấy những dấu tích ấy vào mùa đông, khi mực 
nước sông xuống thấp. Sau đó Do Khyentse yêu cầu Riktsal ngồi lên yên ngựa phía 
sau ngài, và họ leo lên núi đá dốc đứng, in những dấu tích trên mỗi bước đi. Từ đó 
trở đi, người ta nói rằng cái chết do bị rơi xuống vực sâu đã thôi xảy ra trên con 
đường nguy hiểm đó.” ° 

Như chính Dodrupchen đã tiên tri, năm 1829, Sherap Mebar, con trai của Do 
Khyentse, là tủlku của Dodrupchen, ra đời với những dấu hiệu kỳ diệu. Từ thời thơ 
ấu cậu đã không ăn thịt. Thật không may, cậu chết năm 1842, ở tuổi mười bốn. 


159 


Rikpe Raltri (1830-1874), con trai thứ hai của Do Khyentse, là tũlku của Gyalse 
Nyinche (1793-2), con trai của Jigme Lingpa, và là thân phụ của Zilnon Gyepa 
Dorje, Do Rinpoche thứ hai (1890-1953). 

Năm 1831 Do Khyentse được vua xứ Chakla mời tới Tartsedo và những nơi 
khác trong miền. Từ lúc đó, chủ yếu Do Khyentse sống ở miền Tartsedo, và vua xứ 
Chakla trở thành một trong những người bảo trợ chính của ngài. 

Năm 1832, trong một linh kiến trong giác mộng, ngài nhận các giáo lý và tiên tri 
từ Machik Lapdrön cùng với năm dãkinï. Về sau, những chướng ngại xuất phát từ 
tham vọng tiêu cực được làm yên dịu, và ngài bắt đầu thực hiện vai trò Thủ hộ của 
các Yodl. 

Có một lần khi đang cắm trại trong Núi Zhak-ra, vua xứ Chakla tới thăm ngài. 
Một hôm, cưỡi ngựa và cầm đèn bơ trong tay, Do Khyentse, nhà vua, và Tongza 
Özer phi ngựa vào một cái hồ. Khi nước lên tới bờm ngựa, nhà vua sợ hãi và quay 
trở lại. Do Khyentse và Özer biến mất. Sau một lát họ cùng nỗi lên an toàn. Theo 
Özer, họ đã đi xuống nước mà không ướt quần áo hay bị tắt đèn. Rồi họ tới một 
ngôi nhà nhiều tầng có ba bức tường bao quanh với đủ loại thú vật ở quanh nhà. 
Özer ở bên ngoài ngôi nhà trong khi Do Khyentse được những người mặc y phục 
trắng dẫn vào trong nhà, và sau đó họ lại đưa ngài ra ngoài. Không ai biết Do 
Khyentse mang cái gì ra ngoài với ngài. 

Một hôm ở miền Datha, hai cậu bé chăn cừu nhìn thấy Do Khyentse và đoàn 
của ngài đi qua. Chúng muốn thử xem thực sự Do Khyentse có tài thấu thị hay 
không. Một trong hai cậu bé chăn cừu giả bộ chết, và cậu bé kia chạy tới đoàn của 
Lạt ma để xin cầu nguyện cho người chết. Do Khyentse đi tới xác chết và hút ba tậu 
thuốc, để tro lên đầu cậu bé chăn cừu. Sau đó ngài bỏ đi mà không nói một lời cầu 
nguyện nào. Sau khi đoàn đã lên đường, cậu bé nhận thấy bạn mình đã chết thật. 
Cậu chạy theo sau đoàn người, thú nhận sự thật và khẩn cầu Lạt ma làm cho bạn 
cậu sống lại. Do Khyentse quay trở lại và nói: “Dza,” ngài làm một cử chỉ triệu thỉnh 
và lại bỏ đi. Chẳng bao lâu cậu bé phục hồi ý thức và biểu lộ sự đau buồn về việc bị 
đưa trở về, bởi cậu đã được gởi tới một cõi tịnh độ đầy hỉ lạc. Ngay lập tức, cậu đi 
theo Do Khyentse và về sau trở thành một thiền giả thành tựu. 

Một lần vào đầu mùa hè, Do Khyentse đang căm trại qua đêm tại Dora Karmo ở 
Minyak trên đường ngài tới Tartsedo. Ngài bắn một mạc-mốt và bảo Özer chôn cái 
xác, là thứ mà ngài sẽ cần tới trên đường trở về. Vào mùa thu, khi họ trở về nơi đó, 
ngài yêu cầu Özer mang cái xác lại mà không để sót ngay cả một sợi lông. Cái xác 
hầu như biến mắt, nhưng Özer đã thâu thập và ráp tất cả các mảnh lại với nhau 
trước mặt ngài. Do Khyentse chạm tay vào xác mạc-mốt, nó bỏ chạy và kêu lên the 
thé. Özer nhận xét là ông đã từng nhìn thấy nhiều trường hợp người chết được làm 
cho sống lại, nhưng đây là trường hợp một thú vật đã chết quá lâu. 

Một hôm vua Chakla khẩn cầu một quán đảnh. Khi Özer đã chấm dứt những 
việc chuẩn bị, họ nhận ra là họ không mang theo bản văn đã được tụng đọc ở ấn 
thất của họ, rất xa nơi đây. Do Khyentse nói: “Không thành vấn đề.” Ngày hôm sau, 
ngay trước lúc bình minh, những người ở giữa đường tới ấn thất nhìn thấy ngài đi 
qua, và vào lúc bình minh người ta thấy ngài ở ẩn thất. Vào giờ điểm tâm, những 
người hầu của cung điện báo cáo cho nhà vua là Do Khyentse vừa đi vào cung điện 
bằng chân trần, nhưng nhà vua nói: “Không, ngài đang dùng điểm tâm.” Nhưng vì 
nghi ngờ, và vua và các người hầu vội vã chạy tới phòng của Do Khyentse, và họ 


160 


thấy ngài đẫm mồ hôi, và bản văn đang ở trên bàn. Do Khyentse nói: “Ta mệt, ta đã 
đi lấy bản văn!” 

Sau này, Do Khyentse thiết lập Kyilung Gompa trong miền Geshe xứ Gyarong, 
ban quán đảnh Longchen Nyingthig, và dạy ngöndro, tsalung, và Yeshe Lama cho 
khoảng một trăm đệ tử. Về sau, Kyilung Gompa trở thành trụ xứ của Zenkar 
Rinpoche đệ nhất và là một trong các trụ xứ chính của Zenkar Rinpoche hiện tại, 
Thupten Nyima (sinh năm 1943), là những hóa thân của Do Khyentse. 

Do Khyentse đi gặp Gönpo Namgyal (mất năm 1865), thủ lãnh độc ác xứ 
Nyarong, kẻ gây ra nhiều đau khổ cho nhiều vùng của tỉnh Kham. Một hôm vị thủ 
lãnh nói với Do Khyentse: “Ngài mang một khẩu súng — hãy bắn con quạ đó.” Do 
Khyentse làm như thế. Sau đó viên thủ lãnh nói: “Ngài cho mình là một Phật tử đầy 
lòng bi mẫn, nhưng ngài đang giết thú vật. Làm sao có thể như thế được?” Do 
Khyentse búng ngón tay, và con quạ bay đi. Viên thủ lãnh nhận xét: “Khẩu súng 
tuyệt vời — không thể giết ngay cả một con quạ.” Một ngày khác, họ đang cùng nhau 
cưỡi ngựa trên tuyết. Con ngựa của Do Khyentse đang cưỡi không để lại dấu vết 
nào. Viên thủ lãnh nói: “Ò, ngài có một con ngựa hay. Chúng ta hãy đổi ngựa.” Khi 
họ đã đổi ngựa, một lần nữa, con ngựa mà Do Khyentse cưỡi cũng không để lại 
dấu vết, và viên thủ lãnh bình luận: “Ngài là một ky mã hảo hạng.”^'Ê Sau khi tạo 
được sự ngưỡng mộ và bình an trong tâm của viên thủ lãnh, Do Khyentse góp phần 
vào việc phóng thích nhiều tù nhân. 

Một hôm họ đang ở trong Núi Zhak-ra Lhatse xứ Minyak, một người đàn ông 
ngông cuồng (Mi rGod, yeti2) đem Do Khyentse đi. Ngài bị bỏ mặc trong một cái 
hang giữa một ngọn đồi đá dốc đứng. Ở đó ngài đắm mình trong thiền định, trong 
đó ngài có một linh kiến về một däkinï ban cho ngài các giáo lý, tiên tri, và cam lồ. 
Khi ra khỏi thiền định, chị ngài và những người khác được một người lạ hướng dẫn 
đi tới chân đổi và gọi lớn tên ngài. Họ không leo lên được mà ngài cũng không thể 
tụt xuống. Với sự nhất tâm các môn đồ của ngài cầu nguyện chư Phật và Lạt ma, 
và lập tức ngài xuất hiện dưới chân ngọn đồi đá. Sau đó ngài ban những trao truyền 
Longchen Nyingthig và Khandro Yangtig với những dấu hiệu và linh kiến kỳ diệu. 

Năm 1836, ngài đi tới Lauthang và ban các trao truyền Longchen Nyingthig. 
Lauthang đã trở thành một trong những trụ xứ của Do Khyentse. Trong thời gian 
vừa qua, Lauthang Gompa là trụ xứ của Lauthang Tũlku Drachen (mất năm 1959), 
một tủlku của Dodrupchen. 

Trong khi họ ở Lauthang, Do Khyentse dẫn Raltri, con trai ngài, vào một ngôi 
nhà kỳ lạ. Nhiều däãkinT dọn ra cho họ nhiều loại thực phẩm và cho họ xem một 
trưng bày các kho tàng thật lạ lùng. Do Khyentse ban một phurbu (lưỡi dao) cho 
Raltri, và sau đó họ ra khỏi nhà. Khi Raltri nhìn trở lại, ngôi nhà không còn nữa, 
nhưng phurba vẫn còn ở bên cậu. 

Năm 1844 Khyentse viếng thăm Yarlung Pemakö và ban các trao truyền 
Longchen Nyingthig cho Jigme Phuntsok Jungne, Dodrupchen đệ nhị. Sau đó ngài 
tiết lộ các giáo lý terma của riêng ngài cho đại chúng. Những giáo lý đó gồm có 
Yangsang Khadrö Thukthik và Chỗ Dzinpa Rangtröi. 

Năm 1847 tại Lauthang, ngài tôn phong Tri-me Trakpa xứ Yuthang là tũlku của 
con trai quá cố Sherap Mebar của ngài, một tủlku của Dodrupchen. Tri-me Trakpa, 
người cũng từ chối ăn thịt từ thời thơ ấu, sau này được nhiều người biết đến với cái 
tên Do (mDo) Rinpoche. 


11 


Năm 1856/57, trong khi đang viếng thăm Núi Yutse ở Golok, Paltril Rinpoche 
đến nhận quán đảnh Yumka Dechen Gyalmo. Sau đó, cùng với Dodrupchen đệ nhị, 
ba vị thực hiện những lễ cúng dường sang (đết hương). 

Mặc dù có mọi bằng chứng, một số người hoài nghi về năng lực giác ngộ của 
Do Khyentse. Một người chú của ngài không tin cách thức trì giữ giới luật của ngài. 
Một hôm khi Do Khyentse bắn một mạc-mốt, chú ngài quở trách và nói: “Làm sao 
một tũlku có thể giết thú vật như một tên tội phạm?” Khi đó Do Khyentse dùng roi 
da2“” đánh vào cái xác, và mạc-mốt bỏ chạy. Trước cảnh tượng đó người chú trách 
ngài: “Bây giờ thì ngài học cả mánh lới ảo thuật nữa!” 

Trong Núi Yutse, ban ngày Do Khyentse chơi cờ và thiền định vào ban đêm. 
Người ta tin rằng ngài đã đưa nhiều người và vô số phi nhân tới con đường an bình 
của Giáo Pháp. Theo lời mời của Vua Samang xứ Gyarong, ngài ban giáo lý cho 
vua và thần dân của nhà vua. Giờ đây ngài trở thành thầy giáo của tất cả mười tám 
lãnh địa xứ Gyarondg. 

Năm 1858, ngài bắt đầu viết tiểu sử của ngài tại Kaukong Senge Yongdzong ở 
Trokyap, và năm 1860 ngài kết thúc tiểu sử khi ban những giáo huấn Đại Viên mãn 
cho vua xứ Trokyap và những người khác. Tất cả đều kinh nghiệm những chứng 
ngộ cao cấp và chứng kiến những dấu hiệu phi thường. 

Trong khi ngài ở Kaukong, vào sáng sớm ngày mông tám tháng giêng năm Thổ 
Mùi (1860), ngài nhìn thấy Dodrupchen trong thân tướng Milarepa và nghe những 
lời sau: 


Những cái thấy của Madhyamaka (Trung Đạo), Mahämudrã (Đại Án), và 
Dzopa Chenpo (Đại Viên mãn) 

Là bản tánh của nền tảng, con đường, và quả. 

Thoát khỏi những tạo tác của bốn cực đoan 

Được gọi là Madhyamaka thô bên ngoài. 

Cái thây đó với sự hiểu biết sắc bén, không có những lỗi lầm, 

Trí tuệ với tinh túy cốt tủy, 

Là Phật tánh, nền tảng tương tục. 

Là Madhyamaka vi tế bên trong. 

Có cái thấy đó, nhờ nương tựa phương tiện thiện xảo mang lại sự chứng ngộ, 
và 

Qua sự tu tập bốn yoga, 

Hoàn thiện kết quả không-thiền định 

Là phương cách tiến triển theo con đường Mahãmudrä (Đại Ấn), 

Ý nghĩa [hay sự hợp nhất] tánh Không và sự quang minh, không bám chấp, 
của tâm.. 

Trong Đại Viên mãn tự nhiên, 

Trưc tiếp nhận ra giác tánh nội tại 

Tháo gỡ mọi trói buộc của sự bám chấp và người bám chấp. 

Sau đó, nhờ nhận ra những hình ảnh và vòng [ánh sáng], 

Năng lực hiển lộ của giác tánh nội tại sẽ được viên mãn như Báo Thân. 

Khi sự quang minh của bốn linh kiến được viên mãn, 

Các hiện tượng tan vào sự bao la vĩ đại của bản tánh tối thượng, 


162 


Và sự giải thoát vào pháp giới tối thượng của “thân trẻ trung trong một tịnh 
bình” sẽ được thành tựu..? 


Sau đó các ánh sáng và hơi nóng xuất phát từ Đạo sư và đi vào đầu Do 
Khyentse, tràn ngập thân ngài và tịnh hóa ngay cả những ô nhiễm vi tế nhất của 
ngài, và làm ngài tràn ngập trí tuệ của đại lạc. 

Năm 1866 ngài trở về Tarsedo và ban giáo lý cho mọi người ở khắp nơi, ngay 
cả trên những con đường trong thị trấn. Sau đó, vào ngày hai mươi tháng hai, an 
tọa trong tư thế Pháp Thân, ngài tan hòa tủlku (hóa thân) vật lý của ngài vào bản 
tánh tối thượng. Ngay tức thì, người ta nghe thấy những âm thanh khác nhau, mặt 
đất rung chuyễn, và những ánh sáng cầu vông trong hình dạng những đường sọc, 
vòng tròn, và những chiếc cột tràn ngập bầu trời trong nhiều ngày. Trong lễ trà tỳ 
của ngài, các đệ tử tìm thấy trong tro tàn nhiều xá lợi, trong đó có một xá lợi ngũ 
sắc lớn bằng một quả trứng. 

Trong những tủlku của ngài có Pema Ngödrup Rolwe Dorje (1881-1943), Alak 
Zenkar đệ nhất của Tu viện Kyilung xứ Gyarong, và Khyentrũl Dzamling Wangyal 
(2-1907), một nam tử của Dũdjom Lingpa. 


163 





GYALSE ZHENPHEN THAYE 
1800-2 


GYALSE Zhenphen Thaye”” là một trong những Đạo sư quan trọng nhất của phái 
Nyingma. Ngài sinh năm Kim Thân thuộc Rabjung thứ mười ba (1800) trong nhóm 
bộ tộc Gemang ở Dzachukha. Ngài cũng được gọi là Gyalse Rikpe Dorje. Ngài 
được nhiều người thừa nhận là một tủlku của Minling Terchen. Ngài nhận những 
giáo lý từ nhiều vị Thầy, trong đó có Dodrupchen đệ nhất, Jigme Gyalwe Nyuku, 
Dola Jigme Kalzang, Dzogchen Rinpoche đệ tứ, và Shengtruk Pema Tashi và nhiều 
Đạo sư khác của Tu viện Mindroling. 

Ngài đã tu học ở các tu viện Dzogchen và Mindroling và trở thành một học giả 
nỗi tiếng. Ngài cũng thiền định tại nhiều thánh địa, từ Núi Kailasha ở miền Tây Tây 
Tạng cho tới Núi Ome (gLang Ch'en) ở Trung quốc, và trở thành một bậc lão thông 
thành tựu. 

Gyalse Zhenphen Thaye đi tới Yarlung Pemakö để nhận các giáo lý từ 
Dodrupchen một lần nữa. Ngài nhìn thấy địa điểm đó như một Cõi Tịnh Độ Vô song 
của Pháp thân. Sau khi Dodrupchen mắt, Gyalse trở về để phụng sự nhiếp chính 
của Dodrupchen trong một thời gian. Gyalse bắt đầu một khóa giảng dạy và thực 
hành Guhyagarbha-mãyãjãla-tantra (Mật điễn Bí mật tập hội) hàng năm kéo dài bốn 
mươi lăm ngày tại Yarlung Pemakö, trụ xứ chính của Dodrupchen. Paltrủl Rinpoche 
làm vị trợ giảng cho Gyalse trong năm đầu tiên, và sau đó chính Paltrủl chịu trách 
nhiệm khóa giảng dạy này thêm hai năm nữa.? 

Gyalse tiếp tục trách nhiệm xây dựng lại Tu viện Dzogchen sau khi nó hầu như 
bị phá hủy hoàn toàn bởi một trận động đất năm 1842. Tuy nhiên ý nghĩa chính yếu 
của đời ngài là ba đóng góp chính mà ngài thực hiện cho phái Nyingma. 

Ngài xây Shedra (học viện Kinh điển) Shrisimha nỗi tiếng của Tu viện Dzogchen, 
và ở đó ngài và các đệ tử của ngài giảng dạy Kinh điển và Mật điển. Shedra này trở 
thành một tổ chức để nghiên cứu và một mô hình cho những học viện Kinh điển tại 
nhiều tu viện Nyingma khác. 


164 


Ngài làm cho Vinaya, hay giới luật tu viện, thành thực hành hàng ngày và thiết 
lập những khóa nhập thất mùa mưa hàng năm cho các tu sĩ tại Tu viện Dzogchen, 
một tục lệ mà các tu viện Nyingma khác cũng tuân theo. 

Theo khẩn cầu của Sangye Kũnga, vị hộ trì Pháp tòa thứ bảy của Tu viện 
Mindroling, và Paltrủl Pema Wangyal, ngài tập hợp các giáo lý kama của truyền 
thống Nyingma trong một tuyển tập. Sau đó ngài đề xướng các thực hành của mười 
ba sädhana kama trong hội chúng tu sĩ trong Tu viện Dzogchen, từ đó các thực 
hành này lan rộng tới nhiều tu viện Nyingma khác ở miền Đông Tây Tạng. 

Thật không may, tôi không nghĩ là đã có sự thừa nhận thích đáng đối với những 
công việc vĩ đại mà ngài đã làm cho phần cốt lõi của truyền thống Nyingma. Trong 
sô những đại đệ tử của ngài có Khenchen Pema Dorje, Paltrùl Rinpoche, và Do 
Khyentse. 

Ngài mắt tương đối trẻ, nhưng tôi không có thông tin về thời gian và ngài mắt ra 
sao. Tủlku của ngài là Gyakong Khenpo Chökyi Nangwa (Zhenga, 1871-1927) của 
Tu viện Dzogchen. 


165 





DZOGCHEN KHENPO PEMA DORJE 
THÉ KỶ MƯỜI CHÍN 


KHENCHEN Pema Dorje””" là một Đạo sư vĩ đại của Kinh điển lẫn Mật điển. Ngài 
cũng được gọi là Pema Vajra, Pema Badzar, và Pema Tamchö Özer. Ngài là một 
trong những khenpo, hay học giả nghiên cứu nỗi tiếng nhất của Tu viện Dzogchen. 
Ngài đã tu học dưới chân của Gyalse Zhenphen Thaye, Dzogchen Rinpoche đệ tứ, 
Khenchen Sengtruk Pema Tashi, Paltrũl Rinpoche, và nhiều Đạo sư khác. Ngài là 
một học giả của cả Kinh điển lẫn Mật điển. Ngài nhận các trao truyền Longchen 
Nyingthig từ Jigme Gyalwe Nyuku, Dzogchen Rinpoche đệ tứ, Khyentse Yeshe 
Dorje, và Gyalse Zhenphen Thaye. 

Trong số những tác phẩm của ngài có Nyingme Gal-len Rikpe Kyareng, một 
phản bác những công kích vào những quan điểm Nyingma, và Một Dẫn nhập vào 
việc Trì tụng Avalokiteshvara của Longchen Nyingthig. 

Tũủlku của ngài là Choktrủl Dega Rinpoche của Tu viện Dzogchen. Tủlku của 
Choktrủl Dega là Tùlku Kalzang, người tiên phong trong việc xây dựng lại Tu viện 
Dzogchen trong những năm qua. 


166 





PALTRÙL JIGME CHÖKYI WANGPO 
(1808 - 1887) 


PALTRÚL Rinpoche Ogyen Jigme Lingpa Chökyi Wangpo”°° là hóa thân về ngữ 
của Đức JJigme Lingpa. Ngài là một trong những Đạo sư và tác giả Nyingma vĩ đại, 
cuộc đời và các tác phẩm của ngài được ngay cả những học giả của những trường 
phái khác trích dẫn. Mặc dù là một trong những học giả và bậc lão thông vĩ đại nhất 
của phái Nyingma, ngài đã sống như một ẩn sĩ khiêm tốn và giản dị nhất. Ngài nói 
năng thẳng thắn và lớn tiếng, nhưng mỗi lời ngài nói ra là ngôn từ của chân lý, trí 
tuệ, và sự quan tâm. 


Ngài sinh trong bộ tộc Getse Kongma thuộc dòng Mukpo Dong ở Karchung Ko-ö 
trong Thung lũng Dzachukha vào năm Thìn Thô thuộc Rabjung thứ mười bốn 
(1808). Thân phụ ngài là Lhawang thuộc nhóm Gyalthok, và thân mâu là Dolma 
thuộc nhóm Tromza. Sau khi sinh ra không bao lâu, ngài cô găng nói OM.., nhưng 
không rõ ràng. Nhưng vào ngày thứ năm, ngài nói OM MANI PADME HÙM thật rõ. 
Các chữ của thần chú OM MANI PADME HŨM cũng được nhìn thấy nơi cổ, và một 
chữ HRIH hiện trên lưỡi ngài. 


Mặc dù là một tủlku (tái sinh) của Jigme Lingpa, ngài được Dola Jigme Kalzang 
xác nhận là tủlku của Palge Samten Phủntsok. Khi chứng thực (phê chuẩn) sự xác 
nhận này, Dodrupchen đệ nhất nói với Jigme Kalzang: “Ta phó chúc cho cậu bé và 
trao truyền giáo lý Longchen Nyingthig viên mãn với pháp danh Ogyen Jigme 
Chökyi Wangpo.” Chẳng bao lâu, Palge Könchok, một người cháu của Palge cuối 
cùng, đem Paltrũl tới Palge Latrang, trú xứ của Palge cuối cùng. 


Paltrủl đã học tập các giáo lý Kinh điển và tantra (Mật điển) với nhiều Đạo sư, 
trong đó có Dola Jigme Kalzang, Jigme Ngotsar, Gyalse Zhenphen Thaye, Sönam 


167 


Palge, và Zhechen Thutop Namoyal. Ngài Sengtruk Pema Tashi ở Tu viện 
Dzogchen đã cho ngài thọ giới xuât gia. 


Tuy nhiên, các vị Thầy gốc của ngài là Jigme Gyalwe Nyuku và Do Khyentse. 
Với Jigme Gyalwe Nyuku, ngài đã học tập từ ngöndro, tu tập chuẩn bị, cho tới 
những giáo lý tsalung và Dzogpa Chenpo (Đại Viên mãn). Từ Gyalwe Nyuku, ngài 
thọ nhận các giáo lý ngöndro Longchen Nyingthig hai mươi lăm lần, và đã thực hiện 
nhiều tu tập vê các giáo lý này. Sau này ngài biên soạn những lời dạy của vị Thầy 
của ngài vê ngöndro là bản văn nỗi tiếng Kủnzang Lame Zhalung (Những Lời Dạy 
từ Kim khẩu của Lạt ma Phổ Hiền — Lời Vàng của Thầy tôi). 


Một hôm Do Khyentse, vị Thầy lang thang trong khi thực hiện những bài tập bí 
truyền, thình lình xuất hiện trước lều của Paltrủl. Do Khyentse la lên: “Ò Palge! Nếu 
mi can đảm thì bước ra đây!” Khi Paltrủl bước ra một cách cung kính, Do Khyentse 
túm lấy tóc ngài, ném ngài trên mặt đất, và lôi ngài xènh xệch. Lúc đó, Paltrũl ngửi 
thấy mùi rượu trong. hơi thở của Do Khyentse và nghĩ: “Đức Phật đã giảng dạy về 
những nguy hiểm của rượu, vậy mà ngay cả một bậc lão thông như ngài cũng có 
thể say rượu như thế này.” Ngay lúc đó, Do Khyentse buông Paltrủl ra và la lớn: 
“Chao ôi! Người thông tuệ như ông mà cũng có thể có những tư tưởng xấu xa như 
thế! Đồ Chó GiàI” Do Khyentse đánh vào mặt ngài, giơ ngón tay út ra (một cử chỉ 
nhục mạ), và ra đi. Paltril nhận ra rằng: “Ò ta sai lầm rồi. Ngài đang thực hiện một 
bài tập bí truyền để giới thiệu cho ta bản tánh giác ngộ của ta." Paltril bị giằng xé 
bởi hai cảm xúc mâu thuẫn: đau buồn về những tư tưởng tiêu cực của chính mình 
và sửng sốt trước sự thấu thị của Do Khyentse. Ngồi bật dậy, ngài lập tức thiền 
định về bản tánh giác ngộ của tâm ngài, và một sự tỉnh giác nội tại, trong trẻo, mở 
trống như bầu trời đã thức giấc trong ngài. Do đó, sự chứng ngộ trong trẻo và toàn 
triệt như mặt trời mọc đã thức dậy trong ngài, siêu vượt sự chứng ngộ như bình 
minh mà ngài đã nhận được nhờ Gyalwe Nyuku khai mở. Kể từ lúc đó, ngài giữ 
danh hiệu “Chó Già” với vẻ đùa bỡn như cái tên bí truyền hay thiêng liêng của ngài. 


Khi Paltrũl khoảng hai mươi tuổi, vị tổng quản lý của Palge Latrang là Palge 
Konchok qua đời. Paltrủl đóng cửa trụ xứ Palge và bắt đầu sống như một ẩn sĩ lang 
thang. 


Tại Tu viện Dzogchen, ngài nhận những trao truyền Nyingthig Yabzhi và 
Longchen Nyingthig từ Dzogchen Rinpoche đệ tứ và Gyalse Zhenphen Thaye. Sau 
đó ngài nhập thất dài hạn tại động Shinje (động Yamantaka hay Tử Thần) và động 
Tsering gần Tu viện Dzogchen, nơi có lần Dodrupchen đã thực hiện một cuộc nhập 
thất dài hạn. 


Khoảng năm 1851, từ đại học giả Gyawa Do-ngak Gyatso, một đệ tử của Paltrủl 
và Zhapkar Tsoktruk Rangtrỏl (1781-1851), Paltril được nghe những chỉ tiết về 
cuộc đời đầy cảm hứng của Zhapkar. Khi ngài tới Golok trên đường đi gặp Zhapkar, 
ngài nghe hung tín rằng Zhapkar vừa mất. Ngài quay trở lại và đến Yarlung 
Pemako, trụ xứ của Dodrupchen. Tại Yarlung, ngài kết giao với Gyalse Zhenphen 
Thaye (1800-2), vị Thầy này đang sống ở đó như nhiếp chính của Dodrupchen quá 


168 


cố và đang bắt đầu một khóa giảng và thực hành hàng năm kéo dài bốn mươi lăm 
ngày về Guhyagarbha-mäyãjãla-tantra (Mật điển Bí mật tập hội). Paltrul nhận giáo lý 
Guhyagarbha-tantra từ Gyalse và làm trợ giảng cho vị Thầy này trong năm đầu tiên. 
Sau đó bản thân ngài đảm nhiệm những khóa giảng hàng năm trong hai năm nữa. 


Ngài đi khắp các thung lũng Ser, Do, Mar, và Dzika và nhiều lần ban các giáo lý 
về Bodhicharyävatära (Nhập Bồ Tát Hạnh) và truyền cảm hứng cho toàn bộ dân 
chúng trì tụng OM MANI PADME HŨM. Trong những vùng đó, ngài rất thành công 
trong việc bãi bỏ hệ thống phục vụ thịt cho các Lạt ma khi họ tới cử hành các buổi 
lễ. Ngài tuyên bố các luật lệ chống lại việc trộm cắp và săn bắn. Ngài đã mang Phật 
giáo đến với cuộc sống của mọi người và tới mọi nhà, khiến cho Phật Pháp không 
bị giới hạn trong giới tu sĩ hay các tu viện và gompa (tu viện hay ẩn thất). 


Ngài thăm viếng Tu viện Shukchung, và sau đó trong một thời gian dài ngài ở 
Shukchen Tago, trụ xứ chính thức của Dodrupchen đệ nhất. Mặc dù Dodrupchen đã 
bỏ trụ xứ này khoảng nửa thế kỷ trước nhưng nó vẫn được dùng như một ẩn thất. 
Tại đây ngài tụng Kanjur ba lần và học thuộc lòng nhiều bộ Kinh. 


Sau đó ngài sống dưới một gốc cây tại Ari Nak (còn được gọi là Dhichung Phuk) 
một thời gian dài. Đó là một bãi đất cao và trống giữa một cánh rừng rậm. Chưa 
từng có ai tới đó, và những người duy nhất mà thỉnh thoảng người ta có thể nhìn 
thấy là những lữ khách ở bên kia Thung lũng Do, cách bên kia Sông Do khoảng 
nửa dặm. Rừng Ari trên bờ Sông Do ở nửa đường giữa Shukchen Tago và Tu viện 
Dodrupchen hiện tại. 


Trước tiên, Paltrủl và Nyoshũl Lungtok, người sống gần Paltril và học với ngài 
trong hai mươi tám năm, sống đơn độc tại Rừng Ari trong sáu tháng. Một túi tsampa 
nhỏ làm lương thực, y phục khoác trên người, và đôi ba quyển sách là những vật 
sở hữu duy nhất của các ngài. Vào giữa trưa họ họp lại và dùng một ít tsampa. Sau 
đó họ buộc miệng túi tsampa vào một gốc cây và để nó ở đó cho tới ngày hôm sau. 
Sau đó, Paltrũl giảng cho Lungtok đôi câu kệ trong Bodhicharyãvafãra (Nhập Bồ Tát 
Hạnh). Rồi khoác mảnh vải trắng rách rưới là y phục duy nhất của ngài, với một 
chiếc gậy trong tay, Paltrủl biến mất vào rừng, nói to, Ha! Ha! Ha! như một bài tập 
thiền định. Buổi trưa hôm sau họ lại cùng nhau tụ họp và làm những việc tương tự. 


Chẳng bao lâu, nhiều đệ tử đến Rừng Ari, và Paltrũl bắt đầu giảng dạy Semnyi 
Ngalso, Yönten Dzõ và những giáo lý khác. 253 Paltrủl Rinpoche ban giáo lý và sau 
đó các đệ tử thiền định vê các giáo lý ấy ở trong rừng. Bởi không chú tâm nhiều vào 
việc tổ chức cuộc sống nên họ có rất ít thực phẩm để dùng. Mặc dù ở trong rừng 
rậm nhưng cũng không có rau trái có thể ăn được. Loại trà họ uống rất đặc và ngon 
khi pha lần đầu với lá trà tươi; nhưng sau đó họ cứ đỗ thêm nước vào trà cũ khiến 
trà càng lúc càng lạt đi và mất màu. Họ đùa bỡn về độ đậm lạt khác nhau của trà, 
gọi đó là trà “ba thân.” Trà đặc là trà của Hóa thân phức tạp, trà lạt là trà của Báo 
thân mộc mạc, và trà vô vị là trà của Pháp thân không tánh rỗng rang. Paltrủl nhận 
ra rằng tài sản và những thuận duyên, chẳng hạn thực phẩm ê hề, y phục hảo 


169 


hạng, chỗ ở tiện nghi, những lời tán tụng và tiếng tăm là những chướng ngại hơn là 
sự hồ trợ cho tiên bộ tâm linh. Ngài việt: 


Đau khổ thì tốt và hạnh phúc thì không tốt. 

Hạnh phúc làm năm độc của dục vọng thêm lẫy lừng. 

Đau khổ khiến ác nghiệp tích tập trong quá khứ bị cạn kiệt. 

Đau khổ là ân phước của Lạt ma. 

Chỉ trích thì tốt và tán tụng thì không tốt. 

Nếu tôi được tán tụng, tôi sẽ phình lớn sự kiêu mạn. 

Nếu tôi bị chỉ trích, lỗi lầm của tôi sẽ được phơi bày.. 

Nghèo khó thì tốt và thịnh vượng thì không tốt. 

Thịnh vượng tạo thêm những thống khổ ghê gớm của việc mưu sinh và duy trì 
nó. 

Nghèo khó mang lại sự cống hiến và thành tựu Thánh Pháp. 


Sau đó Paltrủl đi tới tu viện Dzamthang, một trung tâm vĩ đại của học phái 
Jonang. Ở đó ngài thuyết giảng về Uffaratantra (Đại Thừa Tối Thượng Mật điển) 
dựa trên những giải thích của Kũnkhyen Dolpo. Tại Minyak ngài gặp Dra Geshe 
Tsũltrim Namgyal, một học giả vĩ đại phái Geluk, người rất kinh ngạc trước sự uyên 
bác của Paltrũl. Tại Tu viện Gyaphak, ngài ban các quán đảnh và giáo lý Longchen 
Nyingthig viên mãn, là giáo lý ngài hiếm khi truyền dạy. Tại Golok, ngài điều phục 
những kẻ trộm cướp phóng túng và thợ săn hung ác bằng năng lực của sự hiện 
diện và ngôn từ phù hợp lẽ phải của ngài. Tại Marung ngài dạy dân chúng nhắc lại 
ngôn từ của lòng bi mẫn OM MANI PADME HŨM, bởi thậm chí họ không biết đọc 
thần chú đó ra sao. Sau đó ngài trở về Rừng Ati trong Thung lũng Do và ở đó một 
thời gian. 


Năm 1856/57 Paltril nghe nói là từ Tarsedo, Do Khyentse đã đến Núi Yutse ở 
Golok. Paltril tới đó sau nhiều ngày du hành để gặp Do Khyentse. Paltrủl khẩn cầu 
Do Khyentse ban cho ngài quán đảnh Yumka Dechen Gyalmo của Longchen 
Nyingthig. Do Khyentse nói: “Ta đã giữ nó bí mật trong nhiều năm, nhưng bây giờ ta 
sẽ ban nó cho con,” và hết sức hoan hỉ, Do Khyentse truyền quán đảnh cho ngài. 
Trong số nhiều tiên tri mà Do Khyentse đã ban, có một tiên tri nói rằng Paltrủl sẽ 
sông đến tám mươi tuổi. Sau đó Do Khyentse, Dodrupchen đệ nhị và Paltrủl cùng 
cử hành một lễ cúng dường khói (sang ceremony), nó trở thành một dấu hiệu cho 
thấy các ngài sẽ tái sinh làm anh em ruột. Paltrủl trở về Thung lũng Do và ban giáo 
lý về Bodhicharyãvatãra ở nhiều nơi. 


Sau khi sống khoảng mười năm quanh các thung lũng Do và Ser, quanh các trụ 
xứ của Dodrupchen, Paltrũl trở về Tu viện Dzogchen. Tại các ẩn thất Padme Thang, 
Nakchung, và học viện Shrisimha của Tu viện Dzogchen, ngài giảng dạy 
Bodhicharyavatãara Abhisamayäalamkäara (Hiện Quán Trang nghiêm), 
Madhyamakavafãra (Nhập Trung Luận), Mahãyãnasutralamkara (Đại thừa Trang 
nghiêm Kinh luận), Abhidharmakosha (A tỳ đạt ma Câu xá luận), Guhyagarbha- 
mãyãjãla (Bí Mật Tập Hội), Yönfen Dzö (Kho tàng của những Phẩm tính Cao quý), 
Domsum Namnge (Sự Xác quyết của Ba Thừa), và nhiều bản văn khác trong nhiều 


170 


năm. Ngài hành hương đến Kathok và giảng Bodhicharyävafara. Ngài tiếp đón 
Tertön Chogyur Lingpa ở Tu viện Dzogchen và nhận những trao truyên. 


Cuối cùng, ngài trở về Dzachukha, quê hương của ngài. Ngài viếng thăm hầu 
hết tu viện và ẩn thất trong Thung lũng Dzachukha, đặc biệt là các ẩn thất Gekong 
và Changma, và giảng Bodhicharyävatära và những bản văn khác của triết học Đại 
thừa. Nhưng rong hầu hết phần đời còn lại của ngài, ngài sống quanh Dzagya Gön, 
trụ xứ của bổn sư Gyalwe Nyuku của ngài, nơi di cốt của ©yalwe Nyuku được giữ 
gìn trong một bảo tháp. Tại Dzagya, ngài thiết lập một khóa giảng và thực hành 
Bodhicharyãvatãra hàng năm kéo dài ba tháng, và một khóa giảng và thực hành về 
Cõi Tịnh Độ của Đức Phật Vô lượng Quang A Di Đà trong một tuần lễ. Mỗi lần ngài 
đi vào điện thờ di cốt của vị Thầy của ngài, ngài luôn luôn tụng lớn tiếng những lời 
ước nguyện sau: 


Trong mọi cuộc đời của chúng con, cầu mong không bao giờ chúng con bị ảnh 
hưởng bởi mọi ác hữu. Trong mọi cuộc đời của chúng con, cầu mong không 
bao giờ chúng con xâm phạm ngay cả một sợi tóc của người khác. Trong mọi 
cuộc đời của chúng con, cầu mong không bao giờ chúng con xa rời ánh sáng 
của Thánh Pháp. [Tiếp theo là một bài kệ lấy từ Kinh điển:] 


Bất kỳ ai nhận giáo lý từ ta, và 

Thậm chí nhìn thấy ta, lắng nghe ta, nghĩ tới ta, hay có quan hệ với ta 
qua việc trò chuyện, 

Cầu mong cánh cửa tái sinh của họ trong những cõi thấp được đóng kín, 

Và cầu mong họ tái sinh trong Cõi Cực Lạc Potala (Phổ Đà). 


Ở Mamö Do tại Dhachukha ngài dâng hiến nỗ lực trong nhiều năm cho việc phát 
triển một Dobum nỗi tiếng, một quần thể những bức tường đá đồ sộ thật đáng kinh 
ngạc, và trên mỗi hòn đá có khắc nhiều thần chú OM MANI PADME HŨM. Bức 
tường này được bắt đầu từ vị tiền nhiệm của Paltrủl. Trong lần đầu tiên ngài bắt 
đầu chấp nhận mọi vật cúng dường và dùng từng mẫu bơ như tiền trả lương cho 
những người được thuê khắc những lời câu nguyện. Khi bức tường đá được hoàn 
tất, ngài gởi một sứ giả đến thỉnh cầu ngài Khyentse Wangpo tới làm lễ hiến cúng. 
Vào ngày đặc biệt này, những hạt gia trì của lễ hiến cúng mà ngài Khyentse 
Wangpo ném từ một nơi cách xa tám ngày đường trên lưng ngựa, rơi xuông bức 
tường đá trước mắt mọi người. 


Ở Tramatung, ngài giảng dạy và hướng dẫn thực hành về các tu tập chuẩn bị 
duy nhất, Trekchö và Thögal. Sau này, Tendzin Norbu (Tenli), đệ tử chính của ngài, 
nhận xét: “Tôi đã có một ít hiểu biết về Đại Viên mãn trước đó, nhưng ở Tramatung, 
tôi hoàn toàn thấu suốt và chứng ngộ những điều này.” 


Khoảng năm 1872, Dodrupchen đệ tam, lúc đó tám tuổi, đến Dzagya Gön để 
nhận các giáo lý và trao truyền từ Paltrủl. Sau khóa giảng, theo khẩn cầu của chính 
Paltril, Dodrupchen ban giáo lý về Bodhicharyãvatãra cho đại chúng, kể cả bản 
thân Paltrủl. Sau đó Paltrủl gởi tin lành đến cho Khyentse Wangpo, nói rằng: “Về 


171 


việc học Pháp, Dodrupchen đã ban giáo lý về Bodhicharyãvatãra năm lên tám tuổi. 
Đôi với việc chứng ngộ Pháp, Nyakla Pema Dũdủl [1816-1872] vừa đạt được thân 
câu vÔng. Vì thê giáo pháp của Đức Phật không bị suy giảm.” 


Vào lúc đó, thỉnh thoảng Dodrupchen nghe giọng nói của Paltrũl lọt qua tường, 
nói rằng: “Đức Liên Hoa Sanh vĩ đại, xin đoái tưởng tới con. Con không có người 
nào khác để tin cậy...” — những lời khẩn cầu Guru Rinpoche trong bản văn ngöndro 
Longchen Nyihngthig. Điều này cho thấy chắc hẳn ngöndro là một trong những thực 
hành chính của ngài. 


Từ năm bảy mươi mốt tuổi, ngài bắt đầu tiết kiệm lương thực, chỉ đủ để dùng 
khoảng một tuần, là việc mà trước đây ngài chưa bao giờ làm. Ngoài ra, ngài không 
nhận bắt kỳ vật cúng dường nào, hoặc nếu có nhận thì ngài lập tức gởi nó cho quỹ 
xây tường đá mani. Thỉnh thoảng ngài để lại thực phẩm ở nơi nó được cúng dường 
cho ngài, khiến những người nghèo thường đi theo ngài để thâu thập những vật 
cúng dường mà ngài để lại. 


Năm bảy mươi sáu tuổi, tại cánh đồng Dza Mamö, ngài ban giáo lý về Lời 
Nguyện Khát khao Cõi Tịnh độ và Mani Kabum cho khoảng một ngàn người. Sau 
đó ngài không ban giáo lý cho đại chúng nữa. Bất kỳ ai đến gặp ngài, ngài gởi tới 
Thầy Tenzin Norbu để học Pháp. Nếu ai cố nài nỉ thì ngài la rầy, nhưng ngài càng la 
rầy thì họ càng sùng mộ ngài. Đó là bởi trái tim bi mẫn và lời lẽ khiêm tốn của ngài. 


Năm bảy mươi bảy tuổi, ngài đi tới Dzagya Gön và mời Dzogchen Rinpoche đệ 
ngũ, khi đó đang viêng thăm Dzachukha, và các ngài đã kỷ niệm ngày mông mười 
tháng Thân năm Mùi, là sinh nhật của Guru Rinpoche. 


Năm bảy mươi tám tuổi, Paltrũl trở về Ko-ö, sinh quán của ngài. Năm tám mươi 
tuổi, vào ngày mười ba tháng tư năm Hỏa Hợi (1887), ngài bắt đầu có vấn đề về 
sức khỏe. Vào ngày mười tám tháng đó ngài dùng trà sáng như thường lệ. Sau đó, 
trước giờ trưa, ngài ngồi dậy trần trụi trong tư thế Phật và đặt bàn tay trên đầu gối. 
Khenpo Kủnpal có mặt ở đó, và Khenpo cố mặc quần áo lại cho ngài, nhưng ngài 
không phản ứng lại. Sau một lát, với đôi mắt mở trong vẻ thiền định, ngài búng 
ngón tay một lần và đề tay trong tư thế thiền định, và tâm ngài tan hòa vào sự thuần 
tịnh nguyên thủy. Vào ngày hai mươi trong tháng, Tsamtrủl Rinpoche cử hành lễ 
đánh thức tâm thức ngài ra khỏi thiền định. 


Khi mắt, ngài không để lại vật gì đáng giá. Có một bộ y tu sỹ, một bình bát khất 
thực, một khăn choàng vàng, một hạ y, thực phẩm đủ dùng khoảng mười ngày, một 
bộ gồm năm bản văn của Asanga (Vô Trước), và một bản chép Madhyamakävatãära 
(Nhập Trung Luận). Có năm đồng bạc và một ít khăn choàng mà ngài chưa gởi cho 
quỹ xây tường đá. Đó là tất cả những gì ngài có. 


Dodrupchen đệ tam mô tả giáo lý của Paltrl như sau: 


Lo 


Dù ban giáo lý nào, ngài không bao giờ trình bày với vẻ phô trương sự uyên 
bác của mình nhưng với mục đích làm những giáo l ấy thích hợp với sự hiểu 
biết của người nghe. Nếu phân tích những lời dạy của ngài, ta sẽ thấy chúng 
hợp luận lý và đầy ý nghĩa. Thậm chí một người đần độn nghe những giáo lý 
ấy cũng có thể hiểu được dễ dàng. Bởi những giáo lý đó rất cô đọng nên 
người nghe dễ dàng nắm bắt. Lời giảng dạy có độ dài tương xứng, liên quan 
tới chủ đề và thật duyên dáng khiến cho người nghe say mê. 


Mô tả nhân cách của Paltrủl, Dodrupchen đệ tam viết: 


Paltril sử dụng ngôn từ cứng rắn có vẻ khủng khiếp và áp đảo, nhưng không 
có chút sân hận hay tham luyến trong những lời nói đó. Nếu quý vị biết cách 
lắng nghe thì chúng chỉ là những giáo lý trực tiếp hay gián tiếp. Mọi điều ngài 
nói ra thì rắn chắc như vàng — rất chân thật. Ngài đối xử với mọi người một 
cách bình đẳng, không tâng bốc khi họ có mặt mà cũng không nói xấu họ sau 
lưng. Ngài không bao giờ giả bộ là điều gì đó hay người nào đó. Vì thế mọi 
người, dù ở địa vị cao hay thấp, tất cả đều tôn kính ngài như một vị Thầy đích 
thực. Ngài không thiên vị đối với người có chức quyên cao mà cũng không coi 
nhẹ những người bình thường. Bất kỳ ai dính dáng tới những hoạt động phi 
đạo đức, trừ phi họ không thể thay đổi được, ngài lập tức nêu ra những lỗi lầm 
của họ và phơi bày chúng. Ngài tán thán và thôi thúc những người đang theo 
đuổi một đời sống tâm linh. Ngài có vẻ khó khăn trong việc đối xử nhưng nếu 
thân cận với ngài, quý vị không bao giờ thấy ngài biểu lộ sự thiếu _trung thực, 
thiếu tin cậy, thiếu kiên định, hay đạo đức giả. Ngài không thay đổi trong tình 
bằng hữu, dễ dàng và thoải mái khi tiếp cận. Ngài kiên nhẫn trước những điều 
tốt và xấu. Khó có thể xa rời ngài. Mặc dù suốt đời ngài vẫn là một hành giả ân 
dật, mọi quan điểm của ngài đều lành mạnh, bởi ngài không bao giờ lạc hướng 
đối với các hoạt động của Bồ Tát. Như một tục ngữ có nói: “Cho dù vàng vẫn 
còn nằm dưới mặt đất, ánh sáng của nó chiếu rọi tận trời cao.” Nếu quý vị 
khảo sát ngài ở một mức độ nào đó quý vị sẽ thấy ngài trong sạch và thanh 
tịnh. Nếu quý vị nghĩ về ngài ở mức độ nào đó, niềm tin nơi ngài của quý vị sẽ 
tăng trưởng. 


Mô tả về hình tướng vật lý của Paltrũl, Dodrupchen đệ tam viết: 


Đầu ngài lớn như một cái dù. Mặt ngài giống như một đóa sen nở, và những 
năng lực tri giác của ngài thì trong trẻo tinh khiết. Thường thì ngài rất ít bệnh 
tật. Từ thời thơ ấu ngài đã có trí tuệ và lòng bi mẫn vĩ đại, và là một diễn giả 
sáng chói. 


Khenpo Kủnpal, người sống với Paltrũl nhiều năm trong phần cuối cuộc đời của 
ngài, viết rằng một trong những lời cầu nguyện chính của ngài là 
Manjushrinamasamgifr (Hát tụng những Danh hiệu của Đức Văn Thù). Không chỉ 
không có của cải thế gian, ngài cũng không có nhiều Kinh sách, là thứ mà đối với 
một Đạo sư-học giả thường được cho là quan trọng nhất. Đôi khi ngài có một bản 
sao của Bodhicharyävatãra và một bản Manjushrinamasamgifi, là những bài nguyện 


173 


hàng ngày của ngài. Nhưng đôi khi ngay cả những bản đó ngài cũng cho đi, bởi 
ngài đã thuộc lòng những bản văn đó. Ngài không có giấy hay một cây bút tre. Vì 
thế bất kỳ ngài ở đâu, khi đứng dậy, ngài sẵn sàng rời bỏ tức thì một nơi chốn. 


Patrủl đã ban những giảng dạy về những bản văn triết học thuộc Kinh điển, Mật 
điển, Đại Viên mãn và đã đánh thức hay trao truyền sự chứng ngộ tối thượng cho 
tâm thức của nhiều đệ tử hữu duyên. Tuy nhiên, dường như rất ít khi ngài ban quán 
đảnh hay cử hành những buổi lễ phức tạp. 


Ngài có một quan điểm không bộ phái trong việc giảng dạy, cách viết và thực 
hành. Ngài đã nghiên cứu, thực hành và giảng dạy đầy đủ các truyền thống Phật 
Giáo của Tây Tạng. Ngài coi Đạo sư của những trường phái khác nhau ngang bằng 
với Đức Phật Trí tuệ: 


Đức Sakya Pandita, đắng mang. lại bình minh của ngũ minh, 
Đức Tsongkhapa, suối nguồn của những giáo lý Kinh điển và Mật điền, và, 
Đức Longchen Rabjam, Đạo sư của những giáo lý viên mãn của Đức Phật, 
Là những Đức Văn Thù đích thực của Xứ Tuyết Tây Tạng. 


Là một người vô cùng khiêm tốn và đơn giản, tuy thế ngài có thể giúp đỡ nhiều 
học giả cao quý, giàu có, đầy năng lực và nồi tiếng như các đệ tử của ngài. Nhiều 
đệ tử trong bộ quân áo gấm thêu có đoàn tùy tùng vây quanh đã đến quỳ dưới chân 
vị ẩn sĩ trong manh áo vải cũ kỹ, rách rưới, đắp vá này, là người khó có đủ tsampa 
đề ăn hay đủ nhiên liệu để nấu trà. Thậm chí cũng có lúc vẻ khiêm tốn của ngài làm 
xấu hỗ những người khoác áo thêu, đi ngựa và phô bày sự yếu đuối của họ. 


Có lần Paltrũl du hành tới một trại của người du cư, và ngài đi bộ như thường lệ. 
Ngài dừng chân tại một gia đình có một chiếc lều khổng lồ và xin họ cho ngài ở lại 
vài ngày bởi ngài đã kiệt sức. Gia đình đó nói: “Ông có đọc lời cầu nguyện được 
không?” Ngài trả lời: “Chút ít.” Sau đó họ bằng lòng cho ngài vào và để ngài ở một 
góc thấp nhất của chiếc lều. Nhiều người đang bận rộn làm các vật nghỉ lễ, dựng 
lều, làm ghế cao, và nấu thức ăn ngon cho một đại Lạt ma và đoàn của ngài sắp 
đến để cử hành một buổi lễ quan trọng. Sau vài ngày, họ nghe đồn là vị đại Lạt ma 
đang đến, và mọi người xô nhau ra đón Lạt ma. Paltrủl không đi ra ngoài. Mọi người 
quát tháo ngài và hầu như lôi ngài ra để trình diện trước Lạt ma. Vị Lạt ma trong bộ 
quần áo thêu, đi tới với toàn bộ vẻ phô trương của khoảng bốn mươi ky binh hầu 
cận, cầm những lá phướn trong tay, như thể trong một vở tuồng. Paltrủl không còn 
chọn lựa nào khác là phải tới trước vị Lạt ma, vì thế ngài đã làm như thế. Khi vị đại 
Lạt ma nhìn thấy Paltrủl, ông ta nhảy xuống ngựa và sụp xuống chân Đạo sư, xấu 
hỗ vì sự phô bày khoa trương vô nghĩa trước sự hiện diện khiêm tốn và đầy ý nghĩa 
của Paltrủl vĩ đại. Vị Lạt ma là Minyak Kunzang Sönam, một đệ tử của Paltrủl, 
người đã viết một bình giảng nỗi danh về Bodhicharyävatãra. Từ ngày đó trở đi, vị 
Lạt ma từ bỏ lối sống khoa trương của mình, trở thành một ẩn sĩ, không bao giờ 
cưỡi ngựa nữa mà đi bộ cho dù du hành nơi đâu. Người ta tin rằng Paltril đã biết 
trước kết quả của cuộc gặp gỡ này nhờ tài thấu thị của ngài, một khả năng mà ngài 
đã biểu lộ nhiều lần. 


174 


Các tác phẩm của ngài được thu thập trong sáu quyển sách, về Đại Viên mãn, 
Mật điển, Kinh điền, lời chỉ dạy, thi ca, và kịch. Các tác phẩm lừng danh của ngài là 
những giáo huấn công phu về thực hành chuẩn bị của Longchen Nyingthig. có tựa 
đề là Những Lời Dạy từ Kim khẩu của Lạt ma Phổ Hiền (Lời Vàng của Thây tôi); 
một giáo huấn ngắn gọn nhưng kỳ diệu về thiền định Đại Viên mãn, có tựa đề là Ba 
Lời Đánh vào những Điểm Trọng yếu, và một bình giảng về Abhisamayälamkäãra 
(Hiện Quán Trang nghiêm). 


Ở miền Đông Tây Tạng, có lẽ Paltrủl là người có công lao to lớn nhất trong việc 
làm cho Bodhichar/ãvatära (Nhập Bồ Tát Hạnh) thành một cẩm nang cho nhiều tu 
sĩ; Lời Nguyện Khát khao được Tái sinh trong Cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Đức Phật A 
Di Đà, một lời nguyện hàng ngày cho nhiều cư sĩ; Guhyagarbha-mãyäjãla-tantra 
(Mật điển Bí mật tập hội), nền tảng của truyền thống Mật thừa Nyingma; các giáo lý 
Đại Viên mãn không chỉ là một truyền thống dựa trên văn tự mà là một chứng ngộ 
thiền định; và trên tất cả, OM MANI PADME HŨM như hơi thở bất tận của nhiều 
người. 


Trong số những hóa thân của ngài có Jigme Wangpo xứ Dzagya Gön và 
Namkha Jigme xứ Dzachukha, một nam tử của Dũdjom Lingpa. 


175 





DODRUPCHEN ĐỆ NHỊ JIGME PHÙŨNTSOK JUUNGNE 
1824-1863 


Dodrupchen Rinpoche đệ nhị, Jigme Phủntsok Jungne,”” sinh trong bộ tộc 


Puchung thuộc dòng Mukpo Dong tại Dilsham Kathok ở đèo Thangyak trong Thung 
lũng Do. Thân phụ ngài là Puchung Chöphen, và thân mẫu là Apangza Tsomo. 

Một hôm, khi ngài ở trong bụng mẹ, mẹ ngài lọt xuống Sông Thangyak và có 
nguy cơ bị chết đuối. Vào lúc đó bà nghe em bé của bà nói: “Đừng sợ, Mẹ.” Lúc 
ngài sinh ra có một trận mưa hoa, các cầu vồng uốn cong trên căn lều, và người ta 
nghe thấy âm nhạc trong không trung. Là một đứa trẻ, trong khi nô đùa ngài thường 
gài những cành con vào trong đá như thể vào trong bùn. 

Dodrupchen đệ nhất đã tiên tri việc ngài sinh ra như hóa thân của chính ngài 
trong những dòng kệ sau: 


Sau đời này bằng năng lực của ba thiền định 

[Ta sẽ sinh là] Phùntsok Jungne, 

Một sứ giả sẽ biểu lộ những hoạt động giác ngộ của ba thân Phật, và 

Một người sáng tạo những điều huyền diệu như suối nguồn của những lợi lạc. 


Việc xác nhận ngài là Dodrupchen được Sakya Kongma chứng thực và ngài 
được tôn phong tại Yarlung Pemakö. Thông minh khác thường, ngài tinh thông 
những việc nghiên cứu thông thường và phi thường không chút khó khăn. Ngài rất 
thiện xảo trong việc sáng tác và thi ca và viết chữ rất đẹp. Ngài được cho là đẹp trai 
tới nỗi người ta khó có thể tìm được sự bất toàn nào trong thân tướng của ngài. 

Năm 1834 ngài tới Dzachukha và nhận những giáo lý Ngöndro, Rigdzin Dũpa, 
và các giáo lý Dzopa Chenpo từ Jigme Gyalwe Nyuku.?°° Jigme Gyalwe Nyuku, với 
nhiều món cúng dường, đã gia lực cho ngài là Vajrächarva (Đạo sư Kim cương) 
Siêu việt. Năm 1844, Do Khyentse tới Yarlung Pemakö””Ê và trao truyền cho ngài tất 
cả những quán đảnh, Kinh điển, và những giáo huấn của Longchen Nyingthig. Ngài 


176 


cũng nhận những giáo lý và trao truyền từ Dzogchen Rinpoche đệ tứ và Paltrũl 
Rinpoche. 

Từ thời thơ ấu ngài đã phô diễn vô số năng lực, khiến cho những điều kỳ diệu 
trở thành các hiện tượng thông thường đối với những người quanh ngài. Ngài đã 
nhiều lần làm hồi sinh cho những xác chết của các thú vật. Mỗi khi ngài cử hành 
pháp phowa (chuyển di tâm thức) cho người chết, những dấu hiệu được tin là 
những biểu thị của việc chuyển di tâm thức tới những cõi thuần tịnh luôn luôn xảy 
ra. Ngài có khả năng biết được quá khứ, tương lai và đọc được tâm của người 
khác. Trong phần sau của đời ngài, ngài ăn mặc như một cư sĩ. Mặc dù ngài cử 
hành những buổi lễ có tính chất tượng trưng và phô diễn những năng lực kỳ diệu, 
ngài từ chối ban bắt kỳ giáo lý hay trao truyền chính thức nào. 

Có lần, khi ngài đang du hành với một nhóm đông người trong một xứ-không— 
người, thình lình họ bị một nhóm cướp đông đảo vây kín. Dodrupchen khẩn cầu các 
Hộ Pháp, ngài nói: “Nếu ngài nỗi giận, xin đỗ Zas [gZa]”” và những hành tinh xuống 
mặt đất.” Thình lình, từ trên không trung hàng trăm Zas đổ xuống quanh đám cướp. 
Những tên cướp xin lỗi ngài và cúng dường nhiều con ngựa. 

Một hôm, Do Khyentse giết một con cừu cái và mời Dodrupchen đệ nhị và 
Paltrủl dùng bữa trưa. Các thị giả của Paltrũl sợ rằng ngài sẽ cảm thấy rất khó chịu, 
bởi ngài phản đối kịch liệt việc ăn thịt và đặc biệt là giết bất kỳ sinh loài nào, ngay cả 
những con vật nhỏ nhất. Nhưng cả ba vị cùng ngồi trên một chiếc ghế và vui vẻ 
thưởng thức món thịt, trước sự ngạc nhiên của các đệ tử của Paltrủl. Sau này, 
Paltrủl nói với các đệ tử của ngài: “Làm thế nào một con cừu cái có thể được lợi lạc 
như thế từ xác thân của nó? Bởi những vị hộ trì trí tuệ này thưởng thức thân thể 
của nó, nó sẽ không còn bị những tái sinh thấp kém nữa.” 

Trong rặng núi Yutse, Do Khyentse thực hiện một lễ cúng dường đốt hương trên 
một cái bệ. Sau đó Dodrupchen cử hành buổi lễ tương tự cũng trên chiếc bệ đó. 
Cuối cùng, Paltrủl Rinpoche cũng thực hiện tương tự. Sau đó Paltril nói: “Ta ước 
mong có thể chết trước các vị hộ trì trí tuệ, nhưng điềm này cho ta thấy Do 
Khyentse sẽ mắt trước nhất, kế đó là Dodrupchen, và ta sẽ là người cuối cùng. 
Ngoài ra, bởi chúng ta đã cử hành những lễ cúng dường trên cùng một cái bệ, 
chúng ta sẽ được tái sinh làm những đứa con cùng cha mẹ.” Kết quả là 
Dodrupchen mắt sớm nhất bởi những tình huống bất ngờ, nhưng tất cả các ngài 
đều tái sinh làm các con trai của Dũdjom Lingpa. 

Khi Gönpo Namoyal (2-1865), viên thủ lãnh độc ác của Tỉnh Nyak-rong, đang 
chuẩn bị tấn công Thung lũng Ser, ông ta viết thư cho Dodrupchen nói rằng ông sắp 
phá hủy Thung lũng Ser nhưng ông ta sẽ không làm hại Yarlung Pemakö, là nơi đội 
quân sẽ đi qua. Dodrupchen đệ nhị trả lời rằng dân chúng trong Thung lũng Ser là 
những người sống phụ thuộc (Lha sDe) vào ngài và nếu họ bị hại thì điều đó cũng 
làm hại tu viện của ngài. Viên thủ lãnh viết thư trả lời rằng khi quân đội của ông ta 
tới Thung lũng Ser, trước tiên ông ta sẽ hủy diệt Yarlung. Khi nghe tin này, tất cả 
những người sống tại Yarlung Pemakö chạy trốn, để lại nó trống không. 

Do sự van nài của các môn đồ, Dodrupchen không có lựa chọn nào khác ngoài 
việc từ bỏ Yarlung. Như vậy phù hợp với những tiên tri của các däkini, ngài di 
chuyển tới đồng bằng Tsangchen trong Thung lũng Do thượng. (Người ta cũng tin 
rằng Dodrupchen đệ nhất cũng xây dựng một địa điểm nhập thất ở cánh đồng 
Tsangchen trong quá khứ.) Trên cánh đồng Tsangchen có một ngọn đồi đá linh 


177 


thiêng tên là Jikche Barma, Ngọn Lửa Khủng khiếp, người ta tin rằng nó là nơi trú 
ngụ của một nữ bảo trợ đầy năng lực. Cầm một phurbu trong tay, Dodrupchen thình 
lình bay vào ngọn đồi không chút chướng ngại. Bên trong ngọn đồi, ngài thuật lại, 
có một thị trấn đáng sợ. Trong một cung điện ở trong thị trấn, ngài được yêu cầu 
chia sẻ ngai tòa của vị thủ lãnh, một người đàn bà có hình tướng phẫn nộ. Theo lời 
khẩn cầu của ngài, bà cho phép ngài xây một gompa. 

Năm 1862, ngài đặt nền móng của gompa mà nhiều thập kỷ sau này trở thành 
Tu viện Dodrupchen nỗi tiếng. Chẳng bao lâu ngài lập Gyaza (hay Tsaza) Tamtsik 
là người phối ngẫu, và điều này đã chọc tức Chökor Kalzang Gelek, một vị lãnh đạo 
địa phương đầy năng lực, người đang hy vọng là cháu gái của mình sẽ trở thành 
phối ngẫu của Dodrupchen. Bởi việc này, Dodrupchen nhanh chóng khởi hành đi 
Tartsedo (hiện nay gọi là Kanding), để lại việc xây dựng gompa cho các đệ tử. 

Ngài lưu lại và sống quanh Tartsedo như một trong những thầy giáo của vua xứ 
Chakla. Năm 1863, nhiều người ở Tartsedo chết trong một trận dịch đậu mùa. 
Dodrupchen hết sức đau buồn bởi nỗi khổ mà người dân đang phải gánh chịu trong 
thị trấn. Để chấm dứt đau khổ, ngài nhận bệnh dịch vào mình. Ngay khi ngài mặc 
bệnh, bệnh dịch chấm dứt trong thị trấn. Ngài nói: “Trong đời này, ta có rất nhiều 
vấn đề do các phụ nữ. Đời sau, ta sẽ tái sinh làm một người thậm chí không nhìn 
thấy mặt một người đàn bà.” (Tũlku của ngài là Jigme Tenpe Nyima, một tu sĩ rất 
nghiêm ngặt.) Sau đó ngài nói: “Một yogï (hành giả) nên chết như một con chó đi 
lạc,” và nằm trên một đường phố ở Tartsedo, hướng đầu dốc xuống, ngài thị tịch. 

Chẳng bao lâu Do Khyentse đến với con trai là Rikpe Raltri. Do Khyentse hét to 
trước nhục thân của Dodrupchen: "Vì sao ngài chết như một con chó đi lạc?” và 
ngài đá vào tử thi. Tử thi của Dodrupchen ngôi dậy trong tư thế thiền định như thể 
ngài còn sống và an trụ trong thiền định trong một tuần. Khi cậu bé ba tuổi Rikpe 
Raltri nhìn thấy xác của Dodrupchen ngồi dậy, cậu cảm thấy choáng váng, và sự 
choáng váng đó đã đánh thức sự chứng ngộ bản tánh tối thượng trong cậu. Từ đó 
trở đi, Rikpe Raltri luôn luôn nói: “Lạt ma siêu việt của ta là Dodrupchen Jigme 
Phủntsok Jungne.” Nhục thân của Dodrupchen được hỏa thiêu, và di cốt được 
mang trở về Dodrupchen Gompa và được giữ gìn trong một bảo tháp bằng vàng 
cho tới cuộc biến động chính trị năm 1959. 

Trong số các hóa thân của Dodrupchen đệ nhị có Jigme Tenpe Nyima, 
Dodrupchen đệ tam, Pema Norbu Kủnzang Tendzin đệ nhị (1887-1932) của Tu viện 
Palyul, Tùũlku Drachen (mất năm 19592?) của Tu viện Lauthang, và Tsangpe Se 
Tủlku của Tu viện Dzika. Cũng có một câu chuyện kể rằng Jamyang Zhepa đệ ngũ 
(1916-1946) của Tu viện Labrang là một hóa thân của Dodrupchen. 


178 





JAMYANG KHYENTSE WANGPO 
1820-1892 


Theo truyền thống Nyingma, Jamyang Khyentse Wangpo”°° là hóa thân về thân của 
dJigme Lingpa.?”” Ngài trở thành một trong những Đạo sư vĩ đại nhất, ở nơi ngài mọi 
dòng truyền thừa của Phật Giáo Tây Tạng tìm thấy chỗ tụ hội. Ngài trở thành một 
nhà truyền bá lỗi lạc của Nyingma, Sakya, Kagyũ, và những dòng giáo lý khác. Ngài 
được những người theo phái Nyingma xác nhận là tái sinh của Jigme Lingpa (1730- 
1798) và những người theo phái Sakya xác nhận là tái sinh của Nesar Khyentse 
(1524-2) và Thartse Champa Namkha Chi-me. Là Jigme Lingpa, ngài cũng là hiển 
lộ của Vua Trisong Detsen, Vimalamitra, và nhiều Đạo sư khác. Ngài là Đạo sư của 
mười ba dòng truyền thừa và được coi là một trong năm vị vua trong một trăm 
terton chính yếu của truyền thống Nyingma. 

Ngài cũng được gọi là Dorje Ziji, Pema Do-ngak Lingpa, Jigpa Mepe De, Tsokye 
Lama OGyepe Bang, Kunkhyen Lama Gyepe Bang, Jigme Khyentse Dökar, 
Manjughosha, và Kùũnga Tenpe Gyaltsen. 

Ngài sinh ở gần Khyungchen Trak trong một gia đình thuộc bộ tộc Nyö thuộc 
làng Dilgo trong Thung lũng Terlung xứ Dege giữa những dấu hiệu kỳ diệu vào 
ngày mồng năm tháng sáu năm Kim Thìn thuộc Rabjung thứ mười bốn (1820). 
Thân phụ ngài là Rinchen Wangyal, một nhà hành chánh của Cung điện Dege, và 
thân mẫu là Sönamtso có gốc gác Mông Cổ. 

Có lần thân phụ ngài hỏi Dodrupchen đệ nhất là ông có nên trở thành một tu sĩ 
không. Dodrupchen trả lời: “Đừng trở thành một tu sĩ. Nếu ông không trở thành một 
tu sĩ và lập gia đình, một tủlku vĩ đại sẽ sinh làm con của ông. Tũlku đó sẽ trở thành 
một nguồn mạch vĩ đại mang lại lợi lạc cho Giáo Pháp và chúng sinh.” 

Từ thời thơ ấu, ngài đã có thể nhớ lại những đời trước của ngài, và người ta có 
thể nhìn thấy Ekajatï và Mahäkala trong hình tướng và trong những năng lực quanh 
ngài để bảo vệ ngài. 

Năm lên tám ngài bắt đầu học tiếng Tây Tạng, thuật chiêm tinh, y học, và những 
môn học khác với thân phụ ngài và Lamen Chötrak Gyatso. Ngài rất thông tuệ, và 


179 


ngài đã hoàn thiện việc học thuộc lòng và học viết không chút khó khăn. Ngài cũng 
thấu hiểu ý nghĩa của những bản văn sâu xa chỉ bằng cách đọc chúng. 

Một hôm khi ngài bị bệnh nặng, trong một linh kiến ngài được Guru Rinpoche và 
Yeshe Tsogyal ban quán đảnh Vajrakila, và những điều chướng ngại cho đời ngài 
được lắng dịu. 

Năm ngài khoảng mười một tuổi, ngài đi tới Tu viện Kathok, và chú ngài tên là 
Moktön đặt tên cho ngài là Jigme Khyentse Dökar, điều đó cho thấy ngài là tủlku 
của Jigme Lingpa. 

Năm mười hai tuổi, Thartse Khenpo Kũn-ga Tenzin (1776-2) xác nhận ngài là 
tủlku của vị Thầy và chú ngài, Ngor Thartse Khenchen Champa Namkha Chi-me, 
một đại Khenpo của Tu viện Ngor ở miền Trung Tây Tạng và là người sau này đã 
giảng dạy và mất tại Lhundrup Teng ở Dege. Kũn-ga Tenzin đặt tên cho ngài là 
Jamyang Khyentse Wangpo Kủnga Tenpe Gyaltsen. 

Năm mười lăm tuổi, trong một linh kiến thanh tịnh, ngài đi tới Bodhgayäã (Bồ Đề 
Đạo tràng) và được phó chúc những kho tàng giáo lý Pra/näpäramifã (Bát Nhã Ba 
La Mật) và Anuffaratantra của Manjushrimitra. Trước chùa Bodhgayä, ngài đã tịnh 
hóa những ô nhiễm của thân thô nặng bằng cách thiêu đốt và chuyển hóa nó thành 
một thân thanh tịnh giống như thân của Vimalamitra. 

Năm mười sáu tuổi, trong một linh kiến, ngài đi tới Zangdok Palri, và từ Guru 
Rinpoche, cùng hội chúng däkinï, ngài nhận sự giới thiệu vào ba thân Phật và tiên 
tri răng ngài sẽ trở thành “người nhận bảy dòng” (bKa' Babs bDun). Sau đó Guru 
Rinpoche và các dãkinï tan biến vào Khyentse và nói rằng: 


Duy trì giác tánh nội tại rỗng rang trần trụi, 

Không bị hoen ố bởi những đối tượng bám chấp 
Hoặc không bị ô nhiễm bởi những tư tưởng bám chấp 
Là thị kiến của chư Phật. 


Năm mười tám tuổi ngài đi tới ẩn thất của Tu viện Zhechen, học Phạn ngữ, thi 
ca và những chủ đề khác với Gyurme Thutop của Tu viện Zhechen. 

Năm mười chín tuổi, từ Jigme Gyalwe Nyuku ngài nhận những trao truyền giáo 
khóa Longchen Nyingthig với những dấu hiệu kỳ diệu. Sau đó Lạt ma Norbu, một đệ 
tử của Dodrupchen đệ nhất, giới thiệu cho ngài bản tánh của tâm trong khi trao 
truyền những giáo lý của Đức Phật A Di Đà do Dodrupchen khám phá. Thậm chí 
trong phần sau của đời ngài, Khyentse Wangpo cũng nói: “Trong việc chứng ngộ 
bản tánh của tâm thì không có gì tiến bộ hơn điều ngài đã chứng ngộ khi đó.” 

Năm hai mươi tuổi, theo khẩn cầu của Thartse Khenpo, ngài đi tới Tu viện Ngor 
ở miền Trung Tây Tạng. Ở đó ngài khám phá nhiều giáo lý và những vật như terma 
đất. Chúng gồm có Thugje Chenpo Semnyi Ngalso, được khám phá tại Tragmar 
Drinzang; Lama Kuzhi Drupthap tại Damshö Nyingtrung; Tsasum Gyutril Trawa tại 
Singu Yutso; và 7sasum Chidú tại Yarlung Sheltrak. 

Năm hai mươi mốt tuổi, ngài thọ giới cụ túc từ Khenpo Rigdzin Wangpo tại tu 
viện Mindroling ở miền Trung Tây Tạng. Ngài nhận những giới nguyện Bồ đề tâm từ 
Sangye Kũn-ga, vị hộ trì Pháp tòa thứ bảy của Mindroling. 

Trước hai pho tượng Jowo tại Điện Jokhang ở Lhasa, những hạt gạo ngài ném 
khi cúng dường lập tức biến thành những bông hoa trắng, và một trăm ngọn đèn bơ 


180 


cháy bùng lên mà không cần thắp. Trong khi ngài đọc những lời cầu nguyện cho sự 
lợi lạc của những người khác thì một số người xin ngài ước nguyện cho bản thân 
ngài. Ngài nói: 


Không có người lãnh đạo nào ở đây [trong ta] hay người phục vụ nào ở đó, 
Không có kẻ thù nào để khuất phục hay bạn hữu nào để bảo vệ, 

Ở một nơi cô tịch, bằng cách điều phục tâm của riêng ta, 

Cầu mong ta thành tựu những công hạnh bao la của chư vị Bồ Tát. 


Năm hai mươi bốn tuổi, tại Oyuk, ký ức của ngài về việc ngài từng là Chetsũn 
Senge Wangchuk và sự thành tựu thân ánh sáng xảy ra sau đó của sự đại chuyển 
hóa được đánh thức, và ngài khám phá giáo lý Chefsũn Nyingthig sâu xa. Ngài thực 
hiện một chuyến hành hương xa rộng như một ẩn sĩ ở Tsang, Ngari, và miền Trung 
Tây Tạng. Tại nhiều nơi ngài tri giác những hình tượng như những vị Phật hay Đạo 
sư đích thực, và ngài nhìn thấy những linh kiến thanh tịnh và có những chứng ngộ. 
Cuối năm hai mươi bốn tuổi, ngài trở về Kham và nghiên cứu các giáo lý của truyền 
thống Ngor tại Tu viện Dzongsar Tashi Lhatse. 

Năm hai mươi chín tuổi, ngài đi tới miền Trung Tây Tạng một lần nữa trong ba 
năm. Tại Gegye ở Changdrok, khi ngài đang nhận gia hộ từ Guru Rinpoche trong 
một linh kiến thanh tịnh, ngài khám phá Sangdrup Tsokye Nyingthig như terma tâm. 
Tại Samye, ngài nhìn thấy. tượng Tsokye Dorje tự biến thành Guru Rinpoche thực 
sự và tan biến vào ngài. Kết quả là ngài khám phá Tsokye Nyingthig. Năm ba mươi 
mốt tuổi, trong khi ngài đang thiền định về Đức Tãrã Trắng, ngài có linh kiến về 
Tãrã. Kết quả là ngài đã khám phá Phagme Nyingthig. 

Năm bốn mươi tuổi, là kết quả của một linh kiến thanh tịnh, ngài nhận những gia 
hộ từ Guru Rinpoche, điều đó khiến ngài nhìn thấy tất cả những tertön và mọi giáo 
lý terma đã xuất hiện trong quá khứ, đang xuất hiện, hay sẽ xuất hiện trong tương 
lai ở Tây Tạng. Từ đó ngài trở thành Đạo sư của tất cả những terma. 

Từ Khenpo Pema Dorje ngài nhận nhiều sự trao truyền trong đó có Longchen 
Nyingthig, Gyutrủl Zhitro, Dũpa Do, và mười bảy tantra. Ngoài ra, từ Dzogchen 
Rinpoche đệ tứ ngài nhận những giáo lý ngöndro thông thường và phi thường của 
Longchen Nyingthig. Ngài cũng nhận các trao truyền Longchen Nyingthig từ Jigme 
Gyalwe Nyuku và Jetsủn Sönam Chokden. 

Sau đó ngài nhận những giáo lý của tất cả những dòng truyền thừa hiện hữu ở 
Tây Tạng từ khoảng một trăm năm mươi Lạt ma trong hơn mười ba năm. Ngài đã 
nghiên cứu hay nhận những sự trao truyền của hơn bảy trăm quyền sách. Chúng 
bao gồm các truyền thống Nyingma, Kadam, Sakya, Drikung, Taklung, Kamtsang, 
Drukpa, và những truyền thống khác. 

Các vị Thầy chính của ngài là Trichen Tashi Rinchen của Sakya, Thartse Kũn-ga 
Tendzin (1776-?), Champa Naljor, và Ngawang Lektrup của Ngor trong Tỉnh Tsang 
ở miền tây, Trichen Gyurme Sangye và Jetsủn Thrinle Chödron của Tu viện 
Mindroling, và Lhatsun Rinpoche của Tu viện Drepung ở Tỉnh Ủ, và Zhechen 
Gyurme Thutop, Jigme Gyalwe Nyuku, Migyur Namkhe Dorje, Khenpo Pema Dorje, 
và Kongtrủl Lodrö Thaye của Tỉnh Kham ở miền đông. 


181 


Ngài đã thành tựu mọi điều ngài nghiên cứu. Tuy nhiên, theo Kyabje Dilgo 
Khyentse, thực hành chính của Khyentse Wangpo là pháp guru yoga của Longchen 
Nyingthig.”?ề9 

Ngài lập Tu viện Dzongsar Tashi Lhatse thuộc truyền thống Sakya ở Dege làm 
trụ xứ chính của ngài và xây dựng lại nó sau khi bị lực lượng Nyakrong phá hủy. 

Theo truyền thống Nyingma, ngài nhận những trao truyền hay trở thành người 
nhận lãnh bảy dòng (bKa' Babs bDun) giáo lý: 


1. Ngài đã nhận sự trao truyền của các Tantra (Mật điển) Cũ và Mật điển 
Mới. 

2. Ngài đã khám phá nhiều kho tàng đất (Sa gIer). 

3. Ngài đã khám phá lại nhiều kho tàng đất đã được các tertön trước đó 

khám phá. 

Ngài đã khám phá nhiều kho tàng tâm (dGongs gTer). 

Ngài đã khám phá lại hay đã đánh thức nhiều kho tàng tâm đã được 

những tertön trước đó khám phá. 

6. Ngài đã khám phá nhiều giáo lý Linh kiến Thanh tịnh (Dag sNang). 

7. Ngài đã nhận những giáo ly khẩu truyền (sNyan brGyud) trong linh 
kiến thanh tịnh từ nhiều bậc linh thánh. 


Ki 


Dodrupchen đệ tam, người đã học với ngài, mô tả những kinh nghiệm riêng của 
mình về Khyentse Wangpo: 


Dù ngài sống ở đâu, một mùi thơm thật đậm đà và ngọt ngào tràn ngập những 
vùng lân cận, người ta tin rằng đó là dấu hiệu của việc ngài trì giữ nghiêm nhặt 
giới luật. Ngay cả một cử động của những ngón tay của ngài cũng gây truyền 
cảm hứng và đầy ý nghĩa, và mọi người trở nên bất lực không thể hiểu nổi mọi 
cử chỉ ngài làm. Dù ngài sống ở đâu, quý vị luôn luôn cảm thấy một hơi nóng 
dễ chịu, như thể từ một ngọn lửa trong cơn giá lạnh. Nhiều người nhìn thấy 
ngài trong những thân tướng khác nhau của chư Phật hay các Đạo sư trước 
đây. Dù đang ở mùa nào, khi có sự hiện diện của ngài, người ta luôn luôn có 
cảm tưởng đang sống trong sự vui vẻ và thịnh vượng của mùa hạ. Ngài đặc 
biệt chăm sóc những người nghèo và trò chuyện với họ thật dịu dàng. Những 
người kiêu ngạo và dữ tợn nổi danh là gan dạ tránh xa ngài mà không dám 
nhìn lại, như những người vượt ngục, hay quy phục như thể đầu “họ bị rơi 
xuống đất. Đứng trước ngài, mọi Đạo sư vĩ đại hay những người quyền thế trở 
nên vô nghĩa và khiêm tốn. Ngài khiêm tốn, trung thực, và tốt lành. Ngài thiện 
xảo về những giá trị đạo đức thế tục lẫn Giáo Pháp. Trước ngài, không ai dám 
biểu lộ những lời nịnh nọt hay dối trá. Ngài giảng dạy tất cả những loại hội 
chúng với sự xác quyết lớn lao, như một con sư tử giữa những con thú khác. 
Giữa tập hội các đệ tử, ngài giản dị và hòa đồng với tất cả, và ngài nói đúng 
lúc và trong một khoảng thời gian thích đáng. Lý lẽ của ngài nhanh như một 
con sông đồ xuống một ngọn núi dốc. Giọng nói của ngài đầy ngập không gian 
như thể những con sóng của đại dương. Đôi khi ngài giảng dạy mà không 
quan tâm tới việc dùng bữa. Bởi sự vội vã của các đệ tử và gánh nặng của 
việc giảng dạy, đôi khi những người khách phải chờ đợi hàng tuần hay thậm 


182 


chí hàng tháng để gặp ngài, nhưng mọi người đều cảm thấy hoan hỉ trong khi 
chờ đợi ngài. 


Khyentse Wangpo đã xây dựng nhiều ngôi chùa và thư viện, và truyền cảm 
hứng cho hàng ngàn người thực hiện những hoạt động vì lợi lạc của Pháp. Ngài đặt 
làm khoảng hai ngàn pho tượng, sao chép khoảng hai ngàn quyển sách Kinh điển, 
khắc bản gỗ cho khoảng bốn mươi quyền sách, làm hơn một trăm tượng bằng đồng 
đỏ mạ vàng, và sửa chữa nhiều đền đài và tu viện có tính chất lịch sử. 

Trong nhiều thập niên ngài ban các giáo lý và những trao truyền cho các đệ tử 
của những truyền thống khác nhau. Ví dụ như ngài ban những quán đảnh 
Vajrasattva do Minling Terchen khám phá khoảng năm mươi lần và những quán 
đảnh và giáo huấn của Longchen Nyingthig khoảng hai mươi lần. 

Năm bảy mươi ba tuổi, vào đầu tháng giêng năm Thủy Thìn (1892), ngài nói 
ngài cứ nhìn thấy Đức Phật A Di Đà ở giữa một đại dương các đệ tử. Sau khi hoàn 
tất một buổi lễ trang nghiêm vào ngày hai mươi lăm tháng giêng, ngài nói với vị thầy 
cúng dường (mChỉod dPon) của ngài: “Từ nay trở đi ông không phải làm gì nữa.” 
Ngày hôm sau ngài bắt đầu biểu lộ vẻ đau _yêu. Các đệ tử của ngài hỏi: “Chúng con 
nên tụng những bài cầu nguyện nào để ngài được trường thọ?” Ngài trả lời: 

“Không. Khoảng ngày hai mươi tháng tới ta sẽ hồi phục.” Khi họ nài nỉ, ngài nói; 
“Nếu các ông tụng càng nhiều càng tốt thần chú một trăm âm của Đức Vajrasattva 
thì thật tuyệt vời. 

Sau đó vào sáng ngày hai mươi mốt tháng hai, ngài rửa tay và nói: “Bây giờ hãy 
lấy đi mọi thứ trên bàn của ta. Mọi việc của ta đã hoàn tất.” Rồi đọc rất nhiều những 
lời cầu nguyện kiết tường, ngài ném những hạt hoa, là một dấu hiệu của sự hoàn 
tất. Sau ngày hôm đó, ngài rút vào sự rộng lớn của tâm giác ngộ của Vimalamitra. 
Ở vùng lân cận có những trận động đát nhẹ nhàng. Ngay cả sau khi ngài mắt, 
gương mặt ngài trông sáng ngời như vằng trăng. Thân ngài trở nên nhẹ như thể 
làm bằng bông. 

Các đệ tử Nyingma chính yếu của ngài được liệt kê trong cây truyền thừa (ở 
cuối sách). Trong số những người theo dòng Sakya có Sakya Dakchen, ba 
detsũnma của Sakya, Kùũn-ga Tenzin của Ngor, Thartse Zhaptrung, Zhalu Losal 
Tenkyong, và Ngor Thartse Pönlop Loter Wangpo (1847-1914). Trong số các người 
theo phái Kagyù có Karmapa thứ mười bốn và mười lăm, Taklung Ma Rinpoche, 
Situ Pema Nyinche (1774-1853), Dazang Tủiku, Dokhampa, Pandita Karma 
Ngedön, Kongtrủl Yönten Gyatso (1813-1899), và Samding Dorje Phagmo. Trong 
số những người theo phái Geluk có Könchog Tenpa Rabgye của Tashi Khyil, 
Lhatsun Töndrup ©yaltsen, Hor Khangsar Kyabgön, và Lithang Champa Phũntsok. 

Khyentse Wangpo đã đồng thời hiển lộ nhiều hóa thân. Đó là Chökyi Wangpo 
(1894-1909) của Tu viện Dzongsar, Chökyi Lodrö (1893-1959) của Tu viện Kathok, 
Karma Khyentse Özer (1896-1945) của Tu viện Palpung (Beri), Guru Tsewang 
(1897-2) của Tu viện Dzogchen, Kũnzang Drodũl Dechen Dorje (1897-1946) của Tu 
viện Dza Palme, và Dilgo Khyentse Tashi Paljor (1910-1991) của Tu viện Zhechen. 
Trong số các ngài, Kathok Khyentse Chökyi Lodrö là vị Thầy kiệt xuất nhất. Sau khi 
Dzongsar Khyentse mất, Kathok Khyentse di chuyển về Tu viện Dzongsar, trụ xứ 
của Khyentse Wangpo trước đó, và từ đó Kathok Khyentse được gọi là Dzongsar 
Khyentse. Từ đầu thập niên 1960, Dilgo Khyentse Rinpoche, đã một thân một mình 


183 


duy trì truyền thống độc nhất vô nhị của các hóa thân Khyentse, truyền bá Giáo 
Pháp không mệt mỏi ở Ấn Độ, Bhutan, Nepal, Tây Tạng, và Tây phương. 


184 





NYOSHỦL LUNGTOK TENPE NYIMA 
1829 - 1901/2 ®! 


NYOSHỦL Lungtok Tenpe Nyima^5ể là một trong những Đạo sư thiền định vĩ đại 
nhất của Dzogpa Chenpo (Đại Viên mãn) trong dòng Longchen Nyingthig. Ngài là 
đệ tử chứng ngộ vĩ đại nhất của Paltrủl Rinpoche. Có một câu tục ngữ: “Nếu không 
có Lungtok, Paltrủl không có con.” 

Ngài được coi là tủlku (tái sinh) của Shäntarakshita, Kong-nyon Bepe Naljor, và 
Jewön Kuntrỏöl Namgyal. Ngài sinh ra trong bộ lạc Nyoshủl thuộc dòng Mukpo Dong, 
là con trai của Chösung Tadrin. 

Ngài tu học với Gyalse Zhenphen Thaye, Khenchen Pema Dorje, Dzogchen 
Rinpoche đệ tứ, và về sau học với Khyentse Wangpo. Ngài được ngài Gyalse 
Zhenphen Thaye cho thọ giới xuất gia và ban pháp danh là Lungtok Tenpe Nyima. 

Vị Thầy gốc (bổn sư) của Lungtok là ngài Paltril Rinpoche. Khi sống với Paltrũl 
hai mươi năm không chút ngăn cách, ngài nhận lãnh sự truyền dạy những giáo lý 
khác nhau và đặc biệt là giáo lý Nyingthig của Longchen Rabjam và .Jigme Lingpa. 
Ngài đã nhận những giáo huấn về giáo lý Trekchö và được giới thiệu sự thuần tịnh 
nguyên thủy hiện diện như bản tánh tối hậu của mọi hiện hữu hiện tượng. Ngài thọ 
nhận các giáo huấn về giáo lý Thögal, giới thiệu cho ngài những sự xuất hiện chói 
ngời là ba thân Phật. Cùng với Paltril Rinpoche, ngài sống khoảng mười năm 
quanh các trụ xứ của Dodrupchen ở các thung lũng Ser và Do. 

Tại rừng Ari trong Thung lũng Do cách Tu viện Dodrupchen hiện tại vài dặm, 
Lungtok và thầy Paltril sống đơn độc với nhau trong sáu tháng. Một bao nhỏ đầy 
tsampa làm thực phẩm, bộ quần áo đang mặc, và đôi quyển sách là những vật sở 
hữu duy nhất của các ngài. Vào buổi trưa, các ngài tụ lại và dùng một ít tsampa. Rồi 
các ngài cột bao tsampa vào một gốc cây và để mặc nó cho tới ngày hôm sau. Sau 
đó ngài Paltrủl giảng cho Lungtok một hai câu kệ trong Bodhicharyävatãra (Nhập Bồ 
Tát Hạnh). Không lâu sau đó, nhiều đệ tử tới Rừng Ari, và Paltrũl bắt đầu giảng 
Ngalso Korsum và Yönten Dzö và những giáo lý khác. Ngài Paltrủl ban một giáo lý, 


185 


sau đó đệ tử thiền định về nó trong rừng trong nhiều ngày. Ban đầu họ có một ít 
tsampa để dùng mỗi ngày, nhưng chẳng bao lâu tsampa cạn kiệt. Sau đó họ thu 
lượm thức ăn dành cho chó của dân du cư hay thực phẩm được bỏ lại, và nhờ đó 
họ sống thêm một thời gian nữa. Họ không muốn đi quanh lều trại của người du cư 
để khất thực, nhưng rất vui thích được sống bằng những gì họ vứt bỏ. 

Trong Rừng Ari, một ngày kia ngài Paltril hỏi Lungtok: “Ông có nhớ mẹ ông 
không?” Lungtok nói: “Không nhiều lắm, thưa thầy.” Ngài Paltrủl nói: “Đó là bởi ông 
không thiền định về lòng bi. Bây giờ hãy đi tới những cây liễu kia và thiền định về 
'nhận ra tình mẫu tử và tưởng nhớ lòng tốt của bà mẹ trong bảy ngày.” _ kungtok đã 
thiền định như ngài Paltrủl chỉ dạy, và Bồ Đề tâm của lòng từ và bi phát triển tự 
nhiên trong ngài mà không cần nỗ lực nào nữa. 

Trong Rừng Ari, sau các giáo lý của Paltrủl, Lungtok thiền định về ý nghĩa của 
Ngơi nghỉ trong Bản tánh Huyễn hóa (Gyuma Ngalso) của Longchen Rabjam. 
Những ý niệm của ngài về sự bám chấp những thực thể thực sự hiện hữu bị SỤP 
đổ, và mọi hiện hữu hiện tượng xuất hiện như cái gì không thực như những ảo 
tưởng. Sau này Khenpo Ngachung hỏi ngài: “Đó có phải là một sự chứng ngộ 
không? “Ngài trả lời: “Không, nhưng là một kinh nghiệm hay” (Nyams). 

Cùng với Paltrủl, Lungtok rời Golok ởi tới Tu viện Dzogchen. Lungtok thực hiện 
một cuộc nhập thất ba năm tại Kangtrö gần Tu viện Dzogchen để cầu nguyện cho 
sự trường thọ của Dzogchen Rinpoche đệ tứ. Ngài không có nhiều thực phẩm để 
dùng, cũng không có y phục ngoại trừ những chiếc y. Ngài dùng một hòn đá phẳng 
làm gối để ngồi trong kỳ nhập thất ba năm. 

Sau đó Lungtok ở với ngài Paltrủl tại ấn thất Nakchung gần. Tu viện Dzogchen. 
Mỗi ngày lúc chạng vạng tối, Paltrũl thực hiện một thời khóa thiền định về sự tu tập 
của Namkha Sumtruk, nằm duỗi ngửa trên một tắm thảm len mới trên một khoảnh 
cỏ bằng kích thước của ngài. Một buổi tối, trong khi Paltrủl đang nằm ở đó như 
thường lệ, ngài hỏi Lungtok: “Lungche [Lung thân mến]! Ông nói rằng ông không 
hiểu được chân tánh của tâm à?” Lungtok trả lời: “Vâng, thưa ngài, con không 
hiểu.” Paltrũl nói: “Ò, có gì mà không hiểu. Lại đây.” Thế là Lungtok đi tới chỗ vị 
thầy. Paltrũl nói: “Nằm xuống như ta và nhìn bầu trời.” Khi Lungtok nằm xuống, 
cuộc đối thoại tiếp tục như sau: 

“Ông có thấy những ngôi sao trên trời?” 

“Dạ có” 

“Ông có nghe tiếng chó sủa trong Tu viện Dzogchen [ở một quãng xa]?” 
“Dạ có” 

“Tốt, đó là thiền định.” 

Ngay lúc đó, Lungtok đạt được xác tín trong sự tự chứng. Ngài được giải thoát 
khỏi những gông cùm ý niệm của “nó là” hay “nó không là.” Ngài đã chứng ngộ trí 
tuệ nguyên sơ, sự hợp nhất trần trụi của tánh Không và giác tánh nội tại, Tâm Phật. 

Lungtok và những Pháp hữu quý mến của ngài, Tendzin Norbu, Khenpo 
Könchok Özer, Minyak Kunzang Sönam, và Naktha Tủlku khẩn cầu ngài Paltrủl cho 
phép họ được tiếp tục làm những ẩn sĩ lang thang trong phần đời còn lại của họ. 
Nhưng ngài Paltrũl bổ nhiệm Könchok Özer làm một khenpo của Tu viện Dzogchen; 
ngài bảo Tendzin Norbu giảng dạy tại Tu viện Gemang, còn ba người kia trở về quê 
hương và duy trì những ân thất. Vì thế Lungtok trở vê quê hương và trụ trong nhiều 
ẫn thất, nhưng chính yếu là tại một ân thất có tên là Jönpa Lung. 


186 


Tại ẩn thất Shuku Shar, Lungtok thiền định về Bodhicharyãvatãra trong mười 
năm và về Ngalso Korsum trong ba năm. Về sau, ngài nói với vẻ diễu cợt: “Suốt 
mười ba năm phóng chiếu và thu thúc tư tưởng, tôi cố gắng gò ép tư tưởng của 
mình khiến chúng không thể tăng trưởng. Nếu tôi thiền định về Dzogpa Chenpo 
ngay từ đầu thì bây giờ tôi đã có thể chứng ngộ một cái thấy và thiền định tốt đẹp.” 

Năm 1883, khi ngài ở ẩn thất Gyaduk, một bé trai năm tuổi được người cha đưa 
tới gặp ngài. Bé trai ấy sau này là Khenpo Ngawang Palzang (1879-1941), người hộ 
trì dòng truyền thừa chính của ngài. 

Khoảng năm 1895, Lungtok di chuyển tới Pema Ritho và thiết lập một khu trại 
của những ẩn sĩ, và Ngawang Palzang chính thức trở thành đệ tử của ngài bằng sự 
tu tập ngöndro và những giáo lý khác cùng nhiều người khác. 

Ngài Lungtok nói: “Tôi chưa từng làm điều gì nghịch lại lời chỉ dạy của Paltrũl 
Rinpoche, trừ một điều là ngài đã bảo tôi đừng dạy Dzogpa Chenpo trước năm 
mươi tuổi. Sau đó, nếu có thể, tôi nên dạy nó. Nhưng trước năm mươi tuổi, tôi đã 
dạy chút ít cho Ônpo Tenzin Norbu khi ông ta nài nỉ. Vì thế samaya của tôi với vị 
thầy của tôi là một dây xích vàng không đứt đoạn.” 

Sau này, ngài bảo các đệ tử: “Nếu các ông thiền định đúng đắn, những thiền giả 
xuất sắc nhất sẽ tiến bộ mỗi ngày, các thiền giả trung bình sẽ tiến bộ mỗi tháng, và 
các thiền giả kém hơn sẽ tiến bộ mỗi năm. Đối với việc thiền định, điều quan trọng 
là phải hiểu rõ những thiện xảo cốt yếu [gNaơ] của sự thiền định. Cho dù các ông 
thiền định, nếu không có tiến bộ thì đó là dấu hiệu cho thấy các ông thiếu sự hiểu 
biết về những thiện xảo cốt yếu của sự thiền định.” 

Trong suốt đời ngài, ngài đã chia sẻ những giáo lý của Paltrủl với tất cả những 
ai đến với ngài, và đặc biệt là sau tuổi năm mươi, ngài đã ban giáo lý Dzogpa 
Chenpo. Tuy nhiên, giống như Paltrủl Rinpoche, ngài khó khăn khi ban bất kỳ sự 
trao truyền lễ quán đảnh nào ngoại trừ ban cho Sershũl Khenpo Ngawang và Anye 
Khenpo Tamchö của Tu viện Dodrupchen, Lạt ma Ngawang Tendzin, Lạt ma Dorli, 
Khenpo Ngawang Palzang, và một quán đảnh kama tại Khangtsik Gar. 

Ngài đã viết một giáo huấn chỉ tiết về thiền định Trekchö cho Nyakla Rangrik, khi 
ấy ông ta đang ở Trung Tây Tạng, và ngài yêu cầu ông đốt nó đi sau khi đọc. 
Nyakla Rangrik đốt giáo huấn này theo lời dạy của vị thầy, nhưng sứ giả đã nhìn 
thấy nó ở dọc đường và sao chép trước khi nó tới tay Nyakla Rangrik. Nhiều tác 
phẩm gây kinh ngạc của Khenpo Ngawang Palzang cũng chính là những lời giảng 
của Nyoshũl Lungtok, có nguồn gốc từ Paltrũl Rinpoche. 

Ngài Nyoshủl Lungtok thị tịch ngày hai mươi lăm tháng năm, năm Mộc Ngưu 
thuộc Rabjung thứ mười lăm (1925) ở tuổi bảy mươi hai. Khi ấy, ánh sáng cầu vông 
uốn cong trên đầu, một trận mưa hoa nhẹ nhàng rơi, và người ta nghe được tiếng 
âm nhạc du dương. Sau lễ hỏa thiêu, xá lợi xuất hiện từ tro tàn như những dấu hiệu 
của sự thành tựu và là đối tượng kính ngưỡng cho các đệ tử của ngài. 

Hóa thân của ngài là Shedrup Tenpe Nyima (1920-2). 


187 





ÖNPO TENDZIN NORBU 
THÉ KỶ MƯỜI CHÍN 


ÖNPO Tendzin NorbuZ 3 là một trong những học giả vĩ đại nhất trong những đệ tử 
thân thiết nhất của Paltril Rinpoche. Ngài cũng được gọi là Ônpo Tenli hay Tenga. 
Ngài là một önpo (cháu trai) của Gyalse Zhenphen Thaye (1800-?2). 

Ngài đã nghiên cứu Madhyamakakarika (Trung Quán Luận Tụng), Domsum, 
Bodhicharyavatäa (Nhập Bồ Tát Hạnh), Semnyi Ngalso, Yönten Dzö, 
Guhyagarbha-tantra, Ösal Nyingpo Gyũ, và nhiều bản văn khác với Thầy Paltrủl. 
Đặc biệt là tại Tramalung ở Dzachukha, Paltrủl đã dạy ngài và một vài đệ tử giáo lý 
Đại Viên mãn, bắt đầu từ những tu tập chuẩn bị duy nhất và những tu tập chính yếu 
Trekchö và Thögal, từng bước một và phù hợp với những kinh nghiệm tu tập của 
các đệ tử. Paltrủl không chỉ dạy đệ tử mà bản thân ngài còn tham dự việc tu tập. 
Sau này, Tendzin Norbu nói với Dodrupchen đệ tam: “Trước đây, tôi nỗ lực thiền 
định về Đại Viên mãn và dạy nó cho người khác, nhưng đây chỉ là những ý niệm 
tổng quát. Nhưng từ khi chúng ta được đào tạo ở Tramalung, tôi nghĩ rằng tôi có 
một hiểu biết toàn hảo và sự chứng ngộ Đại Viên mãn.” 

Ngài muốn trở thành một ẫn sĩ lang thang, nhưng Paltril Rinpoche khuyên ngài 
giảng dạy tại Tu viện Gemang ở Dzachukha, và ngài đã làm như thế trong phần đời 
còn lại của ngài. 

Ngài nói với các đệ tử: “Tại sao chúng ta không thể thực hành Pháp? Đó là bởi 
ta không tin vào nghiệp. Nếu chúng ta tin tưởng ở nghiệp, chúng ta sẽ trở nên giống 
như Abu nhân từ của tôi [sư huynh, Paltril].” 

Từ năm 1883, Paltrl Rinpoche không giảng dạy cho đại chúng nữa. Bất kỳ ai 
tới gặp ngài, ngài gởi họ tới Tendzin Norbu để học Pháp. 

Sau khi Paltrủl thị tịch, Ônpo Tendzin Norbu lo việc tổ chức tang lễ. Ngài cũng 
thâu thập những tác phẩm của Paltrủl và sắp xếp thành sáu quyền. 


188 


24 





ADZOM DRUKPA DRODÙL PAWO DORJE 
1842 - 1924 


ADZOM Drukpa Drodul Pawo Dorje”5! là một trong những vị hộ trì dòng truyền thừa 
và nhà truyền bá vĩ đại nhất của giáo lý Longchen Nyingthig. Ngài cũng được gọi là 
Natsok Rangtrỏl. 

Ngài sinh ngày mười lăm tháng sáu năm Thủy Dần thuộc Rabjung thứ mười bốn 
(1842). Thân phụ ngài là Atra có gốc gác Mông Cổ. Ngài được Tri-me Zhingkyong 
Chökyi Dorje xác nhận là tũlku của Adzom Sangye Tashi, và cũng được Gyalwa 
Changchup ở Trom xác nhận là một tũlku của Pema Karpo (1526-1592), Đạo sư nỗi 
tiếng của phái Drukpa Kagyũ. Vì thế ngài được gọi là Adzom Drukpa. 

Ngài được Ôntrul Thutop Namgyal ở Zhechen ban giới nguyện quy y. Khi ngài 
mười ba tuổi, tại Tu viện Kathok, Kathok Situ Chökyi Lodrö đệ nhất dạy ngài 
ngöndro Dorje Nyingpo. Nhờ thực hành pháp này, ngài đã phát triển một kinh 
nghiệm mạnh mẽ về sự vô thường của cuộc đời, và ngài chú trọng việc thiền định 
về sự tịnh hóa trong một số năm. Sau đó từ Kathok Situ, ngài nhận các giáo lý 
tsalung và Đại Viên mãn. Năm hai mươi mốt tuổi, ngài chứng ngộ chân tánh của 
tâm, giác tánh nội tại. Từ đó cho tới năm ba mươi bốn tuổi, ngài tập trung vào việc 
thiền định về việc an trụ trong bản tánh chứng ngộ của giác tánh nội tại và đạt được 
giai đoạn thành tựu tối thượng. 

Situ Chökyi Lodrö cũng ban cho ngài quán đảnh Do Gongpa Dũpa, Giáo khóa 
Khakhyap Rangfröl và nhiều quán đảnh khác. Ngài phụng sự Pema Dũidil (1816- 
1872) xứ Nyak-rong, người mà cuối cùng đã đạt được thân cầu vồng, và ngài nhận 
những giáo lý của giáo khóa Khakhyap RangfröI và nhiều giáo lý khác. Từ lúc đó, 
phù hợp với lời khuyên dạy mạnh mẽ của Pema Dũdủl, Adzom Drukpa giữ mái tóc 
dài và mặc y phục Mật thừa. 

Từ Gyatrũl Do-ngag Tendzin ngài nhận những trao truyền của giáo khóa 
Namchö và Zhifro Gongpa EangfröI. Từ Alak Chushö Tsang, ngài nhận các giáo lý 


189 


Changchup Lamrim của truyền thống Geluk và nghiên cứu nhiều tác phẩm của Je 
Tsongkhapa, các giáo lý này làm sáng sủa nhiều vấn đề của ngài. 

Từ Khyentse Wangpo ngài nhận Nyưingthig Yabzhi, Longchen Nyingfig, 
Khandro Sangwa Kũndũ, Gongpa Zangthal, và nhiều trao truyền khác. Từ Kongtrủl 
Yonten Gyatso ngài nhận Rinchen Terdzö và Kagyủ Ngakdzö. Từ Khenpo Pema 
Badzar ngài nhận các giáo lý về Lama Yangfig. Từ Paltril Rinpoche ngài nhận các 
giáo lý về Kunzang Lame Zhalung (Lời Vàng của Thầy tôi), Yeshe Lama, và nhiều 
giáo lý khác. Từ Nyoshũl Lungtok ngài nhận giáo lý về Ngalso Korsum. Từ du 
Mipham, ngài nhận những giải thích về Deshek Nyingpö Tongthủn, Ngeshe 
Drönme, và những giáo lý khác. 

Suốt trong phần cuối cuộc đời ngài, ngài giảng dạy những Lạt ma vĩ đại của các 
tu viện Kathok, Dzogchen, Zhechen, và Palyũl. Ngài đã biên tập và xuất bản nhiều 
bản văn Nyingma quan trọng, trong đó có toàn bộ tác phẩm và giáo lý terma của 
Longchen Rabjam và Jigme Lingpa. Ngài đã khám phá nhiều giáo lý như terma 
dưới tên Ôsal Dorje Sangdzö (Kho tàng Chói lọi Kim cương). Ngài đã thiết lập trụ 
xứ chính của ngài tại Tashi Dungkar Khyil, Vỏ Óc Xà cừ Xoắn ốc Tốt lành, mà 
thường được gọi là Adzom Chögar, Trại Pháp của Adzom. 

Năm tám mươi ba tuổi (1924), với những dấu hiệu kỳ diệu gồm các vòng ánh 
sáng, những tia sáng, và những âm thanh khác nhau, ngài tan biến vào nền tảng tối 
thượng. 

Ngài có hai con trai, Oyurme Dorje (cũng được gọi là Agyur Rinpoche, 18952- 
19592), một Đạo sư Đại Viên mãn vĩ đại, và Pema Wangyal, và một con gái là 
Semo Chi-med. Tủlku của ngài, Druktrủl Rinpoche (sinh năm 1926), vẫn còn sống 
tại Adzom Chögar ở Kham. 


190 





LUSHÙL KHENPO KÖNCHOK DRÖNME 
1859 - 1936 


KHENPO Könchok Drönme”°° (Könme) là một trong bốn đại khenpo nổi danh của 
Tu viện Dodrupchen. Ngài là một Đạo sư uyên bác và bậc lão thông thành tựu. 
Khenpo cũng được gọi là Lushil Khenpo, Dowa Khenpo, Könme Khenpo, và 
Lobzang Kùnkhyap. Ngài được coi là tủlku của Tri Kongthang Tenpe Drönme 
(1762-1823) của Tu viện Labrang. 

Khenpo sinh năm Thổ Mùi thuộc Rabjung thứ mười bốn (1859) trong nhóm bộ 
tộc Lushủl ở Dzachukha trong một gia đình đã di cư từ Thung lũng Do ở Golok. Từ 
thời thơ ấu, ngài đã có khả năng thiên phú là chỉ cần nghe một lần với một cái liếc 
mắt là có thể thấu suốt các bản văn. 

Từ Paltrl Rinpoche ngài nhận nhiều giáo lý, trong đó có Bodhicharyävatãra 
(Nhập Bồ Tát hạnh). Một hôm ngài đi gặp Paltril Rinpoche, người đang ở trong một 
cái lều nhỏ gần một gia đình có chiếc lều lớn. Vào lúc đó Paltrủl không tiếp mọi 
người, và gia đình có nhiều chó dữ không để cho ai lại gần. Nhưng dù thế nào đi 
nữa thì Khenpo cũng không dừng lại. Ngài lén đi dọc theo một cái rãnh hẹp và chạy 
tới lều của Paltrủl mà không bị người và chó phát hiện. Paltril dũng cảm và thẳng 
thắn, nhưng Khenpo thì không sợ hãi. Paltrủl nói: “Ông là một tên trộm hay đại loại 
như thế?” Khenpo nói: “Vâng, Abu Tsang [Bậc Trưởng lão]! Con muốn ăn trộm một 
ít giáo huấn vàng ròng của ngài.” Paltrủl thích những người nói năng thẳng thắn và 
dũng cảm hơn là những lời lẽ có tính cách ngoại giao, lễ phép, hay xu nịnh, vì thế 
Khenpo đã nhận được câu trả lời cho những câu hỏi của ngài. Trong khi Khenpo ở 
với Paltrũl, Paltrủl cũng hoàn thành bức tường cầu nguyện khổng lồ bằng đá nỗi 
tiếng của ngài và những hạt gia trì của Khyentse Wangpo trong lễ hiến cúng đã rơi 
xuống bức tường đá. Với Ônpo Tendzin Norbu, Khenpo đã nghiên cứu bình giảng 
hai quyển sách Yönfen Rinpoche Dzöõ. 

Chẳng bao lâu cùng với gia đình, khi đi theo Dodrupchen đệ tam, Khenpo trở về 
Thung lũng Do, quê hương của tổ tiên ngài. Với Gyawa Dongak Gyatso, một đệ tử 
chính của Zhapkar Tsoktruk Rangtröl và Paltrủl Rinpoche, ngài nghiên cứu hầu hết 


191 


những bản văn Đại thừa của Asanga (Vô Trước), Nãgãrjuna (Long Thọ), 
Chandrakrrti (Nguyệt Xứng), Dharmakrrti (Pháp Xứng), và Dignãga (Trần Na) và 
nhiều bản văn Mật thừa khác. Sau này ngài cũng nhận nhiều sự trao truyền sâu xa 
và những giáo huấn từ Dodrupchen đệ tam. 

Khenpo trở thành một đại học giả về những bản văn Kinh thừa và Mật thừa của 
cả hai truyền thống Nyingma và Geluk. Ngài cũng biết về y học và bận rộn chẩn 
đoán và tặng thuốc miễn phí cho dân chúng địa phương. Ngài uyên bác về khoa 
chiêm tinh cũng như thiên văn học. 

Bổn Tôn bảo hộ chính yếu của ngài là Chakrasamvara của truyền thống Đại 
Thành tựu giả Luyipa. Ngài đã trì tụng hơn ba trăm triệu thần chú của 
Chakrasamvara. Ngài nổi danh về việc đạt được huyễn thân (sGyu Lus) nhờ thực 
hành Chakrasamvara. Một bậc thành tựu huyễn thân có thể chuyển hóa tâm ngài 
thành thân thiêng liêng của Bổn Tôn và du hành tới những cõi tịnh độ khác nhau và 
sau đó quay trở lại thân bình thường của ngài. Tuy nhiên, Khenpo không công khai 
thừa nhận thành tựu như thế và chỉ nói: “Bởi lòng sùng mộ mãnh liệt của tôi, bất kỳ 
khi nào tôi nhớ tới Bổn Tôn bảo hộ của tôi, tôi lập tức cảm thấy một sự hỉ lạc làm 
dựng tóc gáy. Tôi vô cùng hài lòng với một thành tựu như thế.” Ngài có nhiều linh 
kiến thanh tịnh về chư Phật và Bổn Tôn và nhận những gia hộ và thành tựu. 

Ngài có thể nhìn thấy chúng sinh trong những hình tướng khác nhau mà chúng 
ta không thể nhìn thấy. Chẳng hạn như, khi còn trẻ ngài có một linh kiến trước sau 
như một về một người đàn bà trông già nua, xấu xí, và giận dữ, nhưng là một thiền 
giả, Khenpo đã nhìn bà như một hình ảnh thiêng liêng. Những năm sau này, bà 
biến thành hình ảnh thanh tịnh của Ekajafi, suối nguồn và người bảo quản các 
tantra (Mật điển). 

Ngài cũng có nhiều lần chạm trán với Nyima, một thế lực tinh linh hãm hại luôn 
luôn quấy nhiễu ngài. Người ta nói rằng thế lực này đã gây nên bệnh tật cho 
Dũdjom Lingpa và Dodrupchen đệ tam. Một hôm, thế lực tinh linh lại tới gặp ngài. 
Với lòng đại bi trong tâm, Khenpo lập lại ba lần: “Ta sẽ không bao giờ từ bỏ ông với 
lòng bi mẫn của ta cho tới khi ông trở nên giác ngộ!” Sau đó, không chỉ Khenpo mà 
ngay cả những đệ tử của ngài cũng được tỉnh linh để yên. 

Một hôm, một đệ tử đang cô găng thắp một ngọn đèn bơ trong một thời gian dài 
nhưng không thành công. Khi ấy Khenpo cười, và tim đèn lập tức bắt lửa. Đệ tử hỏi 
Khenpo: “Điều gì xảy ra?” Khenpo nói: “Với ý nghĩ ngọn đèn là một thân của nước, 
ta tan hòa vào thiền định.” 

Trong phần cuối của đời ngài, Khenpo chủ yếu sống tại Tu viện Dodrupchen 
như một trong bốn Khenpo chính và đặc biệt tập trung vào việc giảng dạy và thiền 
định. Ngài không chỉ là một học giả vĩ đại mà còn là một người đọc được tâm của 
các đệ tử một cách nhanh chóng. Các bài nói chuyện của ngài thật sống động, dễ 
hiểu, giảng giải chỉ tiết, và có ý nghĩa sâu xa. 

Ngài cao và lớn xương, với xương sọ lớn và xương gò má cao như xương của 
một con sư tử. Trong nhiều thập niên ở cuối đời ngài, ngài trở nên thật nặng nề và 
không thể ra khỏi nhà của ngài ở trên đồi nếu không có hai người mạnh mẽ giúp đỡ 
với toàn thể sức mạnh của họ. 

Khenpo sống trong một ngôi nhà hai tầng với sách và những pháp khí. Nhà của 
ngài ở giữa những tảng đá và cây bách xù, giữa đổi và phía sau Tu viện 
Dodrupchen, nhìn xuống toàn bộ tu viện và cánh đồng Tsangchen. Ngài sống một 


192 


mình trong nhà. Trước lúc bình minh ngài đã bắt đầu cho các thực hành thiền định 
và trì tụng. Sau đó ngài dùng điểm tâm gồm sữa chua và bánh (zhun). Chẳng bao 
lâu ngài lại tiếp tục khóa thiền định kéo dài cho đến khi một số đệ tử của ngài tới 
vào khoảng mười một giờ. Các đệ tử rửa sạch và rót đầy nước vào sáu trăm chén 
cúng dường, một số người thực hiện lễ cúng dường hàng ngày của ngài gồm một 
trăm đèn bơ, và một người làm bữa trưa (hay chỉ là trà) cho ngài. Khi các đệ tử đã 
chuẩn bị việc cúng dường xong, ngài chấm dứt bữa trưa, và họ cùng nhau đọc bài 
nguyện cúng dường. Sau đó ngài bắt đầu giảng dạy. 

Khi thầy tôi, Kyala Khenpo, đang học với ngài, Khenpo Könchok Drönme dạy hai 
hay ba lớp, hay thỉnh thoảng thậm chí tới bảy lớp mỗi ngày. Ngài dùng hầu hết thời 
gian để dạy khoảng bảy mươi đệ tử. Ngài không có khóa giảng dạy đặc biệt mà dạy 
theo ước muốn và nhu cầu của các đệ tử. Ngài có thể dạy các tantra cho những đệ 
tử tiến bộ nhất; Madhyamaka (Trung quán), Prajnäpäramitä (Bát nhã ba la mật), hay 
Abhidharma (Vi diệu pháp, A tỳ đàm) cho những đệ tử cao cấp, luận lý cho người 
mới bắt đầu, và những bản văn đơn giản cho các đệ tử bình thường trong cùng một 
ngày. Ngôn từ và ý nghĩa của những bản văn gốc của Nãgãrjuna (Long Thọ), 
Asanga (Vô Trước), Dharmakrrti (Pháp Xứng), Chandrakirti (Nguyệt Xứng), và 
những người khác thì ở trong trí nhớ của ngài. Ngài cũng nhớ ý nghĩa của nhiều 
bình giảng của các vị Thầy đó. Thường thì ngài không chấm dứt những bài giảng 
trước khi trời tối. Sau đó một số đệ tử sẽ thắp những ngọn đèn bơ và cùng nhau 
tụng bài cầu nguyện. Kế đó Khenpo dùng trà. Khi những ngọn đèn bơ đã được đốt 
hết, các đệ tử lau chùi đèn và để Khenpo ở lại một mình cho tới trưa hôm sau. Về 
cấu trúc của các khóa học của ngài, Lauthang Tùlku Drachen viết: 


Trước tiên ngài dạy các bản văn Tuyền tập các Vấn đề Cơ bản (bsDus Gra), 
Khoa học về Trí tuệ (Blo JI9S), Khoa học về Lý luận (rTags Rigs), và Năm 
Bản văn (bKa' Bod INga),? 

Kế đó là bình giảng về chương giới luật của bodhisattvabhumi (Bồ Tát địa), 

Và sau đó Năm mươi Bài Kệ về việc Có một vị Thầy và những bản văn về các 
giới luật Mật thừa. 

Bình giảng về Năm Giai đoạn của Guhyasamaja về những quán đảnh và giai 
đoạn phát triển, và 

Sau đó các tantra của V⁄a/rabhairava, Chakrasamvara, và Kãlachakra. 

Tiếp theo là Guhyagarbha- mãyãjJala-tantra (Mật điển Bí mật tập hội). 

Ngài kết thúc những giáo lý này bằng dẫn nhập thiêng liêng ‹ của Đại Viên mẫn. 

Đây là truyền thống giảng dạy của Lạt ma Cao quý Toàn tri.” 


Bởi cách tiếp cận không bộ phái của Khenpo đối với sự uyên bác và việc các 
giáo lý của ngài gồm các bản văn Nyingma và Geluk nên một số học giả Nyingma 
cảm thấy không thoải mái. Có một tin đồn là khi Kathok Situ Chökyi Gyatso. (1880- 
1925) viêng thăm Khenpo, các thị giả của Situ đã chứng kiến các tác phẩm của 
Tsongkhapa được bọc trong lụa và gấm thêu và những tác phẩm của Longchen 
Rabjam thì phủ đầy bụi. Điều đó hoàn toàn không đúng. Các tác phẩm của 
Longchen Rabjam được gói trong hai lớp bao, lụa hay gắm thêu và vải, như những 
tác phẩm của Tsongkhapa. 


195 


Khi viếng thăm nhiều tu viện và địa điểm ở Golok, Khenpo giảng dạy những bản 
văn uyên thâm và ban những trao truyền Mật thừa. Ngài đã làm lễ thọ giới cho hàng 
trăm tăng và ni và đã thiết lập những truyền thống nhập nhất trong mùa mưa hàng 
năm ở nhiều tu viện. 

Trong sáu tháng tại Tu viện Tarthang ở Golok ngài đã ban toàn bộ giáo lý về 
Abhisamayälamkãra (Hiện Quán Trang nghiêm) và những bản văn chính yếu khác 
cho Choktrul Rinpoche, Thupten Chökyi Dawa (1894-1959), và những đệ tử được 
tuyển chọn khác, và Akong Khenpo làm vị trợ giảng (sKyor dPon) cho ngài. Đối với 
các tủlku và tu sĩ trẻ của Tarthang, ngài ban các giáo lý về Bodhicharyävatära 
(Nhập Bồ Tát hạnh). Tại Tu viện Göde Dzogchen Namgyal Ling, trụ xứ của Chöying 
Tobden Dorje tại Rekong, ngài giảng dạy và thiết lập khóa nhập thất mùa mưa hàng 
năm. 

Sau khi ba đại khenpo khác đã mất và sau đó ngài Dodrupchen qua đời năm 
1926, toàn bộ trách nhiệm duy trì mức độ uyên bác độc nhất vô nhị của Tu viện 
Dodrupchen được đặt lên vai Khenpo. Trong hơn một thập kỷ ngài đã giảng dạy 
không ngừng và không để cho tu viện bị ảnh hưởng bởi những mắt mát to lớn. Quả 
thực mọi người hầu như không cảm thấy việc tu viện đề cao sự học tập phải chịu 
bất kỳ tác động nào. Vào thời đó, hầu như không học giả nào ở những vùng Golok 
hay Ser mà không là đệ tử của Tu viện Dodrupchen và của bản thân Khenpo. Sau 
khi Khenpo mất, mặc dù có những đại khenpo ở Tu viện Dodrupchen, những đệ tử 
giỏi đến từ những tu viện và miền khác đã trở về quê hương của họ, và Tu viện 
Dodrupchen trải qua một sự suy tàn ghê gớm trong ngót hai thập kỷ. Khi hồi tưởng 
lại, tôi có thể thấy là tu viện đã sa sút ra sao vào thời điểm tôi đến đó. 

Khenpo không sống như một ấn sĩ, như Amye Khenpo và Garwa Khenpo của Tu 
viện Dodrupchen đã làm. Ngài nổi danh về việc có những tiện nghi của một căn nhà 
đẹp, thực phẩm ê hề, và quần áo tuyệt đẹp, ngoài ra còn có thư viện riêng khổng lồ 
và bộ sưu tập tuyệt vời những pháp khí cũ và mới. Tuy nhiên, ngài đã sử dụng tất 
cả những vật chất khác mà người ta cúng dường cho ngài để bảo trợ cho việc phát 
thuốc miễn phí, cho những lễ cúng dường đèn bơ hàng ngày của ngài, và để chỉ trả 
cho việc in ân và kéo những lá cờ thần chú Trường Thọ đầy ngập ngọn đồi quanh 
nhà ngài. Tu viện Dodrupchen nằm trong một miên nghèo khổ, nhưng sau này tiêu 
chuẩn sống của vùng này đã được cải thiện. Nhiều người tin rằng đó là nhờ những 
công đức được khơi dậy bởi những vật cúng dường rộng rãi quanh năm của 
Khenpo. Ngoài ra, trong nhiều năm, Tu viện Dodrupchen phải chịu những bệnh 
dịch. Phù hợp với những điềm trong giác mơ của ngài, Dodrupchen đệ tam đã 
khuyên Khenpo bao quanh tu viện bằng những lá cờ thần chú Trường Thọ. Khenpo 
đã thực hiện điều này và duy trì nó năm này sang năm khác, và từ đó trở đi dân 
chúng không bị bệnh dịch nữa. 

Bản thân Khenpo thừa nhận rằng ngài thành công trong việc phụng sự Giáo 
Pháp. Kyala Khenpo nhắc tới ngài khi nói: “Tôi có cảm tưởng rằng không có điều gì 
mà chúng ta không làm để truyền bá Pháp, cả Kinh điển lẫn Mật điển, tại Do-me 
[miền Đông Tây Tạng], với Rinpoche như thân cây và chúng ta, các khenpo, như 
những cành cây. 

Trong số những tác phẩm chính yếu của ngài có Để cương của 
Abhisamayälamkära (Hiện Quán Trang nghiêm) và một Bình giảng về Luận lý, 
nhưng cả hai đã biến mất trong những chuyển biến chính trị. Hôm nay, những gì 


194 


chúng ta có trong những tác phẩm chính của ngài là La-me Gonggyen (Pháp bảo 
của những Linh kiến của Lạt ma), một bản văn làm sáng tỏ những vấn đề quan 
trọng của nền tảng, con đường, và quả của Đại thừa và đặc biệt là của các tantra 
nội; Một Chú giải về Đề cương của Guhyagarbha-tantra; và Một Chú giải về Yumka 
Dechen Gyalmo. 

Năm 1934, Khenpo bắt đầu ban những bài học cho hai vị Dodrupchen Rinpoche. 
Sau khi chấm dứt các lớp học về các bản văn cơ bản, ngài giảng cho các vị Thầy 
này Yönten Rinpoche Dzö với những bình _giảng. Ngài đã chấm dứt phần Kinh điển 
của bản văn và đang bắt đầu phần Mật điển. Bất thình lình, vào tuổi bảy mươi bảy, 
Khenpo suy sụp bởi một loại bệnh hàn hay cúm. Có vẻ không nghiêm trọng, nhưng 
ngài ngừng dạy một thời gian. Ngài di chuyển tới chùa Guhyagarbha-tantra để gần 
hội chúng các tu sĩ, những người đang cử hành lễ cầu trường thọ trong nhiều ngày 
cho ngài. Rồi lúc đầu buổi tối ngày hai mươi tám tháng mười hai năm Mộc Hợi 
(1936) ngài bảo các đệ tử của ngài, Khenpo Jamtön, Kutruk của Gunang, và Kulo 
của Rekong, những người đang có mặt với ngài vào lúc đó: 


“Ta có một giấc mơ [mặc dù các đệ tử của ngài đang nhìn ngài đoan chắc rằng 
ngài không ngủ]. Một người đàn bà bảo ta: 'Sokhe Chomo nói: “Sự thiền định 
chói lọi hiện tại là sự chứng ngộ tánh Không. Đó là bởi, nếu đây không phải là 
tánh Không, bản tánh của sự hiểu biết nguyên sơ, thì trí tuệ nguyên sơ của 
Pháp giới tối thượng của Phật quả cuối cùng sẽ không thể được thiết lập bởi 
không thể phân biệt được. [Sự thiền định chói lọi hiện tại] này là đức hạnh 
tráng lệ quý báu [Yon Tan Rin Ch'en rGyal Po]. Đó là bởi, nếu mọi đức hạnh 
của kết quả không hiện diện tự nhiên [trong đó] mà không cần phải tìm kiếm 
thì trí tuệ nguyên sơ của chư Phật và sự thiền định chói lọi hiện tại sẽ không 
thể được thiết lập bởi không thể phân biệt được.” 

“Ta nói với người đàn bà: 'Phải, đó là một sự hiểu biết viên mãn. Trong mọi 
trường hợp, nếu ta mở rộng điều đó thêm nữa bằng cách thiền định về nó 
bằng con đường của sự suy niệm tự nhiên không chỉnh sửa [Ma bChos Chog 
bZhag], và nếu ta chứng ngộ sự viên mãn tuyệt đối của giác tánh nội tại, thì 
[sự thiền định chói lọi] này sẽ trở thành năm trí tuệ nguyên sơ. Sự quang minh 
và vô niệm không xuất hiện như hai che chướng là trí tuệ nguyên sơ như 
gương (Đại viên cảnh trí). Sự thoát khỏi việc rơi vào những thiên kiến và giới 
hạn là trí tuệ nguyên sơ của nhất thể tánh (Bình đẳng tánh trí). Sự thấu suốt 
mọi sự hiện hữu có tính chất hiện tượng mà không lầm lạc là trí tuệ phân biệt 
nguyên sơ (Diệu quan sát trí). 

Sau đó Khenpo uông một hớp nước nghệ tây, và an tọa trong tư thế “thư 
thản trong trạng thái tự nhiên của tâm” và nói: “Các ông nghĩ gì?” 


Với những lời đó, ngài tan hòa vào thiền định chói lọi của bản tánh tối thượng, 
về điều mà ngài đang nói. Ngài an trụ trong thiền định chói lọi trong vài ngày, là điều 
thông thường đối với nhiều thiền giả vĩ đại. Trong thời gian đó, mặc dù tim ngài đã 
ngừng đập và mạch không nhảy, ngài vẫn ngâng đầu, giữ thân thẳng thắn, và duy 
trì một ít hơi ấm trong tim, là dấu hiệu cho thấy ngài vẫn ở trong thiền định chói lọi, 
hay ngài có một kinh nghiệm tốt đẹp về thiền định chói lọi. Một thiền giả chứng ngộ 
và duy trì thiền định chói lọi của tâm họ có thể hợp nhất nó với thiền định chói lọi 


195 


phổ quát hay bên ngoài khiến mọi sự hình tướng xuất hiện tự nhiên như năng lực 
hiển nhiên của chính tâm của họ. Đó là sự thành tựu Phật quả hay Pháp thân, chân 
lý tối thượng. 

Theo truyền thống, sau một vài ngày, bằng những buổi lễ và những lời cầu 
nguyện, nhục thân của Khenpo được hỏa thiêu trong một bảo tháp là một kiến trúc 
tạm thời mà sau đó được đóng kín lại. Sau vài ngày, khi các đệ tử mở bảo tháp để 
thâu thập tro cốt của ngài, họ tìm thấy hàng trăm xá lợi có màu trắng, đỏ, vàng, và 
xanh dương, xuất hiện và đang xuất hiện từ xương bị đốt cháy. Xá lợi nhiều màu 
thật hiếm có và là một dấu hiệu của thành tựu vĩ đại nhờ thiền định Đại Viên mãn. 
Sau này, các đệ tử xây một bảo tháp bằng vàng và đặt hầu hết xá lợi ở trong đó. 
Trong mè đay của tôi có một bộ bốn viên xá lợi bốn màu, nhưng cũng vào khoảng 
thời gian bảo tháp bằng vàng ở Tu viện Dodrupchen bị phá hủy thì tôi mất chiếc mề 
đay ở Án Độ. Có vẻ là khi tới lúc, mọi sự được cho là tiến triển theo cách này hay 
cách khác. 

Tại tu viện Dodrupchen, Kyala Khenpo được chỉ định là một khenpo, để thay thế 
cho vị Đạo sư quá cố của ngài. Ta-re Lhamo (Namkhe Pumo, sinh năm 1937), con 
gái của Apang Tertön Ogyen Thrinle Lingpa (?-1945); và tác giả quyển sách này, 
Tũủlku Thondup (sinh năm 1939), được xác nhận là các tũlku của Lushũl Khenpo. 


196 





DODRUPCHEN ĐỆ TAM JIGME TENPE NYIMA 
(1865-1926) 


Dodrupchen Rinpoche đệ tam, Jigme Tenpe NyimaZ°° ra đời tối thứ Ba, ngày mười 
tám tháng hai năm Mộc Sửu thuộc Rabjung thứ mười bốn (1865) trong bộ tộc 
Chakong, thị tộc Nup, thuộc dòng Achak Dru. Ngài sinh tại Chkri Öbar, một ngọn đồi 
thiêng trong Thung lũng Mar thượng xứ Golok, nơi thân mẫu của ngài, bà 
Sönamtso, đã sống. Thân phụ ngài là Dudjom Lingpa (1835-1903), một bậc lão 
thông lừng danh và một đại tertön, khi đó đang sống tại Dröphuk, một ẩn thất trong 
một hẻm núi nhỏ cách Chakri khoảng một dặm. Thân phụ ngài đặt tên cho ngài là 
Sönam Tendzin. 

Dodrupchen có bảy người em trai, tất cả đều là những tũlku nỗi tiếng. Khyentse 
Tũủlku Dzamling Wangyal (1868-1907), một tủlku của Do Khyentse, được tôn phong 
tại các tu viện Dodrupchen và Nizok nhưng vẫn ở với cha của ngài. Tũlku Tri-me 
Özer (còn gọi là Pema Drodũl Sang-ngak Lingpa, 1881-1924) trở thành một đại học 
giả và tertön, phối ngẫu của ngài là nữ Đạo sư nổi tiếng Dewe Dorje ở Lhasa, 
thường được gọi là Sera Khandro. Tùlku của Cheyö Rigdzin Chenmo mất sớm. 
Tũlku Pema Dorje, một tũlku của Satsa Lama, mắt tại Tu viện Dodrupchen và chăm 
sóc Dodrupchen và tu viện. Tủlku Lhatop (1885-2) là một tủlku của Tu viện Shichen 
(gShi Ch'en). Tũlku Namkha Jigme (1888-2) được xác nhận là một tủlku của Paltrủl 
Rinpoche và sống ở Dzachukha. Tũlku Dorje Dradil (1892-1959?) ở tại Dartsang 
Ritrö trong hẻm núi Li của Thung lũng Do, trụ xứ của Dũdjom Lingpa trong phần 
cuối của đời ngài. 

Dodrupchen được Dzogchen Rinpoche đệ tứ Mingyur Namkhe Dorje (1793-2) 
xác nhận. Trong tiên tri của vị Thầy này có một dòng chữ nhận dạng Dodrupchen 
đệ tam là “sự tô điểm của hộp sắt tuyệt hảo,” một ám chỉ Chakong, hay bộ tộc “hộp 
sắt. 

Năm 1810 ngài được tôn phong tại Tu viện Yarlung Pemakö trong Thung lũng 
Ser. Trong nhiều năm ngài trải qua những mùa hè tại Yarlung Pemakö và mùa đông 
tại Tu viện Dodrupchen, nơi cũng được gọi là Tsangchen Gön, hay tu viện ở cánh 


197 


đồng Tsangchen. Sau này, Tu viện Dodrupchen trở thành trụ xứ chính của ngài. 
Lúc ban đầu, Tũlku Tri-me, một người em nhỏ hơn ngài sáu tuổi, đến ở với ngài. 
Sau vài năm Tũlku Tri-me không muốn sống trong một cấu trúc tu viện nữa và trở 
về nhà. Sau đó một người em khác, Tủlku Pema Dorje, đến ở với Dodrupchen. Sau 
này, Tùlku Pema Dorje trở thành nhà quản lý của tu viện và người sùng mộ chăm 
sóc những chương trình của Dodrupchen cho tới khi ông mất. Tũlku Pema Dorje 
nói: “[Dodrupchen] Rinpoche hầu như không trực tiếp nói gì về những điều phải 
làm, nhưng nghe ngài gợi ý, tôi sẽ cố gắng đáp ứng những nguyện ước của ngài.” 

Dodrupchen đi tới Tu viện Dzogchen và học với Khenpo Pema Dorje. Vào lúc 
đầu ngài khó có thể hiểu được ý nghĩa của những bản văn triết học. Ngài thường 
khóc cho tới khi ngủ thiếp đi, và vào buổi sáng ngài nhận thầy đầu ngài bị dính vào 
gối do nước mắt của ngài. Một buổi sáng ngài nói với "Thầy phụ đạo: “Đêm qua 
trong một giấc mơ con thấy ba vị Lạt ma trong y phục ẩn sĩ trong một ngôi chùa. 
Người đứng giữa cầm một quyển sách trong tay. Con hỏi ông ta: 'Ngài là ai? Sách 
gì vậy?' Lạt ma trả lời: 'Ta là Do Khyentse Yeshe Dorje. Quyển sách này là để giúp 
cho những người không học được bài của họ. Con yêu cầu ngài ban cho con 
quyền sách. Ngài cho sách, và con cảm thấy hết sức sung sướng. Vì thế con tin 
răng nếu con học ngày hôm nay, con sẽ học được.” Về sau, sự hiểu biết sâu rộng 
của ngài bỗng nhiên bộc phát, và ngài thấu suốt ý nghĩa của các bản văn không 
chút khó khăn, 

Năm sau, ngài đi tới Đạo sư vĩ đại Paltrủl Rinpoche (1808-1887) trong Thung 
lũng Dzachukha. Ngài nhận nhiều giáo lý từ Paltrủl. Ngay lần đầu tiên nghe các bản 
văn, ngài có thể nắm bắt được ý nghĩa của chúng mà không cần một Thầy phụ đạo 
(sKyor dPon) để xem lại bài học với ngài. Dodrupchen mới lên tám khi Paltrủl 
Rinpoche gởi các sứ giả khắp Thung lũng Dzachukha mời mọi người tới nghe ngài 
ban giáo lý hàng năm về Bodhichar/ãvatãra. Trước một hội chúng đông đảo các tu 
sĩ và cư sĩ tại tu viện Dzagya, đích thân Paltrl dâng mạn đà la nghi lễ và khẩn cầu 
giáo lý. Dodrupchen trình bày những bài thuyết trình, và mọi người ngạc nhiên vì sự 
hiểu biết và xác tín của ngài. Lúc đầu, giọng nói nhỏ của Dodrupchen không tới 
được những người ngồi quá xa, nhưng từ từ giọng ngài trở nên mạnh hơn và tất cả 
mọi người đều có thể nghe thấy. Paltril diễn tả niềm vui của ngài trong một lá thư 
gởi cho Khyentse Wangpo, thư nói: 


“Liên quan tới Giáo Pháp của sự uyên bác, tũlku của Dodrupchen đã ban 
những giảng dạy về Bodhicharyãvatãra năm lên tám tuôi. Đối với Pháp của sự 
chứng ngộ, Nyakla Pema Dũdủũil [1816-1872] vừa đạt được thân cầu vồng. Vì 
thế Giáo pháp của Đức Phật không bị suy tàn.” 


Paltril rất tử tế và tôn kính Dodrupchen, và Paltrũl để ngài ngồi trên gối của 
mình trong khi giảng dạy. Một buổi sáng sớm Paltrủl nghe nói răng Dodrupchen 
đang khóc. Sau đó ngài được thuật lại là Dodrupchen đã ngủ gà ngủ gật trong buổi 
câu nguyện vào lúc bình minh và vị Thầy phụ đạo đã phát vào mông ngài một cái. 
Paltrủl khó chịu về điều vị Thầy phụ đạo làm đến nỗi ngài nói với Dodrupchen: “Khi 
ngài mắt, đừng ởi tới Zangdol Palri, vì nếu ngài tới đó, Guru Rinpoche sẽ lại gởi 
ngài trở vê, bởi Guru Rinpoche luôn luôn lo lắng về người Tây Tạng. Ngài đi tới 
Dewachen [cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà], và đừng trở vê với những người 


198 


này.” Paltrùl không thích vị Thầy phụ đạo, bởi ông quá khắc nghiệt với Dodrupchen 
bé nhỏ. Khi Dodrupchen tới viếng thăm Paltrl lần sau, ngài có Thầy phụ đạo Akhu 
Lodrö, một tu sĩ có mái tóc xám, dịu dàng và tôn kính. Paltril rất vui với vị Thầy này, 
ngài nói: “Ô, ông ta giống như một Thầy phụ đạo của một Lạt ma quan trọng.” Bất 
kỳ khi nào Akhu Lodrö phải kỷ luật Dodrupchen, trước tiên ông lễ lạy ngài ba lần. Vì 
thế, ngay cả nhiều năm sau này, khi Akhu Lodrö lễ lạy để nhận các giáo lý từ ngài, 
Dodrupchen nói: “Ta vẫn lo lắng khi nhìn AkhUu Lodrö lễ lạy ta.” 

Từ nhiều vị Thầy, chủ yếu là Khenpo Pema Dorje, Paltril Rinpoche, Khyentse 
Wangpo (1820-1892), Dzogchen Rinpoche đệ tứ (1793-2), Mura Tùlku Pema 
Dechen Zangpo, Zhechen Thutop Namgyal (1787-2), Gyarong Namtrủl Kunzang 
Thekchok Dorje, Ju Mipham Namgyal (1846-1912), Gyawa Do-ngak Gyatso, 
Kongtrủl Yonten GOyatso (1813-1899), và Tertön Sögyal (1856-1926), Dodrupchen 
nhận các giáo lý về Vinaya (Luật), Madhyamaka (Trung Đạo), Nyäãya (Phái Chính 
lý), Pra/naparamita (Bát Nhã Ba La Mật), Abhidharma (A tỷ đàm, A tỳ đạt ma), và 
những Mật điển Cổ và Tân. Ngài nhận những trao truyền toàn bộ giáo lý Nyingma, 
với sự đặc biệt nhấn mạnh về Yabzhi và Longchen Nyingthig từ Khyentse Wangpo, 
Khenpo Pema Dorje, và Dzogchen Rinpoche đệ tứ. Ngài trở thành một Đạo sư vĩ 
đại và vị hộ trì nhiều sự trao truyền trực tiếp. 

Ngài nhận những linh kiến của nhiều Đạo sư và những bậc linh thánh và đạt 
được nhiều thành tựu. Nhưng ít ai biết được những chứng ngộ sâu xa của ngài bởi 
hầu như ngài không phơi bày điều gì. Khi ngài đề cập tới bất kỳ linh kiến nào, ngài 
luôn luôn mô tả chúng như những giâc mơ. Điều đó có thể đúng bởi đối với một bậc 
chứng ngộ, những giâc mơ là sự quang minh huyễn hóa và chói lọi của tâm trí tuệ 
của riêng ta, và cũng thế, mọi linh kiến thanh tịnh là những hiển lộ của sự quang 
minh huyễn hóa và chói lọi đó. 

Khi ngài mười lăm tuổi, bởi những nguy hiểm chính trị bắt mọi người phải sống 
trong sự bất an và vô cùng sợ hãi. Rokza Lama Palge yêu cầu Dodrupchen kiểm tra 
những dấu hiệu của giảc mơ của ngài. Ngài làm như thế trong ba đêm. Vào đêm 
đầu tiên, ngài nhìn thấy một con chim khủng khiếp trong một cái lồng. Những con 
chim khác đang nỗ lực chống lại con chim bị giam giữ, nhưng tất cả chúng đều suy 
sụp khi chúng đến trước nó. Sau đó có người nói với Dodrupchen: “Nếu nhiều con 
thiên nga vàng vây quanh nó và nhảy qua nó, nó sẽ ngất đi và ngã xuống.” Vào 
đêm thứ hai ngài ở trong một khu rừng rậm. Có người nói: “Ở bìa rừng, một con 
CỌp nguy hiểm đang sẵn sàng nhảy lên và ăn thịt tất cả. Nhưng hiện tại chỉ có cái 
đầu của nó ngước lên để nhìn quanh, trong khi thân nó vẫn còn nằm trên mặt đất. 
Nếu những tãntrika (hành giả Mật thừa) mạnh mẽ ném các torma, nó sẽ chúi đầu 
xuống mặt đất.” Vào đêm thứ ba, ngài được Khyentse Wangpo ban cho một thông 
điệp giảng nghĩa mối nguy hiểm tột bực cho Phật giáo và sự an bình của Tây Tạng. 
Thông điệp này sẽ được đưa ra sau này, trong cuộc đời của Dodrupchen đệ tứ 
Thubten Thrinle Palzang. Ngài nói: "Những giâc mơ cho thấy hiện nay nếu tất cả 
những người sùng đạo cùng chung sức cử hành các nghi lễ ngăn chặn các thế lực 
tiêu cực thì sẽ tránh được những hiểm nguy. Nếu không, chẳng bao lâu nữa, sự an 
bình và trí tuệ của Phật giáo sẽ bị suy giảm.” Sau đó ngài nhắn mạnh rằng điều tối 
quan trọng là mỗi một và mọi người — tăng, ni hay các cư sĩ — trong các nhóm hay 
cá nhân, phải đọc OM MANI PADME HŨM, thần chú của Đức Phật của lòng Bi mẫn 
và Guru Rinpoche, càng nhiều càng tốt trong khả năng của họ, với lòng bi mẫn và 


199 


sùng mộ. Đó sẽ là phương cách tốt nhất để ngăn ngừa những nguy hiểm như thế. 
Một số đại Lạt ma của miền đó đã nỗ lực tuân theo lời khuyên của ngài, nhưng 
nhiều người nói: “Rinpoche bảo chúng ta đọc OM MANI PADME HŨM. Điều đó có 
nghĩa là chúng ta không làm gì khác ngoài việc tụng thần chú và chuẩn bị cho cái 
chết,” và họ không thực hành nhiều. Trong số những người thất học hay ít học có 
những người thường nghĩ rằng thiền định về lòng bi mẫn và tụng các thần chú an 
bình là những chuẩn bị cho cái chết hay để đạt được giác ngộ, trong khi để ngăn 
chặn những hiểm nguy to lớn thì phải sử dụng bùa chú. Nhưng sự thực là bất kỳ 
hình thức thực hành Phật giáo nào cũng phải được dựa trên lòng bi mẫn và phụng 
sự tật cả. 

Năm hai mươi mốt tuổi (1875), Dodrupchen biên soạn tác phẩm uyên áo đầu 
tiên của ngài, Lekshe Gaton, một bình giảng về Guhyagarbha-mãyãjãla-tantra (Mật 
điển Bí mật tập hội), một Kinh văn Mật thừa quan trọng nhất của phái Nyingma. Các 
học giả kinh ngạc bởi sự uyên bác ở độ tuổi còn trẻ như thế của ngài. Tuy nhiên, 
nhiều năm sau, ngài khám phá, ra rằng bình giảng của ngài bị ảnh hưởng bởi quan 
điểm của truyền thống SarmaZ”° của Tây Tạng, và ngài viết một bình giảng thứ hai 
về cùng vấn đề. 

Khi ngài ba mươi tuổi, Thầy phụ đạo Akhu Lodrö của ngài hỏi là bản thân Thầy 
sẽ sống bao lâu. Đêm hôm đó trong một giấc mơ, Dodrupchen mở một quyền. sách 
và có hai dòng chữ: “Thầy giáo yogï của ngài sẽ sông trong năm năm. Thầy sẽ 
không sống lâu hơn thời gian đó. Điều đó sẽ không thay đổi.” Năm năm sau, vị thầy 
già dễ thương của ngài mắt. 

Năm hai mươi hai tuổi, Dodrupchen ở với Ju Mipham Mamgyal trong một thời 
gian dài tại Tu viện Dzongsar, nơi Khyentse Wangpo đã sống. Trước khi 
Dodrupchen khởi hành đi Tu viện Dodrupchen và Mipham đi Karmo Taktsang, 
Dodrupchen tới gặp Mipham để từ giã. Mipham đi tới cửa phòng để tiễn 
Dodrupchen và tặng ngài một cuộn giấy. Sau này Dodrupchen tìm thấy trong cuộn 
giây một giáo: huấn gồm ba mươi bảy câu kệ (Me Ri) về những vấn đề triết học 
trọng yếu. Cuối những câu kệ, Mipham nói: “Xin đừng cho người khác xem.” Vì thế 
ngài không thể làm như thế. Trong cuộn giấy đó có hai dòng tiên tri cho 
Dodrupchen: 


Nếu ngọn lửa không bị gió thối tắt, 
Năm ba mươi lăm tuôi, những chướng ngại sẽ được dọn sạch và ông sẽ giữ 
vững truyên thông dòng truyên của riêng ông. 


Về điều này, Dodrupchen nghĩ: Ta đang cố gắng duy trì truyền thống Nyingma 
của riêng ta và đặc biệt là dòng Nyingthig, và như thế điều gì mới mẻ có thể xảy ra? 
Nhưng vào năm ba mươi lăm tuổi, chẳng có lý do đặc biệt nào, Dodrupchen muốn 
đọc Kagye Deshe Dũchen. Khi đọc quyên sách đó, không hiểu sao ngài nhận ra 
rằng sự hiểu biết trước đây của ngài về những quan điểm Nyingma (như ngài đã 
trình bày nó trong bình giảng đầu tiên của ngài về Guhyagarbha-mayajãla-tantra) bị 
ảnh hưởng bởi những quan điểm Sarma, và một sự hiểu biết mới về những quan 
điểm Nyingma và một sự xác tín mạnh mẽ ở những quan điểm đó đã thức giấc 
trong ngài. Sau đó trong năm năm ngài nghiên cứu rất nhiều tác phẩm Nyingma, và 
từ năm bốn mươi tuổi sự xác tín của ngài nơi quan điểm tối thượng hoàn toàn được 


200 


khẳng định trong phạm vi của những quan điểm độc nhất vô nhị của Nyingma như 
được giải thích bởi Longchen Rabjam và Jigme Lingpa. Đó là những gì Ju Mipham 
muốn nói qua hai dòng tiên tri của ngài. 

Tuktsa Tũlku của Dephu, một tu viện Sakya ở Amdo, nói với Ju Mipham rằng 
ông muốn học các giáo lý Nyingma nhưng không chắc có học với Dodrupchen hay 
không, bởi quan điểm của Dodrupchen có thể bị ảnh hưởng bởi quan điểm Sarma. 
Mipham cam đoan với Tuktsa: “Lúc đầu quan điểm Nyingma của Dodrupchen chịu 
ảnh hưởng của quan điển Sarma, nhưng hiện nay quan điểm Nyingma của ngài 
chắc chắn là quan điểm Nyingma thuần túy. Ông nên đi và học với ngài.” Và Tuktsa 
đã làm như thế. 

Tại Tu viện Dodrupchen, Dodrupchen xây dựng lại ngôi chùa chính và một bảo 
tháp khổng lồ. Với sự hỗ trợ của các đại khenpo khác, ngài ban những giáo lý trong 
một số năm mà không ngừng nghỉ, kể cả việc đích thân thuyết giảng về 
Bodhicharyãvatära (Nhập Bồ Tát Hạnh) một trăm lần, như ngài đã hứa với Paltril. 
Sau này, ngài chỉ vào một ngai tòa bằng gỗ nhỏ nhưng tuyệt đẹp (mà tôi đã thấy) và 
nói với mọi người: “Từ chiếc ghế gô này ta đã ban những giáo lý về Guhyagarbha- 
tantra hơn bốn mươi lần.” Kết quả là Tu viện Dodrupchen trở thành một trung tâm 
nổi tiếng về việc nghiên cứu và thực hành toàn bộ hiển giáo và Mật giáo của đạo 
Phật. 

Một hôm trong khi ngài đang ban những giáo lý, một trận bão mạnh bắt thần 
quét qua khu vực. Khi cơn bão chạm vào Dodrupchen, ngài cảm thấy không được 
khỏe, và sau đó ngài ngã bệnh và không đi được. Kết quả của việc đó là ngài di 
chuyển tới ân thất của ngài và sống ẩn cư trong phần còn lại của đời ngài. Ân thất 
được gọi là Gephel Ritrö, Ân thất Nuôi dưỡng Đức hạnh, mà trong những tác phẩm 
của ngài, thỉnh thoảng ngài nói tới là Khu Rừng của Nhiều Con Chim. Ấn thất này ở 
phía dưới đỉnh của một ngọn núi chọc trời cách Tu viện Dodrupchen khoảng hai 
dặm, ở giữa một bãi cỏ được bao bọc bằng những cây thông và cây bách xù cao 
lớn. Ngài sống trong một tòa nhà ba tầng to lớn chứa đầy pháp khí và nhiều quyển 
sách quý hiếm, khiến cho toàn thể căn nhà giống như một thư viện, ngôi chùa, viện 
bảo tàng và nhà ở hợp lại. Ngài miêu tả ẫn thất: 


Nó vươn lên như đỉnh một ngọn núi cao, 

Đầy những người trẻ trung, cây cối, 

Trong lòng nó là phụ nữ, những con chim dễ thương, 

Đang hát những điệu du dương của chúng. 

Trong đó có một ngôi chùa, nơi trái quả đức hạnh được hoàn thành. 
Những bức tường mịn màng có màu của vằng trăng. 

Cây cỏ thanh xuân của khu rừng đang viếng thăm để tô điểm ẩn thất, 
Như thể chúng khẽ cúi mình tôn kính. 


Có một vài học giả-tu sĩ ở đó trông nom ngài và ẩn thất. Mặc dù ngài đau yếu, 
ngài không bao giờ nghỉ ngơi ngoại trừ những giờ ngủ, và ngài thường xuyên tham 
gia vào việc sáng tác, nghiên cứu hay thiền định. 

Năm 1904, ngài được khẩn cầu có những giấc mơ về việc em ngài là Tủlku 
Pema Dorje có nên gánh vác việc hành chánh của tu viện Dodrupchen hay không. 
Đêm hôm đó ngài mơ thấy một dòng chữ trong một quyển sách nói rằng: “Cho tới 


201 


khi chết ông ta sẽ cỗ vũ cho Giáo Pháp.” Em ngài đã trông coi việc hành chánh cho 
tới khi ông ta mắt. 

Khi ngài bốn mươi mốt tuổi (1905), một nửa nhóm bộ tộc Lagya, là những 
thường dân hay cư sĩ của Tu viện Dodrupchen, bị vị thủ lãnh Washủl Kadö trục xuất 
khỏi Thung lũng Ser. Tu viện Dodrupchen bị buộc phải tính đến việc di chuyển tới 
một vùng khác. Nhưng sau đó Pema Bum, một trong ba khu vực bộ tộc chính yếu 
của Golok, đã cúng dường Thung lũng Tri cho Dodrupchen để làm nơi trú ân cho 
các cư sĩ của ngài. Cuối cùng bộ tộc Lagya định cư ở Tri, và Tu viện Dodrupchen 
vẫn ở chỗ cũ. 

Khi Dodrupchen sống ẩn cư trong ấn thất, ngoài các thị giả của ngài, bốn vị đại 
khenpo, và một vài tũlku của Tu viện Dodrupchen, rất ít người được diện kiến ngài. 
Trong số ít ỏi vị khách được nhận các giáo lý có Tertön Sögyal, Rigdzin Chenpo của 
tu viện Dorje Trak, Kathok Situ, Khyentse Chökyi Lodrö, Garwa Tertön Long-yang 
(mất năm 1910), Tarthang Choktrủl, Tủlku Tsultrim Zangpo, và Sera Rintreng. 

Tertön Sögyal (Lerab Lingpa, 1856-1926) là một vị khách thường xuyên, ngài và 
Dodrupchen đã trao đổi các giáo lý. Năm 1916, khi Dodrupchen biên soạn bình 
giảng thứ hai của ngài về Guhyagarbha-mäyäjãla-tantra (Mật điển Bí mật tập hội), 
được gọi là Dzokyi Demik, Tertön Sögyal chép lại những gì Dodrupchen đã đọc cho 
ngài. Terkyi Namshe của Dodrupchen, luận văn về việc khám phá terma, là một tác 
phẩm ban đầu khác của ngài, được đặt nền vững chắc trên những giảng nghĩa 
sáng tỏ mà ngài nhận từ Tertön Sögyal. 

Tertön Sögyal mang lại bốn chữ biểu tượng [brDa Yig] mà ngài đã khám phá 
nhưng cho tới nay không thể giải mã được. Ngài và Dodrupchen cùng giải mã 
chúng. Theo những nguyên lý terma, nếu một giáo lý được Guru Rinpoche giao phó 
và cất giấu trong nhiều đệ tử, thì không chỉ tertön được chỉ định mà cả những người 
khác cũng được cho phép giải mã những chữ biểu tượng. 

Năm năm mươi chín tuổi (1914),Z7 Tertön Sögyal di chuyển tới Golok và ở gần 
Dodrupchen trong phần còn lại của đời ngài. Trước hết ngài bắt đầu xây một gompa 
trong cánh đồng Khemar trong Thung lũng Do thượng giữa nhóm bộ tộc Wang-röl, 
nhưng trước khi hoàn thành ngài để lại nó cho những người khác hoàn tất. Sau đó 
ngài và gia đình ngài được đặc biệt cho phép sống trong Tu viện Dodrupchen. 
Nhưng sau một thời gian, ngài quyết định di chuyển tới Dzongdũn trong Thung lũng 
Ser, cách Tu viện Dodrupchen khoảng một ngày đi ngựa, và ngài ở lại đó trong 
phần cuối đời ngài. 

Có lần khi Tertön Sögyal bị bệnh nặng tại Dzongdũn, ngài bảo các thị giả đưa 
ngài tới Dodrupchen. Trên đường đi, khi đoàn của ngài tới Dilsham Kathok trong 
Thung lũng Thang-yag, ngài bảo các thị giả lễ lạy một cái cây trong cánh đồng, là 
nơi Dodrupchen đệ nhị sinh ra. Khi họ tới Sông Do, thật là kỳ diệu, ngài đã có thể 
cưỡi ngựa, và sau khi nhìn thấy Dodrupchen thì mọi bệnh tật của Tertön Sögyal 
biến mắt. 

Năm Mộc ngưu (1925), Tertön Sögyal tới gặp Dodrupchen. Lúc kết thúc buổi 
gặp gỡ, các ngài trao đổi khăn, là điều các ngài chưa bao giờ làm khi họ chia tay 
trong những lần trước. Sau đó các ngài nói với nhau: “Tôi sẽ gặp ngài trong Cõi tịnh 
độ.” Qua năm sau, trong năm Hỏa Dần (1926), cả hai vị đều mắt. 

Rigdzin Chenmo, vị lãnh đạo Tu viện Dorje Trak, xin được gặp Dodrupchen. 
Theo truyền thống, bởi Rigdzin Chenmo là một trong hai Lạt ma quan trọng nhất 


202 


của phái Nyingma, Dodrupchen vui lòng gặp ngài. Khi tới nơi, Rigdzin Chenmo 
thậm chí không ngồi trên tấm nệm mà ngồi trên sàn nhà trên một tắm thảm nhỏ 
trước mặt Dodrupchen. Sau đó các ngài cùng dùng bữa trưa với một buổi gồm 
những câu hỏi-và-trả lời dài trong sự bí mật. Sau này Rigdzin Chenmo đánh giá đó 
là một buổi gặp gỡ lợi lạc nhất với một Lạt ma. 

Kathok Situ Chökyi Gyatso (1880-1925) tới gặp Dodrupchen với nhiều câu hỏi 
về triết học và thiền định. Kathok Situ cũng đưa ra cho Dodrupchen một lời tuyên bố 
nổi tiếng: “Hiện nay tại Tu viện Dzogchen, Gyakong Khenpo [Zhenphen Chökyi 
Nangwa] giảng dạy những bản văn [gZhung] theo những bình giảng của Ấn Độ, nói 
răng: “Chỉ có những bình giảng của Ấn Độ là xác thực.' Tại Tu viện Dodrupchen của 
ngài, các khenpo đang giảng Kinh điển theo những bình giảng của phái Geluk và 
các Mật điển theo truyền thống Nyingma. Vì thế Tu viện Kathok là tổ chức duy nhất 
giảng dạy những truyền thống Nyingma thuần túy.” Dodrupchen hỏi: “Đối với 
Abhisamayalamkara (Hiện Quán Trang nghiêm), ông đang dùng bình giảng nào tại 
Kathok?” Kathok Situ trả lời: “Bình giảng của Gorampa” (là một Đạo sư nỗi tiếng 
phái Sakya). 

Năm 1920, Khyentse Chökyi Lodrö của Tu viện Dzongsar (1893-1959) tới ân 
thất của Dodrupchen trong một chuyến thăm viếng vài tháng để nhận những giáo lý 
và Sự trao truyền. Một hôm, như thường lệ, Khyentse đi một mình tới phòng thờ của 
Dodrupchen để nhận quán đảnh Eigdzin Dũpa. Dodrupchen đang ngôi trên một 
chiếc ghế cao. Khyentse được yêu câu ngồi trên một tấm nệm cạnh cửa số. Một tu 
sĩ là người phụ lễ (chöpön) đặt tất cả những phẩm vật quán đảnh lên bàn thờ và ra 
khỏi phòng. Dodrupchen vẫn tụng các thần chú. Chẳng bao lâu cái bình trên bàn 
thờ phát ra những tia sáng trắng, tràn ngập toàn thể gian phòng. Sau đó ánh sáng 
đỏ trùm lên toàn thể căn phòng, và điều đó làm cho Khyentse khó nhìn thấy 
Dodrupchen. Khi ánh sáng mờ dần, ngài nhìn thấy một người đàn bà tuyệt đẹp với 
những đồ trang sức ở đó, làm “đạo sư hành động” với những cử chỉ nhảy múa. 
Khyentse, khi đó là một tu sĩ, nghĩ rằng: “Ở một thời điểm quan trọng như thế này, 
có một tu sĩ thực hiện vai trò của đạo sư hành động thì tốt hơn.” Khi lễ quán đảnh 
kết thúc, người đàn bà biến mắt. Dodrupchen bảo Khyentse: “Tũlku TSangl Ta có 
một thành tựu siêu việt để trao cho ông, nhưng do bởi những ý niệm của ông nên 
điều đó không thể xảy ra hôm nay. Nhưng ông sẽ nhận được nó sau này. Người 
đàn bà là Dorje Yudrönma [một trong những nữ Hộ Pháp chính yếu của dòng 
Longchen Nyingthig'.” Trong lễ quán đảnh Eigdzin Dũpa, Dodrupchen ban cho ngài 
tên Pema Yeshe Dorje, là tên mà các học giả cho rằng là một biểu thị cho thấy 
Chökyi Lodrö cũng là tủlku của Do Khyentse Yeshe Dorje. Vào lúc trao truyền 
Ladrup Thigle Gyachen, Khyentse thấy Rinpoche là Longchen Rabjam.”'2 Khyentse 
Chökyi Lodrö viết về việc ngài viếng thăm Dodrupchen bằng những vần thơ. 


Tôi tới trại của Dodrupchen ở phương Bắc và 

Gặp Tenpe Nyima toàn trí. 

Tôi nhận những quán đảnh REigdzin Dúpa và Ladrup Thigle Gyachen, 
Các giáo lý về Longchen Nyingthig và 

Đề cương của Guhyagarbha. 

Ngài thường xuyên ban cho tôi những giáo huấn và lời chỉ dạy. 

Ngài cho phép tôi truyền bá 


203 


Những tác phẩm của ngài mà không cần sự khẩu truyền n [ung]. 
Với thiện tâm to lớn, ngài ban cho tôi mọi sự chăm sóc.” 


Tarthang Choktril Chökyi Dawa (1894-1959) là một đệ tử của Khenpo Könchok 
Drönme, và do Khenpo nhiều lần yêu cầu, ngài đã sắp xếp để được diện kiến 
Dodrupchen. Tarthang Choktril tới gặp Rinpoche và ngồi trên tắm nệm; các ngài 
cùng dùng bữa trưa, và ngài ra đi mà không đặt một câu hỏi nào về những vấn đề 
Giáo pháp quan trọng. Sau này, những người khác hỏi Tarthang Choktril: “Vì sao 
ngài không hỏi Rinpoche về những vấn đề thiền định hay trí thức quan trọng?” Ngài 
trả lời: “Tôi chỉ tới gặp Rinpoche và nhận một gia hộ —- không phải để đặt những câu 
hỏi!” 

Tủlku Tsũltim Zangpo của Tu viện Shukchung, một đại học giả và bậc lão 
thông, là một vị hộ trì giáo lý các giáo lý terma của Tertön Sögyal, như bản thân 
Dodrupchen. Ngoài ra, ngài đã sao chép nhiều bản văn cho Dodrupchen. Nhờ 
những bản văn mà ngài có thể gặp Dodrupchen nhiều lần. 

Sera Rintreng, một học giả sáng chói, là một trong những người được gặp 
Dodrupchen bằng cách trở thành thị giả của ngài. Ngài trải qua ba năm làm người 
nấu bếp cho Dodrupchen. Một hôm, ban cho ngài một xâu chuỗi hột màu vàng, 
Dodrupchen bảo ngài: “Do bởi sức khỏe của ta, ta không thể ban cho ông bắt kỳ 
giáo lý văn bản nào. Ông phải đi về phương đông. Ông sẽ trở thành một đại học giả 
của Giáo Pháp.” Phù hợp với điều được dạy, Rintreng đi tới ẩn thất Ditsa ở Amdo 
và tu học với Alak Zhamar và trở thành một đại học giả. 

Nhiều người tìm cách khác để gặp Dodrupchen. Mỗi năm Dodrupchen ban 
những quán đảnh và một giải thích vắn tắt Sädhana Ba Gốc của Longchen 
Nyingthig cho các tu sĩ gia nhập trường thiền định một năm của tu viện. Những 
trường chỉ nhận tám tu sĩ, và hầu hết các tu sĩ đó học lại cũng chương trình đó 
trong nhiều năm để gặp Dodrupchen. Nhưng đôi khi, nếu một tu sĩ đã hứa tự mình 
thực hiện một khóa nhập thất một năm nghiêm nhặt, người ấy có thể được nhận lễ 
quán đảnh do Dodrupchen ban. Trong số những tu sĩ đó là vị Thầy Chöchok của tôi 
thuộc gia đình Kyala, là người sau này được gọi là Kyala Khenpo của Tu viện 
Dodrupchen, và Lobzang Dorje (còn gọi là Lo-de) thuộc gia đình Akong, người về 
sau trở nên nỗi tiếng là Akong Khenpo của Tu viện Tarthang. 

Kyala Khenpo (chúng ta sẽ nói về ngài trong chương 34) nhận những quán đảnh 
trong ba năm liên tiếp, hóa ra đó là những quán đảnh của ba năm cuối cùng của 
Dodrupchen. 

Từ thời thơ ấu Akong Khenpo có một thôi thúc to lớn được gặp Dodrupchen. Có 
lần khi ngài đang lớn, ngài tới Tu viện Dodrupchen để tìm cách gặp Dodrupchen. 
Khenpo là người sao chép bản thảo tài giỏi, vì thế trước tiên ngài sao chép tám 
quyển sách cho Dodrupchen bằng cách gởi những bản thảo đi tới đi lui qua các thị 
giả. Ngài từ chối không nhận tiền thù lao trong việc sao chép, nhưng đề đổi lại, ngài 
khẩn cầu được phép thực hiện chương trình nhập thất một năm để có thể gặp 
Dodrupchen. Đây là điều ngài được phép làm. Cuối cùng, khi Khenpo nhìn thấy 
Dodrupchen, ngài không bao giờ cảm nhận ngay cả trong một giây răng 
Dodrupchen là một con người, mà là một vị Phật. Với sự nhất tâm và sùng mộ tuyệt 
đối, ngài đã nhận những quán đảnh dài cùng với nhiều giáo lý khác. Nhưng sau một 
lát, khoảng một phần nhỏ của một giây, tâm ngài bị xao lãng bởi điều gì khác và 


204 


thình lình Dodrupchen hét to PHAT! một chữ bí mật. Khenpo cảm thấy mình hầu 
như chết ngất. Bị choáng váng, Khenpo ngước nhìn Dodrupchen, vị Thầy này đang 
chăm chú nhìn ngài với đôi mắt mở lớn. Vào cuối buổi lễ, Dodrupchen nói: “Trong lễ 
quán đảnh, nếu một Đạo sư chứng ngộ và một đệ tử sùng mộ gặp nhau, đệ tử có 
thể được đưa vào sự chứng ngộ. Tu sĩ trẻ Akong, con đã nhận một sự khai tâm 
như thế. Bây giờ con phải thiền định về nó với sự tinh tấn.” Sau này Khenpo nói 
rằng đó là cách ngài nhận ra chân tánh không qua việc học tập. 

Nhiều người thường xuyên thăm viêng ân thất để tìm kiếm những lời giải đáp 
cho các câu hỏi của họ về các vấn đề triết học hay tu tập thiền định, thường tìm 
cách đưa ra câu hỏi thông qua những người trung gian. Một trong những người đến 
gặp Dodrupchen với những câu hỏi là Tùlku Tri-me, là người em lão thông và học 
giả của Dodrupchen. Dodrupchen từ chối không tiếp ngài, nói rằng: “Thật không hay 
nếu tiếp em tôi mà không tiếp những người khác.” Tuy nhiên, Tùilku Tri-me hài lòng 
bởi những minh giải cần thiết mà ngài lãnh hội qua Rayop Rang-rik, thị giả sáng 
chói của Dodrupchen. 

Trong Tu viện Dodrupchen có rất nhiều đại học giả, trong số họ có bốn đại 
khenpo mà hình tướng của họ đã được tiên tri trong Tiên trí Bí mật của Lama 
Gongdủ. Tên của các ngài là Sershul Khenpo Ngawang Kủnga, Garwa Khenpo 
Jigme Ösal (2-1926), Amye Khenpo Tamchö Özer (2-1927), và Lushủl Khenpo 
Könchok Drönme (1859-1936). Hầu hết tất cả những học giả vào thời đó ở các tỉnh 
Golok và Serta của Tây Tạng và ngoài ra ở nhiều tu viện Nyingma khác của Kham, 
Gyarong, và Amdo là các đệ tử của Tu viện Dodrupchen. 

Mặc dù Dodrupchen trở thành một học giả nỗi tiếng và một nơi nương tựa bất 
diệt cho rất nhiều người, tu viện của ngài vân đơn sơ và nhỏ bé, bởi ngài không 
thúc đẩy để tu viện thịnh vượng về mặt vật chất, là điều có thể làm con người xao 
lãng Pháp chân thực. Ngài là một ẩn sĩ ân mật, vì thế rất khó hiểu được bề sâu của 
những chứng ngộ hay cái thấy sâu xa của ngài. Giống như một đứa trẻ, ngài không 
kiêu ngạo và rất dễ gân, nhưng tâm ngài sâu xa và ngài nói sự thật. Bởi cách sông 
của ngài đơn giản, dồi dào phẩm hạnh, sự uyên thâm thâm trầm, và giới luật mà 
ngài trì giữ trong suốt cuộc đời, bất kỳ khi nào những người trí thức và có quyền 
hành tới trước ngài, họ hoàn toàn trở nên khiêm tốn, yên lặng, và được điều phục 
trong sự hiện diện của ngài. 

Vào lúc hoàn thành việc xây dựng một đại bảo tháp tại Gogen Thang trong 
Thung lũng Ser, ngài cử hành lễ hiến cúng trong ẩn thất. Những hạt mà ngài ném 
trong nghỉ lễ tức thì rơi trên bảo tháp ở cách xa ẩn thất của ngài một ngày rưỡi 
đường du hành bằng ngựa. 

Mặc dù Dodrupchen không bao giờ thọ cụ túc giới và vẫn giữ giới luật của một 
sa di (shramanera), ngài trì giữ những giới luật sa di hết sức nghiêm cần, chẳng 
hạn như không ăn sau buổi trưa. Ngài đã chỉ thị cho bốn vị khenpo, các tu viện 
trưởng của Tu viện Dodrupchen, hướng dẫn tu viện trong những giới luật tu viện 
nghiêm cần nhất, và nó đã trở thành một tổ chức tu viện mẫu mực trong miền Golok 
và xa hơn nữa. 

Dodrupchen cũng giữ gìn ẩn thất của ngài như một trụ xứ tu viện. Có lần Tertön 
Sögyal hỏi ngài: “Phối ngẫu của tôi rất ao ước được diện kiến ngài. Bà ấy có thể tới 
gặp ngài được không?” Dodrupchen suy nghĩ một lát và nói: “Ta đồng ý nếu có 
người đỡ ta tới ngưỡng cửa để gặp bà ấy. Bởi cho tới nay chưa từng có người đàn 


205 


bà nào vượt qua ngưỡng cửa của ta.” Vì thế, một hôm, người ta giúp Dodrupchen 
xuống gác đi tới cửa, và ngài ban giáo lý cho phối ngẫu của Tertön Sögyal. Người 
ta tin rằng một trong những lý do vì sao ngài quá nghiệm nhặt về giới luật tu viện 
của ngài là vì nguyện ước mà Dodrupchen đệ nhị đã lập ra vào lúc mất, như đã đề 
cập ở trên. 

Mặc dù Dodrupchen không khỏe mạnh, ngài vẫn kiên trì đọc sách và nghiên 
cứu. Có lần anh ngài, Tũlku Pema Dorje, hỏi ngài với vẻ lo âu: “Rinpoche, khi nào 
ngài chấm dứt những việc nghiên cứu?” Ngài tạm ngừng và nói: “Khi tôi đạt được 
Phật quả.” Pema Dorje phàn nàn: "Ò, điều đó thì quá xa!” 

Dodrupchen biên soạn năm quyền sách gồm những luận văn uyên áo về hiển 
giáo (Kinh điển) và mật giáo (Mật điển). Trong sô những ác phẩm này, bản văn 
Changchup Sempe Zung (Những Ký ức của chư vị Bồ Ta” được các học giả hết 
sức tán thán là một tác phẩm độc đáo chưa từng có. Bản văn này được viết rất 
sớm, nhưng ngài kết thúc vào năm Thủy Tuất 1922). Tác phẩm Dzökyi Demik (Một 
Đề cương của Guhyagarbha- mãyãäjäla- tantra)““5 trở thành một trong những bản văn 
quan trọng nhất của phái Nyingma về những nghiên cứu Guhyagarbha-tanfra, là 
bản văn gốc của Mahäyoga và cũng của các Mật điển Nyingma nói chung. Ngoài ra, 
trong số những tác phẩm quan trọng khác của ngài có Terkyi Namshe, một mô tả 
chỉ tiết về việc khám phá những giáo lý huyền bí ấn dấu, ”° và Kyiduk Lamkhyer,ˆ"” 
một bài pháp ngắn nhưng sâu xa về việc chuyển hóa hạnh phúc và đau khổ thành 
việc tu tập Phật giáo. 

Khi Jampal Rölpe Lodrö, thường được gọi là Amdo Geshe, một đại học giả phái 
Geluk và cũng là một vị Thầy của Khyentse Chökyi Lodrö, đọc bản văn Những Ký 
ức của chư vị Bồ Tát của Dodrupchen, ngài nói: “Bản văn này không do một tâm trí 
con người viết ra. Nó chỉ có thể được viết bởi một bậc đã nhận được những gia hộ 
của Đức Văn Thù, Bổn Tôn Trí tuệ.” Amdo Geshe dâng một bản sao của bản văn 
này cho Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ mười ba, ngài nói: “Ngày nay, một tác giả của thể 
loại này thật hiếm có trong xứ này.” Amdo Geshe ở lại với Khenpo Tamchö tại tu 
viện Dodrupchen suốt một mùa đông, nhưng không gặp được Dodrupchen. Tuy 
nhiên khi Amdo Geshe đọc bình giảng về Guhyagarbha-mäyäjãla-tantra của 
Dodrupchen, ngài đã phản đối những quan điểm độc nhất vô nhị của phái Nyingma 
được đưa ra trong đó, và ngài muốn được tranh luận với Dodrupchen. Nghe câu 
chuyện này, Sera Ringtreng, một học giả của những bản văn Nyingma và Geluk, đã 
nói: “Tôi biết Amdo Geshe. Ngài là một đại học giả và một Lạt ma kỳ diệu. Nhưng 
xét cho cùng, ngài là một con người. Tôi biết Rinpoche. Chúng ta không biết một vị 
Phật ra sao, ngoại trừ việc nói: “Một vị Phật là một đắng hết sức đặc biệt. Rinpoche 
không phải là một con người. Ngài là một bậc hết sức đặc biệt. Tự tôi chứng kiến 
điều đó.” Rồi ngài nói thêm: “Nếu Amdo Geshe muốn, tôi sẽ thảo luận với ngài. Ngài 
đang tự mâu thuẫn. Ngài đã tán thán tác phẩm đầu tiên của Rinpoche là một tác 
phẩm của một người nhận được những gia hộ của Đức Văn Thù. Nếu đúng như 
thế, hẳn phải có những gia hộ của Đức Văn Thù cho tác phẩm kế tiếp của 
Rinpoche!"278 Tuy nhiên, các ngài không bao giờ có cơ hội đề tranh luận. 

Trong những cuộc phỏng vân riêng và những bài diễn văn công khai, Đức Đạt 
Lai Lạt Ma thứ mười bốn hiện tại cũng tán thán những tác phẩm của Dodrupchen 
đệ tam là những tác phẩm uyên áo vĩ đại nhất về quan điểm Nyingma, và ngài 
khuyên nên đọc chúng để học tập những quan điểm độc nhất vô nhị của Nyingma. 


206 


Ngài đã nói rằng dòng truyền của sự hiểu biết của riêng ngài (hay chứng ngộ) về 
Dzopa Chenpo và Nyingma đến với ngài trước tiên từ Dodrupchen đệ tam nhờ đọc 
các tác phẩm của Dodrupchen. 

Trong bốn khenpo của Tu viện Dodrupchen, Garwa Khenpo là người gần gũi với 
ngài nhất. Một hôm sau một chuyên viếng thăm ẩn thất, Khenpo trở về tu viện muộn 
một cách khác thường. Một đệ tử của ngài hỏi lý do vì sao ngài về muộn, và ngài trả 
lời: “Chúng ta nói về một số điều vui và một số điều buồn.” Đệ tử hỏi: “Chúng ra 
sao?” Khenpo nói; “Rinpoche muốn chết trước, và ta thuyết phục ngài để ta chết 
trước.” Khi hỏi: “Ngài quyết định ra sao?” ngài trả lời: “Ta muốn chết sớm hơn một 
chút.” Sau đó khoảng một năm Khenpo mắt, và sau ít tháng thì Dodrupchen cũng 
mật. 

Vài tháng trước khi Dodrupchen mất, ngài ban những quán đảnh hàng năm cuối 
cùng cho những người nhập thất. Theo Kyala Khenpo, là một trong những người 
nhận quán đảnh, sức khỏe của Rinpoche có vẻ không thay đổi. Tuy nhiên, trong hai 
năm trước đó, vào cuối lễ quán đảnh, không nói những lời nguyện ước hay cầu 
nguyện kiết tường nào, ngài luôn luôn làm một cử chỉ cho thấy. buỗi lễ đã chấm dứt, 
và sau đó mọi người ra về. Nhưng lần này, lúc kết thúc lễ quán đảnh, Garwa 
Khenpo từ cánh cửa kế cận bước vào khi ngài đang chờ ở đó để kết thúc buổi lễ, 
mặc dù các đệ tử không biết điều đó. Khi đó Dodrupchen nói: “Có câu nói Đừng 
khiêm tốn trong việc lập nguyện,' vì thế chúng ta nên nói một lời ước nguyện trang 
trọng." Được Khenpo hướng dẫn, Dodrupchen và các đệ tử cùng nói nhiều lời ước 
nguyện dài, kế đó là một bài cầu nguyện kiết tường dài của chính Dodrupchen. 
Kyala Khenpo nói với tôi là ngài đã nghĩ: “ÒI Đây là một dấu hiệu cho thấy Rinpoche 
sẽ không còn ban quán đảnh nữa,” và chắc chắn đó là sự trao truyền quán đảnh 
cuối cùng của ngài. Garwa Khenpo và Dodrupchen đã hoạch định trước tất cả 
những điều này. 

Rồi một hôm, trong khi Dodrupchen đang biên soạn một bình giảng về Me-ngak 
Tatreng (Tràng Hoa những Giáo huấn về Cái Thấy) của Guru Rinpoche, ngài bảo 
thị giả bọc bản thảo lại và trả nó lại kệ sách, và nói: “Giờ đây là lúc kết thúc tác 
phẩm của ta. Trong tương lai một người nói ông ta là tủlku của ta sẽ tới và hoàn tất 
bản văn này.” (Tuy nhiên, cho tới nay không có ai biên soạn một bình giảng mới.) 
Sau đó ngài bắt đầu có vẻ đau yếu, và một buổi tối, ngài đột ngột qua đời ở tuổi sáu 
mươi hai, vào năm Hỏa Dần (1926). Có những dấu hiệu thông thường khi những 
Đạo sư vĩ đại thị tịch, trong đó có hiện tượng mặt đất chắn động, những tia sáng 
cầu vồng, và khí hậu ấm áp. Sau bốn mươi chín ngày nhục thân của ngài được hỏa 
thiêu, và di cết được lưu giữ trong bảo tháp vàng hai tầng tại Tu viện Dodrupchen. 


207 





SHUKSEP LOCHEN CHÖNYI ZANGMO 
1865 - 1953 


JETSỦN Lochen Chönyi ZangmoZ'” của ni viện Shuksep là một trong những nữ 
Đạo sư lỗi lạc nhất trong những thế kỷ vừa qua của Phật giáo Tây Tạng. 

Bà sinh ngày mười lăm tháng giêng năm Mộc Sửu thuộc Rabjung thứ mười bốn 
(1865)”°° gần Rewalsar, Himachal Pradesh, Án Độ. Khi bà sinh ra trái đất rung động 


nhẹ nhàng, một trận mưa hoa đồ xuống và âm thanh OM MA NI PADME HŨM vang 
lên từ không trung. Cũng trong giờ đó, người hầu của gia đình sinh một bé gái và 
con cừu của gia đình cũng sinh con. Thân phụ của bà là Töndrup Namgyal, tức là 
Thonglek Tashi, người Tây Tạng, và thân mẫu là Pema Dölma, người Bhutan. Cha 
mẹ ngài gặp nhau trên đường đi hành hương và ở lại Ấn Độ. Mặc dù cha mẹ bà 
xuất thân từ những gia đình khá giả, nhưng họ đi Ấn Độ sống cuộc đời đạm bạc của 
những khách hành hương và khất thực để nuôi sống mình. Cha mẹ bà chia tay 
không lâu sau khi bà ra đời, và bà lớn lên với mẹ giữa sự nghèo nàn vật chất 
nhưng giàu có tâm linh. Từ thời thơ ấu Jetsũn rất tôn kính mẹ và những người lớn 
tuổi, hòa đồng với bạn bè, sùng mộ Pháp, tử tế đối với tất cả chúng sinh, có những 
điều huyền nhiệm và trí tuệ thiên phú. 

Ở Tây Tạng có một số người đã chết, trải qua những kinh nghiệm bardo, nhìn 
thấy những thế giới khác nhau của chúng sinh hay những cõi tịnh độ của chư Phật, 
và nhiều ngày sau đó trở về lại thân thể họ. Về sau họ sống khỏe mạnh và kể lại 
những câu chuyện về kinh nghiệm của họ trong nhiều năm. Họ được gọi là Delok, 
những người trở về từ cái chết. Jetsũn đọc những câu chuyện Delok của Karma 
Wangdzin và Nangza Öbum. Nhờ đọc những câu chuyện đó vài lần, bà học thuộc 
lòng từng từ và ý nghĩa của nó. 

Một đêm trong giấc mơ, Jetsũn nhìn thấy một người đàn bà Delok hát tụng OM 
MANI PADME HŨM bằng những giai điệu quyến rũ. Jetsủn hát cùng với bà và 
chứng tỏ là hát cũng hay như người đàn bà đó. Sau khi thức dậy .Jetsủn vẫn nhớ và 
hát những giai điệu ấy trước sự kinh ngạc của bạn bè. 


208 


Cùng với mẹ, Jetsùn du hành tới những nơi tụ hội đông đảo chẳng hạn như các 
chợ búa và phiên chợ, ở đó thiếu nữ đầy tài năng phô bày những bức tranh của cô 
về những câu chuyện của các Delok, thuật lại những câu chuyện của họ, và hát OM 
MANI PADME HŨM bằng giọng hát mê hồn trong những giai điệu khác nhau suốt từ 
sáng đến tối. Mỗi nơi detsùn đi qua, cô thu hút những đám đông, và những người 
nghe cô được gây truyền niềm tin ở nghiệp quả và lòng sùng mộ đối với Phật pháp. 
Nhiều người khóc khi nhớ lại những ác hạnh của họ, nhiều người thề không làm 
những hành vi xấu ác nữa, nhiều người cam kết sống cuộc đời tu tập Giáo Pháp, và 
cũng có nhiều người thực hiện những lễ cúng dường trọng thẻ. 

Năm mười ba tuổi, theo lời khuyên của một sư cô ở Amdo tên là Lobzang 
Dölma, Jetsủn và mẹ đi tới Ökar Trak gần Kyirong để gặp chú của sư cô là ngài 
Pema Gyatso (còn gọi là Chi-me Dorje, 1829-18902),””” một Đạo sư xứ Amdo. 
Pema Gyatfso trở thành một trong những Đạo sư định mệnh của Jetsùn. Ngài là một 
đệ tử của Zhapkar Tsoktruk Rangtröl và Thatral Dorje.”°° Thatral Dorje là một đệ tử 
trực tiếp của Dodrupchen đệ nhất. Từ Pema Gyatso Jetsủn nhận các giáo lý về 
Kũnzang Lame Zhalung (Lời Vàng của Thầy tôi) và những quán đảnh Longchen 
Nyingthig. Lạt ma ban cho Jetsũn tất cả các giáo lý nhưng đối xử với bà thật khắt 
khe, như Marpa đã đối xử với Milarepa. Jetsủn cũng nhận các giáo lý từ Jinpa 
Norbu và Nangdze Dorje, các đệ tử của Zhapkar. 

Tại ẩn thất Heri trong vùng Nupri, Jetsũn thực hiện một cuộc nhập thất ba năm 
trong những hang động và hoàn tất tu tập ngöndro và những trì tụng của giáo khóa 
Longchen Nyingthig viên mãn. Trong khóa nhập thất này .Jetsũn đã chứng ngộ chân 
tánh và hát cho vị Thầy nghe bài ca chứng ngộ của bà: 


Ý nghĩa siêu vượt sự hiểu biết của tâm. 

Sự quang minh của năng lực chói sáng tự nhiên không ngừng dứt. 

Nó âm vang, nhưng siêu vượt những tỏ bày của ngôn từ. 

Nó trong sáng, nhưng vượt lên sự mô tả bằng lời nói. 

Bởi sự thanh thản trong tâm con, con có được sự xác tín ở nó. 

Những kinh nghiệm đại lạc, quang minh, và việc thoát khỏi những ý niệm thì hỉ 
lạc. 

Mọi sự tạo tác của việc thỉnh mời [những kinh nghiệm trong tương lai] hay đuồi 
theo [những kinh nghiệm trong quá khứ] đã tan biến. 

Không chỉ một lần, nhưng con đang liên tục kinh nghiệm nó. 

Con bật cười khi nó xuất hiện tự nhiên rong con. 

Con xác tín rằng không có gì để tìm kiếm ở một nơi nào khác.”° 


Với Pema Gyatso bà tới Lhasa, và họ cùng nhận các giáo lý từ Dharma Senge. 
Năm 1890,” Pema Gyatso mất, và một tháng sau Dharma Senge cũng qua đời. 
Dharma Senge bảo các đệ tử đưa cho Jetsùn cái trống tay, chuông, và kèn trum pét 
để dùng cho các nghi lễ cho của ngài, nhưng bà chỉ nhận được kèn trum pét. 

detsùn cũng nhận các giáo lý từ Trủlzhik Kunzang Thongfrol của Dongak Ling, 
Tertön Rang-rik Dorje (một đệ tử của Nyoshủl Lungtok) của Nyakrong, Dzogchen 
Rinpoche đệ ngũ và Lama Sangye Tendzin, một đệ tử của Paltrủl Rinpoche. Jetsũn 
nhận Longchen Nyingthig và những trao truyền khác từ Matril Thekchok .Jigme 
Pawo, một đệ tử của Khyentse Wangpo, và Rinchen Terdzö từ Zhechen Rabjam. 


209 


Mỗi ngày, không có ngoại lệ, Jetsũn không ngừng thiền định về Giáo Pháp và làm 
những Phật sự. 

Tại Zangri Kharmar bà nhận sự trao truyền Taphak Yizhin Norbu từ Thekchok 
Tenpe Gyaltsen, tủlku của Zhapkar, và được ban danh hiệu Rigdzin Chönyi 
Zangmo. Taphak Yizhin Norbu là giáo lý và thực hành chính yếu của Chögyal Ngaki 
Wangpo và Zhapkar Tsoktruk Rangtröl. Bà đã thiền định về giáo lý này trong ân thất 
và kinh nghiệm nhiều điều. Những sự việc đó gồm có những vật rắn đặc trở nên 
nhẹ tênh, những chất nhẹ trở thành rắn chắc, và mọi loại hình tướng và hình ảnh 
xuất hiện trước bà. Hơn nữa, khi .Jetsũn tập trung đi bất kỳ nơi đâu, bà có thể đi tới 
đó; bà có thể nói bằng những ngôn ngữ của những cõi giới khác nhau; bà nhìn thấy 
những việc xảy ra trong thế giới như thể bà đang nhìn những đường chỉ tay; thân 
bà đầy nhiệt; tâm bà tràn đầy hỉ lạc; hầu như bà không thể ngừng ca hát hay nhảy 
múa; tâm bà không bao giờ tách lìa sự thiền định; và giác tánh nội tại của bà ở 
trong sự nhất như, nơi không có sự phân biệt trung tâm hay các thái cực. 

Một hôm Jetsũn ước muốn được nhìn thấy Karmapa [thứ mười lăm] Khakhyap 
Dorje (1871-1922) ở Tsurphu, và bà lập tức thấy mình đang ở trước mặt ngài và 
nhận các gia hộ. Không có thị giả nào của Đức Karmapa mà cũng không có bạn bè 
nào của bà biết được việc bà viếng thăm trụ xứ của Karmapa hay vắng mặt ở lều 
nhập thất của bà. 

Sau đó tại Zang-ri Kharmar, bản thân .Jetsủn kinh nghiệm Delok, việc trở lại từ 
cái chết. Một hôm bà ngã trên mặt đất, thân bà lạnh đi, và bà ngừng thở. Lúc đầu 
mẹ của Jetsủn và các bạn hữu nghĩ rằng bà đã chết, nhưng sau đó mẹ bà nhận 
thấy mặt bà là mặt của một người sống, không phải của người chết (bởi quả thực 
đã từng có những: điều huyền diệu trong suốt cuộc đời bà). Họ kiểm tra tim của bà, 
và trái tim có hơi ấm, như hơi ấm trong thân một con chim. Điều đó xác nhận niềm 
tin của mẹ bà. Trong thời gian bà kinh nghiệm cái chết - kinh nghiệm này kéo dài ba 
tuần lễ - bà đi tới Zangdol Palri, cõi tịnh độ của Guru Rinpoche, và nhận những gia 
hộ và tiên tri từ Guru Rinpoche. Jetsủn cũng kinh nghiệm sự du hành gian khổ qua 
tiến trình bardo, đối mặt Thần Chết, và nhìn thấy những đau khổ của chúng sinh 
trong những cõi giới khác nhau. 

Từ Semnyi Deyang Rinpoche bà nhận toàn bộ quán đảnh và những trao truyền 
văn bản của Longchen Nyingthig hai lần và cũng nhận các giáo lý về Yonfen 
Einpoche Dzö. Jetsùn đã thực hành những giáo ly trong các khóa nhập thất, kể cả 
khóa nhập thất trì tụng ba năm về Longchen Nyingthig. 

Phù hợp với những tiên tri của Taklung Ma Rinpoche, Jetsũn và mẹ của bà cư 
trú thường xuyên ở Shuksep, là nơi vị Thầy Semnyi Rinpoche của họ cũng đang 
sông. 

Sau đó mẹ của Jetsũn, người đã chín mươi chín tuổi và đã tụng OM AMIDEVA 
[TABHA] HRIH, thần chú của Đức Phật Amitäbha (A Di Đà), hàng tỉ lần, bà nhìn về 
phương tây, phương của cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà và nói: 


Trong đời này, trong đời sau, và trong đời trung gian, 

Trong tâm con, cầu mong phát sinh sự nhàm chán sinh tử, thái độ phi thường 
của lòng thương yêu đối với tất cả chúng sinh, và tri giác thanh tịnh; 

Cầu mong con hoàn thiện sự thành tựu ba điều thiêng liêng; 

Và cầu mong con trở thành một với Guru Amitäbha. 


210 


Và bà thị tịch. 

Sau này .Jetsủn sống tại ni viện Shuksep gần Kangri Thökar, ẩn thất chính của 
Longchen Rabjam. Bà giảng dạy vô số người và đặc biệt là các sư cô và nữ cư sĩ 
trong giới quý tộc của miền Trung Tây Tạng cũng như những người bình thường 
trong nhiều năm. 

Bà cũng nhận những trao truyền từ Kathok Situ Chökyi Gyatso, Gyarong 
Namtrủl Drodul Karkyi Dorje, Khyungtrủl Rinpoche, Dzogchen Khenpo Chösö, và 
Lingtsang Gyalpo. 

Khuyên nhủ đệ tử của bà là Nordzin Wangmo, .Jetsùn viết: 


Sự tự chứng ngộ bản tánh tâm của riêng ta được gọi là giác tánh nội tại. 

Bằng cách tịnh hóa vô minh lầm lạc thành sự thuần tịnh nguyên sơ, 

Thành tựu tự nhiên ba thân Phật tự sinh, 

Và hoàn thiện mọi đức hạnh, con sẽ đạt được sự giải tan hiện tượng trong bản 
tánh tối thượng. 

Ý nghĩa siêu vượt những ý niệm trong tâm là cái thấy (kiến). 

Sự an trụ trong cái thấy không xao lãng bởi hoàn cảnh là thiền định. 

Giải thoát tất cả, mọi sự con làm là Phật sự. 

Làm thuần thục kết quả của hành động là quả... 

Bằng cách bắt đầu việc thiền định của con với thái độ thanh tịnh vào lúc đầu, 

Duy trì giác tánh nội tại là thực hành chính yếu ở lúc giữa, và 

Hồi hướng chúng bằng trí tuệ thoát khỏi những ý niệm vào lúc cuối, 

Cầu mong con hoàn thiện ba phương diện thiêng liêng của thiền định và đạt 
được giải thoát. 


Tự truyện của bà chấm dứt vào năm Thổ Sửu (1949/50). Vào tuổi tám mươi 
chín, cuôi năm Thủy Thìn thuộc Rabjung thứ mười sáu (1953), bà thị tịch tại Kangri 
Thökar. 

__ detsùn Pemala (sinh năm 1955?), con gái của Ông và Bà Sönam Kazi ở Sikkim, 
An Độ, và Dorje Rapten (sinh năm 1954), con trai của gia đình Traring ở Lhasa đã 
được xác nhận là các tủlku của Jetsủn Lochen. 


211 





DZOGCHEN THUPTEN CHÖKYI DOR.JE ĐỆ NGŨ 
1872-1935 


Dzogchen Rinpoche Thupten Chökyi Dorje đệ ngũ”? sinh năm Thủy Thân (1872) 
gần Chabdo ở Kham. Ngài được Khyentse Wangpo và những Lạt ma khác xác 
nhận là tủlku của Dzogchen Rinpoche đệ tứ và được tôn phong tại Tu viện 
Dzogchen năm 1875. 

Rinpoche nhận những giáo lý và các trao truyền bí mật từ Paltrủl Rinpoche, 
Khyentse Wangpo, Kongtrũl Lodrö Thaye, Khenpo Pema Dorje và nhiều Đạo sư 
khác. 

Với sự hỗ trợ của Gyakong Khenpo, Zhenpen Chökyi Nangwa, và những đại 
học giả khác, ngài đã biến ShrIsimha, Học viện Kinh điển của Tu viện Dzogchen, 
thành một trong những tổ chức nỗi tiếng của việc nghiên cứu. ©yakong Khenpo là 
hóa thân của Gyalse Zhenphen Thaye và tác giả của những chú giải về “mười ba 
sách giáo khoa uyên áo chính yếu.” 

Ngài dâng hiến đời mình cho việc phát triển tu viện của ngài và vô số những tu 
viện phụ, du hành và giảng dạy không ngừng nghỉ. Hoạt động tích cực của ngài tràn 
đầy những điều huyền diệu và thấu thị. Nhờ năng lực tiên tri của ngài, ngài xác 
nhận hầu hết các tũlku quan trọng của phái Nyingma ở miền Đông Tây Tạng, là 
những vị sinh trong ba thập niên sau cùng của đời ngài. Những người đã biết ngài 
đều tin rằng ngài là một vị Phật bằng xương bằng thịt. 

Trong phần sau của đời ngài, Rinpoche sống với khoảng hai mươi hay ba mươi 
tũlku trẻ. Như một người cha, ngài giáo dục họ và tự tay nuôi dưỡng và chăm sóc 
việc ăn mặc của họ - là một việc hoàn toàn khác thường đối với một Lạt ma cao 
cấp. Về sau, những tủlku trẻ này trở thành những người phụng sự vĩ đại cho các tu 
viện và nhiều người. 

Một hôm, ngài cho người đi mời Nera Geshe của Dege và yêu cầu vị này đi vào 
rừng và xem có đủ gỗ để xây một tu viên hay không. Nera Geshe vào rừng bởi 
Rinpoche đã yêu cầu, nhưng ông chỉ nhìn quanh, nghĩ rằng tìm kiếm gỗ chẳng ích 
lợi gì bởi ông ta thấy chẳng có lý do gì để xây một tu viện. Nhưng ông đã báo cáo 


212 


cho Rinpoche là trong rừng có đủ gỗ để xây tu viện. Sau đó một thời gian ngắn, ở 
tuổi sáu mươi tư (1935), thình lình Rinpoche qua đời. Năm sau, toàn bộ Tu viện 
Dzogchen bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn khổng. lồ. Khi đó Nera Geshe mới 
hiểu tại sao Rinpoche phái ông vào rừng, và ông đã hiến dâng phần còn lại của đời 
mình để xây dựng lại tu viện. 

Tủlku của ngài, Dzogchen Rinpoche đệ lục, Jitral Changchup Dorje (1935- 
1958/1959), mất khi còn trẻ trong cuộc biến động chính trị của Tây Tạng. Dzogchen 
Rinpoche đệ thất digme Losal Wangpo (sinh năm 1964) sông trong Tu viện 
Dzogchen mới của ngài ở hải ngoại tại miền Nam Ấn Độ. 


2 





GEKONG KHENPO KỦNZANG PALDEN 
1872-19438 


KHENPO Kunzang Palden“Š sinh tại Thung lũng Dzachukha ở Kham vào năm 
Thủy Thân thuộc Rabjung thứ mười lăm (1872). Ngài cũng được gọi là Thupten 
Kũnzang Trakpa và Gekong Khenpo Kủnpal. 

Từ thời thơ ấu ngài đã nhận những giáo lý của Kinh điển lẫn Mật điển và của 
dòng Nyingthig, đặc biệt là từ Paltrủl Rinpoche, người đã chăm sóc ngài như đứa 
con ruột. Khenpo sống gần Paltrũl cho tới khi Paltrũl Rinpoche mắt. Khenpo thường 
đọc Kinh điển lớn tiếng trong khi Paltrủl lắng nghe. Khenpo được Khenpo Yönten 
Gyatso (Yon-ga) của Tu viện Dzogchen cho thọ giới xuất gia và trở thành một trong 
những nhà truyền bá vĩ đại nhất của giới luật tu viện. Ngài nghiên cứu hầu hết các 
bản văn uyên áo với Ônpo Tendzin Norbu, cháu của Gyalse Zhenphen Thaye, và 
cũng học với Ju Mipham Namgyal. Ngài trở thành một trong những học giả vĩ đại. 

Ngài nhận nhiều sự trao truyền, đặc biệt là Longchen Nyingthig từ Khyentse 
Wangpo, Dzogchen Rinpoche đệ ngũ, Dodrupchen đệ tam, và Dechen Dorje. Bằng 
cách đó, ngài trở thành một trong những vị hộ trì dòng truyền thừa vĩ đại của dòng 
Longchen Nyingthig. Ngài cũng nhận những giáo lý và trao truyền từ Adzom 
Drukpa, Kongtrủl Yönten Gyatso, và Kathok Situ Chökyi Gyatso. Tại Thung lũng 
Ser, từ Dũdjom Lingpa (1835-1903) ngài nhận những trao truyền các giáo lý terma 
mới do Dùdjom Lingpa khám phá. 

Ngài đã lập Tu viện Gekong ở Dzachukha làm trụ xứ chính của ngài. Ngài là vị 
Thầy đầu tiên giảng dạy tại Học viện Kinh điển mới của Tu viện Khathok, cùng với 
Khenpo Ngawang Palzang là người trợ giảng của ngài. 

Năm 1937, cả hai vị Dodrupchen đệ tứ tới Dzachukha để nhận những trao 
truyền giáo lý Nyingthig từ Khenpo. Bởi thị lực của ngài trở nên kém sút, với rất 
nhiều gian khổ, ngài đã ban những trao truyền Nyingthig Yabzhi và Longchen 
Nyingthig cho hai vị Dodrupchen. Biểu lộ niềm vui của ngài, ngài nói: “Những trao 


214 


truyền Nyingthig của ta thì độc nhất vô nhị về tính chất xác thực và chặt chẽ của 
chúng. Bây giờ ta đã có thể giao phó di sản của cha cho các conl” 

Ngài sáng tác nhiều tác phẩm quan trọng, trong đó có những bình giảng về 
Ngeshe Dronme, Bodhicharyavatara (Nhập Bồ Tát Hạnh), và Những Câu chuyện về 
Luật. Năm bảy mươi hai tuổi, vào năm Thủy Mùi (1943), với nhiều dấu hiệu kỳ diệu, 
ngài thị tịch và để lại nhiều xá lợi như đối tượng của lòng sùng mộ cho các đệ tử. 


215 





YUKHOK CHATRALWA CHÖYING RANGTROL 
1872 — 1952 


CHATRALWA Chöying Rangtröl”Š là Vimalamitra đích thực trong thân tướng con 
người. Ngài sinh năm Thủy Thân thuộc Rabjung thứ mười lăm (1872) trong Thung 
lũng Yukhok. Thân phụ ngài là Khyishủl Tratse, và thân mẫu là Adzi Zawalo. 

Tên ngài là Chöying Rangtröl (sự Giải thoát Tự nhiên trong Pháp giới Tối 
thượng) và ngài được gọi là Yukhok Chatralwa, Ấn sĩ ở Thung lũng Yukhok. Ngài 
được coi là một tủlku (tái sinh) của Dola Jigme Kalzang. 

Năm mười một tuổi, ngài được nhận vào Tu viện Lhatse thuộc dòng Palyũl trong 
Thung lũng Ser Hạ. Nhờ sự thông tuệ thiên phú, việc học tập của ngài tiến bộ 
nhanh chóng. Ngài nhận nhiều sự trao truyền từ Lhatse Kyabgön. 

Hôm hôm, khi đang du hành trên một con đường nguy hiểm trong Thung lũng 
Do Hạ để thu thập lương thực cho việc học tập và thiền định sau này, ngài bị một 
con báo mẹ và hai con của nó tấn công và chỉ nhờ năng lực của lời câu nguyện của 
ngài mà ngài sống sót không bị chúng ăn ngấu nghiến. Trong một thời gian dài sau 
đó ngài có những ác mộng về những con báo. Một đêm trong một giấc mộng một 
người đàn bà mang những con báo lại cho ngài và nói: "Những con báo này là 
những xuất hiện của ta, nhưng người đã không nhận ra điều đó.” Sau đó những con 
báo tan biến vào người đàn bà, và bà cũng tan biến vào một chữ và biến mắt. Sau 
này Kyabgön bảo ngài: “Kinh nghiệm của ông về những con báo là sự giũ sạch 
[sLong Tshad] những ý niệm và cảm xúc ân dấu của ông, nhưng nó kéo dài cho tới 
bây giờ để ông nhận ra nó. Bây giờ ông đã có thể chiến thắng chúng.” Chatralwa 
đọc tiểu sử của Milarepa và trong năm ngày ngài kinh nghiệm không có những điểm 
quy chiếu trong tâm ngài, và từ đó tâm ngài ngơi nghỉ trong sự thanh thản. 

Có làn Thầy Lhatse Kyabgön của ngài bị bệnh nặng, và ngài mời một Đạo sư 
terma đầy năng lực là Rolwe Dorje mà đại chúng gọi là Chagmo Tũlku. Nhờ những 
gia hộ của Chagmo Tủilku, vị Thầy của ngài đã khỏi bệnh. 


216 


Chatralwa nhận ra rằng Chagmo Tủlku sở hữu những giáo lý Đại Viên mãn độc 
nhất vô nhị. Ngài khẩn cầu Chagmo Tũlku ban giáo huấn cho ngài. Thay vào đó, 
Chagmo Tủlku khuyên Chatralwa đi tới vị Thầy của riêng mình là Dodrupchen đệ 
tam để thỉnh cầu giáo huấn. Nhưng Lhatse Kyabgön không cho phép Chatralwa đi. 
Cuối cùng Chagmo Tũilku ban cho ngài những giáo huấn về Đại Viên mãn, kể cả 
những giáo lý vệ Yeshe Lama, nói răng: “Đây là tỉnh túy những giáo huấn của 
Dodrupchen.” Với sự tinh tấn lớn lao, Chatralwa đã thiền định về những gì ngài 
được dạy. Sau một tuần, ngài cảm nhận nhiều kinh nghiệm. Khí nghiệp (hay năng 
lực) do sự bám chấp chủ thể-đối tượng tan biến vào Pháp giới tối thượng, và ngài 
an trụ trong sự vắng bặt của các tư tưởng. Đó không phải là một sự vô thức hay 
trạng thái trung tính của tâm. Giống như ánh sáng của một ngọn đèn trong một cái 
bình, chư Phật và các cõi tịnh độ thường trụ cũng như những âm thanh tối thượng 
hiện diện tự nhiên như sự chói lọi của giác tánh nội tại (chân tánh của tâm), trí tuệ 
nguyên sơ. 

Nhiều năm sau này, sau khi Lhatse Kyabgön mất, Chatralwa đi thăm Dũdjom 
Lingpa (1835- 1903) và nhận Nangjang và những giáo lý khác trong nhiều tháng. 
Theo tiên tri của Dũdjom Lingpa, ngài đi thăm Adzom Drukpa (1842-1924), vị Thầy 
định mệnh của ngài, và nhận những giáo lý bắt đầu từ ngöndro cho tới thiền định 
Trekchö của sự thuần tịnh nguyên thủy và thiền định Thögal của sự quang minh 
chói lọi, là những giáo lý được Khyentse Wangpo phó chúc cho Adzom Drukpa. 
Ngài cũng được ban các trao truyền của Nyingthig Yabzhi, Longchen Nyingthig, 
Chetsũn Nyingthig, Gongpa Zangthal, và nhiều giáo lý khác. 

Phù hợp với tiên tri của Adzom Drukpa, ngài tới Thung lũng Ser Hạ để truyền bá 
các giáo lý. Trên đỉnh của một ngọn núi cao, dốc, giống như Ốc xà cừ, ngài xây 
dựng ẩn thất của ngài, là nơi được gọi là Yage Gar, Trại Tuyệt hảo. Nó cách làng 
Tsi vài dặm, nơi sinh của Dodrupchen Rinpoche đệ tứ. Chatralwa ở đó trong phần 
còn lại của đời ngài, chủ yếu giảng dạy thiền định Đại Viên mãn. 

Sau một thời gian, Tertön Sögyal (1856-1926) từ Tu viện Dodrupchen di chuyển 
tới Thung lũng Ser Thượng, và Chatralwa trải qua một thời gian dài với ngài. Tertön 
Sögyal dạy ngài Dzökyi Demik, một bình giảng về Guhyagarbha-tantra của 
Dodrupchen đệ tam vào ban ngày và Ösal Nyingpo, một bình giảng về 
Guhyagarbha- -tantra của Mipham Namgyal vào ban đêm. Ngài cũng dạy Chatralwa 
nhiều bình giảng khác về Guhyagarbha, và những giáo huấn về Đại Viên mãn. 

Mỗi khi Tertön Sögyal trở về từ những cuộc viếng thăm Dodrupchen đệ tam, 
tertön trao truyền những giáo lý quan trọng mà ngài nhận được hay những sự thảo 
luận ngài có với Dodrupchen cho Chatralwa. Khi Chatralwa thuật lại cho chúng tôi 
điều này, tôi nhớ lại lời ngài: “A-wel Ta không quên chúng. Làm sao ta có thể quên 
những giáo lý vàng như thế? Ta không phải là kẻ điên.” Lòng sùng mộ của ngài đối 
với Dodrupchen thật to lớn, nhưng ngài không bao giờ có cơ hội gặp Dodrupchen.” 

Năm tôi mười hai tuổi (1951), tôi tới gặp Chatralwa cùng với Thầy Kyala Khenpo 
của tôi và vài người khác. Tại ân thất của ngài có khoảng hai trăm tu sĩ. Phần lớn 
họ sống trong những túp lều và hang động nhỏ xíu có một chiếc giường vừa làm 
ghế ngôi, trên đó họ có thể ngủ, ngồi, thiền định, và nghiên cứu. Cạnh giường có 
chiếc lò nhỏ dùng đề nấu trà trong khi ngồi trên giường. Cạnh chiếc gối có một bàn 
thờ nhỏ với vài quyển sách. Nhiều người hầu như không thể đứng dậy trong phòng 
nhỏ của họ. Nhiều đệ tử đang thực hành thiền định Đại Viên mãn, và đích thân 


217 


Chatralwa hướng dẫn họ. Nhưng đa số các đệ tử đang thực hành các bản văn Kinh 
điển và Mật điển dưới sự hướng dẫn của những đệ tử thâm niên của ngài. 

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Chatralwa, ấn tượng mạnh mẽ nhất về ngài mà tôi có 
là vẻ cổ xưa, không có dấu vết thời gian và tuổi tác của ngài. Một tư tưởng xuất 
hiện trong tôi: “Ò! Rigdzin Jigme Lingpa hẳn cũng như thế này.” Ngài đang ngồi trên 
ghế được bọc vải. Ngài có mái tóc xám, thưa, mọc dài và được bện lại chút ít. Tôi 
nhớ lại câu nói của ngài: “Thầy Adzom Drukpa của ta nói với ta rằng ta nên sống 
cuộc đời của một hành giả Mật thừa, và ngài đã tiên đoán rằng ta sẽ trở thành một 
tertön. Nhưng ta không muốn lập gia đình, bởi điều đó có thể khiến ta phải sống 
một cuộc đời tranh đấu, mà cũng không muốn khám phá bất kỳ giáo lý terma mới 
nào, bởi đã có quá nhiều giáo lý terma đích thực quý như vàng có thể dùng được. 
Vì thế, như một tượng trưng cho việc tuân thủ lời dạy của Thầy ta, ta giữ mái tóc 
dài này như y phục hành giả Mật thừa.” Mặc dù ngài không bao giờ gặp 
Dodrupchen đệ tam, một nửa những giáo lý của ngài là những trích dẫn từ những 
tác phẩm của Dodrupchen mà ngài đã nhận qua Chagmo Tủilku và Tertön Sögyal. 

Chatralwa có một ngôi nhà khá lớn, tiện nghi, với rất nhiều ánh nắng, tràn ngập 
các pháp khí và sách tôn giáo. Một hôm một Lạt ma nồi tiếng tên là Rinchen Dargye 
tới thăm ngài. Sau khi đi vào phòng của Chatralwa, Lạt ma cứ nhìn quanh thay vì 
ngồi xuống. Chatralwa hỏi ông ta bằng giọng gay gắt: “A-we! Ông mắt cái gì thế?” 
Lạt ma trả lời: “Tôi nghe nói ngài là Chatralwa, một ẫn sĩ. Nhưng trên thực tế thì 
ngài đã thâu thập đủ để được gọi là một người giàu có.” Chatralwa trả lời: 
“Chatralwa có nghĩa là một người đã giũ sạch những tham luyến cảm xúc đối với 
vật chất thế tục hay với cuộc đời. Nó không có nghĩa là nghèo khổ và khao khát vật 
chất như nhiều người làm.” 

Nếu quý vị cúng dường ngài một tặng phẩm, hầu như chắc chắn là ngài sẽ biểu 
lộ cơn thịnh nộ, và thậm chí ngài có thể ném quý vị ra ngoài. Nhưng nếu quý vị sửa 
soạn một cái đĩa tuyệt đẹp và đem nó tới cho ngài, ngài luôn luôn thưởng thức nó 
với câu nói nồi tiếng: “A-wel Nó đáng giá hàng trăm con ngựa và hàng ngàn con bò 
[mDzo].” 

Trong những năm đầu của đời ngài, ngài dạy những bản văn Kinh điển và Mật 
điển uyên áo cho các đệ tử. Nhưng những năm vệ sau ngài không dạy bản văn nào 
nữa. Ngài chỉ ban những lời giảng để làm sáng tỏ những vân đề khác nhau mà các 
đệ tử đưa lại cho ngài và đặc biệt là những giáo huấn về thiền định Đại Viên mãn. 

Lối giảng dạy thiền định Đại Viên mãn của ngài được gọi là Nyamtri, những giáo 
huấn phù hợp với kinh nghiệm của hành giả. Ngài sẽ chỉ dẫn riêng từng đệ tử vê 
cách bắt đầu thiền định. Sau đó, ngài ban những giáo lý hay những giảng nghĩa làm 
sáng tỏ chỉ phù hợp với những kinh nghiệm, vân đề, hay sự tiến bộ mà các đệ tử 
đang có. Vì thế ngài ban những gia hộ, bí quyết, và những hỗ trợ, nhưng ngài để 
cho các đệ tử tự mình thức tỉnh, khai mở, hay tự nhận ra bổn tâm của họ. 

Hầu hết các đệ tử của ngài sống trong cảnh đạm bạc, nhưng họ vui vẻ, hài lòng, 
an tĩnh, và bi mẫn. Nếu quý vị chứng kiến niềm vui trên khuôn mặt, sự yên bình 
trong giọng nói, vẻ điềm tĩnh trong những hoạt động, và thiện tâm cũng như sự ích 
lợi cho người khác của họ, quý vị sẽ có cảm tưởng rằng cái được gọi là sự thịnh 
vượng của cải vật chất không liên quan gì tới niềm vui chân thật của cuộc đời. 

Khoảng năm 1940, Chatralwa bị bệnh ho đàm trầm trọng. Không báo trước, 
Dodrupchen Thupten Thrinle Palzang tới, và sau khoảng một giờ, Chatralwa bắt 


218 


đầu ăn và sau đó hồi phục, không còn những triệu chứng của căn bệnh hay cần 
phải dùng thuốc nữa. Chatralwa nài nỉ được rót trà cho Rinpoche và nói: “Tôi buồn 
vì là một đệ tử cũ của Dodrupchen, vì thế tôi phải phụng sự ngài.” Chatralwa không 
bao giờ được chính thức thừa nhận hay tôn phong là tủlku, nhưng ngài được coi là 
tủlku của Jigme Kalzang. Những lời ngài nói về việc ngài là một đệ tử cũ của 
Dodrupchen được coi là một thừa nhận ngài là hóa thân của digme Kalzang. 

Trong những lần gặp gỡ sau này, Chatralwa ban tinh túy của tất cả giáo lý và 
trao truyền của ngài cho Dodrupchen Rinpoche, như thể rót nước từ cái bình này 
sang bình khác. 

Năm tám mươi mốt tuổi, sức khỏe của Chatralwa suy sụp, và ngài bảo các đệ tử 
mời Dodrupchen Rinpoche đến, khi đó vị Thầy này đang ở Tu viện Dzogchen. Ngài 
nói rằng không cần cử hành buổi lễ nào cho tới khi Dodrupchen tới, và khi 
Dodrupchen tới, họ nên để vị Thầy này làm bất kỳ những gì ngài thích. Như thế, vào 
ngày hai mươi hai tháng giêng năm Thủy Thìn (1952), Chatralwa Chöying Rangtröl 
thị tịch vào Pháp giới tối thượng. Vài ngày sau khi ngài mắt, Dodrupchen từ Tu viện 
Dzogchen tới và cử hành tất cả những buổi lễ truyền thống. Nhiều đệ tử của 
Chatralwa trở về ẩn thất hay tu viện của họ, và một số tới Tu viện Dodrupchen. Ấn 
thất Yage Gar hầu như bị giải tán. Tất cả những ngày trọng đại đã trôi qua chỉ trong 
thời gian ít tháng. Để đánh dấu sự chứng ngộ của ngài, Chatralwa đã viết: 


Không thể tách lìa bản tánh của Pháp vương xứ Oddiyäna [Guru Rinpoche], 

Ôi cha ơi, Lạt ma thành tựu, xin an trụ trên đỉnh đầu con. 

Các đối tượng có tính chất hiện tượng xuất hiện như năng lực [của trí tuệ], 
thuần tịnh xa rời những ô nhiễm đột ngột, và, 

Bản tánh trùm khắp của tâm là sự hợp nhất của sự thuần tịnh nguyên thủy và 
Sự viên mãn tự nhiên. 

Với những hồi ức như thế, mặc dù không có vẻ đẹp của thi ca, 

Ta thích hát bài ca chứng ngộ về nền tảng, là sự giải thoát từ lúc ban đầu. 

Nhờ chứng ngộ giác tánh nội tại sâu xa, là sự khoáng đạt, và vô ngã, 

Những. xuất hiện bên ngoài được giải thoát như sự tự do không có điểm quy 
chiêu. 

Sau khi tịnh hóa giác tánh nội tại và những đối tượng xuất hiện như sự hợp 
nhất trong nhất thể tánh, 

Việc hành giả đạt được thành lũy trong nền tảng tự do tự nguyên thủy sẽ được 
bảo đảm. 

Khi đã vượt lên mọi hy vọng và sợ hãi phân biệt của “là” và “không là,” 

Ngủ yên thanh thản, không bận tâm tới mọi hoạt động đạo đức, thì thật hỉ lạc! 

Những toan tính về các con đường và giai đoạn, và những phân biệt về những 
cái thấy và thiền định — 

Những vật che phủ như vỏ trứng của tâm hoài nghỉ bị vỡ nát. 

Phẩm tính phi thường của con đường là không dụng công và thành tựu tự 
nhiên. 

Giác tánh nội tại không bị tạo tác của bản tánh là trí tuệ nguyên sơ thành tựu 
tự nhiên. 

Tính bình đẳng của sinh tử và niết bàn trong sự thuần tịnh của quả của chúng 
là sự thoát khỏi những phân biệt. 


219 


Như thế ta đã chứng ngộ bản tánh của Phật nguyên thủy tại nền tảng, và 
Giờ đây không cân phải nỗ lực để đạt được Phật quả. 

Xin thiền định về Đại Viên mãn. Đó là những đức hạnh phi thường để đạt tới. 
Tại núi Sangdzong, gã hành khát tên là Chöying Rangtröl 

Đã biểu lộ tự nhiên bài ca hỉ lạc này. 


220 





KATHOK KHENPO NGAWANG PALZANG 
1879 - 1941 


KHENPO Ngawang Palzang”5 ở Tu viện Kathok là một trong những nhà biên soạn, 
Đạo sư, và người truyền bá dòng Longchen Nyingthig vĩ đại nhất trong thế kỷ này. 
Ngài được coi như một tủlku (tái sinh) của Vimalamitra, và sẽ không cường điệu khi 
gọi ngài là Longchen Rabjam thứ hai. 

Ngài thường được biết với danh hiệu Khenpo Ngachung (Ngak Con), và trong 
nhiều tác phẩm ngài tự ký là Ösal Rinchen Nyingpo Pema Ledreltsal hay Pema 
Ledreltsal. 

Ở đây tôi xin đưa ra một bản tóm tắt tự thuật của Khenpo, Ngofsar Gyume 
Eölgar (Một Trò Nô đùa Kỳ diệu đáng Kinh ngạc). Nếu các bạn thích thú khi đọc tiểu 
sử của một Lạt ma về những thành tựu học thuật và tâm linh thì các bạn nên chọn 
bản tự thuật này. Trong một văn phong đẹp và cổ điển nhất thật hiếm thấy, bản tiểu 
sử này giới thiệu một cuộc đời tráng lệ. 

Khenpo sinh ngày mồng mười tháng mười năm Thổ Mão thuộc Rabjung thứ 
mười lăm (1879) giữa những dấu hiệu kỳ diệu của ánh sáng cầu vồng và âm nhạc 
từ trên không. Cha ngài là Namgyal của nhóm bộ lạc Nyoshủl, và mẹ ngài là 
Pematso thuộc nhóm bộ lạc Juwa. 

Cả ngày lẫn đêm của ngài tràn ngập ánh sáng, những chứng nghiệm, linh 
kiến, âm thanh lạ lùng, và những giao tiếp với các bậc linh thánh. Khi được ba ngày 
tuổi, ngài tụng đọc thần chú Vajrakila khi ngồi trong tư thế thiền định. Suốt trong 
mùa đông thứ nhất, trong thời tiết băng giá, em bé ngủ với mẹ. Nhưng bà mẹ không 
thể ngủ với ngài vì ngài phát ra quá nhiều nhiệt qua năng lực tâm linh. Bà mẹ nói: 
“Con là ai, là con của ma quỷ à?” Ngài hát: 


Con đến từ hướng Latrang phía đông, 
Con tự kiêm soát năng lực và nhiệt. 


221 


Con từng thành tựu pháp Guhyasamaja. 
Nêu mẹ nhận ra con, con là Alak Rigdra. 


Trước sự việc như thế bà mẹ nói: “Ai mà biết được? Hãy im lặng.” Cha mẹ 
và thân quyến của ngài lo lắng về đứa con khác thường của họ và cố giữ bí mật 
việc ngài hiển lộ những điều thân diệu. 

Năm lên hai tuổi, cha ngài đưa ngài tới gặp ngài Nyoshủl Lungtok tại Ấn thất 
Gyaduk. Nhìn thấy ngài, Lungtok biểu lộ niềm vui cực độ và ban sự gia hộ cùng quà 
tặng cho ngài. 

Khi ngài lên năm, gia đình ngài vô cùng khó khăn do một trận lụt, và một 
hôm ngài uốn một nhánh cây thành hình dáng một phurbu (lưỡi dao linh thiêng), và 
nói: 


Con, như Vimalamitra ở Án Độ, 

Đã đảo ngược giòng Sông Hằng. 
Xá gì con lạch trong hẻm núi. 

Mẹ ơi, nhìn xem điều tuyệt vời này ! 


Sau đó, chỉ cây phurbu vào con sông, ngài tụng thần chú Vajrakila, và con 
sông đổi dòng chảy như thể bị một trận bão xô đẩy. 

Năm lên bảy, ngài được người chú dạy đọc những bài nguyện. Khi chú dạy 
một chữ thì ngài đọc chữ kế tiếp thay vì lập lại theo ông. Người chú trở nên khó 
chịu và nói: “Tại sao cháu cứ nhào lên trước thế 2 Cháu không nhận diện được các 
chữ.” Khi đó ngài học chậm lại và mất khoảng hai mươi ngày để học trang đầu của 
bài nguyện, và điều này làm người chú hài lòng. Vào một buổi tối, trong khi thiu thiu 
ngủ, ngài đọc toàn bộ Zangpo Chöpa, và chú của ngài nhận ra rằng ông đang đối 
xử với một người phi thường. Chú ngài đem đến cho ngài một số bản văn mới, và 
Khenpo đọc tất cả không chút khó khăn. Chú ngài thôi đưa các bài đọc cho ngài. 

Từ năm lên tám, ngài bắt đầu nhận những giáo lý và quán đảnh từ nhiều vị 
thầy. Năm mười lăm tuổi, Khenchen Gyaltsen Özer cho ngài thọ giới Sa di, và 
Nyoshủl Lungtok dạy ngài về tầm quan trọng của việc trì giữ các giới nguyện. 

Cùng với Nyoshủl Lungtok, ngài đi tới ẩn thất tên là Pema Ritho. Ở đó, từ 
Nyoshủl Lungtok ngài nhận những giáo huấn chỉ tiết về thực hành ngöndro và hoàn 
tất những tích tập ngöndro. Trong thực hành mạn đà la thuộc ngöndro, ngài thấy 
Longchen Rabjam trong một giấc mộng. Đức Longchenpa đặt một trái cầu pha lê 
lên đầu ngài và nói: 


Ah ! Bản tánh của tâm là tâm giác ngộ. Ah ! 
Ah †! tánh Không vĩ đại là phạm vi của Samantabhadra 
(Phổ Hiền). Ah ! 
Ah ! Giác Tánh nội tại mở trống là Dharmakaya (Pháp Thân). Ah ! 
Ah ! Từ năm ánh sáng chói lọi phát sinh mọi sự. Ah ! 
Ah ! Bản tánh của Giác Tánh nội tại siêu vượt cái thấy 
và thiền định. Ah ! 
Ah ! Giờ đây cầu mong chúng được an lập trong tim con. Ah ! 


22 


Bởi sức mạnh của lòng sùng mộ, Khenpo ngất đi một lát. Từ pho tượng của 
Longchen Rabjam trên bàn thờ của ngài hoá ra xá lợi. Nyoshủl Lungtok nói với 
những người khác rằng Khenpo có thể là tái sanh của Vimalamitra trong thế kỷ này, 
vì Vimalamitra đã hứa gởi một hóa thân chính tới Tây Tạng trong mỗi thế kỷ để 
truyền bá giáo lý Nyingthig. 

Trước pháp guru yoga của thực hành ngöndro, ngài nhận quán đảnh của giáo 
khoá Longchen Nyingthig gồm hai pho sách từ Lạt ma Atop, một trong những đệ tử 
chính cua Nyoshủl Lungtok. Nyoshl Lungtok chỉ ban một ít lễ quán đảnh trong suốt 
cuộc đời giống như vị Thầy Paltrũl của ngài. Lungtok ban cho Khenpo những giáo 
huấn về Longchen Nyingthig nói chung và đặc biệt là pháp qguru yoga. 

Khenpo trì tụng thần chú siddhi (thành tựu) ba mươi triệu lần và thực hiện một 
trăm ngàn lạy dài cùng những hành vi tôn kính. Từ khi Khenpo bắt đầu nhận các 
giáo ly từ Nyoshil Lungtok, ngài không bao giờ nghĩ tưởng dù chỉ trong một giây 
rằng bậc thầy của ngài là một chúng sinh bình thường, mà luôn luôn nhìn Thầy như 
một vị Phật toàn giác. Ngài cũng không thể nhớ được có bao giờ nói năng không 
đúng đắn với các bạn Pháp (Pháp lữ) của ngài. 

Suốt trong thời gian tu tập ngöndro, ngài duy trì kinh nghiệm rằng tâm ngài tan 
hòa vào một trạng thái vô niệm và sau đó mọi sự xuất hiện khách quan đều tan 
biến. Vị thầy của ngài làm giảm bớt vẻ quan trọng của những kinh nghiệm đó và 
nói: “Đó là nên táng phổ quát,” một trạng thái trung tính, nhưng không phải là bản 
tánh giác ngộ.” 

Sau thực hành guru yoga, Lungtok ban những giáo lý chỉ tiết về tantra bao 
gồm ba cội gốc và nhiều bản văn khác. Khenpo thực hiện một cuộc nhập thất trì 
tụng nghiêm nhặt trong bốn mươi chín ngày về Rigdzin Dũpa. Ngài đạt được sự 
quang minh to lớn trong giai đoạn phát triển, trì tụng thần chú siddhi mười triệu lần 
và thần chú Eigdzin Chitril một trăm triệu lần. Sau đó ngài thực hiện một cuộc nhập 
thất một tháng về Yumka Dechen Gyalmo và thực hành ngày lẫn đêm. Ngài có thể 
nghe năng lực âm thanh của thần chú mà không cần nỗ lực. Ngài có một chứng 
ngộ phi thường rằng những thị kiến về các hình tướng linh thánh hay bình phàm chỉ 
đơn thuần là những sự xuất hiện và định danh do tâm thức tạo tác. 

Năm hai mươi tuổi, bởi được Lungtok tận tình khuyên bảo, Khenpo thọ cụ túc 
giới từ ngài Atop. Về sau, ngài trì giữ mỗi một trong 253 giới của một nhà sư và 
không giữ ngoại vật nào cho riêng mình. Khi phải giữ các ngoại vật để phụng sự 
Giáo Pháp hay cho người khác, ngài chỉ giữ chúng sau khi trì tụng tũtren (Dus 
Dran), một cách thức để tự nhắc nhở về “chánh niệm về mục đích”, do ngài 
Panchen Lobzang Chögyen biên soạn. 

Vị thầy của ngài ban cho ngài các giáo lý chỉ tiết về cuộc đời và sự trường thọ. 
Sau đó Khenpo thực hiện một cuộc nhập thất một trăm ngày về thực hành trường 
thọ của Longchen Nyingthig. Sau nhiều ngày trì tụng, ngài thấy ánh sáng phát ra từ 
những viên thuốc trường thọ trên bàn thờ, và sau đó chúng tan thành ánh sáng. Do 
chú tâm tu tập về năng lực (khí), ngài đã chứng nghiệm các thành tựu về sự thâm 
nhập, an trụ, và toàn thiện của những năng lực của ngài trong kinh mạch trung 
ương. Bằng pháp yoga nội nhiệt, ngài chứng nghiệm đại lạc và nhiệt trong thân và 
sư hợp nhất của lạc và tánh Không trong tâm ngài. Sự tiếp xúc với cái lạnh hoặc 
nóng bên ngoài khiến ngài phát sinh nhiệt và lạc. Nhờ tu tập về tinh chất vi tế, 
chẳng bao lâu tâm và các niệm tưởng của ngài đã ngừng dứt. Ngài an trụ trong một 


2 


trạng thái vô niệm sâu dày, như đang ngủ, nhưng trước tiên với sự khoáng đạt rồi 
đó tâm thức đó cũng tan hòa trong trạng thái hợp nhất của tánh Không và quang 
minh. Ngài có thể an trụ trong trạng thái như thế trong suốt một khoá thiền định. 

Khi Khenpo hai mươi mốt tuổi, mỗi ngày Nyoshũl Lungtok ban cho ngài ít dòng 
giáo lý Nyingthig thâm sâu. Sau mỗi giáo lý, Khenpo thiền định về ý nghĩa của giáo 
huấn trong nhiều ngày, và sau đó là các cuộc thảo luận và minh giải. 

Thầy Lungtok giảng rằng ngài đã nhận sự truyền dạy Nyingthig từ Dzogchen 
Rinpoche đệ tứ xuất phát từ Jigme Lingpa qua dòng truyền thừa của Dodrupchen. 
Ngài cũng nhận sự truyền dạy từ Paltrủl Rinpoche lẫn Khyentse Wangpo đến từ 
Jigme Lingpa qua dòng truyền thừa của Gyalwe Nyuku. 

Trong những tu tập này, Khenpo phát triển một sự xác tín không thể nghi ngờ 
rằng điều mà ngài đã chứng nghiệm suốt trong các tu tập ngöndro của ngài — đó là 
kinh nghiệm về trạng thái vô niệm, sau kinh nghiệm đó mọi sự xuất hiện khách quan 
đã tan biến - thì không đơn thuần là sự vắng mặt của các tư tưởng mà là sự hợp 
nhất trần trụi của giác tánh nội tại và tánh Không. 

Ngài trình bày xác quyết của mình. cho vị thầy. Vị thầy cười và nói: “Trong thời 
gian các tu tập tâm thức chuẩn bị [Blo sByong] của thực hành ngöndro, ông đã nói 
về một sự thiền định [về trạng thái vô niệm] và sự tan biến của các sự xuất hiện 
khách quan. Đó là cái nó là. Có hai loại tư tưởng, các tư tưởng chủ quan và các tư 
tưởng khách quan. Trong thiền định của các bậc chứng ngộ, trước tiên bám nắm 
chủ quan của họ tan biến. Vào lúc ấy, khi tư tưởng khách quan chưa bị tan biến, sẽ 
là những tư tưởng về các sự xuất hiện (các hình tướng). Sau đó những gì các tư 
tưởng đã bám níu một cách khách quan sẽ tan biến, và rồi ngay cả những sự xuất 
hiện đơn thuần cũng sẽ không có mặt trước tâm thiền định.” 

Khenpo là một người tài ba nhất, đã có kinh nghiệm về chân tánh trong các tu 
tập thiền định lúc ban đầu của ngài. Tuy nhiên, vị thầy của ngài không nói với ngài 
rằng đây là một chứng ngộ quan trọng. Nếu vị thầy nói điều này quá sớm, trong tâm 
Khenpo có thể phát sinh một sự bám níu ý niệm vi tế, một sự dính mắc vào cái 
được gọi là “sự chứng ngộ quan trọng,” và thay vì Khenpo được khuyến khích bởi 
việc đạt được chứng ngộ vững chắc, ngài có thể bị xao lãng khỏi hành trình tu tập. 
Đó chính là lý do tại sao Paltrủl Rinpoche nói: “Đừng vội gọi nó là Pháp Thân !” 

Sau đó Nyoshũl Lungtok ban một trong những quán đảnh hiếm hoi nhất của 
ngài, một Yeshe La-me Tsalwang, lễ quán đảnh năng lực giác tánh nội tại (hay sự 
nhập môn bản tánh của tâm) như được ban cho trong Yeshe Lama. Tiếp theo là 
các giáo lý về giáo huấn thâm sâu Đại Viên mãn, bao gồm Chöying Rinpoche Dzo. 

Kế đó vị thầy của ngài bảo Khenpo rằng giờ đây ngài nên đến Tu viện 
Dzogchen để nghiên cứu các bản văn uyên áo. Ngài nghe nói rằng Mipham 
Namgyal cũng đang đến dạy tại tu viện. Khenpo không muốn đi nhưng phải tuân lời 
thầy. Với một món quà gồm mười ba cái bánh đường nâu và một khăn choàng dài, 
vị thầy tạm biệt đệ tử của mình bằng những lời cầu nguyện rồi nói thêm: “Ta đang 
thôi thúc con, trao quyền cho con, và chứng nhận con là người hộ trì bậc thứ mười 
ba, trạng thái của Vajradhara (Kim Cương Trì).” Với trái tim nặng trĩu, Khenpo cầu 
nguyện và cuối cùng từ giã vị thầy. 

Cuối năm hai mươi hai tuổi, Khenpo tới Tu viện Dzogchen. Cùng ngài Minyak 
Lama Rigdzin Dorje và những người khác, ngài nghiên cứu Madhyamak8lamkara 


224 


của Shantarakshita, 7sema Rikter của Sakya Pandita, Don Namnge, Kagye 
Namshe, và Ösal Nyingpo về Guhyagarbha của Mipham. 

Với Khenpo Losal ngài nghiên cứu Domiik Paksam Nye của Dharmashrl, 
Mahayana-sutralamkara (Đại thừa Trang nghiêm Kinh luận), Madhayanfa-vibhanga, 
và Dharmadharmatavibhanga với các bình giảng của Rongtön, Uffaratantra (Đại 
Thừa Tối Thượng Mật điển) với bình giảng của Dölpo, Guhyagarbha với các bình 
giảng của Longchen Rabjam, Rongzom, và Yungtön, Thekchen Tsũljuk và Nangwa 
Lhadrup của Rongzom, Yönfen Dzö với các bình giảng của Dodrupchen và Tentar 
Lharampa, và Semnyi Ngalso và Gyuma Ngalso. 

Với Khenpo Sönam Chöphel ngài nghiên cứu Abhisamayälamkara (Hiện Quán 
Trang nghiêm) với các bình giảng của Je Tsongkhapa và Paltrủl, Bodhicharyävatãara 
(Nhập Bồ Tát Hạnh) với các bình giảng của Ngũlchu Thogme và Kũnzang Sönam, 
và Norbu Ketara của Mipham, Prajnanãma-mila-madhyamaka, Chatuhshataka- 
shãstra, Dũltik inchen Trengwa, Dũlwa Tsotik, Longchen Nyingig Tsalung, 
Sangdak Gonggyen, và những tác phẩm khác. 

Từ Mura Tũlku Pema Dechen ngài nhận nhiều lễ quán đảnh và giáo lý về 
Yeshe Lama và những kinh điển khác. Từ Khenpo Konchok Norbu ngài nhận các 
giáo huấn duy nhất của Paltrũl về Bodhicharyävatãra (Nhập Bồ Tát Hạnh). 

Với Apal ngài nghiên cứu Abhidharmakosha (A tỳ đạt ma Câu xá luận) với 
bình giảng và các bình giảng của Gyalpö Se, Chimchen, và Chimchung. Khenpo có 
một quãng thời gian cam khổ để thấu suốt lối giảng dạy tỉ mỉ của Apal. Ngài đi tới 
tảng đá ở ShrTsimha, nơi có lần ngài Paltril giảng Abhidharmakosha và ước nguyện 
có thể hiểu được những gì ngài Vasubandhu linh thị trong bản văn của ngài. Ngài 
rơi vào giấc ngủ và trong một giấc mơ được Vasubandhu (Thế Thân) gia hộ, và 
Khenpo nhớ lại ngài đã từng là Sthiramati, đệ tử chính của Vasubandhu. Sau lần 
đó, ngài có thể thấu hiểu các giáo lý. 

Sau đó Mipham Namgyal tới và ở ẩn thất Nakchung của Tu viện Dzogchen để 
biên soạn tác phẩm Khepala Jukpa. Một hôm Khenpo tới thăm ngài, và chính trong 
ngày ấy Mipham hoàn thành Khepala Jukpa, Mipham trao bản văn cho Khenpo và 
thôi thúc ngài giảng dạy nó. Khenpo cũng nhận lễ quán đảnh Jampal Gyũluk. 

Ngài cũng nhận các quán đảnh Könchok Chidu từ Dzogchen Rinpoche thứ 
năm, Gongpa Dũpa và Khandro Nyingthig từ Drukpa Kuchen của Tu viện 
Dzogchen. 

Cuối năm hai mươi bốn tuổi (1902), ngài trở về ẩn thất của vị thầy và đau 
buồn khi biết tin ngài đã mất vào ngày hai mươi lăm tháng năm năm ngoái. Ngài 
làm một cuộc nhập thất trì tụng ba tháng về Vajrakila Dũpung Zilnön của Longchen 
Nyingthig. Ngài cũng thực hiện các tiệc cúng dường và ban giáo lý cho mọi người. 
Rồi ngài đi tới ẩn thất Kading và làm những cuộc nhập thất về Sãdhana Mãyãjãla 
Hòa bình và Phẫn nộ và Jampal Gyiluk và ban các giáo lý. Ngài thiền định về 
Thögal và nhìn thấy ánh sáng và hình ảnh của chư Phật tràn đầy không gian, và 
sau đó năng lực của giác tánh nội tại trong hình tướng của giây xích kim cương, trí 
huệ vi tế nhất, tan biến thành pháp giới nội tại tối hậu. Bằng cách thực hành như 
thế, ngài đạt tới bản tánh tối hậu của trí huệ nguyên sơ, sự hợp nhất trần trụi của 
giác tánh nội tại và tánh Không. Mọi cấu trúc của kinh nghiệm đã tiêu tan. Mọi sự 
bám níu chủ quan và khách quan đã bị phá huỷ. Trong trọn nửa ngày, ngài an trụ 
trong sự quang minh chói ngời thoát khỏi các niệm tưởng. Như một dấu hiệu của 


2O 


việc ngài nhận ra rằng các hình tướng không thật như chúng được cho là thế, cái 
chuông của ngài rơi trên một tảng đá, và thay vì cái chuông bị vỡ như bình thường, 
có một dấu vết của cái chuông trên tảng đá và cũng có một dấu vết của tảng đá trên 
cái chuông. 

Trong khi thiền định về Khandro Yangiig, trong một linh kiến ngài đi tới cõi tịnh 
độ vô song trong hình tướng của Lhacham Pemasal và nhận các quán đảnh từ vị 
thủ lãnh của các däkinï và được ban pháp danh Ösal Rinchen Nyingpo Pema 
Ledreltsal. Cũng như Longchen Rabjam, ngài nhận sự truyền dạy từ Rigdzin 
Kumärädza. 

Năm ngài hai mươi chín tuổi, mẹ ngài mất giữa những biểu hiện ánh sáng và 
động đất. Từ Terchen Ngawang Tendzin ngài nhận các sự truyền dạy nguyên bản 
của Nyingma Gyủbum. 

Sau đó, ngài đi tới Tu viện Dzogchen một lần nữa. Với Khenpo Lhagyal của 
Dzogchen ngài nghiên cứu Pramanavärffika, và với Khenpo Zhen-ga ngài nghiên 
cứu các bình giảng về Madhyamakãvatãra (Nhập Trung Luận) và nhiều kinh điển 
khác. 

Sau đó Dzogchen Rinpoche muốn bỗổ nhiệm ngài làm một khenpo, một tu viện 
trưởng của Tu viện Dzogchen, nhưng ngài từ chối, vì ngài được ngài Lungtok chỉ thị 
không dạy tại Tu viện Dzogchen mà tại dạy tại Tu viện Kathok. 

Ngài trở về Jönpa Lung, trụ xứ của vị thầy của ngài, và bắt đầu ban thêm các 
giáo lý. Suốt trong lễ quán đảnh Yumka Dechen Gyalmo, chất cam lồ sôi lên trên 
bàn thờ mát mẻ, và các chữ chủng tự được viết trên một tấm gương có màu sắc 
nổi bật lên ('Bur Dod). Trong thời gian truyền dạy bản văn Dzödun, một người đàn 
bà vô danh với nhiều món trang sức quý giá có mặt một lúc rồi biến mất. Khi 
Khenpo đang ban giáo lý Semnyi Ngalso, toàn thể thung lũng tràn ngập ánh sáng 
câu vông. 

Từ ngài Adzom Drukpa, ngài nhận quán đảnh Gongpa Zangthal, Khandro 
Yangtig, và Lama Yangiig và các giáo lý ngöndro cùng các thực hành thực sự Dor/e 
Nyingpo. 

Năm ba mươi tuổi, do lời mời của Kathok Situ Chökyi Gyatso (1880-1925), 
ngài đi tới Tu viện Kathok. Ở đó ngài được chỉ định là một trợ giáo (sKyor dPon) 
trong shedra hay học viện kinh điển mới mở. Khenpo Kunpal giảng dạy Domsum 
Eabye, Pramanavatttika, Tsema Rikter, Yizhin Dzo, Men-ngak Dzo, và Choying 
Dzo, và Khenpo Ngachung duyệt lại giáo ly cho các học viên. 

Năm ngài ba mươi mốt tuổi, Khenpo Kũnpal phải trở về Dzachukha. Khenpo 
Ngachung kế tục ngài làm khenpo của shedra (Học viện Kinh điển) và giảng dạy 
nhiều bản văn trong mười ba năm. Mỗi ngày ngài ban ít nhất ba bài giảng và đôi khi 
bảy bài. Ngài cũng ban các quán đảnh, bao gồm Nyingthig Yabzhi và Longchen 
Nyingthig hai mươi bảy lần, Dorje Nyingpo ba lần, và sự truyền dạy bản văn 
Dzödun mười ba lần. Ngài cho hơn bốn ngàn vị sư thọ cụ túc giới. 

Trong khi giảng dạy, ngài thọ nhận Einchen Terdzö, Dũdũi, và nhiều sự truyền 
dạy khác từ Kathok Situ, Jdewön Rinpoche, và Khenpo Gyaltsen Özer. Từ Detso 
Khenpo Sönam Palden xứ Golok, ngài nhận giáo lý Lamrim Chenmo và nhiều giáo 
lý Geluk khác. Từ Pema Norbu thứ hai (1887-1932), ngài nhận Namchö, Rafna 
Lingpa, Chagter, Minling Terchö, Jatsön, và Trölthik. 


226 


Một lần nữa, ngài trở lại Jonpa Lung và thiết lập một tu viện theo lời dạy của 
Kathok Situ. 

Sau đó ngài đi tới Tu viện Palyũl để bắt đầu một shedra. Ngài ban nhiều giáo lý 
ngắn, kể cả Bodhicharyävafãra (Nhập Bồ Tát Hạnh). Rồi ngài tới Tu viện Tralak 
Shedrup Ling trong Thung lũng Da theo lời mời của Chaktsa Tùlku và ban quán 
đảnh Rinchen Terdzö, cùng với nhiều giáo lý và truyền dạy khác. 

Tại Namoche trong Thung lũng Nyi Thượng ngài ban các quán đảnh Nyingthig 
Yabzhi và Longchen Nyingfhig trong một trại và ban các giáo lý ngöndro và Yeshe 
Lama. 

Năm ngài bốn mươi bảy tuổi (1925), theo chỉ thị của Kathok Situ, một cuộc tụ 
hội của một ngàn tu sĩ là đệ tử của truyền thống Katok được thỉnh mời tại Tu viện 
Kathok. Khenpo và nhiều người khác tụ hội, nhưng Kathok Situ bị bệnh nặng và 
nhanh chóng qua đời. Khenpo ban các quán đảnh Einchen Terdzö. 

Năm bốn mươi chín tuổi, ngài thiền định về nhiều sãdhana chính yếu của 
Nyingma trong ẩn thất và chứng nghiệm nhiều thành tựu và linh kiến. Đặc biệt là 
trong thời gian thiền định về Ladrup Thigle Gyachen, ngài có một linh kiến về 
Longchen Rabjam và được truyền cảm hứng để viết các bản văn về Nyingthig. Kết 
quả là ngài đã biên soạn các tác phẩm nỗi tiếng nhất của ngài, Kũnzang Thukkyi 
Tikka về Yeshe Lama, Nyen-gyũ Chuwö Chúủdủ về Trekchö, Khandro Thukkyi Tilaka 
về Thögal, và Nyime Nangwa về Trekchö lẫn Thögal. 

Năm năm mươi mốt tuổi, ngài viếng thăm Markham và ban các quán đảnh 
Nyingthig Yabzhi, Longchen Nyingthig, Einchen Terdzö và các giáo lý Ngalso 
Korsum và Yeshe Lama. Sau đó tại Tu viện Gyalse ngài ban nhiều quán đảnh và 
giáo lý, công nhận và tấn phong tũlku của Gyalse. Ngài cũng viếng thăm trại Nyakla 
Changchup Dorje và làm lễ thọ giới cho sáu mươi tư người dự tuyển làm sa di hay 
tu sĩ. 

Năm năm mươi tư tuổi (1932), ngài tới Tu viện Tralak ở Thung lũng Da để thiết 
lập một shedra. Ngay sau đó ngài cảm thấy Pema Norbu thứ hai đang hấp hối, và 
Khenpo đã viếng thăm vị Thầy này trong thân thiền định của ngài và nói về tương 
lai. Pema Norbu bảo ngài rằng bởi thân ngài bị hư hỏng do bệnh tật và ngài sẽ chết. 
Khenpo gợi ý ngài về cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, nhưng Pema Norbu muốn 
tới tới Pema Ö, cõi tịnh độ của Guru Rinpoche, và trở lại để truyền bá giáo lý 
Nyingthig. Chẳng bao lâu Khenpo nhận được tin tình trạng của Pema Norbu rất 
trằm trọng, và Khenpo cấp bách lên đường để đến chỗ ngài. Bởi chuyến đi kéo dài 
nhiều ngày nên khi ngài tới nơi thì Pema Norbu đã mắt trước đó năm ngày. 

Theo khẩn cầu của Khyentse Chökyi Lodrö, Khenpo tới Kathok để điều khiển lễ 
tấn phong tũlku của Kathok Situ. 

Năm năm mươi lăm tuổi (1933) ngài thực hiện một cuộc nhập thất trì tụng về 
Vajrakila Yangsang La-me được Ratna Lingpa khám phá, ngài có một linh kiến về 
Yeshe Tsogyal, và nhận các thành tựu Vajrakila. Tự thuật của ngài chấm dứt năm 
ngài năm mươi lăm tuổi. 

Năm sáu mươi hai tuổi (1941), ngài thị tịch với các dấu hiệu kỳ diệu. Những 
căn lều ánh sáng uốn cong trên địa điểm, người ta nghe được âm nhạc và cảm thấy 
mặt đất rung chuyển. Shedrup Tenpe Nyima, tũlku của Nyoshủl Lungtok, và 
Gyurme Dorje, nam tử của Adzom Drukpa, chủ tọa lễ hỏa thiêu. 


27 





ALAK ZENKAR PEMA NGÖDRUP RÖLWE DOR.JE 
1881-1943 


Alak Zenkar Pema Ngödrup Rölwe Dorje đệ nhất,”” hóa thân của Do Khyentse, 
sinh ở Rekong, Amdo. Hơn sáu thập niên trước khi ngài sinh ra, Dodrupchen đệ 
nhật đã tiên tri việc ngài ra đời, nói răng: 


Từ miền Ah sẽ xuất hiện một người tên là Pema Ngödrup, ộ 
Hóa thân của Khyentse, trong hình tướng của một nhà tu khô hạnh. 
Bât kỳ ai có môi liên hệ với ngài sẽ đạt được giải thoát khỏi sáu cõi. 


Alak Zenkar nhận những trao truyền từ Gurung Tủlku Rinpoche, đệ tử của 
Mipham (1846-1912). Sau này, vị Thầy của ngài gởi ngài tới Dege, nói rằng: “Vị 
Thầy định mệnh của con là Mipham Rinpoche. Con không thể gặp ngài, nhưng con 
phải cố gắng!” Ngài nói thêm: “Khi đó, trong một tu viện ở bên dưới một tảng đá 
màu hơi đỏ, con sẽ nhận những trao truyền giáo lý terma của Do Khyentse. Đó cũng 
sẽ là nơi con nên an trụ.” 

Khi ngài đã đến gần Tu viện Zhechen, ngài có một linh kiến như giấc mơ trong 
đó ngài nhìn thấy một chöten (bảo tháp) bằng pha lê. Một Lạt ma trong bộ y phục 
học giả đang ngồi trong cửa số của cái bình chöten. Ngài nghe những giáo huấn cốt 
tủy về thiền định của Lạt ma. Sau đó Lạt ma và chöten tan thành ánh sáng trong 
hình dạng những chữ viết tượng trưng. Cuối cùng những chữ viết tượng trưng bằng 
ánh sáng tan vào ngài. Ngay lúc đó, ngài kinh nghiệm toàn bộ con người ngài tan 
thành bản tánh tỉnh giác nội tại cố hữu của riêng ngài, và toàn bộ các hiện tượng 
xuất hiện như thân, ngữ và tâm của Đức Phật, hoàn toàn bất khả phân với trí tuệ 
chứng ngộ của riêng ngài. Đó là sự trao truyền tối thượng ngài nhận từ Mipham. 
Sau đó ngài đi tới Tu viện Zechen và tỏ lòng tôn kính với di cốt của Mipham quá cố. 


228 


Sau đó ngài tới Tu viện Dzogchen và nhận những trao truyền từ Dzogchen 
Rinpoche đệ ngũ và nghiên cứu Guhyagarbha-tanfra với Gyakong Khenpo. Ngài 
cũng nhận giáo lý từ Kathok Situ Chökyi Gyatso và Dzom-Drukpa. 

Khi nhớ lại tiên tri của Gurung về nơi ngài nên an trụ, ngài đi tới miền Geshe xứ 
Gyarong. Khi ngài tới Mirha (Maha) và nhìn thấy Tu viện Kyilung (sKyid Lung), một 
trong những trụ xứ chính của Do Khyentse ở dưới một tảng đá có màu hơi đỏ, ngài 
đoan chắc rằng đây là chỗ đến của ngài. 

Do Khyentse đã khuyên các đệ tử của ngài lúc ngài mất: “Đừng cố gắng tìm 
tủlku của ta trong một cách thế phô trương. Bản thân ta sẽ xuất hiện như một nhà tu 
khổ hạnh từ nơi nào đó để chăm sóc tu viện.” Tuy thế, trong một thời gian dài, 
không ai biết rằng Alak Zenkar chính là nhà khổ hạnh đó. Khi đó Alak Zenkar ở độ 
tuổi ba mươi hay lớn hơn, ngồi ở cuối hàng trong các tu sĩ của tu viện. Từ Khenpo 
Rikten, ngài đã nhận những trao truyền các giáo lý terma của Do Khyentse. Mọi 
người gọi ngài là Alak Zenkar, Đạo sư với Khăn choàng Trắng, bởi ngài đang khoác 
một chiếc khăn trắng. Chẳng bao lâu người ta nhận ra sự uyên bác và chứng ngộ 
sâu xa của ngài. Ngài nhớ lại nhiều hành vi trong quá khứ của Do Khyentse ở tu 
viện, là điều mà chỉ có một ít đệ tử già còn sống là nhớ được. Ngài cũng có danh 
hiệu mà Dodrupchen đã tiên tri. Tất cả những dấu hiệu này thuyết phục mọi người 
rằng ngài là tũlku của Do Khyentse mà họ đã chờ đợi nhiều thập niên. 

Ngài giảng dạy và trông nom Tu viện Kyilung và mười ba tu viện phụ của nó. 
Sau đó ngài xây một ẩn thất tên là Ogyen Khachödo và ngài thường sông ở đây. 
Sau này trong đời ngài, ngài mở rộng cửa đối với tất cả mọi người, tăng, ni, cư sĩ 
nam, cư sĩ nữ đều tương tự như nhau. Ngài dạy họ và cử hành những lễ tsok cùng 
với họ, nhảy múa với những bài ca du già, dùng chung những chiếc tách và đĩa khi 
chia sẻ thực phẩm và thức uống, là điều hiếm có đối với văn hóa Tây Tạng. Một 
trong nhiều bài ca du già phổ thông của ngài bắt đầu bằng: 


Trong Pháp giới tối thượng của sự thuần tịnh nguyên thủy 

Những màu sắc [tự-xuất hiện] không hiện hữu như thực có. 

Khi đã hoàn thiện năng lực xuất hiện tự nhiên của giác tánh nội tại, 
Việc thành tựu thoát khỏi sự bám chấp vào cái “ta” là Pháp thân. 


Ngài không bao giờ đi ngựa mà luôn luôn đi bộ. Tuy nhiên trong nhiều dịp ngài 
xuất hiện bằng năng lực kỳ diệu của ngài trong một thời gian ngăn, từ một nơi cách 
xa nhiều ngày đường, và không thể nào khẳng định là làm thế nào ngài tới đó được. 

Năm sáu mươi ba tuổi (1943), trong một buổi tụ hội khác thường, khi uống bằng 
một cái tách, ngài nói: “Chiếc tách này dành riêng cho ta. Tự ta phải uống nó.” Sau 
khi uống, ngài nói: “Thức uống này có tâm thuốc độc. Ta được cúng dường thuốc 
độc này lần thứ ba bởi cùng một người. Lần này ta dùng nó bởi thời điểm cái chết 
của ta cũng đã tới." Sau đó ngài buộc mọi người có mặt phải hứa sẽ không làm hại 
người đó bằng mọi cách và viết một di chúc nói rõ yêu cầu đó. Và ngài thị tịch với 
những dấu hiệu kỳ diệu. 

Tủlku (tái sinh) của ngài, Alak Zenkar Thupten Nyima Rinpoche (sinh năm 1943), 
đã trở thành một trong những ánh sáng lỗi lạc nhất trong việc hồi sinh của Phật giáo 
và văn học Tây Tạng ở Kham trong những thập kỷ gần đây. 


220 





DZONGSAR KHYENTSE CHÖKYI LODRÖ 
1893-1959 


KYABJE Khyentse Chökyi Lodrö “°° của Tu viện Dzongsar là Đạo sư vĩ đại nhất của 
nhiều dòng truyền thừa của thế kỷ này (thế kỷ 20). 

Ngài sinh năm Thủy Tị thuộc Rabjung thứ mười lăm (1893) tại Rekhe Ajam gần 
Tu viện Kathok. Thân phụ ngài là một Đạo sư Mật thừa tên là Gyurme Tsewang 
Gyatso, cháu của Tertön Dùdủl Rölpatsal ở Thung lũng Ser tại Amdo, và thân mẫu 
ngài là Tsùltrim Tso ở Thung lũng Ser tại Amdo. Thân phụ ngài đặt tên cho ngài là 
Jamyang Chökyi Lodrö. Năm lên sáu tuổi, Khyentse học đọc các bản văn với chú 
của ngài thật dễ dàng. 

Khi ngài lên bảy tuổi, Kathok Situ Chökyi Gyatso, cháu của Khyentse Wangpo, 
đưa ngài về Tu viện Kathok và tôn phong ngài là hiển lộ-hành động của Khyentse 
Wangpo, như được Kongtrủl Yönten Gyatso tiên tri. Situ đã cử hành lễ xuống tóc và 
đặt tên cho ngài là Jamyang Lodrö Gyatso. 

Situ chỉ định thầy trợ giáo riêng của ngài là Khenpo Thuten Rigdzin dạy dỗ 
Khyentse, và dưới sự chỉ dạy của vị Thầy, Khyentse đã học những bài cầu nguyện, 
văn phạm, thuật chiêm tinh, Phạn ngữ, và nhiều Kinh điển khác. Từ Kathok Situ 
ngài nhận sự trao truyền Nyingthig Yabzhi, các giáo khóa Longsal, và nhiều Kinh 
điển khác, và Situ trở thành người quan trọng nhất cho con đường tâm linh và cuộc 
đời thế tục của ngài. 

Từ Adzom Drukpa ở Thung lũng Trom ngài nhận những trao truyền Longchen 
Nyingthig, Gongpa Zangthal, Lama Yangtig, và sự khai tâm vào thiền định Trechö. 

Khi Khyentse mười ba tuổi, thầy trợ giáo của ngài, người đã chăm sóc ngài như 
một người cha, mất sau khi lâm trọng bệnh trong ba năm. Trong những năm cuối 
cùng này, đích thân Khyentse chăm sóc Thây, nâu nướng, rửa ráy, cho Thầy. uống 
nước và v.v.. Khyentse tin rằng sự hầu hạ của ngài không chỉ làm vui lòng Thầy trợ 


230 


giáo mà còn tịnh hóa những phẩm tính trong bản thân ngài. Sau khi Thầy trợ giáo 
mắt, Khyentse học Domsum, Yönten Dzö, Yibzhi Dzö, Khenjuk, và những bản văn 
của Asanga (Vô Trước) với Kathok Situ, Khenpo Kunpal, và nhiều vị Thầy khác. 

Khi ngài mười lăm tuổi, bởi Khyentse Tulku trẻ tuổi ở Tu viện Dzongsar mắt, 
Chökyi Lodrö dời trụ xứ chính của ngài tới Dzongsar, trụ xứ của Khyentse 
Wangpo. Với một người trẻ tuổi như thế thì việc tiếp nhận trụ xứ chính quả là 
một thách thức khó khăn khi ngài phải đặt mình trong một hoàn cảnh mới mẻ, 
đương đầu với rất nhiều sự chống đối. Nhưng dần dần ngài làm yên dịu mọi sự 
bằng năng lực của sự thiện xảo, vô úy, khoan dung, và bi mẫn của ngài. Cùng 
n Khenpo Champa Wangchuk ngài nghiên cứu Abhidharma (A tỳ đàm, A tỳ đạt 

ma), Abhisamayalamkara (Hiện Quán Trang nghiêm), và Madhyamakävatära 
(Nhập Trung Luận). Chẳng bao lâu bản thân ngài bắt đầu giảng dạy nhiều bản 
văn cho các học viên được tuyển chọn tại Dzongsar. 

Năm mười bảy tuổi, ngài nhận từ Thartse Pönlop Loter Wangpo những trao 
truyền Lamde Lopshe của phái Sakya, tantra Hevajra, và những kinh điển khác. 
Năm mười tám tuổi, từ thân phụ, ngài nhận những trao truyền Rinchen Terdzö và 
những giáo lý terma của Chogling. Năm mười chín tuổi, từ Khenpo Samten Lodrö 
ngài nhận Drupthap Kũntũ và những trao truyền khác. Trong năm đó thân phụ ngài, 
Đạo sư của các Mật điển, qua đời. Năm hai mươi tuổi, ngài nhận nhiều trao truyền 
từ Thartse Zhaptrung Champa Kũnzang Tenpe Nyima, nhưng sau đó Lạt ma mắt. 

Năm hai mươi sáu, ngài đi tới Tu viện Dzogchen và thọ giới xuất gia từ Khenpo 
Jigme Pema Losal. Ngoài ra, từ Zhechen Gyaltsap ngài nhận những trao truyền 
Changter, terma Minling, và nhiều giáo lý khác. Cũng trong năm này, ngài thiết lập 
một shedra (Học viện Kinh điển) được gọi là Khamche tại Tu viện Dzongsar. Ngài 
mời Zhenphen Chökyi Nangwa (còn gọi là Zhen-ga, 1871-1927) của Tu viện 
Dzogchen là khenpo đầu tiên để dạy tại shedra mới này. Sau này nó trở thành một 
tổ chức nỗi tiếng từ đó xuất hiện nhiều học giả vĩ đại. 

Năm hai mươi tám tuổi,” ngài đi Golok nhiều tháng để thăm Dodrupchen đệ 
tam, Jigme Tenpe Nyima. Ngài nhận những quán đảnh Rigdzin Dũpa và Ladrup 
Thigle Gyachen. Ngài cũng nhận những giáo lý về Yeshe Lama, Longchen 
Nyingthig, và Đề cương của Guhyagarbha- mãyãjãla-tantra. Từ Könme Khenpo của 
Tu viện Dodrupchen ngài nhận sự trao truyền giáo khóa Damchö Dechen Lamchok 
do Dodrupchen đệ nhất khám phá như một terma. Từ Tertön Sögyal ngài nhận 
những trao truyền Vajrakla và Trölthik. 

Năm ba mươi hai tuổi, tại tu viện Zhechen, một lần nữa ngài nhận nhiều sự trao 
truyền, trong đó có Dam-ngak Dzö và Changfer từ Zhechen Oyaltsap Pema 
Namgyal, người trở thành một trong những vị Thầy quan trọng của ngài. 

Năm ba mươi ba tuổi,“ ngài đi hành hương tới miền Trung Tây tạng. Tại Tu 
viện Mindroling ngài thọ giới tu sĩ lần thứ hai từ Khenpo Ngawang Thupten Norbu, 
bởi vị tiền nhiệm của ngài đã được thọ giới tại tu viện này trong dòng Vianaya (Luật) 
thấp hơn. 

Ngay trước khi ngài từ miền Trung Tây Tạng trở về, Kathok Situ mất. Sau đó, 
trong khoảng mười lăm năm Khyentse cũng trông coi việc hành chánh của Tu viện 
Kathok. Ngài xây dựng nhiều đài kỷ niệm tôn giáo, củng cố thêm Học viện Kinh 
điển, và tôn phong tulku mới của Kathok Situ, khi được Dzogchen Rinpoche đệ ngũ 
xác nhận. 


231 


Ngài nhận nhiều quán đảnh Mật thừa của phái Geluk từ Jampal Rolwe Lodrö, 
thường được gọi là Amdo Geshe, sống tại Golok. Ngài nhận Lamdre Lopshe, 
Vajrabhairava, và những giáo khóa Mahäkala từ Gaton Ngawang Lekpa. Từ Kathok 
Khenpo Ngawang Palzang ngài nhận những trao truyền của Khandro Yangtig, 
Longsal, và các giáo khóa DũdũI. Tổng cộng, ngài đã học với khoảng tám mươi vị 
Thầy từ mọi truyền thống khác nhau của Phật Giáo Tây Tạng. 

Ngài đã thành tựu nhiều thiền định và trì tụng vô số sãdhana của các truyền 
thống Cổ và Tân của tantra, trong đó có tích tập năm lần một trăm ngàn của pháp 
ngöndro (đối với việc lễ lạy thì ngài chỉ thực hiện bốn mươi ngàn tích tập) và việc trì 
tụng các sadhana của Takhyung Barwa, Sengdongma, Ladrup Thigle Gyachen, 
Vajrakila, Tãrã và Palchen Dũpa của Longchen Nyingthig, và Ladrup của Khandro 
Yangiig. 

Ngài có nhiều linh kiến, đã đạt được nhiều thành tựu, và hiển lộ nhiều năng lực 
tâm linh, nhưng bởi tánh khiêm tốn nên ngài chỉ biểu thị một số ít những điều đó 
trong tự truyện của ngài: 


Nếu tôi được học luận lý, 

Tôi có thể có sự hiểu biết sâu xa về cách lập luận, 

Nhưng nó sẽ mang lại lợi lạc không đáng kê. 

Bởi tôi có thể học thuộc lòng 

Các Sãdhana Ba Gốc, Magön, và những lời cầu nguyện khác của Longchen 
Nyingthig, và 

Một vài bài câu nguyện tập hội của truyền thống Ngor, 

Tôi có những thói quen tốt [hay những ký ức] về những đời trước.. 

Tôi nhớ lại Tu viện Sakya vinh quang, 

Rõ ràng trong tâm tôi, liên tục, và 

Tái sinh trong gia đình Khôn, 

Trong những đời quá khứ. 

Tôi nhớ lại đã là Ngari Panchen, Lhatsun vĩ đại, 

Ngawang Lobzang Gyatso, 

Tsang-yang Gyatso, Palkhyen, và những vị khác.. 

Thangtong Gyalpo khai mở cho tôi 

Bản tánh của giác tánh nội tại với sự hỗ trợ của một miếng pha lê. 

Trong những giấc mơ tôi nhìn thấy Aryasthavira Angaja, 

Vimalamitra, và Longchenpa. 

Tôi đã nhận quán đảnh trường thọ từ Khyentse Wangpo. 

Từ đại Bồ Tát Paltrũl 

Tôi nhận giáo huấn về ngöndro của Longchen Nyingthig. 

Từ Nupchen Sangye Yeshe tôi nhận những trao truyền nhiều tantra. 

Tôi đã kinh nghiệm hay mơ thấy được nhận các gia hộ 

Từ một vài Lạt ma của Lamdre, Milarepa, và Tsongkhapa. 

Tôi được chỉ dạy những giới luật Mật thừa 

Bởi Lhatsũn Namkha Jigme. 


Có nhiều sự việc trong việc ngài phô diễn các năng lực. Có lần ngài gia hộ cho 
một pho tượng mới, và nó trở nên nóng khi chạm tay vào. Khi ngài gia hộ pho tượng 


232 


Mahäkala trong chùa Dzang Mahäkala, pho tượng di chuyển như thể nó đang sống. 
Khi ngài chuẩn bị chất cam lồ, những tia sáng uốn cong quanh ngôi chùa. Vào thời 
gian có một lễ quán đảnh Vaishravana, bụi vàng đồ xuông từ không trung. Có nhiều 
lần, việc phân phối một SỐ lượng nhỏ những viên thuốc gia hộ hay cam lồ đã trở 
thành một nguồn cung cấp phi thường cho tập hội khổng lồ những người sùng mộ. 

Năm năm mươi sáu tuổi, ngài lập gia đình với Khandro Tsering Chödrön (sinh 
năm 1925) của gia đình Aduk Lakar như vị phối ngẫu tâm linh của ngài. Phù hợp với 
những tiên tri của riêng ngài và của Khyentse Wangpo và Kongtrủl Yönten Gyatso, 
sự kết hợp này là để xua tan những chướng ngại và đẩy mạnh những hoạt động 
giác ngộ của ngài. 

Ngài ban vô số những trao truyền các giáo lý Nyingma, Sakya, và Kagyủ cho các 
đệ tử của những truyền thống Phật Giáo khác nhau của Tây Tạng, trong đó có ba 
lần ngài ban quán đảnh Yabzhi, nhiều lần ban quán đảnh Longchen Nyingthig và 
ban giáo lý về Yönfen Dzö ba lần. 

Năm ngài sáu mươi ba tuổi, khi du hành xuyên qua Lhasa, ngài tới Ấn Độ và 
tránh được những biến động chính trị của Tây Tạng. Ngài đi hành hương tất cả 
những thánh địa Phật Giáo ở Án Độ và Nepal. Sau đó ngài dùng Nhà nguyện Cung 
điện của vua xứ Sikkim làm trụ xứ chính tạm thời của ngài và tiếp tục không ngừng 
ban những giáo lý và trao truyền vô tận cho những người sùng mộ thuộc mọi tầng 
lớp trong xã hội. 

Năm sáu mươi bảy tuổi, vào ngày mồng sáu tháng năm năm Thổ Hợi thuộc 
Rabjung thứ mười sáu (1959), ngài thị tịch giữa những dấu hiệu ánh sáng, động đất 
và âm thanh. Hiện nay hầu hết di cốt của ngài được lưu giữ trong một bảo tháp nhỏ 
bằng vàng tại Nhà Nguyện Hoàng gia Sikkim. Khandro Tsering Chödrön chăm sóc 
bảo tháp này trong khi dâng hiến đời mình cho việc thiền định và cầu nguyện. 

Tũủlku của ngài là Thupten Chökyi Gyatso (Khyentse Norbu, sinh năm 19612), 
nam tử của Dungse Thinley Norbu Rinpoche và .Jamyang La quá cố, và cháu của 
Kyabje Dudjom Rinpoche và Lopön Sönam Zangpo xứ Bhutan. 


T35 





KYALA KHENPO CHECHOK THÖNDRUP 
1893 —- 1957 


KYABJE Kyala Khenpo Chechok Thöndrup (Chöchok), Đạo sư và thầy trợ giáo của 
tôi, là một Bồ Tát bằng xương bằng thịt và Đạo sư của Giáo pháp. 

Ngài cũng được gọi là Lobzang Champa và Mati. Như một người tu học bình 
thường ngài đã dâng hiến trọn vẹn trong nhiều năm cho việc nghiên cứu và tu tập 
và trở thành một khenpo thành tựu cao cấp. 

Khenpo sinh năm Thủy Tị thuộc Rabjung thứ mười lăm (1893) trong Thung lũng 
Mar ở Golok. Thân mẫu ngài là Sötso. Thân phụ ngài là Yumko thuộc bộ tộc Kyala. 
Từ nhiều đời trước, tổ tiên ngài đã di cư từ làng Kyala trong Thung lũng Dzika. 

Ngài trưởng thành tại Trang Nyi Ha (giữa hai đường núi”) ở Thung lũng Mar 
Thượng xứ Golok. Từ thời thơ ấu ngài đã là một cậu bé khác thường, có tình 
thương và niềm tin trong trái tim. Khi còn trẻ, ngài trải qua hầu hết ngày tháng như 
một người chăn cừu, trông coi đàn trâu yak và cừu giữa những rặng núi, đó là tiêu 
chuẩn dành cho các cậu con trai trong những trại du cư. Ngài sông hầu hết đời 
mình với thú vật, hát những lời ngọt ngào hay đọc những lời câu nguyện vào tai 
chúng, không đánh đập chúng bằng những viên đá như những người chăn nuôi 
khác thường làm. Trong khi chăm sóc thú vật, đôi khi ngài dùng nhiều giờ để đưa 
những con cá con từ những ao nhỏ hình thành sau những trận mưa sang những cái 
ao lớn hơn, bởi những cái ao đang khô cạn và cá sắp chết. 

Ngài có một ông chú (1865-2) là một Đạo sư thành tựu. Khi chú ngài bảy tuổi, 
ông đã đi với Dodrupchen đệ tam như bạn đồng hành trẻ con của vị Thầy này để 
nhận giáo lý từ Paltrủl Rinpoche. Từ người chú này, trong khi chăm sóc những thú 
vật, Khenpo vẫn nhận các bài học trong việc đọc các bản văn và học ý nghĩa của 
Pháp và cuộc đời của các Đạo sư. 

Từ khoảng mười lăm tuổi, mỗi năm ngài đã có thể trải qua vài tháng tại ấn thất 
của Garwa Long-yang, một tertön nồi tiếng, nhận giáo lý và sự dạy dỗ. 


234 


Năm mười chín tuổi, sau khi Garwa Long-yang mắt, Khenpo nói với thân phụ về 
việc ngài quyết định đi tới Tu viện Dodrupchen ở thung lũng. kế bên, cách khoảng 
hai ngày đi ngựa. Thân phụ ngài không nói một lời nào về vấn đề này trong nhiều 
ngày, đó là một cử chỉ không tán thành. Sự truyền thông không bằng lời nói tiếp tục 
trong một thời gian, nhưng cuối cùng thân phụ ngài từ bỏ việc chống đối. 

Tại Tu viện Dodrupchen, Khenpo bắt đầu học tập với Garwa Khenpo và sau đó 
với Khenpo Könme, người trở thành vị Thầy chính của ngài. 

Năm hai mươi tuổi ngài thọ giới tu sĩ. Chẳng bao lâu ngài từ chối không nhận 
mọi sự giúp đỡ vật chất của cha mẹ ngài. Nếu một người bắt đầu tu tập nghiêm 
chỉnh trong việc tu hành duy trì mối liên hệ mật thiết với gia đình hay bạn hữu, 
người ấy không thể hiến trọn tâm mình cho việc tu hành tâm linh, bởi người ấy sẽ bị 
vướng kẹt do những ràng buộc cảm xúc và bổn phận. Kết quả của quyết định này là 
ngài phải đương đầu với vấn đề sinh kế. Tuy nhiên, ngài không bao giờ tiết lộ 
những khó khăn của ngài cho bất kỳ ai, bởi ngài sợ rằng người nào đó có thể đến 
giúp đỡ ngài và một sự trói buộc mới sẽ được tạo ra. Mỗi mùa thu, khi những người 
du cư đã thu thập bơ và phó mát và những nông dân đang thu hoạch, như tục lệ 
của nhiều tu sĩ, Khenpo đi khất thực ở một vài trại du cư lân cận hay các làng của 
những nông dân, và đôi khi tới cả hai vùng đó. Thực phẩm quyên góp được trong 
vài tuần khất thực đủ để ngài dùng trong cả năm. 

Với Khenpo Könme, ngài học những tác phẩm của Dharmakirti (Pháp Xứng) và 
Dignãna (Trần Na) về luận lý, sáu bản văn của Nãgãrjuna (Long Thọ), năm bản văn 
của Asanga (Vô Trước), Madhyamakävatãra (Nhập Trung Luận) của Chandrakrrti 
(Nguyệt Xứng), và Madhyamäkalamkãra của Shãntarakshita về triết học Đại thừa, 
và Gunaprabha và Pema Wangyal về những giới luật. Ngài đã học các bản văn 
Lamrim Chenmo và ngöndro về những tu tập tổng quát, Gyhyasamaja, 
Guhyagarbha, và Ba Gốc của Longchen Nyingthig về tantra, và Yönten Dzö, Yeshe 
Lama, Dzödũn, và Ngalso Korsum về Đại Viên mãn. 

Trong quãng ngày tu học của ngài, ban ngày ngài dự các lớp học, tham gia 
những cuộc thảo luận, và dành nhiều giờ để học thuộc lòng những bản văn. Vào 
ban đêm ngài theo đuổi những nghiên cứu riêng và học thuộc lòng những bản văn 
trong phòng riêng. Những đêm có trăng, ngài đi ra ngoài đọc sách. Đôi khi, khi ánh 
trăng di chuyển lên sườn núi, ngài đi theo sau ánh trăng và đọc khi đi lên dốc. Đến 
sáng ngài phải xuống núi. Ngài đọc bằng ánh trăng bởi ngài không thể tạo ra nhiên 
liệu để đốt đèn. Khenpo luôn luôn bận rộn nghiên cứu những tác phẩm tôn giáo và 
triết học sâu xa, tụng đọc các bài nguyện, và thực hành thiền định và các sãdhana 
của ngài. Ngài không bao giờ nghỉ ngơi, ngoại trừ khi ngủ khoảng bốn tiếng vào ban 
đêm. 

Ngài đã nhận những giáo lý và trao truyền từ những khenpo khác và Tũlku Pema 
Dorje của Tu viện Dodrupchen. Ngài cũng nhận những trao truyền từ Kathok Situ 
Chökyi Gyatso, Dzogchen Rinpoche đệ ngũ, Tertön Sögyal, và Rigdzin Chenmo ở 
Dorje Trak, khi các ngài viêng thăm Tu viện Dodrupchen. 

Năm ngài khoảng ba mươi lăm tuổi, ngài bắt đầu tập trung vào những tu tập Mật 
điển và thiền định Đại Viên mãn. Nói chung ngài trải qua chín năm trong những 
khóa nhập thất dài hạn JỞ nơi hoàn toàn hẻo lánh. Trong một vài khóa nhập thất ngài 
được nghỉ vài ngày mỗi năm để nhận những quán đảnh từ Dodrupchen Rinpoche 
đệ tam và một vài giáo huấn từ Khenpo Könme, nhưng trong một vài khóa nhập thất 


T25 


ngài không có chút gián đoạn nào. Suốt đời ngài, ngài đã thực hiện những khóa 
nhập thất ngắn hay ít nghiêm nhặt kéo dài một trăm ngày hay một tháng. Ngài cũng 
thực hiện một vài khóa nhập thất trong một "hay hai tháng về việc thụ hưởng tinh 
chất (bChud Len, rasãyana), tự duy trì sự sống chỉ bằng thuốc được rút ra từ tinh 
chất của hoa và một loại đá trắng được gọi là Chongzhi. 

Công việc hàng ngày của ngài trong những khóa nhập thất dài hạn và nghiêm 
nhặt gồm có khoảng hai mươi phút cho bữa điểm tâm nhẹ, khoảng nửa giờ cho bữa 
trưa, và khoảng mười lăm phút cho bữa trà vào buổi tối. Vào ban đêm ngài ngủ 
khoảng bốn tiếng. Trong tất cả phần còn lại của ngày và đêm ngài nhất tâm trong 
thiền định. 

Căn nhà mà ngài dùng để thực hiện hầu hết các khóa nhập thất ở ngay bên trên 
trụ xứ của Khenpo Könme trên một tảng đá, ẩn mình sau những tàng cây. Đó là một 
căn nhà nhỏ, gồm một phòng nhỏ, một cái bếp bé tí, một hàng hiên nhỏ xíu, và một 
nhà vệ sinh. Lúc bắt đầu một khóa nhập thất dài hạn, ngài đóng cửa căn nhà cho tới 
khi đầy đủ những tháng hay năm của khóa nhập thật. Ngài không thể nhìn thấy bắt 
kỳ ai ở bên ngoài, cũng không ai nhìn thấy ngài. Ngài không thể nói chuyện với ai. 
Dĩ nhiên là cho tới khi kết thúc khóa nhập thất, không ai có thể vào nhà. Có một 
khoảng không gian trống trải ở trên mái cung cấp sánh sáng, qua đó ngài có thể 
nhìn thấy bầu trời, các đỉnh núi và cây cối. Những con chim nhỏ tới viếng thăm ngài 
qua cái mái mở ngỏ để thụ hưởng những món cúng dường của ngài. Đôi khi, một 
vài tiếng người nói hay những âm thanh của lễ nhạc được cử lên trong tu viện bay 
đến tai ngài. Có một cái lỗ nhỏ bên hông nhà qua đó một tu sĩ đưa thực phẩm và 
nước cho ngài trong những khoảng thời gian đều đặn. 

Mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy ngài khỏe mạnh khi xuất hiện từ những khóa 
nhập thất dài hạn. Về sau ngài nói: “Trong thời gian đó tôi không bao giờ kinh 
nghiệm sự bực dọc nào. Và sau những tháng đầu tiên trong ẩn thất, tôi cảm thấy là 
mình sẽ không bao giờ ra khỏi đó, bởi trong sự cô tịch tôi đạt được sự an bình và hỉ 
lạc như thế. Cho dù tôi không thực hiện bất kỳ thiền định nào ở đó, ít nhất tôi đã 
được giải trừ khỏi những tư tưởng tiêu cực.” 

Năm 1926, Khenpo ở trong ẩn thất. Ngài không biết là Dodrupchen đệ tam đã 
mắt. Một buổi sáng trong bữa điểm tâm ngài nghe có người gọi người khác: “Lại 
đây và tham gia lau chùi quanh chùa. Từ ẩn thất nhục thân của Rinpoche sẽ được 
đưa vào trong.” Điều khác thường là cuộc chuyện trò nghe rất rõ và lớn. Ngài cảm 
thấy như bị sét đánh. Đối với ngài toàn thể thế giới trở nên trống rỗng và tăm tối. 
Ngài chỉ muốn đi thật xa, bởi không có lý do gì để sống quanh vùng đó nữa. Ngài 
chỉ còn biết nương tựa vào sự thiền định để sống còn, và ngài thiền định thêm nữa, 
điều đó mang lại sự tiến bộ và sức mạnh hơn nữa trong thiền định của ngài. Từ cái 
ngày ngài nghe nói Dodrupchen đã thị tịch, trong ba mươi năm còn lại của đời ngài, 
trừ phi ngài đang đi bộ hay đi ngựa, ngài luôn luôn an trụ trong tư thế tọa thiền mà 
không bao giờ năm xuống. Ban đêm, ngài ngủ. ngồi trong tư thế thiền định. Ngài nói: 

“Bằng cách ngồi, tôi ngủ bốn tiếng, nhưng nếu nằm xuống tôi sẽ ngủ lâu hơn, và 
như thế thời gian sẽ bị phí phạm thay vì được dùng để thiền định.” 

Năm 1935, Khenpo thực hiện một khóa nhập thất nhẹ nhàng thay vì khóa nhập 
thất nghiêm nhặt, bởi Khenpo Könme đang bệnh. Trước khi ngài vào thất, ngài nói 
với Khenpo Könme: “Khi Dodrupchen mắt, con cảm thấy không thể sống quanh đây 
được nữa. Nếu không có mặt ở đây để thiền định thì con đã bỏ đi rồi. Vì thế, khi 


236 


ngài mất, con sẽ không thể sống ở đây. Ngài thực sự là người duy nhất mà con 
nương tựa.” Buổi sáng ngày hai mươi chín tháng mười hai (1936), có người gõ cửa 
phòng ngài và nói: “Khenpo [Könme] đã thay đổi cõi tịnh độ của ngài [đã mắt] đêm 
qua.” Sau khi cử hành những nghỉ lễ kết thúc khóa nhập thất, _ngày hôm sau ngài ra 
ngoài và tham dự tang lễ. Lần này ngài không kinh nghiệm nỗi đau buồn nhiều như 
khi Dodrupchen mất, và ngài tin rằng hẳn là Khenpo Könme đã cầu nguyện cho 
ngài. 

Năm bốn mươi hai tuổi, sau cái chết của vị Thầy, ngài miễn cưỡng chấp nhận 
việc chỉ định ngài là một trong bốn khenpo chính yếu tại Tu viện Dodrupchen. Ngài 
bắt đầu ban giáo lý tại Dodrupchen và tại những tu viện khác cho các học viên trong 
đó có hai vị Dodrupchen Rinpoche trẻ tuổi. 

Khi tôi được bốn tuổi (năm 1943), tôi được xác nhận và tôn phong là tủlku của 
Khenpo Könme, tôi vô cùng may mắn khi Kyala Khenpo được chỉ định làm thầy trợ 
giáo của tôi. Từ năm 1944, tôi có cơ hội được học tập dưới chân ngài ngót mười 
bốn năm. Ngài không chỉ là một vị Thầy dạy Pháp của tôi mà còn là cha của tôi mà 
tôi thực sự biết rõ. Khi tôi còn nhỏ, tôi thường ngủ trong phòng ngài. Bất kỳ khi nào 
tôi thức dậy, tôi luôn luôn nhìn thấy khuôn mặt vui tươi của ngài, và ngài đang ngồi 
trong hộp thiền định, đang thiền định hay cầu nguyện, trong ánh sáng lờ mờ của 
những chiếc đèn bơ lung linh. Một năng lực vô biên của sự an bình, ấm áp, và kỳ 
diệu luôn luôn tràn ngập tâm thức đơn sơ của tôi và mang lại cảm xúc hoàn toàn an 
ổn, như nhiều người có thể nhớ lại những cảm xúc kỳ diệu như một đứa trẻ được 
bảo bọc bởi hơi ấm của cha mẹ thân yêu. 

Trong khi tôi ở gần ngài, thời khóa biểu hàng ngày của Khenpo cũng giống như 
công việc thường nhật của Khenpo Könme thường là như sau. Hầu như ngài thức 
dậy khoảng ba giờ sáng và bắt đầu thiền định. Khoảng sáu giờ ngài dùng điểm tâm, 
nửa giờ sau tiếp tục thiền định. Khoảng mười một giờ tất cả chúng tôi tập họp lại, và 
sau khi cùng nhau cúng dường và cầu nguyện, chúng tôi dùng bữa trưa. Sau bữa 
trưa Khenpo bắt đầu việc giảng dạy, tổ chức từ một tới ba lớp mỗi ngày. Ngài giảng 
những bản văn sâu xa và khó hiểu nhất bằng những lời đơn giản nhất cùng những 
giải thích chỉ tiết. Giống như bất kỳ khenpo nào của Tu viện Dodrupchen, ngài 
không bao giờ nhận tiền thù lao của học viên. Trái lại, ngài thường tặng thực phẩm 
và cho những học viên nghèo mượn sách. Ngài vui thích dạy dỗ tới nỗi ngài không 
bận tâm tới việc cho họ thời gian của ngài, là điều ngài luôn luôn cảm thấy hết sức 
quý báu đối với ngài để thiền định. Vào buổi tối chúng tôi tụ họp lại vào khoảng sáu 
giờ để thắp đèn trên bàn thờ và cùng nhau dâng những lời cầu nguyện, sau đó 
chúng tôi dùng trà và đàm luận về những chủ đề khác nhau. Sau đó ngài tiếp tục 
thiền định tới khoảng mười giờ đêm. Kế đó ngài đi ngủ khoảng bốn tiếng. 

Khenpoche thích kể những câu chuyện trong quá khứ, nhưng sau đó ngài 
thường cảm thấy thật tệ bởi đã phí phạm thời giờ quý báu của ngài trong việc kể 
chuyện mà ngài cho là vô ích. 

Các thầy trợ giáo Tây Tạng thường nghiêm khắc trong việc rèn luyện học trò, 
nhưng Khenpo thì dịu dàng lạ thường, có lẽ quá dịu dàng. Khi tôi khoảng sáu tuổi, 
tôi kéo một trang giấy ra khỏi một quyển sách, và trang giấy mỏng manh tới nỗi bị 
rách làm hai mảnh. Tôi biết là mình đã làm một điều sai làm và muốn che dấu điều 
đó, vì thế tôi vo trang giấy thành một trái banh nhỏ và ném nó vào một cái lỗ. Sau 
ngày hôm đó, Khenpo đến chỗ tôi, hết sức khó chịu và hỏi: “Con ném nó vào nhà vệ 


củ? 


sinh phải không?” Tôi không nói một lời. Ngài nhấc tôi lên, giữ tôi thật nhặt, và sau 
đó đặt tôi xuống sàn nhà và nói: “Ta sắp lấy một chiếc gậy đánh con.” Tôi hoảng sợ 
tới nỗi không nghĩ ngợi, những lời lẽ tuôn ra khỏi miệng tôi: “Con là tủlku (tái sinh) 
của Lạt ma của thầy. Nếu thầy đánh con, điều đó sẽ tạo ra cho thầy một nghiệp 
khủng khiếp!” Dầu sao đi nữa, ngài đã không đánh tôi, tôi không biết tại sao. Nhiều 
năm sau, tôi nhận ra rằng mầu giấy đó là một trang trong Gomchok Trilen của Jigme 
Lingpa, một trong những bản văn quan trọng nhất về thiền định, và nơi tôi ném nó là 
một nhà vệ sinh ở ngoài trời. Như thế tôi đã ném bản văn tôn kính nhất vào nơi tồi 
tệ nhật. 

Bề ngoài ngài hết sức đơn giản, khiêm tốn, và dễ tính nhưng sự hiểu biết của 
ngài rất rộng lớn, trí tuệ của ngài sắc bén và sâu xa, tâm ngài dịu dàng và tốt lành. 
Ngài rất ít kiến thức về y học nhưng vẫn tặng thuốc cho mọi người mà không đòi hỏi 
bất kỳ thù lao nào cho bản thân ngài hay chỉ phí thuốc men, bởi việc phân phối 
thuốc này được bắt đầu bởi Khenpo Könme là một thầy thuốc. Khi những người 
bệnh đưa ra các chẵn đoán của y sĩ, ngài cho phép các học viên phát thuốc cho họ. 

Ngoài Tu viện Dzogchen, ngài đã giảng dạy ở nhiều nơi. Ngài đã dạy ở Yarlung 
Pemakö trong Thung lũng Ser; Wang-rỏl Gompa trong Thung lũng Do; Kyala 
Gompa trong Thung lũng Dzika; Joro Gön, Dogar Gön, và Alo Gompa xứ Gyarong; 
Tertön Gar, Göde Gon, và Gon Lakha xứ Rekong; và Kongser Khado Gompa trong 
miền Trokho. Ngài đã thiết lập những drupdra (trường thiền định) ở Tertön Gar tại 
Rekong và Joro Gön ở Gyarong. 

Khi giảng ý nghĩa của Ba Lời Trọng yếu của Prahevaijra (Garab Dorje, Kim 
Cương Hỷ), Khenpo viết cho Thupten Thrinle Palzang Rinpoche: 


Trí tuệ chói lọi sinh ra một cách tự nhiên, thuần tịnh từ nguyên thủy và không bị 
tạo tác, 

An trụ như bản tánh cố hữu của những chu trình lầm lạc khác nhau, người 
bám chấp và những tư tưởng [nhị nguyên] bám chấp, 

Trong hình thức của sự quang minh, tánh Không, thoát khỏi sự bám chấp và 
mở trống, các phương diện của Pháp Thân. 

Xin nhận ra trạng thái tự nhiên tự thân, [sự hợp nhất] của tánh Không và giác 
tánh nội tại trần trụi [của tâm ngài]. 


Khi đã lập tức cắt đứt mọi hiểu biết của tâm thức khái niệm, 

Trong trạng thái của sự tươi mới và giác tánh nội tại khoáng đạt, không có 
điểm quy chiếu, 

Nhờ sự an trụ không có những chỉnh sửa và tạo tác, 

Ngài sẽ nhận ra khuôn mặt của Pháp Thân tự-tỉnh giác, cho dù không tìm kiếm 
nó. 


Hạnh phúc và đau khổ của sinh tử và Niết bàn, những họa tiết của tâm, 

Dù xuất hiện trong cách thức nào, bản tánh của chúng là không có lúc bắt đầu. 

Sau khi [mọi niệm tưởng] tan biến tự nhiên như pháp giới toàn khắp, thoát khỏi 
sự bám chấp, 

Nghỉ ngơi trong tâm thư thản và an bình thì đầy hỉ lạc. 


238 


Nếu giác tánh nội tại cố hữu, là trí tuệ khoáng đạt và không bị chỉnh sửa, 

Xuất hiện trần trụi như [sự hợp nhất] của đại lạc và tánh Không, không bị tạo 
tác, 

Khi ấy hôn trầm và trạo cử [cao hay thấp], những kẻ thù của thiền định, sẽ 
được tịnh hóa một cách tự nhiên, và 

Sẽ không cần nương tựa vào bất kỳ phương tiện nào khác để xua tan những 
chướng ngại hay phát triển các kinh nghiệm. 


Mọi hình tướng xuất hiện đều là ánh sáng rực rỡ của Pháp thân bắt sinh, [sự 
hợp nhất] của tánh Không và giác tánh. 

Mọi âm thanh vang vọng đều là âm nhạc của tiếng gầm bắt hoại [nãda]. 

Mọi niệm tưởng xuất hiện là bản tánh phổ quát [trùm khắp], thoát khỏi sự bám 
châp. 

Xin an trụ trong vương quyền của Pháp thân, [trạng thái] bất biến của giác tánh 
và tánh Không. 


Một hôm vào năm 1957, Khenpo nói với tôi: “Ta không quan tâm tới sự an toàn 
của riêng ta, bởi ta có một cuộc đời ngắn ngủi, giống như độ dài của đuôi một con 
dê. Nhưng ta muốn cứu đời con. Ta đã khẩn cầu Rinpoche [Dodrupche đệ tứ 
Thupten Thrinle Palzang] cho chúng ta đi cùng với ngài, và ngài đã đồng ý. Vì thế 
chúng ta sẽ ra đi, nhưng chúng ta sẽ không nói cho ai biết ngoại trừ Loli.” — Lodi là 
anh của ngài. Nếu mọi người biết Rinpoche ra đi, có thể họ sẽ không để cho ngài đi, 
hay nhiều người khác muốn đi và nhà cầm quyền sẽ dễ dàng ngăn chặn chúng tôi. 

Rinpoche bảo chúng tôi là mười ba người sẽ đi cùng với ngài và họ được chia 
thành ba nhóm. Khenpo và tôi đi trong nhóm đầu tiên. Rinpoche đi trong nhóm thứ 
hai. 

Đối với những người trong vòng thân thiết của chúng tôi, ngoại trừ Loli, Khenpo 
và tôi phải nói: “Theo một tiên tri, Khenpo và tôi nên đi tới Núi Dongri, một thánh địa, 
để thực hiện một khóa nhập thất một tháng mà không để cho người khác biết. Vì thế 
Loli sẽ che đậy cho chúng tôi, giả bộ là chúng tôi đang ở trong thất, và chúng tôi sẽ 
đi với một vài người bạn như chúng tôi đã sắp xếp.” Họ không hỏi chúng tôi, bởi 
những sắp xếp như thế là bình thường trong một vài trường hợp, và họ chuẩn bị vài 
con ngựa và trợ giúp chúng tôi để giữ cho cuộc hành trình được cho là tới Núi 
Dongri được kín đáo. 

Một buổi tối, hai ngày trước khi chúng tôi ra đi, Khenpo tới gặp Do Drupchen đệ 
tứ Rigdzin Tenpe Gyaltsen, người đang sống trong một ngôi chùa. Khi Khenpo bắt 
đầu rời Rinpoche, Rinpoche yêu cầu mọi người khác đang có mặt ở lại phía sau và 
ngài ra khỏi nhà trong bóng tối để từ giã Khenpo. Rồi Khenpo bước đi, nhưng 
Rinpoche lại đi theo ngài và từ giã một lần nữa. Khenpo lại đi và Rinpoche đi theo 
để nói lời chia tay với Khenpo lần thứ ba. Và sau đó Rinpoche quay trở về chùa. 
Sau này Khenpo nói với tôi: “Ta không tạo ra ngay cả một vết tích của việc ra đi. 
Nhưng chắc chắn là Rinpoche cảm thấy chúng ta đang nhìn nhau lần cuối. Ngài có 
vẻ rất xúc cảm và khó lòng chia tay. Điều đó có thể có nghĩa là có lẽ ta không trở lại 
trong đời này.” 

Vào nửa đêm ngày mười ba tháng mười một năm Hỏa Thân (1957), khi mọi 
người đang ngủ và toàn bộ cộng đồng chìm ngập trong bóng tối, chúng tôi lặng lẽ 


230 


rời tu viện. Tại đèo Chungnyak, từ nơi chúng tôi có thể nhìn thấy tu viện một lần 
cuối cùng, trong bóng tối Khenpo và chúng tôi lễ lạy tu viện, trụ xứ của các Lạt ma vĩ 
đại, và Rigdzin Tenpe Gyaltsen, người có thể đang ở trong giác: ngủ quang minh 
chói lọi hay đang dõi nhìn chúng tôi với đôi mắt trí tuệ toàn tri của ngài. Loli ở lại 
phía sau và che dấu việc trốn thoát của chúng tôi bằng cách đánh trống như thể 
Khenpo và tôi đang thực hiện một cuộc nhập thất tại nhà chúng tôi. 

Một thời gian trước đó, Lạt ma Zhingkyong, một đệ tử của Kyala Khenpo, đã viết 

cho tôi một tiên tri mà không biết răng chúng tôi sẽ ra đi. Trong một giòng có nói: 
“Khi quả trứng-lửa vỡ, ông sẽ tới miên Trung Tây Tạng.” Phù hợp với lời tiên tri, vào 
ngày mồng sáu tháng giêng năm Hỏa Dậu (1957), chúng tôi đến Lhasa. Khenpo đã 
ngã bệnh do chuyến đi và vì những vết thương ở chân gặp phải trên đường. Chúng 
tôi trải qua ít ngày tại Lhasa và nhờ một y sĩ Tây Tạng tên là Lhokha Amchi chữa trị 
cho Khenpo. Chúng tôi đến thăm pho tượng .Jowo linh thiêng nhất ở Tây Tạng, và 
thực hiện một vài lễ cúng dường. Đối với Khenpo thì đây là lần thứ hai ngài đến 
Lhasa, lần đầu là một chuyến hành hương mà ngài thực hiện với cha mẹ ngài năm 
ngài bảy tuổi. 

Sau vài ngày ở Lhasa, theo chương trình mà chúng tôi đã vạch ra với Rinpoche, 
chúng tôi đi Drak Yangdzong, một địa điểm hành hương nỗi tiếng, để chờ Rinpoche. 
Sức khỏe của Khenpo bắt đầu xấu hơn, và ngài nói: “Từ khi ta còn trẻ, ta luôn luôn 
ước muốn được sống và thiền định tại một nơi được Guru Rinpoche gia hộ. Bây giờ 
ta không còn thời gian để thiền định, tuy nhiên ta sung sướng vì có thể sử dụng 
những ngày cuối cùng của ta ở nơi này. 

Chạng vạng tối ngày mồng hai tháng hai năm Hỏa dậu (1957), sau khi đọc ba 
chương đầu của Chöying Rinpoche Dzö, ngài thình lình tan hòa vào sự an bình tối 
thượng của cái chết. Ngày hôm sau ngài vẫn ở trong thiền định, và một Lạt ma địa 
phương chất phác đến và cử hành lễ đánh thức ngài khỏi đại định. 

Trong số những tác phẩm của ngài có Bình giảng về Rigdzin Dũpa, Một Chú Giải 
Tóm tắt về Palchen Dũpa, Một Chú giải Tóm tắt về Vajrakila, Một Giáo huắn Tóm tắt 
vê Ba Tác phẩm Đánh vào Trái tim, và Bình giảng vê Dagni Changchup Miche (đã 
thât lạc). 


240 





DILGO KHYENTSE TA SHI PALJOR 
1910 - 1991 


Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche Tashi Paljor,”” là một trong vài vị hộ trì dòng 
truyền thừa, nhà biên soạn, Đạo sư, và người trao truyền vĩ đại của những giáo lý 
và năng lực của các Mật điển Nyingma nói chung và Longchen Nyingthig nói riêng 
đã đến được với nhiều đệ tử ở Tây Tạng, Ấn Độ, Nepal, Bhutan và Tây phương. 

Ngài cũng được gọi là Gyurme Thekchok Tenpe Gyaltsen, Jigme Khyentse 
Özer, và Rapsal Dawa. 

Ngài sinh ngày mười ba tháng tư năm Hỏa Tuất thuộc Rabjung thứ mười lăm 
(1910) trong gia đình Dilgo, một thượng thư (nyerchen) của vua xứ Dege trong bộ 
tộc Nyö ở Thung lũng Dan. Thân phụ ngài là Tashi Tsering. Đúng vào ngày ấy Đạo 
sư vĩ đại Mipham Namgyal và các đệ tử của ngài đang cử hành lễ tiệc khi hoàn tất 
khóa giảng kéo dài một tháng rưỡi về Bình giảng Kalachakra của ngài tại Dilgo. 
Mipham lập tức ban những viên thuốc SarasvatI, vị Phật nữ trí tuệ, với những chữ 
DHIH và HRIH thiêng liêng cho đứa bé ăn thậm chí trước khi nó bú sữa mẹ. Khoảng 
một tháng sau khi sinh, Mipham ban các quán đảnh tịnh hóa và trường thọ và đặt 
tên cho đứa bé là Tashi Paljor. Từ đó cho tới khi Mipham mất vào đầu năm 1912, 
Khyentse liên tục được ban các phẩm vật gia hộ. 

Khi ngài chỉ mới bốn tháng tuổi, Ngor Ponlöp Loter Wangpo xác nhận ngài là 
Tulku của Khyentse Wangpo. Vào lúc Mipham mất, Zhechen Gyaltsap Pema 
Namoyal (1871-1926) nhìn thấy Khyentse và bảo gia đình tặng ngài cho Zhechen. 

Năm lên sáu tuổi,”Ê tình cờ ngài bị phỏng nặng và bị bệnh trầm trọng trong 
khoảng sáu tháng, sự việc đó khiến cho ngài thọ giới xuất gia làm một sa di. 

Khi ngài mười lăm tuổi, Gyaltsap xác nhận ngài là một tulku của Khyentse 
Wangpo, tôn phong ngài tại Tu viện Zhechen, và đặt tên cho ngài là Gyurme 
Thekchok Tenpe Gyaltsen. Vị Thầy này cũng ban cho ngài nhiều sự trao truyền, 
trong đó có những trao truyền Dam-ngak Dzö và Nyingthig Yabzhi. Từ Khenpo 


241 


Pema Losal của Tu viện Dzogchen ngài nhận sự trao truyền Longchen Nyingthig. 
Từ Adzom Drukpa, ngài thọ nhận giáo lý Ngỗndro Longchen Nyingthig. 

Với Khenpo Zhenphen Chökyi Nangwa (Zhen-ga) ở Tu viện Dzogchen, Khenpo 
Thupten Chöphel (Thupga) ở ấn thất Changma, Dza Mura Dechen Zangpo, và 
những Đạo sư khác, ngài đã nghiên cứu những bản văn của Nägãrjuna, Asanga, 
Abhidharma, Yönten Dzö, những bình giảng về Guhyagarbha-mãyãjãla-tantra: Mật 
điển Bí Mật Tập Hội, và nhiều bản văn khác. Khenpo Thupga xác nhận ngài là tủlku 
của Ônpo Tendzin Norbu (Tenli). 

Sau đó từ Khyentse Chökyi Lodrö ngài nhận những trao truyền các giáo lý của 
phái Sakya, Kagy, Geluk và Nyingma, kể cả Rinchen Terdzö, Nyingthig Yabzhi, 
Longchen Nyingthig, và Lama Gongdủ. Từ Khenpo Tendzin Dargye của Tu viện 
Zhechen, ngài được trao truyền chín pho sách của Jigme Lingpa. Từ Zhechen 
Kongtrủl (1901-1959?), ngài nhận những trao truyền mười ba pho sách của giáo 
khóa Minling. Ngài nhận giáo lý của mọi truyền thống Phật giáo Tây Tạng từ hơn 
bảy mươi vị Thầy. Trong số đó, Zhechen Gyaltsap và Khyentse Chökyi Lodrö là 
những vị Thầy chính yếu của ngài. 

Bắt đầu từ năm mười tám tuổi, trong mười hai năm ngài sống ở những nơi cô 
tịch và thực hành những giáo lý khác nhau, trong đó có Các Sädhana Ba Gốc của 
Minling Terchen và Longchen Nyingthig. 

Suốt đời ngài, ngài hiến mình cho việc giảng dạy và truyền Pháp cho tất cả 
những ai tới nhận giáo lý. Ngài viết rằng vào năm sáu mươi bốn tuổi, ngài đã ban 
các quán đảnh Nyingthig Yabzhi và Longchen Nyingthig hơn mười lần. Từ năm bốn 
mươi cho tới tám mươi hai ngài đã thuyết giảng về Chokchu Mũnsel, luận giảng về 
Guhyagarbha của Longchen Rabiam ít nhất mỗi năm một lần, và bình giảng rộng 
lớn về Yönfen Dzö của dJigme Lingpa. Trong vô số những giáo lý khác, ngài đã năm 
lần ban những trao truyền Einchen Terdzö, bốn lần ban những giáo lý của Nyingma 
Kama, ba lần các giáo lý của Dam-ngak Dzö, và hai lần các giáo lý Kanjur. 

Rinpoche và vị phối ngẫu của ngài, Khandro Lhamo, có hai con gái. Nam tử của 
Chi-me La - con gái của ngài - là “hechen Rabjam đệ thất. 

Theo lời mời của hoàng gia xứ Bhutan, ngài sống nhiều năm ở Bhutan để giảig 
dạy và trao truyền giáo lý. 

Từ đầu thập niên 1960, ngài đơn thương độc mã duy trì và truyền bá truyền 
thống bất bộ phái độc nhất vô nhị của các vị Khyentse, và với sự nhất quán liên tục 
không mệt mỏi, ngài không ngừng truyền bá giáo lý bằng cách du hành, giảng dạy, 
thực hành, và xây dựng những đài kỷ niệm vì lợi ích của Giáo Pháp và mọi người. 

Năm 1980, ngài xây Tu viện “hechen Tennyi Dargye Ling (lấy tên của tu viện cũ 
của ngài ở Tây Tạng) tại Baudhanath ở Nepal, một quân thể phức tạp với hơn hai 
trăm học viên tu sĩ. Năm 1988, ngài đã thiết lập một shedra (học viện Kinh điển) tại 
tu viện mới, ở đó các tu sĩ nghiên cứu những bản văn uyên áo. 

Bắt đầu từ năm 1975, ngài đã nhiều lần viếng thăm nhiều quốc gia ở Tây 
phương và giảng dạy những cấp độ giáo lý và trao truyền khác nhau. Ngài cũng đã 
thiết lập Thekchok Ösal Chöling, một trung tâm Giáo Pháp tại Pháp. Từ hải ngoại, 
ngài đã viếng thăm Tây Tạng hai lần để giảng dạy và trợ giúp việc xây dựng lại các 
tu viện và niềm tin ở quê hương ngài. 


242 


Ngài đã ban cho Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ Mười bốn nhiều quán đảnh và giáo lý 
về các luận giảng Guhyagarbha và Yönten Dzö và những giáo lý khẩu truyền Đại 
Viên mãn được kết hợp với các giáo lý Yeshe Lama. 

Ngài đã khám phá nhiều giáo lý và sãdhana là terma và biên soạn nhiều bản văn 
uyên áo và những luận giảng về những chủ đề khác nhau, tổng cộng hai mươi 
quyển sách. Trong số các tác phẩm của ngài về Longchen Nyingthig có một luận 
giảng về Palchen Dũpa và Wangki Chokdrik. 

Năm tám mươi mốt tuổi, lúc ba giờ sáng ngày hai mươi tháng tám năm Hỏa Mùi 
(28 tháng Chín năm 1991), tâm giác ngộ của ngài tan hòa vào sự khoáng đạt tối 
thượng tại một bệnh viện ở Thimbu, thủ phủ của Bhutan. Từ lúc ấy, vị trụ trì tu viện 
mới của ngài ở Nepal là Rabjam Rinpoche, Gyurme Chökyi Senge, là người kế thừa 
tâm linh và cháu ngoại của ngài. 

Ngài là một trong những Đạo sư uyên bác và thành tựu vĩ đại nhất của Tây Tạng 
trong thời đại của chúng ta. Vóc người ngài cao lớn và khổng lồ. Khi ngài ở giữa 
những Đạo sư khác, ngài đứng sừng sững như một ngọn núi giữa những quả đồi 
hay chiếu sáng như mặt trăng giữa những vì sao, không phải vì thân thể ngài nỗi 
bật mà bởi sự uyên bác và thánh thiện sâu rộng của ngài. Khi ngài ban giáo lý, lời 
dạy của ngài như một con sông trôi chảy, hầu như không ngừng nghỉ. Nếu những 
người ngoại quốc nghe bài giảng của ngài, lúc ban đầu họ có thể có ấn tượng là 
ngài đang đọc một bản văn tuyệt đẹp từ ký ức, bởi mỗi lời của bài giảng của ngài là 
thi ca, ngữ pháp của ngài toàn bích và ý nghĩa thật sâu xa. 

Trí nhớ của ngài là một đặc điểm vô cùng kỳ lạ. Ngài không chỉ nhớ được những 
bản văn nghi lễ uyên áo và những chỉ tiết về các vị Thầy và bằng hữu của ngài, mà 
còn nhớ cả những người mà ngài chỉ nhìn thấy một lần nhiều năm trước. 

Lòng tốt của ngài thật vô biên, và có thể dung chứa tất cả mọi người. Mỗi khi tôi 
được yết kiến ngài, ngài cho tôi cảm tưởng là tôi dành được một chỗ trong tâm thức 
bao la của ngài. Nếu quý vị nhìn kỹ, quý vị sẽ có cảm tưởng là ngài luôn luôn ở 
trong trí tuệ thiền định hay chứng ngộ của sự khoáng đạt và đi tới mọi người bằng 
năng lực của lòng từ bi và sự thẳng thắn, không chút thay đổi. 

Hầu như ngài nắm giữ những sự trao truyền tất cả giáo lý đạo Phật ở Tây Tạng, 
nhưng ngài luôn luôn tìm kiếm những trao truyền bổ túc, bất luận chúng nhỏ bé ra 
sao. Ngài có cả một thư viện không lồ nhưng không bao giờ ngừng tìm kiếm ngay 
cả một trang của một tác phẩm hiếm có. Ngài cũng hết sức trung thực. 

Trong chuyến đi cuối cùng từ Bhutan tới Kalimpong của ngài, thay vì đi máy bay, 
ngài đã nài nỉ thực hiện một hành trình gian khổ bằng xe hơi để thăm một đệ tử cũ 
của ngài trên đường đi. Trong khi nỗ lực đó có thể vắt kiệt sức mạnh thể chất của 
ngài, nó đã là niềm vui và sự hoàn thành của ngài, một hành động của lòng bi mẫn. 

Urgyen Tendzin Jigme Lhundrup (sinh năm 1993), cháu của Tulku Ugyen 
Rinpoche (1919-1996) và là con trai của Kela Chokling Rinpoche và Dechen 
Paldron xứ Terdhe, đã được tôn phong là hóa thân của Dilgo Khyentse Rinpoche. 


243 





CHATRAL SANGYE DORJE 
sinh năm 1913 


KYAB.E Chatral Sangye Dorje Rinpoche”°” là một trong số rất ít những Đạo sư vĩ 
đại của dòng Longchen Nyingthig còn trụ thế. 

Rinpoche sinh trong nhóm bộ tộc Abse ở Nyak-rong thuộc Tỉnh Kham và không 
bao lâu di cư tới Amdo cùng với nhóm bộ tộc của ngài. 

Ngài nhận những trao truyền các giáo khóa terma của Dũdjom Lingpa (1835- 
1903), Sera Khandro, và những giáo lý khác từ chính Đạo sư vĩ đại Sera Khandro 
Dewe Dorje (1899-1952?) và Tủlku Dorje Dradủl (1891-19592), con trai út của 
Dùdjom Lingpa. 

Năm mười lăm tuổi, ngài từ bỏ những ràng buộc với gia đình và đi tới nhiều Đạo 
sư để học tập và thực hành. Ngài bỏ việc cưỡi ngựa và đi bằng chân. Ngài từ chối 
vào nhà hay lều của những gia chủ, chỉ ở trong những ẩn thất, hang động, hay túp 
lều nhỏ của riêng ngài. 

Từ Kathok Khenpo Ngawang Palzang (1879-1941) ngài nhận những trao truyền 
và giáo lý Longchen Nyingthig và nhiều giáo lý khác. Khenpo trở thành Đạo sư gỗc 
quan trọng nhất của ngài. Ngài cũng nhận nhiều trao truyền từ Khyentse Chökyi 
Lodrö và những Đạo sư khác của Dege. Ở miền Trung Tây Tạng, ngài trở thành 
một trong những đệ tử chính của Kyabje Dùũdjom Rinpoche, tủlku của Dudjom 
Lingpa. 

Rinpoche đã trao truyền những giáo lý hiếm có cho Shuksep Lochen, Khyentse 
Chökyi Lodrö, Dũdjom dJitral Yeshe Dorje, và nhiều Đạo sư quan trọng khác. 
Gyaltsap Redring (mất ngày 8 tháng Năm, 1947), khi đó là nhiếp. chính của Tây 
Tạng, đã mời Rinpoche tới Lhasa và nhận từ ngài nhiều trao truyền và giáo huấn 
thiền định Đại Viên mãn. Kết quả là một số đông người thuộc mọi tầng lớp xã hội, 
giới quý tộc và bình dân, với những món cúng dường đã lũ lượt tìm đến Rinpoche 
để nhận các giáo lý. Ngài nhận ra điều này như một sự xao lãng con đường của 
ngài, và ngài thình lình bỏ lại mọi sự, trốn vào hang động trong những núi non đã 


244 


được Guru Rinpoche và những Đạo sư khác trong quá khứ gia hộ. Sau đó ngài 
sống như một ẩn sĩ trong nhiều thập niên và được gọi là Chatral, một ẩn sĩ, hay một 
người đã từ bỏ những hoạt động thế tục. 

Cuối thập niên 1950, ngài di chuyển tới Bhutan và sau đó tới Ấn Độ. Ngài đã xây 
dựng lại một ngôi chùa đơn sơ ở phía trên làng Jor Bungalow gần Darjeeling và bắt 
đầu một drupdra ba năm, ở đó những thiền giả tu tập thực hành Longchen 
Nyingthig. Một drupdra là một trường nhập thất thiền định, ở đó một nhóm người ẩn 
cư trong một năm, ba năm hay hơn nữa. Hiện nay có nhiều drupdra khắp thế giới 
do các Lạt ma Tây Tạng thiết lập, nhưng khi Rinpoche xây dựng drupdra này thì đó 
là drupdra duy nhất do một Lạt ma tị nạn Tây Tạng lập nên. 

Rinpoche cũng xây dựng nhiều ngôi chùa, bảo tháp, và một số drupdra khác ở 
Nepal và Án Độ. Hiện nay, ngài sống chủ yếu ở Pharping, một địa điểm hành hương 
quan trọng ở Nepal được Guru Rinpoche gia hộ. 

Rinpoche chống lại mọi sự dính mắc vào những cấu trúc tu viện hay bộ máy 
quan liêu và duy trì một truyền thống ân sĩ. Ngài có vô số đệ tử người Tây Tạng, 
Bhutan, và Nepal cũng như một số đệ tử từ Tây phương. Rinpoche và vị phỗi ngẫu 
Kamala của ngài, con gái của Tertön Tulzhuk Lingpa, có hai con gái là Tãrädevi và 
SaraswalfI, một tủlku của Sera Khandro. 

Vào ngày 16 tháng Mười Một năm 1968, Cha Thomas Merton đã gặp Rinpoche 
và tả lại buổi gặp gỡ như sau: “Thông điệp không được nói ra hay được nói ra nửa 
chừng của cuộc trò chuyện là chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu về nhau như những 
người bằng cách này hay cách khác đang ở bờ mé của sự đại chứng ngộ, hiểu nó 
và đang nỗ lực (chẳng biết, làm sao) đi ra và lạc lối trong đó — và đó là một ân huệ 
để chúng tôi gặp gỡ nhau.” 

Harold Talbott, người có mặt trong buổi gặp gỡ, nhớ lại Merton đã biểu lộ với 
ông sau cuộc gặp gỡ: “Đó là một người vĩ đại mà tôi từng gặp. Ngài là vị Thầy của 


^*1 


fÔI. 


245 


37 





DODRUPCHEN ĐỆ TỨ RIGDZIN TENPE GYALTSEN 
(1927-1961) 


KYABJE Rigdzin Tenpe Gyaltsen, Dodrupchen Rinpoche đệ tứ,” là hiện thân của 
trí tuệ vĩ đại và năng lực huyền diệu. Trong số nhiều danh hiệu của ngài có Rigdzin 
dalủ Dorje, Natsok Rangtrỏl, Dũdùl Pawo Dorje, và Jigtral Dũdũl Namkhe Dorje. 

Rinpoche sinh năm Hỏa Mẹo thuộc Rabjung thứ mười sáu (1927) trong Thung 
lũng Mar Thượng ở miền Đông Tây Tạng. Thân phụ của ngài là Gyurme Dorje thuộc 
Wangda, một trong tám nhóm bộ tộc của Pema Bum, là một trong ba phân khu của 
bộ tộc Golok. Thân mẫu ngài là Melo thuộc nhóm bộ tộc Ling. Ngài có các dấu hiệu 
là những chữ HA RI NI và SA nơi trái tim, là một dấu hiệu từ một terma tiên tri, trong 
đó nói: 


Hiền lộ của Đức Liên Hoa Sanh tên là Pawo 

Sẽ điều phục chúng sinh với giới luật bí truyền của ngài. 

Nơi trái tim ngài, HA RI NI và SA xuất hiện thật rõ ràng. 

Bất kỳ ai được nối kết với ngài sẽ thoát khỏi những tái sinh thấp kém. 


Năm lên bốn tuổi ngài được xác nhận là tủlku của Dodrupchen đệ tam bởi nhiều 
Lạt ma trong đó có Amdo Geshe Jampal Rölpe Lodrö, một Đạo sư vĩ đại phái Geluk, 
và Tùlku Dorje Dradủl (1891-19592). Tùủlku Dorje Dradủl là một đại tertön, con út của 
Dũdjom Lingpa và em út của Dodrupchen đệ tam. Tuy nhiên về sau này chính 
Rinpoche xác nhận rằng ngài là tủlku của Do Khyentse, và ngài cũng phô diễn năng 
lực huyền bí giống như Do Khyentse. 

Khi Rinpoche bốn tuổi, với buổi lễ vĩ đại, ngài được tôn phong tại Tu viện 
Dodrupchen đồng thời với Thupten Thrinle Palzang Rinpoche, tủlku khác của 


246 


Dodrupchen đệ tam. Sau đó, hai vị Rinpoche cùng có những bài tập đọc, và các 
ngài sống với nhau cho tới cuối tuổi thiếu niên. 

Năm lên bảy, hai vị Rinpoche học các bản Kinh điển với Lushủl Khenpo Könchok 
Drönme (Könme) cho tới khi Khenpo mất năm 1936. Sau đó các ngài học với 
Chökor Khenpo Kang-nam, Kyala Khenpo Chöchok, và những học giả khác của Tu 
viện Dodrupchen trong nhiều năm. 

Năm mười một tuổi, trong nhiều tháng hai vị Rinpoche đi tới Thung lũng 
Dzachukha để nhận những trao truyền Nyingthig Yabzhi và Longchen Nyingthig từ 
Gekong Khenpo Kũnzang Palden (Kùnpal) vĩ đại. 

Trong thời thơ ấu, Rinpoche không phô diễn bất kỳ điều thần diệu nào, nhưng 
khi ngài lớn lên và Thupten Thrinle Palzang Rinpoche đã ngừng phô diễn các điều 
huyền diệu thì ngài bắt đầu hiển lộ năng lực của riêng ngài. 

Năm mười chín tuổi, cả hai Rinpoche đi tới miền Trung Tây Tạng trong một 
chuyến hành hương kéo dài hàng năm. Rinpoche thực hiện một khóa nhập thất 
ngăn hạn tại Kang-ri Thökar, nơi Longchen Rabjam đã sống. Ở nhiều nơi ngài có 
những linh kiến và nhìn thấy những terma được khám phá, nhưng ngài quyết định 
phót lờ đi bởi ngài bị những tu sĩ nghiêm chỉnh vây quanh. 

Sera Yangtrủl (1926-1989/90), một tertön nổi tiếng của Thung lũng Ser, thành 
viên của đoàn lữ hành trong nhóm hành hương của Dodrupchen, nói: 


Trên đường từ miền Trung Tây Tạng trở về, một hôm Rinpoche và tôi đi tới bờ 
một con sông. Rinpoche bảo tôi: “Hãy đào cát lên. Ta sẽ tìm thấy cái gì đó.” 
Sau khi đào được một ít, tôi phát hiện một bánh xe cầu nguyện. Rinpoche nói: 
“Đào nữa; sẽ có cái gì khác nữa.” Tôi đào nữa và khám phá một pho tượng mạ 
vàng. Rinpoche nói: “Ta cần pho tượng này. Ông lấy bánh xe cầu nguyện.” 
Nghĩ rằng: “Ta muốn có pho tượng, nhưng ngài không đưa nó cho ta. Ta làm 
gì với bánh xe cầu nguyện này?” tôi nói: “Con không cân bánh xe cầu nguyện.” 
Rinpoche nói: “Vậy thì vất nó đi.” Tôi ném nó, và trước khi rơi xuống mặt đất, 
nó hoàn toàn biến mất. Khi nhắc tới bánh xe cầu nguyện và pho tượng mạ 
vàng, tôi hỏi: “Rinpoche, những cái đó là gì?” Ngài nói: “Ò hẳn là một vài du 
khách đã bỏ quên chúng ở đây.” Đó là lỗi lầm của việc tôi còn quá trẻ. Đó là 
một cuộc khám phá terma, nhưng khi đó tôi không nhận ra điều ấy. 


Yangtrủl kể một câu chuyện khác. 


Một lần nữa trên đường về, Rinpoche và tôi đi dạo trong một hẻm núi. Trước 
tiên ngài muốn chúng tôi làm những cái móc bằng những nhánh con của một 
bụi gai. Sau khi làm xong, khi nhìn vào một ngọn đồi đá cao, dốc, và phẳng 
mặt, ngài nói: “Trong tảng đá đó có terma. Chúng ta sẽ tới xem chứ?” Khi 
chúng tôi đến đó, ngài đặt những cái móc vào tảng đá như thể ở trong bùn và 
khi sử dụng chúng, ngài leo lên, và tôi đi theo ngài. Rồi chúng tôi tới một cái 
hang khổng lồ. Ở trong hang chúng tôi tụng Lời Cầu nguyện Bảy Dòng và Lời 
Cầu nguyện Thành tựu Tự nhiên những Ước nguyện của Guru Rinpoche. Vào 
lúc đó, một mảnh tường của cái hang mở ra như một cửa số. Trong một cái lỗ 
như cửa sổ chúng tôi nhìn thấy nhiều pho tượng và những “hộp nhỏ.” Cũng có 
một hòn đá có hình dạng một cánh tay. Rinpoche nói: “Hãy kéo hòn đá đó. 


247 


Phần terma của ông ở đó.” Khi tôi cố gắng kéo hòn đá, nó mở ra như một cái 
nắp, trong đó có nhiều pho tượng và những chiếc hộp nhỏ có những con rắn 
bao quanh. Rinpoche nói: “Nhặt chúng lên, đừng nghi ngờ gì hết.” Tôi thò tay 
vào và lấy ra một pho tượng và ba cái hộp. Sau khi nhìn chúng, ngài nói: “Bây 
giờ để chúng trở lại.” Tôi nói: “Con sẽ lấy một bức tượng.” Rinpoche cảnh báo: 
“Không! Chưa tới lúc để lấy ra, và những vị bảo hộ sẽ không để chúng ta lấy.” 
Khi tôi đưa những terma vào, cánh cửa trong tảng đá đóng lại một cách tự 
nhiên và niêm kín lại như trước. Nó hoàn toàn như một trò ảo thuật. Sau đó tôi 
leo xuống trước, và ngài xuống sau, gỡ những chiếc móc ra khỏi tảng đá. Tôi 
bảo ngài: “Rinpoche, cứ để những cái móc ở đó, chúng ta sẽ cần tới khi quay 
trở lại.” Ngài nói: “Không! Nếu người ta nhìn thấy chúng, họ sẽ cười chúng ta 
và nói: 'Hai tên khùng đã ở đây.” Khi ngài gỡ xong những cái móc, ngay cả 
một dấu vết của việc ngài đã ghim những cái móc vào tảng đá cũng không còn. 
Giờ đây tôi hiểu rằng đó là một sự phô diễn đáng kinh ngạc. 


Vào một thời điểm nào đó sau khi trở về từ miền Trung Tây Tạng, Rinpoche lập 
trụ xứ chính của ngài tại Gephel Ritrö, Ân thất Gieo trồng Đức hạnh, nơi 
Dodrupchen đệ tam đã ở hầu hết nửa sau của đời ngài. Ấn thất này ở phía dưới 
đỉnh của một ngọn núi chọc trời trong một cánh đồng như tắm gương phủ cỏ xanh 
tô điểm những bông hoa dại. Cánh đồng được bao quanh bởi những cây thông và 
bách xù xanh tươi cao lớn như những bức tường. Phía trên bức tường cây, quý vị 
có thể nhìn thấy ở xa, những rặng núi vươn cao như những con sóng ở bờ bên kia 
của Thung lũng Do. Một vài ngọn núi được khoác lên bộ y phục là những tàng cây, 
một vài ngọn được bao phủ bởi những tảng đá xám, hơi đỏ, hoặc hơi có màu xanh 
lục, và những ngọn khác đôi khi đội những chiếc mũ tuyết. Những ngọn núi tạo cho 
ta ảo giác là chúng tạo thành một bức tường đằng sau những bức tường làm bằng 
những tàng cây cao hay đúng hơn, chúng đang bảo vệ quý vị cả ngày lẫn đêm. 

Rinpoche đã nghiên cứu nhiều bản văn, nhưng phạm vi nghiên cứu của ngài 
không rộng. Tuy nhiên, cũng như Jigme Lingpa, ngài là một học giả tự bản chất. 
Ngài cao và mảnh khảnh nếu so với những Lạt ma khác ở Golok, với đôi mắt mở 
lớn, sáng, đầy năng lực. Ngài là một diễn giả phi thường về Giáo Pháp và luận đàm 
có tính chất xã hội. Ngài là một họa sĩ tài ba, một đạo sư về việc hát tụng, và thiện 
xảo trong việc làm torma và các mạn đà la. Mặc dù sống đơn giản, ngài rất có phẩm 
cách, và ngay cả khi ngài nói chuyện phiếm thì nó cũng là giáo lý. Ngay cả khi ngài 
hành động không thể đoán trước được, ngài luôn luôn là một người đáng tin cậy 
nhất, và thậm chí khi ngài sống và chết trong nhà tù, nhờ sự hiện diện của ngài, 
ngài đã mang ánh sáng của Giáo Pháp đến cho cuộc đời của nhiều người đồng 
cảnh ngộ. 

Từ năm ngài khoảng hai mươi tuổi, ngoại trừ lúc ngài ban những quán đảnh hay 
giáo lý, hay đang du hành ngoài tu viện, ngài không ngồi trên ngai tòa hay chủ tọa 
những buổi lễ như Đạo sư kim cương. Ngài thích ngồi trên một tắm nệm và làm một 
Thầy phụ trách việc hát tụng hay Thầy cử hành nghi lễ, hoặc đôi khi chơi sáo lễ, là 
những chức vụ thấp. 

Trong rừng tại ẩn thất có một Pháp tòa cao bằng đá mà có lần Dodrupchen đệ 
tam đã từng giảng dạy. Trong một thời gian dài, từ Pháp tòa này Rinpoche cũng 
giảng dạy Dzopa Chenpo (Đại Viên mãn) cho Tùlku Jigme Phùntsok (Jiklo) và 


248 


khoảng hai mươi đệ tử được tuyển chọn. Trong khoảng thời gian này ngài khám 
phá những giáo lý Dzopa Chenpo và thực hành pháp Chö như terma. 

Chẳng bao lâu Rinpoche lâm trọng bệnh. Ngài được cho là bị ảnh hưởng bởi 
việc bị ngộ độc trong chuyến đi miên Trung Tây Tạng vài năm trước đó. Gương 
mặt, lưỡi và nước tiểu của ngài sậm màu hay hơi xanh. Nhiều chiếc răng của ngài 
bị gãy, kể cả hai răng cửa. Nhiều Lạt ma, trong đó có Khenpo Kang-nam và Kyala 
Khenpo, đã tụ họp tại ẩn thất và trong nhiều ngày đã chuẩn bị rinchen rilbu, một 
cách chữa trị đặc biệt hay thuốc tịnh hóa. Vào ngày mà người ta cho là ngài dùng 
thuốc, thuốc đã biến mắt và cái tách trống không. Người ta hiểu điều này như một 
điềm xấu và bắt đầu tiêu tan hy vọng. Nhưng bởi ta luôn luôn không thể đoán trước 
được điều gì về Rinpoche, tất cả những dấu hiệu bệnh tật của ngài từ từ biến mất 
mà không có cách giải thích hợp lý nào. Sau này, trong một chuyến du hành tới 
Amdo, ngài có những cái răng vàng thay cho hai răng cửa. Đối với nhiều thanh niên 
thì răng vàng là thời trang, nhưng đối với ngài thì nó để giữ gìn những chiếc răng 
gãy của ngài. 

Một hôm ngài bảo đệ tử chuẩn bị đất sét để làm tượng của Longchen Rabjam và 
Jigme Lingpa. Khi đất sét đã sẵn sàng, ngài bảo họ: “Các ông làm tượng của 
Longchen Rabjam. Ta sẽ làm tượng của .Jigme Lingpa” Ngày hôm sau ngài xây một 
Pháp tòa và phần dưới pho tượng của Jigme Lingpa, cao khoảng 0,6m. Khi ngài 
làm tới phần eo, ngài ngừng làm tượng nhiều ngày. Các đệ tử cứ khẩn cầu ngài 
hoàn tất pho tượng bởi nếu không đất sét sẽ khô đi và ngài không thể làm việc trên 
đó. Ngài vẫn nói: “Khi nào các ông làm xong tượng của Longchen Rabjam thì ta sẽ 
hoàn tất pho tượng của ta.” Khi các đệ tử thông báo họ đã hoàn thành pho tượng, 
ngài bảo họ: Hãy chuẩn bị lễ hiến cúng vào ngày mai. Khi đó ta sẽ hoàn thành pho 
tượng của ta.” Ngày hôm sau họ nhìn thấy phần trên của pho tượng Jigme Lingpa 
đã tự hoàn thành và rất đẹp. Khó mà biết được nó làm bằng đất sét hay bằng đá. Ở 
trái tim của pho tượng, họ có thể nhìn thấy rõ ràng một hình nhỏ của những vị phối 
ngẫu Samantabhadra (Phổ Hiền) trong một chiếc nhẫn năm màu. Khenpo Kang- 
nam nhìn thấy những hình ảnh giống như tám mươi bốn đại thành tựu giả trên 
những bộ phận khác nhau của thân pho tượng. Những người khác nhìn thấy những 
hình ảnh khác nhau: một số người nhìn thấy Guru Rinpoche với các phối ngẫu, 
trong khi những người khác thấy tám vidyadhara (Trì minh vương), và v.v.. Sau này, 
pho tượng này được tặng cho Tủlku Jigme Phủntsok, và trong những ngày lễ ngài 
đã chứng kiến nhiều điều huyền diệu và nghe thấy âm nhạc ở nơi pho tượng này 
được giữ gìn. Bản thân tôi đã nhìn thấy pho tượng với một hình ảnh rõ ràng của các 
phối ngẫu Phổ Hiền và những nhân vật không thể nhận ra trên đó. 

Rinpoche không hài lòng về vị trí của cái bếp trong tu viện, bởi khói từ nhà bếp 
ảnh hưởng tới gian thờ và thư viện. Một hôm ngài đi tới cái bếp, xoay một vòng 
bằng bàn chân trên chiếc lò khổng lồ làm bằng đá và nói: “Cái bếp không ở đây 
trong thời của Dodrupchen đệ tam!” và ngài đi nơi khác. Sáng hôm sau, khi người 
nấu bếp vào bếp, mọi hòn đá của chiếc lò đã biến mất. Nghi răng có người nào đó 
đã di chuyển chúng, mọi người nhìn vào rừng chung quanh ẩn thất trong nhiều giờ 
nhưng không có dấu hiệu gì là có người ở đó, và họ kết luận là Rinpoche đã phô 
diễn một trong những biểu hiện của ngài. Bản thân tôi đã nhìn thấy nơi chiếc lò bị 
biến mất chỉ vài ngày sau khi nó thực sự ra đi. 


249 


Trong thời gian ngài ở lại ẩn thất, Rinpoche bảo trợ một buổi lễ một trăm ngàn 
cúng dường tsok (Tshogs 'Bum) hàng năm, kéo dài mười ngày với khoảng ba mươi 
hay bốn mươi tu sĩ được tuyển chọn. Trong những buổi lễ này, từ những chiếc bánh 
cúng tsok, một dòng cam lồ trong hình dạng của một chất lỏng trắng ngon lành chảy 
nhỏ giọt và làm đầy một cái bình nhỏ. Tôi đã tham dự một trong những buổi lễ này 
khi tôi bảy hay tám tuổi. 

Nếu Rinpoche muốn, bất kỳ ngài tập trung vào đâu, chẳng hạn như một cái bình, 
một bức tranh, hay một cái bàn, vật đó sẽ được một vị Hộ Pháp nhập vào và sẽ di 
chuyển. Thường thì ngài dùng một chiếc bàn vuông có bốn chân. Trên bàn có một 
cái hộp vuông đựng đầy những biểu đồ huyền bí, những viên đá hay kim loại quý 
giá hay khá quý, và những hạt khô. Những chiếc khăn lụa nhiều màu sắc khác nhau 
phủ quanh cái bàn và buông chùng xuống. Trên đỉnh có một nửa chày kim cương 
như cái chóp trang trí. Khi tới lúc, hai người đứng đối mặt nhau đọc một lời cầu 
nguyện đặc biệt, nắm chặt chân bàn và nhấc lên. Chiếc bàn lắc lư qua phải rồi sang 
trái, kéo hai người đó mạnh tới nỗi chỉ sau vài phút, ngay cả những thanh niên cũng 
mệt đứt hơi. Họ thực hiện điều này để biểu lộ sự hiện diện của các vị Hộ Pháp, để 
tiên tri những gì nên được thực hiện bằng cách để cho chiếc bàn đụng vào những 
câu hỏi được viết ra trên những mẫu giấy, để nhận ra một tên trộm, và v.v.. Khi lời 
cầu nguyện khác được tụng, chiếc bàn sẽ quay trở lại bàn thờ. Tôi được kể rằng 
trong khi chiếc bàn ở trên không trung, quý vị không thể buông nó được bởi quý vị 
không thể mở bàn tay ra. Tôi không bao giờ cố nắm lấy chiếc bàn bởi tôi quá sợ 
sức mạnh của nó. 

Tại Rekong, có một truyền thống làm cho một Hộ Pháp đi vào một cái bàn và 
nhận những biểu thị tiên tri. Việc chuẩn bị cái bàn mất nhiều ngày thiền định và cầu 
nguyện. Nhưng Rinpoche làm điều đó xảy ra chỉ bằng một cử chỉ hay bằng sự tập 
trung. Cũng thế, đối với những người khác thì có thể gây ra sự hiện diện của một 
tinh linh xấu, nhưng chúng tôi tin rằng đối với Rinpoche thì những vị đó là các Hộ 
Pháp, những môn đồ và người dẫn dắt của Pháp. 

Với rất ít thị giả, Rinpoche đi tới Amdo. Ngài ban các giáo lý và những trao 
truyền tại nhiều tu viện, biểu lộ một số điều huyền diệu, và ban nhiều tiên tri. Tại Tu 
viện Köde ở Rekong, trong một lễ trường thọ, Rinpoche yêu cầu Alak Zhiwatso, một 
tủlku (hóa thân) con trai của Chöying Topben Dorje, cầm đuôi của một mũi tên làm 
bằng tre khô, và ngài kéo mũi tên. Mũi tên được kéo dài ra khoảng khoảng 60cm. 

Một hôm ngài viêng thăm một ẩn sĩ già trong một hang động, vị này là đệ tử của 
Dodrupchen đời trước. VỊ ân sĩ nói: “Rinpoche, hôm nay ngài phải phô diễn một điều 
huyền diệu. Cho tới khi ngài làm điều đó, tôi sẽ không để cho ngài đi.” Ông ta ngồi 
trên cửa hang, chặn lối ra ngoài. Rinpoche bảo vị ấn sĩ: “Nếu ông để tôi đi, tôi hứa là 
sẽ phô diễn một điều huyền diệu.” Theo lời bảo đảm đó, vị ẩn sĩ để cho ngài đi. Khi 
Rinpoche ra ngoài hang, ngài nói: “Tôi lừa được ông rồi,” và phóng ngựa đi. Vị ẩn sĩ 
thất vọng không chỉ vì Rinpoche không phô diễn điều huyền diệu nào, nhưng bởi 
ngài đã thất hứa. Sau đó ông nhìn thấy một dấu vết bàn chân của Rinpoche thật rõ 
ràng trên tảng đá ở cửa hang. Hết sức vui mừng, vị ẩn sĩ đi theo nhóm của 
Rinpoche và khẩn cầu Rinpoche cho ông chiếc giày đã in dấu vết. Cả tảng đá và 
chiếc giày đều được cất giữ thật trân trọng trong một ngôi chùa tại Rekong. Ở 
Thung lũng Me (rMe) Rinpoche làm một cái nút bằng một chiếc que sắt. Ngài đè bẹp 
một quả cầu bằng pha lê như thể nó làm bằng bột nhão và để lại dấu vết bàn tay trái 


250 


của ngài lên đó. Ngài chữa lành cho những người bị bệnh hay được cho là bị những 
tinh linh ám nhập. 

Tại tu viện Tarthang ở Golok, khi ngài gặp Choktrủl Rinpoche, ngài không mang 
theo một chiếc khăn để trao đổi theo hình thức chào hỏi thông thường. Nhưng trước 
mắt nhiều người, ngài làm một cử chỉ nắm một vật gì đó trong không trung và đưa 
ra một chiếc khăn lụa trắng để dâng cúng. 

Khi Rinpoche du hành tới những nơi xa xôi, ngài biểu lộ những điều huyền diệu 
đáng kinh ngạc. Nhưng sau đó ngài buộc các thị giả phải hứa không thuật lại câu 
chuyện khi họ trở về tu viện, vì các khenpo và Lạt ma lớn tuổi khó chịu. Có hai lý do 
vì sao các khenpo giữ vững lập trường kỳ lạ này, đúng có và sai cũng có. Trước 
hết, có một niềm tin là nếu một Lạt ma công khai hiển lộ năng lực huyền bí của 
mình, nhiều người chứng kiến có thể không chấp nhận một sự phô diễn như thế, và 
vì thế họ có thể có một phản ứng tiêu cực. Như vậy, điều đó sẽ mang lại những hậu 
quả tiêu cực còn mạnh mẽ hơn những nguyên nhân khác, bởi nó được nối kết với 
năng lực huyền bí. Phản ứng tiêu cực bao gôm việc thu ngắn thọ mạng của Lạt ma. 
Kế đó, bởi các khenpo là những vị hướng dẫn giới luật tu viện, họ nghĩ rằng nếu 
một Lạt ma quan trọng của tu viện phô diễn năng lực siêu nhiên, các học viên trẻ 
tuổi sẽ bị ảnh hưởng bởi những tính cách dữ dội và xao lãng việc học tập nghiêm 
túc và những giới nguyện tu viện khiêm tốn, là cách thức thích hợp đối với những 
người bình thường. Mặc dù một người giác ngộ sẽ hiểu biết nhiều hơn một tâm trí 
thông tuệ nhưng đó là một trong những thái độ có tính cách truyền thống. 

Rinpoche đã viếng thăm những tu viện phụ của Dodrupchen trong Thung lũng 
Dzika. Tại Tu viện Sanglung, trong khi ban quán đảnh trường thọ cho Lama Lhũngpo, 
ngài kéo một mũi tên trường thọ làm bằng một nhánh cây khô và kéo nó dài ra 
khoảng 45 cm. Trong nhiều năm mũi tên vẫn phát triển cho tới khi nó bị hủy hoại. 

Sau đó ngài viếng thăm các tu viện nhánh của Dodrupchen tại Gyarong. Ở ngôi 
chùa của Do Khyentse tại địa điểm hành hương Kaulong trong lãnh địa Trokyap, 
Rinpoche lắc một thức uống trước hình tượng của Do Khyentse, và bức hình đã 
hấp thu thức uống đó. Rinpoche viếng thăm ngôi chùa có ảnh tượng 
Avalokiteshvara (Quán Thế Âm) tự-xuất hiện ở Trokyap. Không lâu sau khi 
Rinpoche rời đi, Tri Kongthang, một Lạt ma quan trọng phái Geluk, người vẫn sống 
ở Tu viện Labtrang ở Amdo, viếng thăm ngôi chùa. Tri Kongthang nói với hình 
tượng như một lời cầu nguyện: “Ngài là Avalokiteshvara. Dodrupchen là Vajrapäni 
(Kim Cương Thủ). Tôi được cho là ManjusjrT (Văn Thù). Ba Loại Phật/Bồ Tát đã tụ 
hội ở nơi đây. Xin phô diễn một dấu hiệu huyền diệu.” Vào lúc đó, trước mắt của 
những người có mặt ở đó, từ miệng của hình tượng một dòng cam lồ có màu hơi 
xanh lục chảy xuống. Tôi đã nhìn thấy chất nước hơi xanh lục này trong một cái chai 
tại ngôi chùa, chỉ vài tháng sau khi sự kiện xảy ra. 

Rinpoche trở về tu viện. Buổi lễ một trăm ngàn cúng dường tsok hàng năm tại ấn 
thất biến thành một tsechu hàng năm, hay buổi lễ ngày mông mười tổ chức công 
khai, tại tu viện chính. Hàng trăm tu sĩ đã cử hành buổi đại lễ này trong một tuần. 
Cuối tuần các tu sĩ trẻ cử hành những giai đoạn khác nhau của các nghỉ lễ và thiền 
định trong hình thức của một vũ điệu huyền bí trong bốn ngày. Hiện nay đối với 
những người Tây phương một cuộc biểu diễn như thế được gọi một cách đơn giản 
là một vũ điệu Lama. Rinpoche đã chuẩn bị những y phục bằng gắm thêu và bằng 
lụa tuyệt đẹp và những mặt nạ khéo làm cho những người trình diễn. Lúc đầu người 


251 


ta nghĩ rằng khi làm cho buổi lễ đơn giản và riêng tư tại ẫn thất trở thành một buổi lễ 
lớn hơn và công khai tại tu viện, họ sẽ mất đi những điều huyền diệu, chẳng hạn 
những dòng cam lồ. Nhưng chẳng bao lâu người ta chứng kiến những loại huyền 
diệu khác. Có một lần, bánh pút-đinh làm bằng gạo được nấu cho vài trăm tu sĩ 
không vơi cạn đi, ngay cả sau khi được dọn cho hàng trăm cư sĩ tới xem những 
cuộc biểu diễn. Một cánh đồng nhỏ đủ để chứa một trăm diễn viên trình diễn ở trong 
đó và cho khoảng mười ngàn người tới thực hành và xem biểu diễn. Trong đám 
rước Hộ Pháp, khoảng hai mươi chiếc bàn và nhiều cây thương với những lá cờ Hộ 
Pháp bị ám nhập và di chuyền lung tung đây đó. 

Sau đó, cùng với một bữa tiệc tổ chức công phu, Rinpoche du hành tới Mewa, 
Kubum, Sining, Rekong, Lanchow, và cuối cùng tới Tu viện Labtrang ở Amdo. Tại 
Labtrang, ngài được tu viện cho phép để cho các thị giả của ngài tập trình diễn vở 
kịch Vua Songtsen Gampo. Tu viện không bao giờ dạy những người khác, nhưng 
lúc Jamyang Zhepa đệ ngũ (1916-1946)°°” mắt, ngài bảo các thị giả: “Một ngày nào 
đó sẽ có người từ phương nam tới và nói: 'Tôi là người truyền bá những cuộc trình 
diễn kịch.' Khi người ây tới, các ông phải dạy ông ta.” Vì thế, các thị giả của vị Thầy 
này đã nhớ lại những lời của Jamyang Zhepa quá cố, tổ chức mọi việc tập luyện 
cho các đệ tử của Rinpoche. Rinpoche trở về tu viện với những bộ quần áo lộng lẫy, 
đồ hóa trang, và những nhạc cụ dành cho vở kịch. Bản thân Rinpoche đã biên soạn 
hai cuộc biểu diễn bổ túc, cuộc đời của Trime Kũnden và của Drowa Zangmo. Nhờ 
những bộ quần áo đẹp đẽ và việc tập luyện hoàn hảo, những buổi trình diễn là một 
điều kỳ diệu trong miền Golok, nơi mà trước đó mọi người chưa bao giờ được 
chứng kiến những sự kiện như thế. Tất cả các diễn viên đều là các tu sĩ, đóng 
những vai trò của cả người nam lẫn người nữ có hóa trang. (Ngày nay, truyền thống 
diễn kịch của Rinpoche được hồi sinh ở nhiều nơi trong các thung lũng Do, Mar, và 
Ser.) 

Các khenpo có những phản đối, cho rằng những cuộc trình diễn kịch là một sự 
xao lãng việc học tập, thiền định và giới luật nghiêm túc, nhưng bản thân các ngài 
thích thú những cuộc trình diễn này đến nỗi vị khenpo thâm niên nhất, Khenpo 
Kang-nam, thậm chí đã yêu cầu một cuộc trình diễn đặc biệt cho bản thân ngài. 

Năm ngài hai mươi lăm tuổi (1951), cùng với nhiều tu sĩ, Rinpoche du hành tới 
Tarsedo (Kanding). Trên đường đi, một đêm họ cắm trại trong thung lũng bên cạnh 
thung lũng nơi có ẫn thất của Yukhok Chatralwa. Khi Chatralwa nghe điều này, ngài 
chỉ thị cho mười đệ tử trẻ của ngài: “Một đoàn hành hương lớn đang cắm trại trong 
thung lũng kế bên. Ngày mai các con phải chặn họ lại không cho họ tới đây.” 

Ngày hôm sau, các đệ tử của Chatralwa bị du vào một tình thế khó xử. Làm thế 
nào họ có thể ngăn cản Dodrupchen tới đây? Nhưng cũng làm thế nào họ có thể 
không ngăn cản Rinpoche bởi đó là yêu cầu của Lạt ma? Vì thế họ đi và chờ bên 
đường núi, lo lắng không biết phải làm gì. 

Sáng sớm ngày hôm sau, Rinpoche bảo các thị giả của ngài: “Hôm nay ta sẽ 
dẫn đường.” Thay vì đi thẳng theo đường núi, họ đi ngược lên thung lũng và quay 
trở xuống thung lũng có ẩn thất và thình lình thâm nhập vào ẩn thất. Các tu sĩ của 
ấn thất không còn chọn lựa nào khác và đành phải đón tiếp ngài. Nhưng Chatralwa 
bảo các đệ tử: “Ở đây chúng ta không có của cải vật chất để cúng dường ngài, là 
những gì ngài có thể đến để lấy, bởi chúng ta là một nhóm hành khất. Ta không có 
giáo lý để tặng ngài, và dẫu sao thì ngài có thể không cần tới chúng, bởi bản thân ta 


252 


chẳng biết gì hết. Tốt hơn là ngài nên lập tức rời khỏi cái chốn xơ xác này vì sự lợi 
ích của những con ngựa, lừa và các thị giả của ngài.” Mắt đẫm lệ, Rinpoche đã yêu 
cầu các đệ tử của Lạt ma thay mặt ngài nói với Lạt ma: “Bởi thiếu duyên nghiệp, 
bây giờ tôi không thể nhìn thấy ngài trong đời này. Nhưng tôi cầu nguyện răng trong 
đời sau tôi sẽ có thể gặp ngài và nhận những giáo lý như cam lồ của ngài." 

Khi Lạt ma nghe thông điệp, ngài mỉm cười và nói: “Ta lo rằng ta không thể nhìn 
thấy tũlku của Dodrupchen trong đời này, bởi ta đã quá già. Ta đang đùa bởi quá 
phần khích.” Rinpoche đi vào, và việc đầu tiên ngài làm là ban một quán đảnh 
trường thọ cho Lạt ma, bởi Lạt ma đang bệnh. Sau đó trong vài ngày các ngài trao 
đổi cho nhau những vấn đề quan trọng của tantra và giáo lý Dzopa Chenpo. Sau 
này Rinpoche viết một bài thơ năm trang tán thán sự chứng ngộ của Chatralwa. 

Kế đó Rinpoche viếng thăm Minyak Garthar, Rashel Gön, Trakhar Gön và nhiều 
nơi khác và ban những quán đảnh và giáo lý. Ở một nơi ngài dâng một tách đầy 
nước cho một hình tượng, và hình tượng đã hấp thu chất nước đó. Tại các buổi lễ, 
những phẩm vật nghi lễ bay vào không gian. 

Một buổi tối khi tới giờ cắm trại thì trời mưa lớn. Cho tới khi các thị giả của ngài 
có thể dựng xong những chiếc lều, Rinpoche tìm chỗ trú mưa dưới một tảng đá, ở 
đó thậm chí ngài không thể ngồi thẳng lưng. Khi Tsamzang và những người khác 
đến tìm Rinpoche, ngài ngồi dậy. Không biết rõ sự thật, Tsamzang hỏi: “Rinpoche, 
ngài tìm được một cái động lớn hơn?” Ngài nói: “Không, nhưng sau một lát ta mệt 
tới nỗi phải ngồi gập đầu lại.” Rồi họ nhận thấy là toàn bộ thân trên của Rinpoche đã 
ăn sâu vào tảng đá, như thể ở trong bùn. Họ có thể nhìn thấy vết tích của bộ y, cái 
đầu, và ngay cả từng sợi tóc của ngài trong tảng đá. Theo Sönam Nyima, vết tích 
này vẫn còn ở đó. 

Ở Tartsedo, Rinpoche ở lại Dorje Trak và các trụ xứ của Do Khyentse và ban 
những trao truyền và giáo lý cho vua xứ Chakla và hàng ngàn người khác. Người ta 
nói rằng ngài đã khám phá một số terma đất, nhưng tôi không có thêm thông tin. Khi 
ngài viễng thăm Rikhuk Kushok, một trong những Lạt ma quan trọng của Tartsedo, 
Rinpoche đè lên một miếng kính và để lại dấu vết bàn tay ngài. Tondrup, cháu của 
Rikhuk Kushok, nói với tôi rằng ông ta nhìn thấy điều đó tại trụ xứ của chú ông. Từ 
Tartsedo, Rinpoche viếng thăm Chengdu và Chongding, và ngài trở về Tu viện 
Dodrupchen năm 1952. 

Chẳng bao lâu, ngài thành lập Rigne Lobdra, Học viện Khoa học. Rinpoche đã 
bảo trợ năm mươi học viên để nghiên cứu văn phạm, chữ viết, thi ca, nghi lễ, kịch, 
bài hát, các mạn đà la, torma, hội họa, y học, và thuật chiêm tinh. Ngài đưa nhiều 
thầy thuốc và nhà chiêm tinh nỗi tiếng từ những nơi khác tới để dạy các học viên. 
Ngài mở một dưỡng đường từ thiện và phát thuốc miễn phí. 

Rinpoche bắt đầu sống ở mọi nơi, không duy trì trụ xứ cố định nào cho bản thân 
ngài. Đôi khi người ta tìm thấy ngài sông trong một góc của một điện thờ với một 
tấm nệm và một ít pháp khí, với những tấm màn bao quanh. Ngài không bao giờ tự 
giam mình trong chỗ ẩn náu riêng của một gian phòng. Ngài luôn luôn có mặt, 
không có ngay cả một cánh cửa để khóa, để mọi người đi vào gặp ngài, nghe ngài 
nói, và để ban tặng mọi sự giúp đỡ mà ngài có thể cung cấp. Ngài dâng hiến đời 
mình cho việc chăm sóc tất cả mọi người, đặc biệt là người nghèo và những tu sĩ 
trẻ nhiệt tâm. Trong nhiều năm cho tới khi tôi rời tu viện vào năm 1957, ngày này 
sang ngày khác, trước khi bình minh cho tới khi tối mịt, đích thân ngài hướng dẫn 


253 


mọi người, hầu hết là những người nghèo, trong những việc cầu nguyện, nghi lễ, 
thiền định và học tập. Ngài chia sẻ với họ gian phòng, thực phẩm và quân áo của 
riêng ngài. Ngài tiếp đãi họ bằng cách kể những câu chuyện kỳ lạ, dạy dỗ họ bằng 
những thiện xảo khác nhau, và khai sáng họ bằng cách ban những Giáo Pháp. Ngài 
nhận mọi vật quý báu hay của cải mà người ta cúng dường cho ngài nhưng đôi khi 
dường như ngài quá hăm hở rũ sạch chúng. Vài lần trong một năm, chính tay ngài 
phân phát không chỉ những vật bình thường mà cả châu ngọc, lụa, bạc, và quân áo 
cho những người nghèo túng. Đã nhiều lần ngài dốc hết tất cả ngân quỹ của ngài 
cho các dự án về Pháp hay ban tặng nó cho mọi người, và ngài không giữ bất kỳ 
điều gì ngay cả một bữa ăn riêng. 

Các tu sĩ lớn tuổi đề nghị là ngài nên theo truyền thống hơn nữa. Ngài nên sống 
ở một nơi trang trọng thích hợp với một vị Dodrupchen, ngài nên chọn các tu sĩ lớn 
tuổi làm thị giả, ngài nên tiết kiệm ngân quỹ và những vật quý giá cho tương lai vô 
hạn của tu viện. Rinpoche trấn an họ bằng cách nói: “Nếu tôi có thể giúp đỡ đời 
sống của mọi người, đặc biệt là những người thực sự khó khăn bằng mọi cách thức 
có thể làm được thì điều đó sẽ là niềm vui to lớn nhất trong đời tôi. Chúng ta nên 
sung sướng nếu ta có thể sử dụng mọi điều chúng ta được hiến tặng để làm lợi lạc 
mọi người. Chẳng bao lâu nữa sẽ tới ngày mà ta sẽ không có 'quyền' thưởng thức 
ngay cả một tách trà.” Bản thân tôi đã nhiều lần nghe Rinpoche nói những lời này. 

Rinpoche đi gặp Tũlku Kũnzang Nyima (mất năm 1858/1959), một người cháu 
và tủlku về ngữ của Dũdjom Lingpa (1835-1903). Theo sự thúc giục của Rinpoche, 
Tủlku Kũnzang Nyima đã khám phá một loạt các giáo lý terma Khandro Gongpa 
Dũpa, và các ngài đã cùng cử hành các buổi lễ. 

Năm 1957, vài tháng sau khi chúng tôi đi Lhasa, Rinpoche du hành tới Amdo. 
Ngài ban các giáo lý và trao truyền ở nhiều nơi. Ngài viếng thăm Tu viện Labtrang 
và thực hiện những lễ cúng dường phức tạp. Sau đó ngài viếng thăm Sining (Tây 
Ninh). Tại bảo tháp bằng vàng của Je Tsongkhapa tại Tu viện Kubum, nơi Đức 
Tsongkhapa ra đời, ngài đã cử hành một lễ cúng dường kéo dài bảy ngày, thỉnh mời 
hai mươi lăm vị geshe tham dự. Mỗi ngày ngài thực hiện những lời cầu nguyện thiết 
tha cho sự phát triển của Pháp, sự an bình, và hạnh phúc của tất cả những bà mẹ 
chúng sinh. 

Theo Khenpo Ngawang Sherap quá cố và những người khác, Rinpoche nói với 
các thị giả của ngài: “Nếu có ai muốn đào thoát thì đây là cơ hội cuối cùng để đi 
Lhasa.” Vào lúc này các thị giả của ngài thúc dục ngài ra đi, và có lúc ngài đã 
nhượng bộ áp lực của họ. Thậm chí các thị giả đã sắp xếp để đoàn của ngài đi 
Lhasa. Sau đó tại một trong những ngày cầu nguyện tại Kubum, với nỗi đau buồn vô 
hạn, Rinpoche nói với Tsũltrim Gyatso, một trong những thị giả chính của ngài: “Ta 
nhìn thấy một ngôi chùa vàng có ba tầng, và nó hoàn toàn biến mắt sau một ngọn 
núi. Giờ đây mạng mạch của Giáo Pháp và hạnh phúc và sự an bình của mọi người 
đã chấm dứt. Ta sẽ không đi. Ta không thể bỏ các tu sĩ và dân chúng của ta. Ta sẽ 
trở về tu viện và cố gắng ban những sự trao truyền và giáo lý thanh tịnh của 
Nyingthig Yabzhi và Longchen Nyingthig một lần nữa, một lần cuối cùng.” Sau đó, 
viếng thăm nhiều tu viện Nyingma và ban các giáo lý trên đường, ngài trở về tu viện. 

Năm 1958, nhiều Lạt ma quan trọng ở những nơi khác nhau tụ hội một cách tự 
nhiên tại Tu viện Dodrupchen mà không có chút sắp. xếp nào. Trước tiên Rinpoche 
ban những giáo lý về ngöndro. Sau đó, với sự sắp xếp kỹ lưỡng, ngài và hàng trăm 


254 


tu sĩ cử hành một buổi lễ Ngensong Jongwa kéo dài bảy ngày về những Bồn Tôn 
hòa bình và phẫn nộ. Tiếp theo là những quán đảnh Longchen Nyingthig, mỗi quán 
đảnh có kèm theo những giảng giải chỉ tiết. Sau đó ngài ban các giáo lý về Yeshe 
Lama cũng như Khandrö Kegyang. Sau đó ngài bắt đầu ban những quán đảnh 
Nyingthig Yabzhi. Đối với mỗi quán đảnh (ngoại trừ những quán đảnh tịnh bình), 
ngài phân chia người thọ nhận thành từng nhóm, mỗi nhóm không quá năm người, 
y theo -truyền thống. Mỗi quán đảnh có kèm theo những giáo huấn và sau đó thiền 
định về những giáo huấn đó trong nhiều ngày, để có đủ tư cách tham dự quán đảnh 
kế tiếp. Trong khi các quán đảnh đang tiếp diễn, ngài nói với các thị giả: “Cuối 
những trao truyền này, chúng ta sẽ cử hành một lễ cúng dường tsok trọng thể. Mọi 
vật chất mà ta sở hữu nên được dùng cho việc đó.” Khi lễ quán đảnh kết thúc, mọi 
người cùng cử hành một lễ tsog thật công phu. Chẳng bao lâu sau đó, quân đội 
thình lình tấn công tu viện. Bởi mọi người khẩn cầu ngài, Rinpoche cùng nhiều Lạt 
ma trốn thoát vào rừng để ẩn náu. Toàn bộ Tu viện bị lục soát. Một vài tu sĩ bị giết 
và những tu sĩ khác bị bắt. 

Sau khi trải qua nhiều tuần ở trong rừng, Rinpoche đã đầu hàng nhà cầm quyền 
ở Namda trong Thung lũng Dzika. Mặc dù qua những sứ thần, ngài được nhà cầm 
quyền bảo đảm là sẽ không bị bắt, nhưng ngài đã bị bắt giữ lập tức. Sau đó, như 
một tù nhân, ngài được đưa tới sở chỉ huy của Quận Padma (Baima) và bị giữ ở đó 
một thời gian. 

Năm 1959, ngài bị đưa tới một trong những trại tù đồ sộ ô nhục nhất trong vùng 
đất khô cằn nhất của Qinghai (Thanh Hải), cách xa quê hương của ngài khoảng 
năm trăm dặm, để thụ án tù chung thân. Trong nhiều năm, họ hàng và các đệ tử của 
ngài không biết ngài ở đâu. Ngài là một trong những tù nhân phải lao động nặng 
nhọc. Do bởi hệ thống ngục tù và cũng bởi nạn đói dữ dội, các tù nhân thường phải 
sống bằng cháo loãng trong năm 1960 và 1961. Tuy nhiên, đó là một nhà tù của 
trung ương, và nếu quý vị không nói hay làm điều gì chống lại luật lệ và làm công 
việc nặng nhọc của quý vị thì đó là một nơi để chết từ từ bởi sự đói khát và lao động 
nặng nhọc, nhưng không có quá nhiều người chết vì bị tra tấn đánh đập như trong 
các nhà tù địa phương. Trong nhà tù này ngài là người duy nhất của Tu viện 
Dodrupchen, nhưng có một số đệ tử của ngài ở những miễn khác, vì thế sau này tôi 
được nghe kể về cuộc đời của ngài qua vài người sông sót và được thả ra. 

Tôi nghe kể rằng trong nhà tù của quận lẫn nhà tù quốc gia, cho dù ngài bị 
ngược đãi, bệnh tật, và đói khát, không hiểu vì sao dường như ngài có vẻ sạch sẽ 
và vui vẻ hơn những người khác và luôn luôn đắm chìm trong sự thiền định. Dường 
như chẳng bao giờ ngài quan tâm tới bản thân, nhưng đau buồn vì những gì người 
khác phải trải qua. Trong nhà tù quốc gia, đôi khi ngài bí mật chia sẻ lượng thực 
phẩm ít ỏi của ngài cho những người yếu sức hơn ngài. Sau khi ngài bị bệnh, ngài 
không phải đi làm việc, và phần cháo của ngài được mang tới giường ngài. Với sự 
hoan hỉ lớn lao, ngài sử dụng nó như một lễ cúng dường tsok và sau đó thụ hưởng 
món cháo. 

Năm 1961, ngài phải chịu một ca mỗ, và trong ca mỗ người ta đã dùng máu của 
một đồ tế theo đạo Hồi. Sau này, khi nghe nói vê việc truyền máu, ngài không muốn 
sống nữa. Ngài không nghe những tiếng thì thầm van xin và những giọt nước mắt 
che dấu của các đệ tử. Với Dzakhen Lama, một trong những đệ tử đau buồn, ngài 
nói: “Ta không bị ép buộc phải sống trong nhà tù này vì nghiệp quá khứ của ta. [Ta 


235 


ở đây vì một mục đích.] Ta không khó khăn gì khi đi tới bất kỳ cõi tịnh độ nào, nếu ta 
chọn lựa. Đừng lo lắng cho ta!” Ngay khi ngài mất, nhục thân của ngài được chôn 
cất. Drubwang Rinpoche, một đệ tử của ngài, đã nhìn thấy nơi người ta chôn cất 
ngài. Năm 1979, Tu viện Dodrupchen đã tìm lại được nhục thân của ngài với sự trợ 
giúp của Drubwang Rinpoche và một người Trung quốc đã làm công việc chôn cắt. 

Thỉnh thoảng, Rinpoche có cơ hội thì thầm những giáo lý, những linh kiến, và 
các sự kiện trong những đời trước của ngài cho các đệ tử là Gyalse Padlo 
Rinpoche, Drubwang Rinpoche, Dzakhen Lama Rigdzin, và những người khác. Ngài 
cũng biên soạn giáo lý trong hình thức những bài thơ nhỏ như món quà tạm biệt khi 
một đệ tử được phóng thích. 

Trong lần phóng thích Tủlku Thrinle Kũnkhyab (cũng được gọi là Nangchen 
Gyalse Achen, 2-1990), Rinpoche viết lời chỉ dạy sau đây và đưa nó cho Tũlku để bí 
mật mang ra khỏi nhà tù: 


Tại luân xa đại lạc trên đỉnh đầu con, 

Ôi Lạt ma, hiện thân của Đức Phật trong ba thời, 

Con khẩn cầu lòng bi mẫn của ngài, còn nhanh hơn tia chớp 
Ngài không cách xa, mà ở trong tim con. 


Giác tánh chói lọi của tâm sùng mộ 

Thoát khỏi những điểm quy chiếu là sự hiện diện của Lạt ma. 

Sự hiện diện của giác tánh nơi bản thân thì thật kỳ diệu! 

[Đối tượng:] Giờ đây, trong phạm vi của không gian bao la mở trống, 
Với phẩm tính không bám chấp, xin an trụ tốt lành. 


[Chủ thể:] Bất kỳ điều kiện nào của những tư tưởng tranh đấu phát sinh, 

Giống như những bông tuyết trên một tảng đá được đun nóng, 

Hãy để chúng tan biến vào Pháp giới của sự mở trống vĩ đại của nền tảng. 

Khi ấy những [tư tưởng] như thế sẽ không có [năng lực] để làm hại hay chữa 
lành. Thật là vui thúiI 


[Hành động:] Trong việc phân biệt các sự việc là tốt và xấu, đức hạnh và vô 
hạnh, 

Giống như vẽ những đường vạch trong không gian, l - 

Hãy nhận ra sự tự-thuân tịnh của chúng, bằng cách nhìn thây chúng chuyên 
động nhưng trong mò, , 

Vì tự nguyên thủy chúng không bị trói buộc bởi những tính chật hy vọng và sợ 
hãi. 


[Kết quả:] “Giác tánh hồi tưởng” là sự tự-giải thoát khi tiếp xúc [hay sự chứng 
ngội. 

Ba cõi là giác tánh siêu việt, sự giải thoát-tại-nên tảng. 

Mọi sự xuât hiện là sự phô diễn của năng lực Pháp thân. 

Cả sinh tử lân Niêt bàn chỉ là giác tánh nội tại. 


256 


dJigtral Dũdũl Namkhe Dorje biên soạn bài kệ này theo lời khẩn cầu của Tũlku 
Rinpoche Thrinle Kunkhyab, khi Tủlku được phóng thích khỏi nhà tù. 


Ngay sau khi Rinpoche mắt, lúc bình minh ngày mồng mười tháng bảy năm Kim 
Sửu (1961), đệ tử của ngài là Dzakhen Rigdzin than khóc với lòng sùng mộ và 
thương tiếc. Vào lúc đó, Rinpoche xuất hiện trước ông (trên không trung) trong y 
phục heruka. Liếc nhìn bầu trời, Rinpoche ban cho ông di chúc: 


Ò Nam tử, hãy lắng tai nghe ta. 

Ta là đắng vô úy của hàng trăm bậc lão thông, 

Ta là tổ tiên, nền tảng phổ quát của sinh tử và Niết bàn. 

Hôm nay, sự chia tay của chúng ta là lỗi lầm của những hiện tượng duyên hợp. 
Con khóc than về việc đó có lợi ích gì? 

Cái chết chỉ là một giới hạn quy ước, như âm thanh của ngọn gió. 

Xin đừng cảm thấy buồn đau mà hãy vui sướng. 


Khi tứ đại của thân ta tan rã, 

Nhận thức phóng chiếu bên ngoài của ta trở về bên trong, 

Thành sự rộng lớn của nền tảng, “thân tịnh bình với sáu phẩm tính siêu việt.” 

Nhận thức không bị ngăn che [hay trong trẻo] của ta, những sự xuất hiện của 
nền tảng, 

Tan hòa vào trí tuệ vi tế bẩm sinh không lầm lẫn, 

Pháp giới tối thượng của tâm của đắng thủ hộ Guhyapali, 

Giống như mặt trăng trong bầu trời có trăng thượng tuần, 

Ở đó những đức hạnh không thể diễn tả, 

Chẳng hạn như mạng lưới viên mãn tự nhiên của các cõi Phật, 

Thực phẩm của sự thiền định và những vật trang sức tự-xuất hiện, đã hiện 
diện. 


Mặc dù Lạt ma bên ngoài, thân tướng vật lý của ta, 

Sự hiễn lộ về thân được tan hòa vào pháp giới của sự quang minh chói lọi, 
Lạt ma bên trong, ý nghĩa tuyệt đối của ta, 

Ò nam tử, sẽ an trụ trong nền tảng phổ quát của tâm con. 

Ta, cha của con, vị hộ trì trí tuệ Jalủ Dorje, 

Không bao giờ xa lìa con ngay cả trong chốc lát. 


Tâm con thoát khỏi những điểm quy chiếu, [sự hợp nhất] của quang minh và 
tánh Không, là ta. 

Nếu con duy trì khuôn mặt của sự tự thân này, những thành tựu sẽ xuất hiện: 

Những yếu tố (đại) vật lý ngoài và trong của con sẽ trở nên thuần tịnh. 

Các mạn đà la của ba vị trí sẽ được viên mãn trong thân thể của riêng con. 

Những hình tướng (thân), ngữ [và tư tưởng] của con sẽ trở thành thân, ngữ, và 
tâm của Lạt ma. 


Đây là bậc thủ hộ hành động của mọi Bổn Tôn phẫn nộ vinh quang, 
Bồn Tôn Vajrakila vinh quang vĩ đại nhật: 


237 


Phurba của sự giác ngộ được viên mãn trong thai tạng của vị phối ngẫu, 

Phurba của ba hiện hữu giải thoát sinh tử. 

Phurba của bản tánh tối thượng được thành tựu tự nhiên. 

Với đường rãnh của phurba trí tuệ vi tế 

Những chuyển động của khí/năng lực/ và tâm [được giải thoát] thành avadhũii 
(kinh mạch trung ương), 

Và những kinh mạch trái tim của việc được nhận thức và người nhận thức bị 
tiệt trừ. 

Phurba của việc thoát khỏi những tạo tác được hoàn thiện ở nền tảng. 

Sự thành tựu phurba này là tâm yếu của một ngàn đắng vinh quang [chư 
Phật]. 

Mạng lưới sinh tử và Niết bàn được hoàn thiện trong thân ngài. 

Những điều này được xuất hiện tự thân và hợp nhất thành chính chúng. 


Từ mỗi lỗ chân lông của thân ta 

Ta biểu thị hàng trăm triệu hiển lộ. 

Đặc biệt là sự hiển lộ về tâm của ta sẽ xuất hiện ở Ga-ge. 

Sự hiển lộ về thân sẽ xuất hiện ở Puwo. 

Chẳng bao lâu [một từ bị quên mất ở đây] xuất hiện trong thung lũng quê 
hương ta. 

Những hiển lộ của ta và những truyền thống Mật thừa 

Sẽ xuất hiện như ánh trăng so với ánh sáng mặt trời. 

Con sẽ có may mắn được phục vụ họ. 


Cuộn giấy vàng vinh quang này, từ chiếc hộp quý báu, 

Phần giáo lý của con, được cất dấu trong tâm con. 

Trong tương lai, hãy giải mã nó và mang lợi lạc đến cho chúng sinh. 
Đừng quên những di chúc ta đã ban cho con trong quá khứ. 

Giờ đây, trong chốc lát, ta sẽ đi tới Cõi Tịnh độ Vô Song. 


Trong khi thực hiện một sadhäna Hayagriva, từ ba mạn đà la thiêng liêng [trán, 
miệng, và tim], ngài đã ban bôn quán đảnh [trong hình thức những tia sáng] cho 
Dzakhen Rigdzin, và sau đó, nhảy múa, ngài lơ lửng trên không trung. 


Rinpoche là một người đặc biệt đã dâng hiến mọi sự cho việc chăm sóc người 
khác, và đặc biệt là người nghèo khổ. Bản thân ngài. cố gắng sống như một người 
bình thường, Hầu như ngài không quan tâm tới nhu cầu của riêng ngài. 

Rinpoche biên soạn nhiều giáo lý vê Dzopa Chenpo, nhiều bài thơ và những lời 
chỉ dạy, nhưng hầu hết đã bị thất lạc. Ngài đã khám phá một giáo khóa viên mãn về 
việc tu tập thực hành Chö như giáo lý terma. Hiện vẫn còn sót lại vài phần của giáo 
lý này. 

Ở Golok và Amdo có khoảng sáu Lạt ma trẻ đã phô diễn những năng lực huyền 
diệu và không chính thức được xác nhận là những tủlku của ngài. Tuy nhiên, Tũlku 
dJigme Long-yang,°°1 sinh trong nhóm bộ tộc Puchung Risarma trong Thung lũng Do 
đã được Tu viện Dodrupchen thừa nhận là tủlku của Rinpoche và đang sông tại tu 
viện. 


258 





DODRUPCHEN ĐỆ TỨ 


THUPTEN THRINLE PALZANG 
Sinh năm 1927 


KYAB.JE Thupten Thrinle Palzang, Dodrupchen Rinpoche đệ tứ,?°” là một Đạo sư vĩ 
đại của Dzopa Chenpo (Đại Viên mãn), vị hộ trì dòng truyền thừa và người truyền 
bá chính yêu của giáo lý Longchen Nyingthig. 

Rinpoche sinh năm Hỏa Mẹo thuộc Rabjung thứ mười sáu (1927) tại làng Tsi 
trong Thung lũng Ser (Serta) ở Golok, miền Đông Tây Tạng. Tsi là một ngôi làng 
nhỏ, bao quanh là những cánh đồng lúa mì, lúa mạch, và đậu Hòa Lan xanh tươi và 
trù phú. Ngọn núi xanh phủ cỏ ở phía sau lắm chấm cây cối và những tảng đá. Con 
sông Ser dịu dàng chảy chậm rãi từ phải sang trái. Thân phụ của Rinpoche là Drala 
thuộc bộ tộc .Jekar, và thân mẫu là Kali Kyi thuộc bộ tộc Kazhi. 

Trong khoảng thời gian từ lúc thân mẫu mang thai ngài cho tới khi ngài sáu tuổi, 
Rinpoche đã phô diễn nhiều dấu hiệu kỳ diệu. Lushủl Khenpo và Lauthang Tũlku đã 
ghi lại những dấu hiệu này cho tới khi ngài bốn tuổi. Trong thời thơ ấu của tôi, hết 
sức tò mò, tôi đã đọc về những sự kiện này nhiều lần và dưới đây là một số điều tôi 
còn nhớ. 

Trong khoảng thời gian ngài được hoài thai, thân phụ ngài có một giấc mơ trong 
đó ông múa một thanh kiếm pha lê, nó dài đến nỗi không thể nhìn thấy đầu ngọn 
kiếm trên bầu trời. Năm đó hầu như cầu vồng xuất hiện mỗi ngày trên làng Tsi, và 
các tu sĩ của tu viện đi qua sông thường nói đùa: “Năm nay tất cả những người dân 
làng Tsi sẽ đạt được thân cầu vồng.” 

Khi Rinpoche ở trong bụng mẹ, nhiều lúc mẹ ngài đi vào một chỗ tối tăm nhưng 
bà có thể nhìn thấy nhờ ánh sáng xuất hiện, đôi khi điều đó làm bà hoảng sợ. Một 
hôm một con rắn ngậm một vật sáng ngời trong miệng đi vào nhà và sau đó biến 
mắt vào trong tường trước mặt vài người. 

Hầu như mỗi đêm một za “Š xuất hiện trên mái nhà. Ở ngôi làng xa xôi này nhiều 
lần người ta nhìn thấy một con quạ không có phần trên của cái mỏ sống ở Tu viện 


200 


Dzogchen. Không có hạt giống nào được gieo nhưng một loài hoa vô danh trong 
vùng đất đó của xứ sở đã phủ đầy mái nhà. 

Khi ngài sinh ra trước bình minh, mặc dù trời vẫn còn tối, nhưng nhờ một ánh 
sáng nên có thể nhìn thấy mọi vật thật rõ ràng. Đứa trẻ được tìm thấy nhiều lần trên 
mái nhà mặc dù nó không đi được. Cho rằng hẳn là cậu bé đã leo lên cầu thang, 
cha mẹ cậu chặn cầu thang lại nhưng họ vẫn tìm thấy cậu bé ở tầng trên nhiều lần. 

Có lần một tảng đá mani lớn - tảng đá có khắc những lời câu nguyện - rơi lên 
người Rinpoche. Dường như ngài gãy nhiều miếng xương, nhưng sau vài giờ mọi 
dấu vết của tổn hại này đã biến mất. Nhiều người nghe ngài tụng thần chú siddhi, 
thần chú cầu nguyện của Guru Rinpoche, nhiều lần. 

Một hôm, một đệ tử của Dodrupchen đệ tam được đặt tên là Guru tới thăm ngài. 
Khi Rinpoche nhìn thấy ông, ngài lập tức nói: “Guru!l Guru!” và gia hộ cho ông bằng 
cách đặt bàn tay lên đầu ông và tụng, OM AH HŨM, VAJRA GURU PADMA SIDDHI 
HÙM. 

Dzogchen Rinpoche Thupten Chöky¡i Dorje đệ tam (1872-1935) ban tiên tri sau 
đây cho Tu viện Dodrupchen để chỉ ra nơi tủlku của Dodrupchen đệ tam sẽ được 
tìm thây: 


Suối nguồn chính yếu của sự hiển lộ của Đạo sư kim cương, 

Thủ hộ của những dòng truyền thừa của Đức Phật, là Núi Huy hoàng của Lục 
địa Ngayab. 

Ở trung tâm, là cõi tịnh độ vĩ đại của Báo thân, 

Có bốn hiện thân của thân, ngữ, tâm, và đức hạnh của ngài. 

Hiển lộ hành động của ngài 

Đã tái sinh ở miền nam của tu viện, 

Tại một nơi giữa những ngọn núi với những tảng đá và cây cối, 

Trong gia đình của một phương tiện thiện xảo [cha] và một trí tuệ [mẹ] được 
gọi tên là Ka và Da 

Như một đứa trẻ tốt lành của năm Thổ Mẹo. 

Có những dấu hiệu cho thấy ngài sẽ làm lợi lạc Giáo Pháp và chúng sinh. 

Theo khẩn cầu của những người sùng mộ, 

Ta, Dzogchen Tùlku Dharmavajra đệ ngũ, 

Viết tất cả những gì được nhớ lại trong tâm thức mê lầm của ta. 

Cầu mong bình minh của những đức hạnh và điều tốt lành tràn ngập trái đất. 


Yogï Dzogchen Yukhok Chatralwa vĩ đại cũng nói: “Trong một giấc mơ ta nhìn 
thấy hai cái bình thiêng trên một mạn đà la, vì thế sẽ có hai hóa thân. Nếu thực hiện 
lễ cúng dường cho các vị bảo trợ, quý vị sẽ tìm thấy các tủlku rất sớm.” 

Sau đó Dzogchen Rinpoche chỉ thị cho họ hướng dẫn cuộc tìm kiếm ở miền nam 
của tu viện cho tới các thung lũng xứ Li và Tsang. Khi nhóm tìm kiếm từ Tu viện 
Dodrupchen viếng thăm làng Tsi, trước khi cha mẹ ngài biết tin phái đoàn đến nơi, 
Rinpoche nói với họ: “Hôm nay có khách tới,” và ngài hát thật vui vẻ. Khi đoàn 
người đến để khảo sát ngài, bày ra trước mặt ngài những quyền sách, chuỗi hạt, và 
những vật sở hữu khác của Dodrupchen đời trước được để lẫn với pháp khí của 
những người khác, ngài đã cầm lên những vật của vị tiền nhiệm không chút sai lầm 
và nói: “Cái này của tôi.” 


260 


Sau đó một danh sách các tên người được trình cho Dzogchen Rinpoche để 
ngài quyết định lần cuối cùng. Ngài đã lựa ra tên của Dodrupchen Rinpoche hiện tại 
và sáng tác một bài nguyện trường thọ cho đứa trẻ, và ban cho cậu tên Thupten 
Thrinle Palzangpo. Nhiều đại Lạt ma khác cũng chứng thực việc xác nhận về điều 
mà họ nhất trí. 

Khi cậu bé được bốn tuổi, một phái đoàn từ Tu viện Dodrupchen trong làng Tsi 
đến như buổi đón rước đầu tiên, dẫn đầu là Tũlku Pemang Namgyal (mất năm 
1957), một tủlku của Dũdjom Lingpa. Trên đường đi tới tu viện, nhóm người cắm trại 
vào ban đêm và sáng hôm sau một vài con ngựa bị mất. Mọi người tìm kiếm khắp 
nơi chung quanh nhưng không thể tìm ra chúng. Họ hỏi Rinpoche là có thể tìm thấy 
chúng ở đâu. Ngài chỉ ngón tay nhỏ xíu của ngài về hướng một ngọn núi, và họ đã 
tìm thấy những con ngựa ở đó. 

Buổi lễ tiếp đón cuối cùng do Khenpo Könme (1859-1935) hướng dẫn, được tổ 
chức ở một nơi cách tu viện hai dặm. Vị khenpo già cưỡi một con dzo,*° đi tới, có 
khoảng một trăm tu sĩ học viên đi cùng. Các học viên đi bộ thành một hàng sau vị 
khenpo. Họ đắp y tu sĩ màu cam và câm những quyền sách trong sholaki (những cái 
hộp) như một biểu tượng của việc họ là những người nghiên cứu Kinh điển. 

Ngoài ra tại nơi này Rinpoche gặp Rigdzin Tenpe Gyaltsen (1927-1961), người 
cũng được xác nhận là Dodrupchen đệ tứ và được đưa tới tu viện để được tôn 
phong đồng thời với ngài. 

Các Phật tử tin rằng nếu quý vị là một bậc chứng ngộ cao cấp, quý vị có thể 
đồng thời hiển lộ chính mình trong thân tướng của nhiều người như những hóa thân 
để phụng sự chúng sinh. Vì thế có nhiều hóa thân của Dodrupchen, là những vị do 
Dodrupchen đệ nhất hóa hiện từ lúc đầu. 

Hai Rinpoche được các nhóm tu sĩ và cư sĩ đưa tới Tu viện Dodrupchen và vào 
đại sảnh của ngôi chùa chính. Nhiều người đã khóc vì sung sướng và tràn ngập 
niềm tin. Ở đó cả hai Rinpoche cùng được tôn phong, và buổi lễ được cử hành 
trong bầu không khí vô cùng hoan hỉ. 

Tại Tu viện Dodrupchen, ngay sau khi các lễ tôn phong đã hoàn tất, Rinpoche 
đứng trên Pháp tòa, cười và tụng. Bài Câu nguyện Bảy Dòng và vài câu kệ từ Zheng 
Shik Pema, trước sự kinh ngạc của mọi người. 

Sau đó ngài viếng thăm chùa của các vị Hộ Pháp, và từ quyền sách không lồ 
gồm những bài cầu nguyện các Hộ Pháp, ngài rút ra một bài cầu nguyện ngắn các 
vị Hộ Pháp do Do Dodrupchen đệ nhất biên soạn và đưa nó cho thân phụ của ngài. 
Ngài không thể nhận ra các chữ nhưng tụng thuộc lòng bài nguyện, quên mắt một 
dòng. Mặc dù có một dòng bị quên nhưng ý nghĩa vẫn đây đủ. 

Theo đề nghị của Khenpo Könme, các thị giả của ngài thường cho ngài kẹo và 
đặt những câu hỏi, và để đáp lại ngài thuật lại cho họ về những linh kiến và hồi ức 
của ngài trong những đời trước. Ví dụ như: 


Hỏi: Ngài từ đâu tới? 

Đáp: Từ Zangdok Palri (Núi Huy hoàng Màu Đồng Đỏ). 

Hỏi: Zangdok Palri ra sao? 

Đáp: [Chắp đôi bàn tay nhỏ xíu của ngài trong hình dạng một trái tim/ngọn 
núi] Nó giống thế này. 

Hỏi: Ai sống ở đớ? 


261 


Đáp: Guru Rinpoche. 

Hỏi: Còn ai khác ở đó” 

Đáp: Chenrezik (Đức Quán Thế Âm) ở đó. 

Hỏi: Ngài biết Sin-gyal Raksha Thötreng không? 

Đáp: Biết. 

Hỏi: Trông ông ta ra sao? 

Đáp: Nhiều miệng, nhiều mắt, nhiều màu sắc. [Ngài cười.] 


Một lần khác những câu hỏi và câu trả lời diễn ra như sau: “Trụ xứ của ngài ở 
đâu?” Ngài chỉ vê phía rừng trong đó có ẩn thất trong đời trước của ngài và nói: “Ở 
đó.” Cố đùa bỡn ngài, họ nói: “Ngoài cây cối ra chẳng có gì ở đó.” Ngài trả lời: 
“Không! Không! Nhà tôi ở đó!” 

Thỉnh thoảng Rinpoche làm những torma bằng tsampa trong những cái tô của họ 
và khi ném chúng đi, họ nói: “Cầu mong các chướng ngại bị tống xuất.” Người ta có 
thể nhìn thấy những tia sáng xuất hiện từ các torma. 

Một đêm ngài sắp đi ngủ nhưng bắt đầu tụng những bài kệ vô danh bắt đầu 
bằng: “Con không bao giờ xa lìa sự giác ngộ.””” Thị giả của ngài cố gắng ghi lại 
một số trong những điều ngài nhớ lại. Đó là một bài kệ bảy dòng với ý nghĩa triết 
học và thiền định sâu xa. Sau này, Kyala Khenpo soạn một bình giảng về những 
câu kệ đó, giải thích chúng theo ba cách, theo Mahäyoga, Anuyoga, và Atiyoga. 
Hiện nay chúng ta đã thất lạc cả những câu kệ lẫn bình giảng của Khenpo. 

Khenpo Könme đã phát biểu: “Từ bằng chứng của những dấu hiệu được phô 
diễn trong thời thơ ấu, Rinpoche có thể hiển lộ như một bậc lão thông đầy năng lực 
với những điều huyền diệu có thể so sánh được với Do Khyentse." Tuy nhiên, sau 
khi ngài lớn lên, ngoại trừ một vài trường hợp, ngài không phô diễn dấu hiệu nào về 
sự thành tựu thần diệu. Thêm vào đó, khi những Lạt ma khác, trong đó có vị 
Dodrupchen Rinpoche đệ tứ kia (Dodrupchen Rigdzin Tenpe Gyaltsen đệ Tứ), phô 
diễn các điều huyền diệu hay ban các tiên tri, ngài nhắc đi nhắc lại với họ răng: 
“Trong thời đại này việc phô diễn điều huyền diệu không thích hợp. Nó có thể làm 
hại tới cuộc đời, những hoạt động, hay Phật Pháp của ta. Nó có thể khiến cho 
những ẩn mật của tantra (Mật điển) bị phân tán.” 

Từ năm lên bốn, khi các ngài cùng được tôn phong, cho tới năm hai mươi tuổi, 
hai vị Hóa thân của Dodrupchen đệ tam sống với nhau và cùng được dạy dỗ. Từ khi 
lên năm, các ngài bắt đầu đọc các bản văn với các thầy trợ giáo Puchung _Rang-rik 
và Chökor Lotsủl. Các tu sĩ nói chung, và đặc biệt là các tủlku, được dạy dỗ đã tụng 
đọc những bản văn thật nhanh, cho tới khi họ có thể tụng ngay khi vừa nhìn thấy 
một bản văn không được chuẩn bị trước và nhanh như đã thuộc lòng. Các 
Rinpoche đã hoàn tất việc tập tụng đọc của mình chưa đầy một năm, là một thành 
tựu tuyệt vời. 

Từ năm lên bảy (1933), các ngài bắt đầu nghiên cứu các bản văn Kinh điển. Vị 
Thầy đầu tiên của các ngài là Lushủl Khenpo, Könchok Drönme (Könme, 1859- 
1936). Các ngài học Manjushristotra, Lá Thư cho một người Bạn của Nãgãrjuna, 
Bodhicharyävafãra (Nhập Bồ Tát Hạnh), và sau đó Yön(en Dzö, một bản văn về Sự 
trình bày đầy đủ Kinh điển và Mật điển của Jigme Lingpa. Nhưng khi các ngài đang 
học Yönfen Dzõ nửa chừng thì Könme Khenpo mất sau một cơn bệnh ngăn ở tuổi 
bảy mươi bảy, phô diễn nhiều dấu hiệu của sự thành tựu tâm linh cao cấp. 


262 


Năm mười một tuổi (1937), hai vị Rinpoche đi tới Tu viện Gekong ở Dzachukha, 
ở đó các ngài nhận quán đảnh và sự phó chúc Nyingthig Yabzhi và Longchen 
Nyingthig từ Khenpo Kũnzang Chötrak (Khenpo Kũnpal, 1872-1943), một đệ tử của 
Paltrùl Rinpoche và Dodrupchen đệ tam. Giao phó cho các ngài dòng truyền thừa, 
Khenpo nói với các ngài: “Dòng truyền thừa của ta xác thực, ngắn, mạnh mẽ, và 
được gia hộ; nó phi thường hơn những dòng truyền thừa khác. Nay ta đã trao 
truyền tài sản của một người cha vào tay con trai.” Khenpo rất vui sướng và liên tục 
khẩn cầu các Rinpoche truyền bá và giữ vững dòng truyền thừa vàng ròng 
Longchen Nyingthig, không pha trộn nó với những dòng khác. Trong mùa đông năm 
đó các Rinpoche trở về Tu viện Dodrupchen. 

Năm mười bốn tuổi (1940), Rinpoche bị bệnh nặng. Ngài đi gặp Apang Tertön, 
Ogyen Thrinle Lingpa (mất năm 1945), người đang ở tại Núi Drong-ri thiêng liêng. 
Một hôm Apang Tertön ban cho ngài một tô chang, bia lên men, để uống. Nhưng 
Rinpoche ngập ngừng. Bởi mặc dù không phải là một tu sĩ thọ giới, ngài không có 
thói quen uống rượu, để trì giữ giới luật của truyền thống tu viện của ngài. Nhưng 
sau đó ngài nghĩ: “Hẳn đây là một sự gia hộ của Lạt ma,” và ngài uống cạn tô chang 
mà không lưỡng lự nữa. Kết quả là một sự tỉnh giác kỳ diệu xuất hiện, là điều không 
thể diễn tả bằng lời hay nhận thức bằng tư tưởng. Ngài có thể trả lời tự nhiên bất kỳ 
câu hỏi nào của Lạt ma, nhưng ngài không cần nỗ lực khi nói những điều siêu vượt 
câu trả lời mà câu hỏi gợi ra. Sau này, khi ngài ra khỏi căn nhà và cảm nhận sự va 
chạm của gió, điều đó mang lại một sự xác tín bẩm sinh rằng mọi sự xuất hiện hay 
hiện hữu đều không thật như một giác mơ, và một nỗi chán ngán sinh tử phát khởi 
tự nhiên trong tâm ngài. Với sự xuất hiện của những cảm xúc không thể diễn tả 
được này về sự an bình và chán ngán, một chứng ngộ tự nhiên về giác tánh bẩm 
sinh đã phát khởi trong ngài. 

Ngày hôm sau ngài tới gặp Lạt ma để trình bày những kinh nghiệm thiền định 
của ngài. Nhiều năm sau này Rinpoche nói về cuộc gặp gỡ: “Ta cảm thấy rằng ta 
đang nói chuyện với Lạt ma như một đứa trẻ sơ sinh.” Lạt ma xác nhận sự chứng 
ngộ của ngài và ban cho ngài một tiên tri chi tiết về những sự kiện của đời ngài cho 
tới năm ngài hai mươi lăm tuổi. Và Lạt ma cũng nhận ra Dodrupchen Rinpoche là 
một trong những vị hộ trì giáo lý của các giáo lý terma do chính Lạt ma khám phá. 
Lạt ma khuyên Rinpoche nhận giáo lý từ Yukhok Chatralwa, bởi Chatralwa là vị 
Thầy định mệnh của Rinpoche. 

Môt hôm trong khi Rinpoche đang nhập thất tại So-thok Gyalwe Wenne, thình 
lình ngài nói với thị giả của ngài rằng ngài phải tới gặp Yukhok Chatralwa. Với một 
thị giả và một con ngựa, ngài đi tới ẩn thất của Lạt ma, cách khoảng hai ngày 
đường. Trên đường đi ngài gặp chị của ngài, nhưng bà không nhận ra ngài bởi bà 
không nghĩ rằng ngài du hành đơn giản như thế. Khi ngài tới ẫn thất, Lạt ma đang bị 
bệnh nặng. Lạt ma không dùng thực phẩm trong nhiều ngày và hầu như không thể 
di chuyễn. Rinpoche đã có một cuộc đàm luận bình thường với Lạt ma trong vài giờ, 
vào lúc đó Lạt ma yêu cầu thị giả mang cho Lạt ma một ít thực phẩm. Trước sự 
ngạc nhiên của họ Yukhok Chatralwa đã dùng thực phẩm và từ từ hoàn toàn bình 
phục mà không có dấu vết nào của sự bệnh tật. Do bởi tuổi già, Chatralwa không 
thể đứng dậy. Nhưng Lạt ma nói: “Người ta nói rằng ta là một đệ tử cũ của 
Dodrupchen, vì thế đích thân ta phải dọn trà cho Rinpoche,” ngài cầm bình trà và rót 
vào tách của Rinpoche. Mọi người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Yukhok 


263 


Chatralwa chấp nhận niềm tin của đại chúng nơi nhân thân của ngài là tủlku của 
Dola Jigme Kalzang, một đệ tử chính yếu của _Dodrupchen đệ nhất. 

Mùa xuân năm Dodrupchen mười lăm tuổi (1941), Rinpoche ban toàn bộ quán 
đảnh và Lung của Longchen Nyingthig cho khoảng một ngàn tăng và nỉ tại Tu viện 
Dodrupchen. 

Từ năm lên mười cho tới mười tám tuổi, Rinpoche thực hiện hầu hết những việc 
nghiên cứu thông tuệ của ngài tại Tu viện Dodrupchen. Các vị Thầy của ngài gồm 
có Chökor Khenpo Kủn-ga Lodrö, Kyala Khenpo Chöchok, Shorwak Khenpo Sherap 
Trakpa, Kephan Khenpo Thuksung, và Garwa Tủlku Dorchok. Việc học tập của ngài 
bao gồm các bản văn Kinh điển về việc tu tập chuẩn bị tâm thức (Blo sByong), 
Madhyamaka (Trung Đạo), Abhidharma (A tỳ đàm), và Vinaya (Luật); và các bản 
văn Mật điển chẳng hạn như Guhyagarbha- -tantra, các Sãdhana của Ba Gốc và 
Vajrakila của Longchen Nyingthig, một vài quyễn trong Bảy Kho tàng của Longchen 
Rabjam, và Yeshe Lama. 

Ngài được dạy hát tụng, âm nhạc, và những cử chỉ huyền bí (mudrã, ấn), chuẩn 
bị các mạn đà la và torma, và v.v.. — mọi trách nhiệm của một vajra acharya (Đại 
Đạo sư). Ngoài thực hành ngöndro, ngài đã hoàn tất việc tu tập nhập thất trì tụng 
Eigdzin Dũpa, Yumka Dechen Gyalmo, Palchen Dũpa, Vajrakila, và Guhyagarbha- 
tanftra. 

Trong mùa xuân năm ngài mười chín tuổi (1945), phù hợp với tiên tri của Apang 
Tertön, hai vị Dodrupchen Rinpoche đi hành hương miền Trung Tây Tạng với một 
đoàn hàng trăm người. Ngoài ra, theo chỉ dẫn của Apang Tertön, họ giữ bí mật nhân 
thân, ngoại trừ tại Tu viện Mindroling và Ni viện Tsering Jong. Ở mọi nơi khác, 
người ta nói rằng thủ quỹ của Dodrupchen đang du hành tới những thánh địa để 
cúng dường nhân danh hai vị Rinpoche. Họ đã viếng thăm nhiều địa điểm hành 
hương và tu viện, trong đó có Radreng, Lhasa; ba đại tu viện Drepung, Sera, và 
Ganden; Kangri Thökar; Drak Yangdzong; Dorje Trak; Mindroling; Samye; Tsering 
dong; và thánh địa Yarlung. 

Rinpoche đã thực hiện một khóa nhập thất thực hành sãdhana của Yumka 
Dechen Gyalmo (Nữ Hoàng Đại Lạc) trong phòng của dJigme Lingpa tại Ni viện 
Tsering Jong. Trong khóa nhập thất đó ngài đã liên tục kinh nghiệm trong những 
thời gian dài sự tận diệt của mọi tư tưởng tầm thường và sự rộng khắp của một 
trạng thái chói ngời tối thượng (Don Gyi Od gSal) thoát khỏi sự khái niệm hóa. Tại 
Kodrzö Ling, chùa của các vị Hộ Pháp của Tu viện Samye, vị vấn linh đi vào trạng 
thái xuất thần một cách tự nhiên và bị Hộ Pháp Tsiu Marpo nhập vào. Ông ta chạy 
tới Rinpoche và tỏ lòng tôn kính, cúng dường ngài cái “móc” trong tay ông ta, là 
pháp khí dùng trong nghi lễ. Cuối cùng, mùa thu năm ngài hai mươi tuổi, vào ngày 
hai mươi lăm tháng chín năm Hỏa Tuất (1946), các ngài trở về Dodrupchen. 

Chẳng bao lâu sau khi ngài đi hành hương về, Tũlku Jigme Phuntsok, vị lãnh 
đạo việc hành chánh của Tu viện Dodrupchen, được hỗ trợ bởi hầu hết các tu sĩ và 
cư sĩ, đã khẩn cầu Rinpoche đảm nhận việc hành chánh của tu viện cùng những tu 
viện nhánh và các khu vực thuộc tu viện (Lha sDe), mặc dù nhiều người, chẳng hạn 
như vị Thầy của tôi là Kyala Khenpo hết sức e dè và nói: “Rinpoche không nên gánh 
vác các trách nhiệm thuộc về hành chánh, như vị tiền nhiệm của ngài đã không bao 
giờ làm, bởi công việc đó làm ngài xao lãng việc tu học và giải quyết những nhu cầu 
tâm linh của mọi người.” Trong khi Dodrupchen đệ tam còn hiện diện, Tu viện 


264 


Dodrupchen đã trở thành một trong những tổ chức tu học phát triển nhất ở miền 
Đông Tây Tạng, nhưng sau khi Könme Khenpo mắt, tu viện nhanh chóng suy tàn và 
xuống đến tận cùng trong lịch sử của nó khi Rinpoche được thúc giục kế tục công 
việc đó. Rinpoche đã nhận lãnh trách nhiệm. Từ lúc đó cho tới năm ba mươi tuổi, 
khi ngài bị bắt buộc phải trốn thoát, Rinpoche đã hoàn thành cả hai trách nhiệm lãnh 
đạo tâm linh và hành chánh của tu viện. 

Khoảng năm Rinpoche hai mươi hai tuổi, ngài viếng thăm Tu viện Joro, trong 
lãnh địa Trokyab thuộc Tỉnh Gyarong. Các tu sĩ của tu viện đã làm một cây giáo có 
treo bức tranh của Hộ Pháp Tsiu Marpo. Họ khẩn cầu Rinpoche gia hộ và đưa ra 
cho mọi người thấy một dấu hiệu là lá cờ bị Hộ Pháp thâm nhập. Rinpoche từ chối 
yêu cầu của họ. Nhưng dân chúng ở Gyarong nỗi tiếng về sự kiên trì, và khi buổi lễ 
của vị bảo trợ đang diễn ra, một nhà sư mang lá cờ vào và đứng trước mặt 
Rinpoche ở giữa khoảng năm mươi tu sĩ. Rinpoche, rõ ràng là bị bực mình bởi sự 
kiên trì của họ, đã ném vào lá cờ một nắm hạt, và rồi thì cây giáo rung lắc dữ dội. 
Kéo người cầm cờ đi và nhiễu quanh ngôi chùa một lần, lá cờ rút lên gác và đi vào 
phòng thờ của các vị bảo trợ. 

Năm hai mươi bốn tuổi, ngài đi tới gặp Yukhok Chatralwa, người được tin là một 
hiển lộ của Vimalamitra, để nhận giáo lý. Vị Lạt ma dạy ngài toàn bộ thực hành 
Trekchö và Thögal của Dzopa Chenpo, “giống như rót đầy một cái bình từ một bình 
khác.” Lạt ma là một học giả vĩ đại, nhưng ngài đã ngừng ban giáo lý hay những 
giảng dạy bản văn cho đại chúng. Ngài chỉ truyền riêng các giáo huấn cho các đệ 
tử, phù hợp với căn cơ, nhu cầu, và kinh nghiệm của mỗi người. Loại giảng dạy này 
được gọi là Nyamtri hay Nyongtri, những giáo huấn tùy theo kinh nghiệm tiến bộ của 
thiền giả. Yukhok Chatralwa có khả năng thấu suốt tâm của người khác. Khi mọi 
người đến thăm ngài, họ sợ tâm họ xuất hiện những tư tưởng xấu. 

Rinpoche xây dựng một quần thể shedra (Học viện Kinh điển) với một ngôi chùa 
và một chỗ ở cho các khenpo, bao bọc chung quanh là phòng cho các đệ tử. Khi tôi 
đang tu học trong shedra, có hai mươi lăm học viên thường xuyên và khoảng số đó 
các học viên dự thính. Tất cả những học viên thường xuyên được học bồng của các 
quỹ tu viện do Rinpoche cung cấp. Các khóa học chính tại shedra là Pramana (luận 
lý), Prajnäpäramitä (Bát nhã ba la mật, trí tuệ siêu việt), Madhyamaka (triết học 
Trung đạo), Abhidharma (Triết học và siêu hình học Phật giáo), và Vinaya (các giới 
luật tu sĩ và cư sĩ) của kinh điển và Yizhin Dzö, Yonten Dzö, và Guhyagarbha-tantra 
của Mật điển. Tuy nhiên, các giáo lý về các sãdhana ba gốc, và v.v.. và giáo lý 
Dzopa Chenpo không được ban một cách dễ dàng, mà trong một môi trường hẻo 
lánh cho những học viên cao cấp được tuyển chọn. 

Mùa xuân năm ngài hai mươi lăm tuổi (1951), Rinpoche đi tới Tỉnh Dege để 
nhận những trao truyền theo dòng truyền thừa. Từ Khyentse Chökyi Lodrö (1893- 
1959) của Tu viện Dzongsar, Rinpoche nhận những quán đảnh (dBang) và những 
trao truyền văn bản (Lung) của Semde Adõn Chogye, Longde Dorje Zampa, Me- 
ngagde, mười ba phần của Kama, Dũpa Do, Gongpa Zangthal, Trölthik, Longchen 
Nyingthig, và Sungbum của Khyentse Wangpo cũng như những quán đảnh 
Kaãlachakra, Guhyasamaja, Chakrasamvara, Hevajra, và Vajrabhairava. Từ Kongtrủl 
Pema Tri-me Lodrö (1901- 1959?) của Tu viện Zhechen, Rinpoche nhận những quán 
đảnh và trao truyền văn bản của giáo khóa Changíer (Kho tàng phương Bắc) của 
Rigdzin Gödem, mười ba quyển sách của giáo khóa Minling, ba truyền thống chính 


265 


của Kagye, và Kagyủ Ngagdzö. Từ Namtrủl Drodũl Karkyi Dorje của Tu viện 
Gyarong, Rinpoche nhận những quán đảnh và trao truyền văn bản của REinchen 
Terdzö, Kagye Deshek Dũpa, Lama Gongdủ, sáu quyền của datsỏön, Terchõ của 
Namchö, Terchö của Nyima Trakpa, chín quyển của Jigme Lingpa. Ngài cũng 
nghiên cứu thi ca và Guhyagarbha-tantra với Khenpo Thup-nyen của Tu viện 
Dzogchen. 

Khi trở về Rinpoche ban quán đảnh Khandro Nyingthig cho Khyentse Chökyi 
Lodrö°?° và nhiều trao truyền cho các vị Thầy của ngài. 

Trong số những vị Thầy mà từ họ ngài đã nhận những giáo huấn uyên áo có 
Khenpo Könchok Drönme, Khenpo Kang-nam, Khenpo Chöchok, Tủlku Dorchok, và 
Khenpo Thup-nyen. Ngài đã nhận những trao truyền theo dòng truyền thừa của 
những giáo lý khác nhau của Dzogchen Rinpoche đệ ngũ, Gekong Khenpo, 
Khyentse Chökyi Lodrỏ, Zhechen Kongtul, và Gyarong Namtril. Ngài đã nhận 
những giáo huấn sâu xa và giáo huấn đối với sự chứng ngộ Dzogpa Chenpo từ 
Apang Tertön và Yukhok Chatralwa. 

Ngài đã ban những quán đảnh và lung của mười ba quyển của bộ Lama 
Gongdú, và mười ba bản văn của Kama cho một ngàn tới hai ngàn tu sĩ tại Tu viện 
Dodrupchen. Một hôm, trong khi ngài đang phân phát nước được gia hộ từ một cái 
bình, nước đã cạn mà không có ai chờ đợi để rót đầy lại bình nước, như thường 
được làm. Cáu tiết, ngài lắc cái bình một lát và sau đó tiếp tục phân phát nước gia 
hộ cho những người còn lại của hội chúng, mặc dù không ai rót đầy cái bình. 

Với khả năng biết trước tình hình chuyển biến, ngài đã xây dựng một ngôi chùa 
lớn, đẹp nhưng chắc chắn, bằng gạch với một mái ngói, mà khi ây là một loại kiến 
trúc mới ở Golok và nói rằng: “Nó có thể ích lợi nếu dân chúng phải từ bỏ tu viện 
trong một vài năm.” 

Rinpoche đã đặt làm những những bản khắc gỗ của Dzödũn gồm bảy quyển 
của Longchen Rabjam. Chẳng bao lâu hầu như Golok tràn ngập những bản sao 
Dzodủn. Ngài xây dựng một pho tượng lớn của Guru Rinpoche và những tượng của 
các vị Thầy của các dòng truyền thừa Vima Nyingthig, Khandro Nyingthig, và 
Longchen Nyingthig. Những pho tượng được làm bằng đồng đỏ mạ vàng. Ngài đã 
thâu thập một thư viện lớn, trong đó ngoài nhiều pho Kinh điển và Mật điển còn có 
những ấn bản mới của Kanjur, Tenjur, Kama, và Rinchen Terdzö. Rinpoche cũng 
chuẩn bị một số tặng vật cho các buổi lễ và việc nghiên cứu cho Dodrupchen và 
những tu viện khác. 

Theo lời khẩn cầu của những người sùng mộ ngài đã viếng thăm những khu vực 
khác nhau của Golok, Serta, Amdo, Rekong, Gyarong, và Minyak, ở đó ngài ban 
những lễ nhập môn và những giáo huấn cho hàng chục ngàn người. 

Trong mùa hạ của năm Hỏa Thân (1956), ngài ban quán đảnh Rinchen Terdzö 
tại Tu viện Dodrupchen. Ngài cũng truyền riêng những giáo huấn về thiền định Đại 
Viên mãn cho nhiều người hữu duyên, theo truyền thống Nyongitri. 

Chẳng bao lâu, bởi những nguy hiểm của sự chuyển biến tình hình chính trị ở 
Tây Tạng, Rinpoche quyết định rời khỏi xứ sở thân yêu của ngài. Nhiều thập kỷ 
trước, Dodrupchen đệ tam đã khảo sát những giấc mơ của ngài về những nguy 
hiểm chính trị trong tương lai. Một đêm ngài mơ thấy có người mang một thông điệp 
được viết trên một viên đá phiến, nói rằng: “Khyentse Wangpo gởi thư cho ngài.” 
Trên viên đá ngài thấy những dòng chữ dưới đây: 


266 


Con sông lớn sẽ chảy từ mạnh mẽ [có nghĩa là miền tây hay màu đỏ] sang yên 
bình [có nghĩa là miền đông hay màu trắng]. 

Hai con côn trùng sẽ di chuyển xuyên qua cả miền trên lẫn miền dưới. 

Bởi nhịp điệu phù hợp [của những hòa âm] của sáo, 

Xứ sở Lạnh lẽo [Tây Tạng] sẽ bị chìm sâu trong bóng tối. 


Vào lúc đó, khi đỉnh cao nhất [Lạt ma] 

Nghe nói rằng ngài nên đi về phương bắc trong mười, mười, 

Mười sáu, và bốn, 

Ngài sẽ trở nên hoảng sợ và sẽ đi tới Xứ Cao quý [Ấn Đội. 

Trong một nơi dễ chịu, giữa một rừng rậm, 

Trong khi an trụ trong một thiền định an bình, trước mặt ngài, 

Nhiều người mặc y phục-không trung”? ” sẽ tụ hội 

[Và] sẽ đi vào con đường Đại thừa. 

Con đường tuyệt hảo sâu xa và bao la sẽ chói ngời như ánh nắng ban ngày.?? 


Rinpoche bí mật tổ chức một nhóm mười ba người ra đi, chia họ thành ba nhóm 
nhỏ. Năm người chúng tôi — vị thầy trợ giáo Kyala Khenpo của tôi, mẹ của 
Rinpoche, Thupten Jorgye và Rigdzin Phũntsok (hai người cháu của Rinpoche), và 
tôi — đi Lhasa trước, như ngài đã khuyên chúng tôi vào ngày mồng một tháng mười 
hai năm Hỏa Thân (1957). Lama Sangye, chú của Rinpoche và Sönam, cháu của 
ngài, được dự tính ở lại phía sau và đến như nhóm cuối cùng. Nhưng bản thân 
Rinpoche, cùng với một thị giả trẻ của Rinpoche tên là Jamyang, hai người cháu 
của Rinpoche tên là Dechen Dorje và Kũnden, và mẹ của những người cháu, dự 
tính ra đi trong nhóm thứ hai. 

Trong khi Rinpoche đang thăm viếng Tu viện Panchen trong Thung lũng Mar, 
cách Tu viện Dodrupchen hai ngày đường theo hướng bắc, một đêm ngài và những 
người trong đoàn của ngài bí mật bỏ trốn, cải trang làm những cư sĩ hành hương. 

Mang theo rất ít tiền và đeo vật dụng cá nhân trên lưng, họ đi bộ mười ngày cho 
tới khi đến thị trấn Kardze. Đây là kinh nghiệm đầu tiên cho Rinpoche và những 
người đồng hành của ngài, không chỉ về việc du hành bằng chân mà còn về việc 
mang những chiếc túi trên lưng khiến họ kiệt sức và đau nhức. Trong hầu hết cuộc 
hành trình, ban ngày họ lẩn trốn trong những hang động, trong rừng hay những 
ngọn đổi và vượt qua những ngọn núi cao và thung lũng sâu vào ban đêm. Tại 
Katdze, họ thật may mắn bởi có thể bị tống vào một chiếc xe vận tải Trung quốc đi 
tới Lhasa. 

Theo dự định lúc ban đầu, nhóm chúng tôi có nhiệm vụ chờ Rinpoche ở Drak 
Yangdzong, nơi Guru Rinpoche và nhiều hiền giả đã thiền định trong quá khứ, và 
cách Lhasa hai ngày đường theo hướng nam. Nhưng Rinpoche đã đi lâu hơn là 
chúng tôi nghĩ, và vào ngày mồng hai tháng hai năm Hỏa Dậu (1957), Kyala Khenpo 
mất do tuổi già và sự gian khổ của chuyến đi. Lo rằng Rinpoche và đoàn của ngài 
không thể trốn thoát, chúng tôi bắt đầu quay lại Lhasa, và thật may mắn, chúng tôi 
ngầu nhiên gặp Rinpoche và những người đồng hành của ngài ở giữa đường, và tất 
cả chúng tôi cùng tiến về Lhasa. 


267 


Ở Lhasa, Rinpoche có nhiều người sùng mộ quý phái và bình thường lâu năm, 
nhưng ngài quyết định không tiếp xúc với bất kỳ ai trong số đó. Tuy nhiên, ngài đã 
gặp Zhechen Kongrtrl Rinpoche (1901-19592), một trong những vị Thầy của ngài, 
và Dilgo Khyentse Rinpoche (1910-1991). Kongtril Rinpoche khuyên ngài đi 
Kongpo bởi đó là một nơi dễ chịu và thuận lợi hơn Lhasa. Rinpoche đáp lại bằng sự 
im lặng. 

Chính bởi bản tánh của Rinpoche mà ngài hầu như không nói trước những dự 
tính của ngài, trừ phi cần thiết. Vì thế khi chúng tôi đi Golok, chúng tôi nghĩ là mình 
đang đi Lhasa. Nhưng sau khi thực hiện những lễ cúng dường đơn giản cho các 
thánh địa ở Lhasa, ngài nói: Chúng ta đi Zhigatse,” một thị trấn ở miền Tây Tây 
Tạng. Sau khi trải qua vài ngày ở Zhigatse, ngài nói: “Bây giờ chúng ta đi Ấn Độ.” 
Nhưng tại biên giới, bởi chúng tôi không có tiền để khẳng định mình là các thương 
nhân, chúng tôi không thể xin một giấy thông hành của nhà cầm quyền để đi Ấn Độ. 
Cho dù chúng tôi có thể tránh những người lính canh phòng biên giới, Án Độ sẽ 
không để cho chúng tôi vào bởi vào thời gian đó không có sự thừa nhận tình trạng tị 
nạn cho người Tây Tạng. Sau khi chờ đợi nhiều tháng, Rinpoche nhận một lá thư từ 
Hoàng tử Palden Thöndrup Namgyal (người về sau trở thành Chögyal) của Sikkim, 
chỉ thị những người canh giữ biên giới cho ngài vào Sikkim, một bang ở biên giới Ấn 
Độ và Tây Tạng, sau này thuộc về Án Độ. 

Năm ba mươi mốt tuổi, vào ngày mười chín tháng tám năm Hỏa Dậu (12 tháng 
Mười, 1957). Rinpoche tới Gangtok, thủ phủ của Sikkim. Một lần nữa, ngài được tô 
điểm bằng những chiếc y của một Lạt ma với sự xác nhận là Dodrupchen. Từ khi đó 
trở đi, ngài coi Sikkim, xứ sở được Guru Rinpoche gia hộ là một trong những “xứ sở 
ẩn dấu,””” là trụ xứ thường trực của ngài. Việc ngài đến Sikkim không chỉ là một 
việc tình cờ, mà là một sứ mệnh phải được hoàn thành. Apang Tertön Ogyen 
Thrinle Lingpa (mất năm 1945), một trong những vị Thầy của Rinpoche, đã tiên tri 
điều này nhiều thập niên trước và nói rằng: 


Một yogI ân dấu từ thung lũng KongpoŸ!° 

Sẽ đến Thung lũng Gạo [Sikkim] khi những biến chuyển xảy ra. 

Và một hóa thân của [Thái tử] Murum Tsepo và Sangye Lingpa”'! 

Sẽ hiển lộ những hoạt động bí mật của một yogï Mật thừa. 

Những người nhìn thấy, nghe, nghĩ tưởng về ngài, hay tiếp xúc với ngài sẽ 
được giải thoát khỏi những cõi thấp.Ý! 


Năm 1958, tại Sikkim và Darjeeling, Rinpoche cử hành một số buổi lễ tại Sikkim 
và Darjeeling cho vị Thầy Khyentse Chökyi Lodrö của ngài đang bị bệnh. Trong buổi 
lễ “phụng tống các dãkinï,” Khyentse Rinpoche có một linh kiến”!3 về các Lạt ma 
trong đó có Jigme Lingpa trong một không gian bao la trong trẻo. Trong số các ngài 
cũng có một Lạt ma vô danh với khuôn mặt tròn và râu cằm ngắn, có mái tóc dài 
phủ quanh đầu. 

Năm ba mươi ba tuổi, vào mùa đông năm 1959, Rinpoche đi hành hương những 
thánh địa chính yếu ở Ấn Độ và Nepal. Năm 1959 và 1960 là hai năm khó khăn 
nhất, không phải chỉ vì ngài là một người tị nạn trong một đất nước có nền văn hóa 
và ngôn ngữ dị biệt, mà cũng bởi Khyentse Chökyi Lodrö đệ nhất, một trong những 
vị Thầy gốc của Rinpoche, đã thị tịch ở Sikkim vào mùa xuân năm 1959, và sau đó 


268 


Trủlzhik Pawo Dorje của Minyak, một Lạt ma khổ hạnh khác và là bạn thân của 
Rinpoche qua đời ở Sikkim năm 1960. Định mệnh của toàn thể xứ Tây Tạng và của 
những người Tây Tạng bị kẹt lại trong quê hương đang bốc cháy của họ đã không 
được biết tới. Rinpoche viết: 


Toàn thể thế giới đang chuyển biến trước mắt chúng ta như một trò ảo thuật. 
Những hiện hữu không đáng tin cậy như bong bóng nước. 

Những tu viện, người thân yêu, và họ hàng thân thích — 

Tất cả chỉ còn là ký ức. 

Mặc dù ta không thể nhìn thấy họ, định mệnh của họ thật hiển nhiên. 

Nghĩ tới điều đó, ta đau buồn. 

Ta sẽ hết sức nỗ lực trong việc tìm kiếm tinh túy của Giáo Pháp. 


Những bậc Thầy linh thánh và bạn bè tốt lành 

Vừa mới hiện diện ở đây nhưng, giống như sự tụ hội trong một phiên chợ, 
Đã biến mắt, và ta thấy mình trơ trọi, bị bỏ lại. 

Nghĩ tới điều này, ta đau buồn.. 


Đặt những khái niệm hạnh phúc và đau buồn trong Pháp giới rỗng rang, và 

Tung lên không trung những việc vụn vặt của thế gian như long não, 

Ta ghì chặt con đường nhanh chóng linh thánh vô song, 

Là tâm yếu của các däka và dãkinï, và 

Huyết mạch trọng yếu của Pháp thân, là cái không có điểm quy chiếu hay nền 
tảng. 


Namgyal Institute of Tibetology - Viện Namgyal về khoa Tây Tạng học (sau này 
được đặt lại tên là Sikkim Research Institute of Tibetology - Viện Nghiên cứu Sikkim 
về khoa Tây Tạng học), một học viện nghiên cứu vê Tây Tạng, được mở cửa gần 
Gangtok do những nỗ lực chung của chính phủ Án Độ và Sikkim. Từ tháng Tư năm 
1960, Rinpoche đã giữ chức vụ đại diện phái Nyingma tại học viện này. 

Ngài lập gia đình với vị phối ngẫu Khandro Pema Dechen thuộc gia đình Dekyi 
Khangsar xứ Drukla trong Thung lũng Kongpo. Từ năm mười sáu tuổi, Khandro đã 
thiền định nhiều năm trong các .hang động và túp lều tại nhiều ân thất và núi non linh 
thiêng, thường với rất ít chất bổ dưỡng. Bồ túc cho nhiều thực hành khác, bà đã tích 
tập mười ba bộ thực hành ngöndro — mỗi bộ gồm năm trăm ngàn các thực hành 
chuẩn bị. 

Bởi các hoạt động của chư vị Bồ Tát luôn luôn mở rộng và mang lại lợi lạc cho 
chúng sinh và Giáo Pháp, không suy nghĩ về những giới hạn và khó khăn của cuộc 
sông của riêng ngài như một người tị nạn mới, Rinpoche vẫn sử dụng mọi sự ngài 
có thể sắp xêp đề hỗ trợ cho những đề án thuộc vê Pháp. Ngài đặt làm những bản 
khắc kẽm để in lại Longchen Dzödũn, gồm bảy quyền, của Longchen Rabjam. Sau 
nhiều năm việc in ấn đã hoàn tất với sự phụng sự tận tụy của Lama Sangye, một 
trong những thị giả tận tâm của Rinpoche, mặc dù sức khỏe kém và cái nóng mùa 
hè lên tới 100 độ Fahrenheit ở Vãrãänasĩ. Rinpoche cũng đặt những bản khắc gỗ 
được chạm khắc để in nhiều bản văn nghi lễ của Longchen Nyingthig. Kết quả là 
những bản văn này, là những gì được coi là rất hiếm có ở hải ngoại, đã có thể tìm 


269 


thấy dễ dàng, và điều đó giúp cho những giáo lý đó được truyền bá trong cả Đông 
và Tây bán cầu. Từ giữa thập niên 1960 việc in ấn các bản văn Tây Tạng đã dễ 
dàng và thậm chí thuận lợi, nhưng vào những năm đầu của thập niên 1960, việc ¡in 
ấn gặp những khó khăn và phí tổn to lớn mà không có giá trị thương mại. 

Sau khi Dzödũn được in ra, ngài đã hiến tặng những bản khắc cho vị vua Bhutan 
quá cố, bởi quốc gia này từng là một trong những trụ xứ của ngài Longchen 
Rabjam, và cho tới nay đã có một số lượng đáng kế người Bhutan theo truyền thống 
Nyingthig. Ngài hy vọng rằng sẽ có thêm những ấn bản được in ra từ các bản khắc 
dưới sự bảo trợ của chính phủ hoàng gia Bhutan. 

Từ lần xuất bản đầu tiên của Dzödũn, ngài đã xuất bản nhiều bản văn nữa, trong 
đó có một ấn bản thứ hai của Dzödũn gồm bảy cuốn, Ngalso Korsum ba cuốn, 
Sungbum của Jigme Lingpa chín cuốn, Sungbum của Dodrupchen đệ Tam năm 
cuốn, nhiều bài cầu nguyện và các bản văn là một phần giáo trình của Chöten 
Gompa. 

Năm 1972, Rinpoche xác nhận Jigme Losal Wangpo, Dzogchen Rinpoche đệ 
thất, (sinh năm 1964) là Dzogchen Rinpoche đệ ngũ — Lạt ma đã xác nhận bản thân 
Rinpoche. Lễ tôn phong của Dzogchen Rinpoche đệ thất đã được tổ chức tại ngôi 
chùa của hoàng gia tại Gangtok ngày 8 tháng Mười, 1972, và Rinpoche hành lễ ở 
đó. 

Năm bốn mươi bảy tuổi, vào mùa hè năm 1973, Rinpoche viếng thăm bờ biển 
miền Tây và Đông Hoa Kỳ. Ngài ban giáo lý và thiết lập một Trung tâm Giáo Pháp 
tên là Mahasiddha Nyingma Center (Trung tâm Đại thành tựu giả Nyingma) ở 
Massachusetts. Vài năm sau, trung tâm xây dựng một ngôi chùa với một bảo tháp 
và vài phòng thiền định trên một mảnh đất nhỏ ở South Hawley ở miền tây 
Massachusetts. Trung tâm này vẫn còn nhỏ và đơn sơ. Rinpoche luôn luôn khuyên 
các thành viên: “Chúng ta nên hết sức tránh sử dụng Giáo Pháp hay trung tâm Giáo 
Pháp để có được những quyền lực tầm thường, những tham vọng đầy xúc cảm, 
hay những danh hiệu vô dụng. Mục đích của chúng ta là không phải là làm cho 
trung tâm trở thành một tổ chức nổi tiếng, mà làm cho nó trở thành một trụ xứ đơn 
sơ, an bình và tự nhiên. Chỉ khi đó trung tâm mới có thể trở thành một nguồn mạch 
mang lại lợi ích chân thực cho tâm thức của mọi người, bất kỳ ai được liên kết với 
nó.” 

Từ năm 1973, hai năm một lần, Rinpoche viếng thăm Mahasiddha Center (Trung 
tâm Đại Thành tựu giả) và Buddhayana ở Hoa Kỳ để dạy Pháp, và ngài đã truyền 
nhiều giáo lý, trong đó có Nyingthig Yabzhi, Longchen Nyingthig, và những giáo lý 
ngöndro, Rigdzin Dũpa, Yumka, và Dzopa Chenpo. Ngài cũng viếng thăm một số 
nước Âu châu và Nam Á nhiều lần để truyền dạy và ban những quán đảnh. 

Theo như tôi biết, Rinpoche đã trao truyền quán đảnh, văn bản, và các giáo lý 
chính yếu Longchen Nyingthig bảy lần, quán đảnh và lung của Ninghthig Yabzhi 
mười hai lần, quán đảnh và lung của Nyingma Kama ba lần, quán đảnh Lama 
Gongdủ hai lần, quán đảnh sáu quyển sách của Jatsön ba lần, và quán đảnh 
Rinchen Terzdö ba lần. Ngài cũng ban những trao truyền văn bản của Dzodũn và 
những tác phẩm của Dodrupchen Rinpoche đệ tam nhiều lần. 

Rinpoche là một trong những Đạo sư vĩ đại của thiền định Dzopa Chenpo, và 
ngài giảng dạy nó cho nhiều đệ tử trong truyền thống Nyongfri, giáo lý phù hợp với 
kinh nghiệm của cá nhân các thiền giả. Truyền thống Nyongfri đến với ngài chủ yếu 


270 


từ vị Thầy Yukhok Chatralwa của ngài, nhưng lúc ban đầu nó xuất phát từ Longchen 
Rabjam và Jigme Lingpa qua dòng truyền thừa của Dodrupchen đệ nhất, Paltril 
Rinpoche, và Dodrupchen đệ tam. 

Từ năm 1960, Rinpoche thường sống ở Chöten Gompa gần Gangtok tại Sikkim. 
Vào ngày 31 tháng Năm, 1979, Rinpoche đã mở một drupdra, một trường thiền 
định, tại Chöten Gompa, và đặt tên cho nó là Drubde Pema Öling. Các tu Sĩ ở đó 
luân phiên thực hiện việc tu tập thiền định ba năm ba tháng trong những ân thất 
nghiêm nhặt. Chẳng bao lâu ngài bắt đầu thâu nhận nhiều học viên thường trú tại 
Chöten Gompa. Hiện nay ngài có khoảng năm trăm tu sĩ và sa di thường trú tại 
gompa. Hầu hết họ là những thanh thiếu niên từ Bhutan, Sikkim, và Nepal, hay con 
trai của những di dân Tây Tạng. Một mình Rinpoche trông nom việc ăn uống, nơi ăn 
ở, việc giáo dục, và chăm sóc y tế cho họ. Nhiều học viên đã hoàn tất sự giáo dục 
của họ và được gởi trở về quê hương của họ để truyền bá Giáo Pháp. 

Trong nhiều năm, Rinpoche thường xuyên thăm viếng Bhutan để phụng sự Giáo 
Pháp và những môn đồ ở nhiều nơi, trong đó có Yongla Gon. Dòng Nyingthig có 
một mối liên hệ lâu đời với Bhutan, bởi Longchen Rabjam đã sống và truyền bá 
Giáo Pháp ở đó trong một thời gian dài. Longchen Rabjam đã xây dựng Tu viện 
Tharpa Ling ở miền Đông Bhutan. Cùng với Kyipa, vị phối ngẫu người Bhutan, ngài 
có con trai là Tũlku Trakpa Özer. Ngoài ra, một trong những đệ tử chính của Jigme 
Lingpa là Jigme Kũntröl xứ Bhutan, người đã xây Tu viện Yongla Gon ở miền Đông 
Bhutan. 

Bắt đầu từ năm 1984, Rinpoche đã nhiều lần viếng thăm Golok, thung lũng quê 
hương của ngài, và đã ban những quán đảnh Longchen Nyingthig, Nyingthig 
Yabzhi, và nhiều sự trao truyền và giáo lý khác tại Tu viện Dodrupchen đã được xây 
dựng lại. Ngài cũng mở lại học viện Kinh điển tại Tu viện Dodrupchen. Mùa hè năm 
1994, trong chuyến trở về Tu viện Dodrupchen lần thứ sáu, ngài đã ban những quán 
đảnh Rinchen Terdzö. Dân chúng chỉ được thông báo trong vài tuần về các trao 
truyền Einchen Terdzö, nhưng trên bảy ngàn tăng và ni, trong đó có khoảng ba trăm 
tùlku và các khenpo, từ Golok, Serta, Amdo, Gyarong, Minyak, và những vùng khác 
đã tụ họp để nhận sự trao truyền. 

Rinpoche luôn luôn tham gia vào những hoạt động trầm lặng có thể là đơn giản 
trong bản chất hay có ý nghĩa lớn lao. Ngài luôn luôn dâng hiến đời mình cho một 
chu kỳ phụng sự vô tận. Mục đích mọi nỗ lực của ngài là phụng sự người khác, gây 
một tác động, làm cho Pháp có thể chấp nhận được, mà không có bất kỳ hy vọng 
riêng tư hay quan tâm tới tiếng tăm hay sự vinh quang nào. Ngài nhắc lại: “Tôi đang 
làm mọi sự trong khả năng của mình để phụng sự Giáo Pháp và chúng sinh. Tôi xin 
lỗi nếu có người nào đó trông chờ tôi làm những điều vì những sự vụn vặt hay mê 
hoặc, nhưng tôi không quan tâm tới điều đó.” Tuy nhiên ngài luôn luôn nhận thức về 
nhu cầu và những quan tâm của người khác mà không để ý tới địa vị cao hay thấp 
của họ, và ngài hỗ trợ họ bằng lòng tốt phù hợp với nhu cầu và ước nguyện của họ 
và không bận tâm tới những lợi lạc của riêng ngài. 

Ngài không bị phấn khích bởi những thuận cảnh mà cũng không thất vọng bởi 
nghịch cảnh, bởi ngài chấp nhận tất cả với sự thanh thản, ngài nói: “Cuộc đời ngắn 
ngủi và quý báu đến nỗi không thể lãng phí trong việc lo nghĩ về những chuyện tầm 
phào.” Ngài thận trọng không can thiệp vào mọi đầu mối của sự bất hòa, tranh cãi, 
và những vấn đề chính trị thế tục hay tôn giáo để bảo vệ sự nguyên vẹn và thuần 


271 


khiết của truyền thống Giáo Pháp. Mặc dù có nhiều cơ hội để làm thế, ngài không 
bao giờ hành động để cải thiện địa vị của riêng ngài mà chỉ làm việc cho sự lợi lạc 
của mọi người và phụng sự Giáo Pháp. Ngài duy trì sự liêm chính trong việc không 
thỏa mãn những hy vọng và ước muốn của người khác khi chúng không thực sự 
mang lại lợi ích cho họ, mà luôn luôn cho họ những gì họ cần, cho dù đó không phải 
là điều họ nghĩ là họ cần trong lúc này. Ngài sợ nhất là những người xu nịnh. Ngài 
nói: “Tôi cảm thấy vô cùng xấu hỗ trước những người đến với tôi và nói những điều 
đẹp đẽ nhất trong khi suy nghĩ những điều trái ngược.” Ngài là người khoan dung 
nhất, không bao giờ chê trách người khác về những ác hạnh hay sự vô ơn của họ. 
Ngài nói: “Mọi sự xảy ra do nghiệp. Ta hay họ có thể làm được điều gì khác ngoại 
trừ cố gắng cải thiện nghiệp?” Ngài rất thận trọng trong từng giai đoạn của công việc 
nhưng sau đó buông bỏ mọi sự thành công hay thất bại của những đề án của ngài. 
Phẩm tính gây ấn tượng sâu sắc nhất của Rinpoche là: điều quan trọng không năm 
ở chỗ trông ngài ra sao, ngài nói những gì, hay thậm chí ngài làm điều gì, mà điều 
quan trọng là ngài là gì. Ngài là một người mạnh mẽ và đáng tin cậy mà sự hiện 
diện thì vô cùng đơn giản, sâu xa nhất và thật vô hạn. Tuy thế ngài không muốn bắt 
kỳ ai trở nên dính mắc hay lệ thuộc vào ngài. Và ngài không áp đặt uy quyền của 
ngài lên những người khác, bởi ngài rất bình thường và khiêm tốn — một sự phô 
diễn tự nhiên của chân tánh. 

Trong hai Dodrupchen Rinpoche đệ tứ, Thupten Thrinle Palzang Rinpoche 
không bao giờ nói về những nguy hiểm sắp tới. Nhưng ngài biết rõ và thình lình ra 
đi và đào thoát tới Án Độ. Ngài dâng hiến đời mình không chỉ để bảo tồn truyền 
thống mà còn để truyền bá truyền thống siêu việt nhất của Longchen Nyingthig tại 
Ấn Độ và ngoại quốc. Từ khoảng năm 1950, Rigdzin Tenpe Gyaltsen Rinpoche đã 
luôn luôn cảnh báo chúng tôi: “Sẽ tới ngày chúng ta không được quyên có ngay cả 
một tách trà để thưởng thức. Nếu các ông có thể, hãy dâng hiến đời mình cho việc 
tu tập Giáo Pháp, và sử dụng của cải của mình cho một nguyên nhân xứng đáng. Ít 
nhất hãy vui hưởng cuộc đời và của cải của các ông khi các ông có sự tự do.” Ngài 
cũng thường kể cho chúng tôi về những con đường đào thoát Xuyên qua xứ- không- 
người ở miền bắc, nhưng bản thân ngài thì không bao giờ muôn ra đi. Số phận của 
ngài là vào tù và chết với những người đang sống trong cảnh đau khổ khủng khiếp. 
Cả hai vị Rinpoche đều biết rõ hoàn cảnh và có sự chọn lựa của riêng mình; những 
mục đích bảo tồn và giúp đỡ người khác của hai ngài thì như nhau, nhưng vai trò 
mà các ngài phải phô diễn thì khác biệt. 


THÊ 


Cây Truyền thừa 


Dòng truyền thừa Nyingthig xuất phát từ Đức Phật nguyên thủy và xuống tới Jigme 
Lingpa (1730-1798), nhà sáng lập của truyền thống, qua dòng truyền thừa sau đây: 


1. Samantabhadra (Phổ Hiền), Pháp thân. 

._ Vajrasattva (Kim Cương Tát Đỏa), Báo thân. 

.. Prahevajra (Garab Dorje), Hóa Thân, Đạo sư Đại Viên mãn đầu 
tiên trong loài người. 

.- ManjushrTmitra. 

.. Shrisimha. 

.. Jdnänasitra. 

._ Vimalamitra nhận những trao truyền Nyingthig từ Shrïsimha và 
Jnãnasutra. 

. Guru Rinpoche, Padmasambhava (Liên Hoa Sanh), nhận 
những trao truyền Nyingthig từ Shrïsimha và Manjushrimitra và 
đã cất dấu giáo lý Longchen Nyingthig, tinh túy của giáo lý 
Nyingthig, như terma. Vua Trisong Detsen (790-858), một trong 
những hóa thân đời trước của Jigme Lingpa, nhận giáo lý 
Nyingthig từ Vimalamitra và giáo lý Longchen Nyingthig từ Guru 
Rinpoche. 

9. Kũnkyen Longchen Rabjam (1308-1363) nhận những trao 
truyền Nyingthig từ Guru Rinpoche khi ngài là công chúa 
Pemasal. Ngài cũng nhận những trao truyền Nyingthig từ 
Rigdzin Kumärädza và Shö Gyalse. 

10.Rigdzin Jigme Lingpa (1730-1798) đã khám phá Longchen 
Nyingthig như một terma tâm và truyền bá giáo lý này cho các 
đệ tử của ngài. Vì thế ngài trở thành nhà sáng lập của dòng 
Longchen Nyingthig. Jigme Lingpa là hóa thân của nhà vua đã 
nhận những trao truyền Nyingthig từ Guru Rinpoche và 
Vimalamitra. Jigme Lingpa cũng là một hóa thân của 
Vimalamitra và đã nhận sự trao truyền từ Longchen Rabjam 
trong linh kiến thanh tịnh. 


¬xX @Ơ + G3) 


œ 


Sau Jigme Lingpa, dòng Longchen Nyingthig được truyền bá qua những nhánh 
khác nhau của các dòng truyền thừa. Dưới đây là một bảng liệt kê những Đạo sư 
chính yếu của những giai đoạn khác nhau của dòng Longchen Nyingthig với tên của 
các đệ tử chính, những vị này cũng là các hành giả và/hay những vị hộ trì của dòng 
Longchen Nyingthig, từ chính Jigme Lingpa cho tới các vị Thầy hiện tại. 

Tại nhiều vị trí trong dòng truyền thừa, quý vị sẽ nhận ra rằng một Đạo sư là 
Thầy của người nào đó đồng thời lại là đệ tử của người này. Đó là bởi một Đạo sư 
có thể nhận một trao truyền hay gia hộ hiếm có từ những suối nguồn khác nhau, kể 
cả từ chính đệ tử của mình. Các Đạo sư cũng có thể trao đổi giáo lý để nhận những 
trao truyền qua những dòng truyền thừa khác nhau. Ngoài ra, để tu tập các giáo lý, 
các Đạo sư có thể nhận một sự trao truyền nhiều lần từ cũng những Đạo sư ây hay 


THẾ 


từ những vị khác. Việc nhận đi nhận lại những trao truyền không chỉ là sự khởi đầu 
của một tu tập mà cũng chính là sự thực hành. 


GIAI ĐOẠN ĐẦU TIÊN 


Rigdzin Jigme Lingpa (cũng được gọi là Khyentse Özer, Khyentse Lha, và Pema 
Wangchen, 1730-1798), người phát hiện các giáo lý Longchen Nyingthig như một 
terma tâm. Trong số các đệ tử chính của ngài có:Ÿ!“ 


.. Thekchen Lingpa Drotön Tharchin (1700-1776)*Ỷ"° 

._ Trati Ngachang Thrinle Dorje (Kong-nyön, Bepe Naljor) 

._ Thangdrokpa Pema Rigdzin Wangpo” 

.. Chakzampa Tendzin Yeshe Lhundrup Đệ Thất ở Chuwori* 

Dodrupchen Đệ Nhất Jigme Thrinle Özer (1745-1821) 

.. Chöje Trakphukpa ở Latö* 

.. Lopön Jigme Kũntröl ở Bhutan 

. Gyalyum Dölkar”'° của Dewa Pushủ, phối ngẫu của Jigme 

Lingpa 

9. Thukse ở Lhotrak" 

10. Sungtrũl ở Lhotrak" 

11.Potong Rigdzin Thrinle Lhũndrup Đệ Ngũ ở Jortse 

12. Jigme Gyalwe Nyuku (1765-1843) ở Dzachukha 

13. Jigme Ngotsar (Getse Lama, Sönam Tendzin) ở Dzachukha 

14. Ratön Ngawang Tendzin Dorje*! 

15. Jetsũn Jnãnatärãdïpam (Yeshe Chödron) 

16.Lhading Jetsun ở Gyang-ru, Tsang 

17.Longchen Rolpa Tsal (Tendzin Sherap, 1768-1817)” ở Nakshö 

18.Ngawang Palden Chökyong,* Trichen của Sakya 

19.Ngawang Kũn-ga Phende,* anh của Sakya Trichen 

20.Gomchen, Ngawang Chötrak 

21.Getse 2GYurme Tsewang Chokttup (1764-?)" ở Tu viện 
Kathok°f 

22.Phùntsok Palbar" và Tashi Tsering Palbar" ở Depa Lha 
Gyatri*”? 

23.Depa Pushủ 

24.Vua Dega Zangpo" (1768-1790) ở Dege 

25. Hoàng hậu Tsewang Lhamo ở Dege 

26.Drikung Chetsang Tendzin Pema Gyaltsen (1770-1826),” con 
trai của Trati Ngakchang”“' 

27.Rabjam Rigdzin Paljor Đệ Tam (1770-1809)” ở Tu viện 
Zhechen 

28.Nyima Takpa digme Tenpede Đệ Tam (1772-1817)” 

29.Tsele Götsang Tủlku Jigme Tenpe Gyaltsen” ở Kongpo 

30. Göntse Tũlku”" ở Mön Tsona 

31.Özer Thaye, cháu của Jigme Lingpa 

32.Rigdzin Chenpo* ở Tu viện Dorje Trak 


œ@ 1œ @+>CN)—¬ 


x317 


274 


33.Chakzampa Khyenrap Thutop Đệ Bát ở Chuwori" 

34.Tsogyal Tùlku" ở Palri 

35.Drikung Chungsang Gyalse Nyinche Özer (Chökyi Gyatsen, 
1793-2),* con trai của Jigme Lingpa 


GIAI ĐOẠN THỨ HAI 


1. Dodrupchen Jigme Thrinle Özer (Changchup Dorje, Kũnzang Zhenphen, 
Sönam Chöden, và Drubwang Dzogchenpa, “ˆ 1745-1821), vị “hộ trì Giáo lý 
chính yếu” (rTsa Bai Ch'os bDag) của Longchen Nyingthig. Trong số các đệ 
tử của ngài có: 


1. Dola Jigme Kalzang (Kyewu Yeshe Dorje) 

2. Arik Geshe Champa Gelek Gyaltsen (1727-1803)" ở Ragya 

3. Ponlop Pema Sangak Tendzin Đệ Nhị (1731-1805)” ở Tu viện 
Dzogchen 

4. Namtul Namkha Tsewang Choktrup Đệ Nhất?” (Jigme Mikyö 
Dorje, 1744-2)*” ở Gyarong Gon 

5. Dzogchen Ngeton Tendzin Zangpo Đệ Tam'“” (1759-1792)* 

6. Chögyal Ngawang Dargye ( (1759-1807), một vị vua Mông Cổ 
trong miền Thanh Hồ Ÿ 

. Sokpo Ngawang Tentar (Tentar Lharampa 1759-?),* một học 
giả phái Geluk xứ Alaksha, Mông Cổ 

8. Gyaltsap, Fema Sang-ngak Tendzin Đệ Nhất (1760-2) ở Tu viện 
Zhechen?? 

9. Getse Gyurme Tsewang Choktrup (1764-?)” z 1u viện Kathok 

10. Situ Chökyi Lodrö Đệ Nhất* ở Tu viện Kathok° 

11.Jigme Gyalwe Nyuku (1765-1843) ở Tu viện Dzachukha 

12.Palchen Namkha Jigme (1769-1833) ở Changlung (đã sáng lập 
Khyunglung Gonpa ở Rekong, nơi đã có lúc có tới 1.900 
tantrika) 

13.Rabjam 2lIgdzin Paljor Đệ Tam (1770-1809)" ở Tu viện 
Zhechen?? 

14.Namke Nyingpo ở Lhotrak 

15.Chöying Topden Dorje (1786-1848) của Tu viện Rekong, người 
sáng lập Tu viện Göde (Kohudeh) 

16.Khyunglung Repa Tamtsik Dorje ở Dzomo'i Ne xứ Golok 

17. Nhiếp chính-Hoàng hậu Gajeza, Tsewang Lhamo xứ Dege 

18.Vua Tsewang Dorje Rigdzin (1786-1847)*xứ Dege 

19.Chakla Khenchen Gyalse Pema Thekchok (2-1849) 

20.Vua Tsewang Lhundrup (2-1825)* ở Tsakho 

21.Dzogchen Mingyur Namkhe Dorje Đệ Tứ (1793-?) 

22.Do Khyentse Yeshe Dorje (1800-1866) 

23.DäkinT Losal Dölma (1802-1861), chị của Do Khyentse 

24.Gyalse Zhenphen Thaye (1800-2) ở Tu viện Dzogchen 


2 


25.Pönlop Namkha Chökyi Gyatso Đệ Tam (1806-1821) ở Tu viện 
Dzogchen 

26. Thukchok Dorje ở Tu viện Kyilung, Golok 

27. Tertön Dechen Dorje ở Rekong 

28.Drubwang Jigme Namkha Gyaltsen (sáng lập tu viện Gön 
Lakha của Rekong, có lúc có tới 1.900 tantrika) 

29.Drubwang Thatral Dorje (cũng gọi là Gön Lakha) ở Rekong, 
Đạo sư của Pema Gyatso, Đạo sư gốc của Shuksep Jetsun 

30.Pema Thutop Dorje ở Rekong 

31.Alak Pema Rangtröỏl 

32.Ngadak Yeshe Gyatso"2? 


2. Dza Trama Lama, Jigme Gyalwe Nyuku (1765- 1843), một trong những Đạo 
sư Longchen Nyingthig vĩ đại nhất. Trong số các đệ tử của ngài có: 


Dzogchen Migyur Namkhe Dorje Đệ Tứ (1793-2) 

Gyalse Zhenphen Thaye (1800-2) 

Paltrủl Ogyen Jigme Chökyi Wangpo (1808-1887) 
dJamyang Khyentse Wangpo (1820-1892) 

Khamtrủl Chökyi Nyima thuộc dòng Drukpa Kagyủ 
Dodrupchen Đệ Nhị Jigme Phũntsok Jungne (1824-1863/4) 
Mura Tủlku Pema Dechen Zangpo ở Tu viện Dzachukha 
Khenchen Pema Dorje ở Tu viện Dzogchen 


Đen 


GIAI ĐOẠN THỨ BA 


1. Dola Jigme Kalzang (Kyewu Yeshe Dorje và Chökyi Lodrö). Trong số các đệ 
tử của ngài có: 


Dza Trama Lama Jigme Gyalwe Nyuku (1765-1843) 

Dzogchen Mingyur Namkhe Dorje Đệ Tứ (1793-?2) 

Gyalse Zhenphen Thaye (1800-2) ở Tu viện Dzogchen 

Paltrủl Ogyen Jigme Chökyi Wangpo (1808-1887) 

Sokpo Chun Wang Tashi Jung-ne (2-1841),* con trai của Vua 
Ngawang Dargye 


0U DU 


2. Dzogchen Mingyur Namkhe Dorje Đệ Tứ (1793-?). Trong số các đệ tử của 
ngài có: 


digme Gyalwe Nyuku (1765-1843) 

Do Khyentse Yeshe Dorje (1800-1866) 

Gyalse Zhenphen Thaye (1800-2) ở Tu viện Dzogchen 
Paltrủl Ogyen Jigme Chökyi Wangpo (1808-1887) 
Khenchen Sengtruk Pema Tashi ở Tu viện Dzogchen 
Khenchen Pema Dorje ở Tu viện Dzogchen 

Nyakla Pema Dũủdùl (1816-1872), người đắc thân cầu vồng 


SN C10 nh lo 


276 


8. 
9: 


dJamyang Khyentse Wangpo (1820-1892) 
Nyoshul Lama Lungtok Tenpe Nyima (1829-1901) 


10.Adzom Drukpa Drodủl Pawo Dorje (1842-1934) 

11.Kunzang Dechen Dorje, tủlku của Jigme Gyalwe Nyuku 
12.Dodrupchen Đệ Tam Jigme Tenpe Nyima (1865-1926) 

13.Do Rinpoche Tri-me Trakpa Đệ Nhất, một tủlku của Sherap 


Mebar (con trai của Do Khyentse)3°9 


3. Do Khyentse Yeshe Dorje (1800-1866), tủlku về tâm ””” của Jigme Lingpa. 
Trong sô các đệ tử của ngài có: 


(© @m'@ Ø0 >6 N —~ 


.- DãkinT Losal Dölma (1802-1861), chị của Do Khyentse 
._ Paltrũl Ogyen Jigme Chökyi Wangpo (1808-1887) 


Khenchen Pema Dorje ở Tu viện Dzogchen 

Nyakla Pema Dũdủl (1816-1872) 

Vua Tsewang Lhũndrup ở Phũntsok Dzong, Gyarong 
Vua Namkha Lhũndrup ở Trokyab, Gyarong 


._ Dorje Palzang ở Alo, Trokyab 
._ Dodrupchen Đệ Nhị Jigme Phủntsok Jung-ne (1824-1863/4) 
. Sherap Mebar (1829-1842), con trai của Do Khyentse và một 


tũlku của Dodrupchen 


10.Dechen Rikpe Raltri (1830-1874), con trai của Do Khyentse 
11.Do Rinpoche Tri-me Trakpa Đệ Nhật, tủlku của Sherap Mebar 
12.Jinpa Zangpo, Đạo sư của Sönam Namgyal (1874-1953) của 


Yilhung, người đắc thân cầu vồng 


_4. Gyalse Zhenphen Thaye (Rikpe Dorje, 1800-?) ở Tu viện Dzogchen. Trong 
sô các đệ tử của ngài có: 


ĐI 


Dzogchen Rinpoche Minguyr Namkhe Dorje Đệ Tứ (1793-2) 
Paltrủl Ogyen Jigme Chökyi Wangpo (1808-1887) 

Khenpo Pema Dorje ở Tu viện Dzogchen 

dJamyang Khyentse Wangpo (1820-1892) 

Lingtrủl Thupten Gyaltsen ở Tu viện Dzogchen 


9. Paltril Rinpoche Ogyen Jigme Chökyi Wangpo (1808-1887), tủlku về ngữ của 
digme Lingpa. Trong sô các đệ tử của ngài có: 


1. Khenpo Pema Dorje ở Tu viện Dzogchen 
2. Nyoshủl Lama Lungtok Tenpe Nyima (2-19022) 


c5 


xX@Ơơ + 


. Gemang Ônpo Tendzin Norbu (Tenli/Ten-ga) ở Tu viện 


Dzachukha 


._ Situ Chökyi Lodrö* Đệ Nhất ở Tu viện Kathok 

._ Alak Do-ngak Gyatso (Gyawa Do-ngak) 

._ Adzom Drukpa Drodủl Dorje (1842-1934) 

._ Thupten Gelek Gyatso (1844-1904) của Bamda, Dzika 


T7 


8. Ju Mipham Namogyal (1846-1912)” 

9. Kũnzang Dechen Dorje, tũlku của Gyalwe Nyuku 

10. Khenpo Könchok Özer ở Tu viện Dzogchen 

11.Khenpo Kũnzang Sönam (Kủnsö) của Minyak 

12.Do Rinpoche Tri-me Trakpa Đệ Nhất, tủlku của Sherap Mebar 

13. Tertön Lerap Lingpa (Sögyal, 1856-1926)” ở Nyakrong 

14.Dodrupchen Đệ Tam Jigme Tenpe Nyima (1865-1926) 

15.Lushl Khenpo Könchok Drönme (1859-1936) ở Tu viện 
Dodrupchen 

16.Dzogchen Thupten Chökyi Dorje Đệ Ngũ (1872-1935) 

17.Khenpo Kũnzang Palden (1872-1943) ở Gekong, Dzachukha 


6. Khenpo Pema Dorje (Pema Dorje và Pema Tamchö Özer) ở Tu viện 
Dzogchen. Trong sô các đệ tử của ngài có: 


dJamyang Khyentse Wangpo (1820-1892) 

Dechen Rikpe Raltri, con trai của Do Khyentse 

du Mipham Namgyal (1846-1912)” 

Dodrupchen Đệ Tam Jigme Tenpe Nyima (1856-1926) 

Gyaltsap Gyurme Pema Namgyal Đệ Tam (1871-1926)* ở Tu 
viện Zhechen 

6. Dzogchen Thupten Chökyi Dorje Đệ Ngũ (1872-1935) 


CO 


7. Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892), tùlku về thân của Jigme Lingpa. 
Trong sô các đệ tử của ngài có: 


._ Tertön Chogyur Lingpa (1829-1870)” ở Nangchen 

._ Adzom Drukpa Drodủl Rawo Dorje (1842-1924) 

du Mipham Namgyal (1846-1912)” 

._ Tertön Lerap Lingpa (Sögyal, 1856-1926)” ở Nyakrong 

Jetrung Champa .Jungne (1856-1922)* ở Kham Riwoche”°? 

Tertön Rang-rik Dorje" ở Nyak-rong 

._ Dodrupchen Đệ Tam Jigme Tenpe Nyima (1865-1926) 

.. Amye Khenpo Tamchö Özer ở Tu viện Dodrupchen 

. Gyaltsap Gyurme Pema Namgyal Đệ Tam (1871-1926)* ở 
Zhechen 

10.Dzogchen Thupten Chökyi Dorje Đệ Ngũ (1872-1935) 

11.Khenpo Kũnzang Palden (1872-1943) ở Gekong 

12. Situ Chökyi Gyatso Đệ Nhị (1880-1925)” ở Tu viện Kathok 

13. Khenpo Lhagyal (Abu Lhagong, 2-1953) ở Tu viện Dzogchen 

14.Gyurme Ngeton Wangpo* ở Dza Phukhung””3 


(O œ@ ¬I @ Ơ +. CN) ¬ 


GIAI ĐOẠN THỨ TƯ 


1. Gemang Ônpo Tendzin Norbu (Tanli/Tenga) của Gemang, cháu của Gyalse 
Zhenphen Thaye (1800-2). Trong sô các đệ tử của ngài có: 


278 


Cống 


. Khenpo Yönten Gyatso (Yon-ga) ở Gemang, cháu của Gyalse 


Zhenphen Thaye 

Khenpo Könchok Drönme (Könme, 1859-1936) ở Tu viện 
Dodrupchen 

Gyakong Khenpo Zhenphen Chökyi Nangwa (1871-1927) ở Tu 
viện Dzogchen 

Khenpo Kunzang Palden (Kũnpal, 1872-1943) ở Gekong 
Khenpo Lhagyal (Abu Lhagong, 2-1953?) ở Tu viện Dzogchen 
Bathul Khenpo, Thupten Chötrak (Thupga) ở ẩn thất Changma, 
Dzachukha 


2. Nyoshũl Lama Lungtok Tenpe Nyima (1829-1901). Trong số các đệ tử của 


ngài có: 


Gœ Ơi +> C2 N9) ¬ 


#5 


.. du Mipham Namgyal (1846-1912)” 

._ Tharse Pönlop Loter Wangpo (1847-1914) ở Tu viện Ngor 
._ Tertön Rang-rik Dorje" ở Nyak-rong 

._ Tertön Lerap Lingpa (Sögyal, 1856-1926)” ở Nyakrong 


Tertön Thutop Lingpa 

Khenpo Ngawang Palzang (Ngachung, 1879-1941) ở Tu viện 
Kathok 

Khenpo Gyaltsen Özer 


3. Adzom Drukpa Drodủl Pawo Dorje (Natsok Rangtröl, 1842-1924). Trong số 
các đệ tử của ngài có: 


CO d0 0129200. 


._ Togden Shãkyashrï (1853-1919) 
._ Tertön Lerap Lingpa (Sögyal, 1856-1926)” ở Nyakrong 


Dzogchen Rinpoche Thupten Chökyi Dorje Đệ Ngũ (1872-1935) 
Khenpo Kunzang Palden (Kũnpal, 1872-1943) ở Gekong 
Yukhok Chatralwa Chöying Rangtrỏl (1872-1951/2) 

Khenpo Ngawang Palzang (1879-1941) ở Tu viện Kathok 

Situ Chökyi Gyatso Đệ Nhị (1880-1925)” ở Tu viện Kathok 
Zenkar Pema Ngödrup Rölwe Dorje Đệ Nhất (1881-1943) 

Pema Norbu Kùũnzang Tendzin Đệ Nhị (1887-1932) ở Tu viện 
Palyul 


10.Do Rinpoche Zilnön Oyepa Dorje Đệ Nhị (1890-1939) 

11.Paltrủl Kunzang Zhenphen Özer ở Tsö, Amdo3° 

12.Nyakla Changchup Dorje (2-1978)33° 

13.Khyentse Chökyi Lodrö (1893-1959) ở Tu viện Dzongsar 
14.Gyalse Gyurme Dorje (18952-19592), con trai của Adzom 


Drukpa 


15.Dilgo Khyentse Tashi Paljor (1910-1991) ở Tu viện Zhechen 


279 


4. Kham-nyön Dharma Senge (Ra-gang Chöpa, Sönam Phủntsok, 2-1890). 
Trong sô các đệ tử của ngài có: 


1: 
2. 
3. 


Pema Gyatso (Chi-me Dorje) ở Amdo 38 


Shuksep Jetsùủn Lochen Chöny¡i Zangmo (1865-1953) 
Trakkar Tủlku Lobzang Palden Tenzin Nyentrak (1866- 1928)*3“ ở 
Kamzde, một tu viện của phái Geluk ở Trehor, Kham 


GIAI ĐOẠN THỨ NĂM 


1. Garwa Khenpo Jigme Ösal (2-1926) của Tu viện Dodrupchen. Trong số các 
đệ tử của ngài có: 


1. 
s. 


3. 


A. 


Cha Lama Tingdzin Zangpo” ở Wangda, Golok 

Chökor Khenpo Kũn-ga Lodrö (Kangnam, 2-1957) ở Tu viện 
Dodrupchen 

Dong-nge Khenpo Gyurme Thrinle (Jigkom, 2-1959)” ở Tu viện 
Tarthang 

Shortwak Khenpo Sherap Trakpa (2-1959) ở Tu viện 
Dodrupchen 


5. Yakgo Ônpo Samdrup Dorje* ở Mar Dhida Gön 
6. 
7. Garwa Tũlku Dorchok của Tu viện Dodrupchen 


Garwa Lama Nortra ở Thung lũng Dzika 


_2. Amye Khenpo, Tamchö Özer (Champa Özer) của Tu viện Dodrupchen. Trong 
sô các đệ tử của ngài có: 


1. 
2. 


Shukchung Tũilku Tsủltrim Zangpo (1884-2)* ở Thung lũng Do33° 
Washủil Khenpo Tamlo của Tungkar Gön, Thung lũng Ser 


3. Lushủl Khenpo Könchok Drönme (Könme1859-1936) ở Tu viện Dodrupchen. 
Trong sô các đệ tử của ngài có: 


Œœ<++>C2l— 


® 


.. Detso Khenpo Sönam Palden* ở Tu viện Tarthang”°9 

._ Tri Kalden" của Kharda Gon, Ngawa 

._ Yakza Khandro Zangmo ở Shukchung 

.. Kyangtril, Töndrup Dorje (1892-1959) ở Wangda 

. Lodsang Lungtok Gyatso (Drachen, 2-1959) ở Lauthang, 


Minyak 


.. Pushũl Sönam Trakpa ở Wangröl 


7. Kyala Kenpo Chechok Thöndrup (1893-1957) ở Tu viện 


8. 


9. 


Dodrupchen 

Choktrủl „hupten Chökyi Dawa (1894-1959)” ở Tu viện 
Tarthang*° 

Yakshủl Khenpo Lodrö ở Tu viện Dodrupchen 


10.Akong Khenpo Lobzang Dorje* ở Tu viện Tarthang 


280 


11.Shatsang Khenpo Könchok Tsering ở Tu viện Dodrupchen 
12.Khenpo Chöyak ở Shukchung 

13.Dodrupchen Đệ Tứ Rigdzin Tenpe Gyaltsen (1927-1961) 
14.Dodrupchen Đệ Tứ Thupten Thrinle Palzang (sinh năm 1927) 


4. Dodrupchen Đệ Tam Jigme Tenpe Nyima (1865-1926). Trong số các đệ tử 
của ngài có: 


._ Tertön Lerap Lingpa (Sögyal, 1856-1926)” ở Nyakrong 

.. Chagmo Tủlku Rolpe Dorje” ở Golok 

._ Diphuk Duktsa (Chöje) Tenpe Gyaltsen" ở Amdo 

. Sershil Khenpo Ngawang Kủn-ga (2-1926) ở Tu viện 

Dodrupchen 

Garwa Khenpo Jigme Ösal (2-1926) ở Tu viện Dodrupchen 

.. Amye Khenpo Tamchö Özer ở Tu viện Dodrupchen 

. Lushủl Khenpo Könchok Dronme (1859-1936) ở Tu viện 
Dodrupchen 

8. Gekong Khenpo Kùũnzang Palden (1872-1943) ở Dzachukha 

9. Tủlku Tri-me (1881- 1924), anh của Dodrupchen Đệ Tam 

10. Tủlku Pema Dorje, anh của Dodrupchen Đệ Tam 

11.Tũlku Tsủltrim Zangpo (1884-2) ở Shukchung 

12.Do Rinpoche Zilnön Gyepa Dorje Đệ Nhị (1890-1939) 

13.Chökor Khenpo Kun-ga Lodrö (2-1957) ở Tu viện Dodrupchen 

14.Khyentse Chökyi Lodrö (1893-1959) ở Tu viện Dzongsar 

15.Kyala Khenpo Chechok Thöndrup (1893-1957) ở Tu viện 

Dodrupchen 


*>C2— 


"œCœ 


9. Shuksep Jetsin Lochen Chönyi Zangmo (1865-1953) ở Kang-ri Thökar. 
Trong sô các đệ tử của ngài có: 


Kangshar Rinpoche 

Ogyen Chödzom 

Dza Trủlzhik Ngawang Chökyi Lodrö (sinh năm 1924)” 
digme Dorje (sinh năm 19292), tủlku của Sem-nyi Rinpoche 


cv C 


6. Gyakong Khenpo Zhenphen Chökyi Nangwa (Zhen-ga, 1871-1927) ở Tu viện 
Dzogchen, hóa thân của Gyalse Zhenphen Thaye và tác giả của những chú giải vê 
“mười ba bản văn uyên bác chính yêu.” Trong sô các đệ tử của ngài có: 


1. Khenpo Lhagyal (Abu Lhagong, 2-1953?) ở Tu viện Dzogchen 

2. Pathur Khenpo Thupten Chöphel ở ẩn thất Changma 

3. Kangkar (Kongka) Karma Chökyi Senge (1903-1956)*" ở 
Minyak, có nhiều đệ tử người Trung quốc 

4. Khenpo Thupten Nyentrak (2-1959) ở Tu viện Dzogchen 

5. Chötrak ở Rahor, Tsangtha 


281 


1. 
8. 


Khenpo Tsewang Rigdzin ở Mewa, ngài hiện lên trên không 
trung và tan biến vĩnh viễn trước mắt của nhiều người vào năm 
1959 

Khenpo Lodrö ở Trayap" 

Chötrak ở Serkha, Minyak 


7. Dzogchen Thupten Chökyi Dorje Đệ Ngũ (1872-1935). Trong số các đệ tử 


của ngài có: 


—~ 


C “ẤT v0. 0 


DU 2h, 


Gyakong Khenpo Zhenphen Chökyi Nangwa (1871-1927) ở Tu 
viện Dzogchen 

Gekong Khenpo Kunzang Palden (1872-1943) ở Dzachukha 
Khenpo Lhagyal (Abu Lhagong, 2-1953?) ở Tu viện Dzogchen 
Situ Chökyi Gyatso (1880-1925)* ở Tu viện Kathok 

Zenkar Pema Ngödrup Rölwe Dorje Đệ Nhất (1881-1943) ở 
Kyilung 

Pema Norbu Kùũnzang Tendzin Đệ Nhị (1887-1932) ở Tu viện 
Palyủl 

Namtrủl Drodũl Karkyi Dorje" ở Gyarong Gön 

Khandro Dechen Wangmo" ở Gyarong Gön 

Khyentse Chökyi Lodrö (1893-1959) ở Tu viện Dzongsar 


10. Dilgo Khyentse Tashi Paljor (1910-1991) ở Tu viện Zhechen 
11.Dodrupchen Đệ Tứ Rigdzin Tenpe Gyaltsen (1927-1961) 
12.Dodrupchen Đệ Tứ Thupten Thrinle Palzang (sinh năm 1927) 


8. Gekong Khenpo Kủnzang Palden (Kùnpal và Thupten Kủnzang Chöïtrak, 
1872-1943) ở Dzachukha. Trong sô các đệ tử của ngài có: 


8b lE-soo s12 ải làcd 2g 


Khenpo Ngawang Palzang (1879-1941) ở Kathok 

Khyentse Chökyi Lodrö (1893-1959) ở Tu viện Dzongsar 
Kongtrủl Pema Thrime Lodrö (1901-1959)* ở Zhechen"! 
Pathur Khenpo Thupten Chöphel (Thubga) ở Dzachukha 
Khenpo Nũden ở Tu viện Kathok” 

Pöpa Tùlku Do-ngak Tenpe Nyima (2-1959) 

Dodrupchen Đệ Tứ Rigdzin Tenpe Oyaltsen (1927-1961) 
Dodrupchen Đệ Tứ Thupten Thrinle Palzang (sinh năm 1927) 


9. Yukhok Chatralwa Chöying Rangtröl (1872-1952). Trong số các đệ tử của 


ngài có: 


CN 


Garwa Lama Nortra ở Thung lũng Dzika 

Dzirong Lama Chogden ở Dzika 

Pöpa Tùlku Do-ngak Tenpe Nyima (2-1959) 
Khenpo Nũden ở Tu viện Kathok” 

Tsủltrim Dorje ở Ngaze 

Ônpo Pema Rigdzin* ở Jang-gang, Thung lũng Ser 


282 


1. 


Dodrupchen Đệ Tứ Thupten Thrinle Palzang (sinh năm 1927) 


10. Kathok Lhenpo Ngawang Palzang (Ngachung và Pema Ledreltsal, 1879- 
1941). Trong sô các đệ tử của ngài có: 


— 


bmlt xui Haulhvilsdbi san gỗ! họ 


Pema Norbu Kùũnzang Tendzin Đệ Nhị (1887-1932) ở Tu viện 
Palyủl 

Chaktsa Tủlku ở Tralak Gön 

Khenpo Lekshe Jorden” ở Tu viện Kathok 

Khenpo Nũden ở Tu viện Kathok* 

Khyentse Chökyi Lodrö (1893-1959) ở Tu viện Dzongsar 
Gyurme Dorje (18952-19592), con trai của Adzom Drukpa 

Poda Khenpo Dorje (18972-19702) 

Tủlku Arik (2-1988) ở Tromge, Nyak-rong 

Khenpo Munsel (1916-1994) ở Wangchen Töpa, Golok 


10. Chatral Sangye Dorje (sinh năm 1913) 
11.Shedrup Tenpe Nyima (1920-2), tủlku của Nyoshũl Lungtok*? 


11. Pathur Khenpo Thupten Chöphel (Thubga) ở ẩn thất Changma thuộc Tu 
viện Dzachukha. Trong sô các đệ tử của ngài có: 


101.8 6n> 


Dilgo Khyentse Tashi Paljor (1910-1991) ở Tu viện Zhechen 
Khenpo Chökyap (mất năm 19972) ở Horshũl, Thung lũng Ser 
Khenpo Dawe Özer (Dazer) ở Rahor 

Khenpo Thupten ở Mewa, Amdo 

Khenpo Jigme Phũntsok (sinh năm 1933)” ở Nizok 

Khenpo Thupten của Tu viện Rahor 


12. Alak Zenkar Pema Ngödrup Rölwe Dorje Đệ Nhất (1881-1943) ở Tu viện 
Kyilung, Geshe, Gyarong. Trong sô các đệ tử của ngài có: 


1; 
2. 


Sangye Yeshe ở Tak-rang 
Dorje Tseten ở Tak-rang 


13. Dzongsar Khyentse Chökyi Lodrö (1893-1959) của Tu viện Dzongsar, một 
tũlku của Jamyang Khyentse Wangpo. Trong sô các đệ tử của ngài có: 


1. Kongtrủl Pema Tri-me Lodrö (1901-1959?) ở Tu viện Zhechen 


im 


TK ca 


Dilgo Khyentse Tashi Paljor (1910-1991) ở Tu viện Zhechen 
Rabjam Gyurme Tenpe Nyima Đệ Lục (1911-1959)* ở Tu viện 
Zhechen 

Poda Khenpo Dorje (18972-19702) 

Chatral Sangye Dorje (sinh năm 1913) 

Tak-rong Gyurme Trakpa (2-1975) của Yilhung 

Khandro Tsering Chödrön (sinh năm 1925) ở Viện Aduk 

Kathok Situ Đệ Tam 


283 


9. Dodrupchen Đệ Tứ Thupten Thrinle Palzang (sinh năm 1927) 

10. Chogling Pema Gyurme Đệ Tam (1928-1974)* ở Neten 

11.Dungse Thinley Norbu (sinh năm 1931)” 

12.Minling Trichen Gyurme Kunzang Wangyal Thứ Mười một (sinh 
năm 1931)” 

13. Trogawa Samphel Norbu (sinh năm 1931)” của Gyangtse 

14.Dzogchen Jigtral Changchup Dorje Đệ Lục (1935-1958) 

15.Sögyal Rinpoche (sinh năm 1947) ở Tu viện Dzogchen/Anh 
quÔc 


14. Kyala Khenpo Chechok Thöndrup (1893-1957) thuộc Tu viện Dodrupchen. 
Trong sô các đệ tử của ngài có: 


._ Tủlku Drachen (2-1959) ở Lauthang, Minyak 
._ Alak Zhiwatso ở Göde, Rekong 

.. Kakor Tũlku ở Tergar, Rekong 

._ Alo Lama Tsủltrim ở Trokyap, Gyarong 

.. Gyutse Könchok Mönlam ở Trokho, Amdo 

._ Alak Dzong-ngön Lodrö ở Rekong 


@œ%œŒ@Œœằ+>C2}— 


15. Gyalse Gyurme Dorje (Ah-gyur, 18952-19592), con trai của Adzom Drukpa. 
Trong sô các đệ tử của ngài có: 


1. Khyentse Chökyi Lödro (1893-1959) của Tu viện Dzongsar 
2. Pema Kủnzang Rangtrỏl 
3. Adzom Druktrủl Rinpoche (sinh năm 1926) 


GIAI ĐOẠN THỨ SÁU 


1. Dilgo Khyentse Tashi Paljor (Rabsal Dawa, 1910-1991) ở Tu viện Zhechen, 
một tủlku của Jammyang Khyentse Wangpo. Trong sô các đệ tử của ngài có: 


1. Tũlku Urgyen (sinh năm 1919)” ở Nargön 

2. Lama Gönpo Tseten (2-1991) ở Labrang, Amdo 

3. Trulzhik Ngawang Chökyi Lodrö (sinh năm 1924)” ở Dza 
Rongphu 

Nyoshủl Lama Jamyang Dorje (sinh năm 1926) ở Dege 

Tsetril Nyinche Zangpo (sinh năm 1927)? ở Taklung Gön, 
Yardrok 

6. Dakchen Jigtral ở Phũntsok Photrang (sinh năm 1929) ở 
Sakya/Hoa Kỳ 

Khamtrủl Tön-gyù Nyima Đệ Bát” (1930-1979) 

Dungse Thinley Norbu (sinh năm 1931)" ở Pemakö/Hoa Kỳ 
Chagdud Karkyi Wangchuk (sinh năm 1930)” ở Nyak-rong/Hoa 
Kỳ 


Tiến 


DmI- 2 3A) 


284 


10.Pema Norbu Jigme Thupten Shedrup Đệ Tam (sinh năm 1932) 
ở Tu viện Palyũl3 

11.Đức Đạt Lai Lạt Ma Tendzin Gyatso Thứ Mười bốn (sinh năm 
1935)” 

12.Trungpa Chökyi Gyatso Thứ Mười một (1939-1987)” ở Tu viện 
Zurmang*° 

13.Zenkar Thupten Nyima Đệ Nhị (sinh năm 1943) ở Kyilung 

14.Könchok Tenzin* ở Pháp 

15.Sögyal Rinpoche (sinh năm 1947) ở Tu viện Dzogchen/Anh 
qUÔC 

16. Tsetrũl Pema Wangyal (sinh năm 1947)” ở Riwoche/Pháp 

17.Dzongsar Khyentse Thupten Chökyi Gyatso Đệ Tam 

18. Tarthang Choktrủl Jigme Lodrö Senge (sinh năm 19612)” 

19.Sakyong Mipham Jampal Trinley Dradủl (sinh năm 1962)” ở 
Shambhala Hoa Kỳ/Canada 

20.Sangye Nyenpa Đệ Thập (sinh năm 1963)” 

21.Dzogchen Jigme Losal Wangpo Đệ Thất (sinh năm 1964) 

22. Tủlku Khyentse Jigme (sinh năm 1964)” ở Riwoche/Pháp 

23.Dzigar Kongtrủl" 

24. Rabjam Gyurme Chökyi Senge Đệ Thất (sinh năm 1966)* ở 
Zhechen 

25.Namkhe Nyingpo ở Lhotrak* 

26.Karma Kuchen Thupten Tsùltim Norbu Đệ Ngũ (sinh năm 
1970)” ở Palyủl 

27. Chokling Gyurme Dorje Đệ Tứ (sinh năm 1973)” ở Neten 


2. Chatral Rinpoche Sangye Dorje (sinh năm 1913). Trong số các đệ tử của 


.. Gyaltsap Redring Jampal Yeshe (sinh năm 1911-1947)” 

.. Sönam Topgye Kazi (sinh năm 1920) ở Rinak, Sikkim/Hoa Kỳ 
.. Cham Nordzin Wangmo ở Rinak, Sikkim 

.. Lama Tharchin (sinh năm 1936)” ở Rekong/Hoa Kỳ 

.. Chögyal Wangchuk Namgyal (sinh năm 1953)” ở Sikkim 

.. digme Thupten Namgyal 


@œ%œŒŒœ+>C2l} 


3. Nyoshũl Lama Jamyang Dorje (sinh năm 1926). Trong số các đệ tử của ngài 


1. Chagdud Karkyi Wangchuk (sinh năm 1930)” ở Nyak-rong/Hoa 
Kỳ 

.. Lama Sönam Topgyal" ở Riwoche/Canada 

._ Tri-me Zhingkyong * ở Tu viện Kathok 

. Sögyal Rinpoche (sinh năm 1947) ở Tu viện Dzogchen/Anh 
quôc 

5. Tsetul Pema Wangyal (sinh năm 1947) ở Riwoche/Pháp 


+>C2l 


285 


4. Dodrupchen Đệ Tứ Rigdzin Tenpe Gyaltsen (1927-1961). Trong số các đệ tử 
của ngài có: 


1. Chökor Khenpo Kang-nam (2-1957) ở Tu viện Dodrupchen 

. Kyala Khenpo Chechok Thöndrup (1893-1957) ở Tu viện 
Dodrupchen 

.. Lobsang Lungtok Gyatso (Drachen, 2-1959) ở Lauthang 

Pema Namogyal (2-1957), một hóa thân của Dudjom Lingpa 

Akong Khenpo Lobzang Dorje” ở Tu viện Tarthang 

Tũilku Jigme Phủntsok (Jiglo, mất năm 1959) ở Dodrupchen 

Garwa Tulkủ Gyalse Padlo ở Golok 

._ Yangthang Dechen Ösal Dorje (sinh năm 1929)* 

. Jigme Ösal ở Tu viện Dodrupchen, một tủlku của Garwa Khenpo (?- 
1926) 

10.Gyalse Thrinle Kunkhyab (Achen)” ở Nangchen 

11.Terton Tũlku Jigme Ösal của Tertön Gar, Rekong 

12.Drubwang Tũlku Alak Gönpo ở Gön Lakha, Rekong 

13.Dzakhen Lama Rigdzin ở Go-me, Rekong 


In 


‹Ð @œ mI @ Ơi + G 


5. Dodrupchen Đệ Tứ Thupten Thrinle Palzang (sinh năm 1927). Trong số các 
đệ tử của ngài có: 


.- Chökor Khenpo Kang-nam (2-1957) ở Tu viện Dodrupchen 

. Kyala Khenpo Chechök Thöndrup (1893-1957) ở Tu viện 
Dodrupchen 

.. Lobsang Lungtok Gyatso (Drachen, 2-1959) ở Lauthang 

.-_ Tủlku Pema Namgyal (2-1957) ở Tu viện Dodrupchen 

._ Tũlku Jigme Phủntsok (Jiglo, mất năm 1959) ở Dodrupchen 

.. Khandro Pema Dechen ở Kongpo 

. Dodrupchen Tenpe Nyima Đệ Tứ (sinh năm 1929) ở Yarlung 
Pemakö 

8. Yangthang Dechen Ôsal Dorje (sinh năm 1929)* ở Domang 

9. Tũlku Jigme Ösal ở Tu viện Dodrupchen 

10. Dungse Thinley Norbu (sinh năm 1931) ở Pemakö/Hoa Kỳ 

11.Lama Pema Tumpo (Kusum Lingpa, sinh năm 1933) ở Golok 

12.Khenpo Dechen Dorje (sinh năm 1936 ở Sikkim) 

13.Khandro Tare Lhamo (sinh năm 1937), con gái của Apang 

Tertön 
14. Thekchok Pema Gyaltsen (Theklo) (sinh năm 1937), tủlku của 
Pema Dorje 

15.Zenka Thupten Nyima Đệ Nhị (sinh năm 1943) 

16. Chögyal Wangchuk Namgyal (sinh năm 1953)” ở Sikkim 

17.Lopön Thekchok Yeshe Dorje (sinh năm 1957) ở Bhutan 

18.Gönchang Tũủlku Đệ Thập (sinh năm 1962)" ở 

Gompachang/Sikkim 


ho = 


A"G@Ơœ+>Cc› 


286 


BC 


BD 


BDL 


BG 


BGT 


BND 


CD 


CG 


CN 


CY 


DB 


DCS 


DD 


DGN 


19.Dzogchen Jigme Losal Wangpo Đệ Thất (sinh năm 1964) 

20. Tủlku Chökyi Nyima ở Nup-ri, Nepal 

21. Tũlku Jigme Gawe Lodrö, một tủlku của Khenpo Kangnam 

22.Dodrupchen Jigme Long-yang Đệ Ngũ, một tủlku của 
Dodrupchen Rigdzin Tenpe Gyaltsen 

23. 


Tác phẩm Trích dẫn 


Klong Chien sNying Thig G¡ brGyud TDebs Byin rLabs Char rGyun (tờ 2), do 
Jigme Lingpa (1730-1798) khám phá. Quyển OM, Longchen Nyingthig Tsapö. 
Jamyang [Dilgo] Khyentse xuất bản, Ấn Độ. 

Biographical Dictionary of Tibet and Tibetan Buddhism (Tự điễn Tiêu sử của Tây 
Tạng và Phật giáo Tây Tạng) của Khetsun Zangpo (sinh năm 1921). Quyển 1-14. 
Dharmasala: Library of Tibetan Works and Archives. 
Biography of Do Khyentse and His Lineage (Tiêu sử Do Khyentse và Dòng Truyền 
thừa của ngài) (trang 24) của Ani Dasal, chút gái của Do Khyentse. Được cung cấp 
nhờ thiện tâm của Zenkar Rinpoche, Thupten Nyima. Bản thảo. 

sNga “Gyur Bla Med Kyi rGyud Kyi brJod Bya gZhi Lam Gyi dKa' gNad bKrol Ba Bla 
Maïi dGongs rGyan của Lobzang (Könchok Drönme, 1859-1936) của Tu viện 
Dodrupchen. Bản thảo. 

rGya Bod Tshig mDzod Chen Mo. Quyễn 1-3. Mirik Petrunkhang, Trung quốc. 

Bairo Tsana rNam Thar Dra Bag Ch'en Mo, Kham-nyon Dharma Senge (2-1890) 
biên tập. In mộc bản ở Lhasa, Tây Tạng. 

dam dByangs Bla Ma Chos Kyi Blo Gros Kyi gSung Thor Buï dKar Ch'ags Chỉos 
Tshul Mi Zad Dod dGuïi Bang mDzod (tờ 9) của Tashi Paljor [Dilgo Khyentse, 1910- 
1991]. Một bản thảo được cung cấp do thiện tâm của Thượng Tọa Könchok Tenzin, 
Pháp. 

Khams sMyon Dharma Sengeï Nyams mQGur Chu Zlai Gar Phreng (tờ 224) của 
Dharma Senge. Sonam Kazi sao chép, Ấn Độ, 1970. 
Eig Dzin “Jigs Med Gling Pa bKa' Bum Yongs rDzogs Kyi bZhugs Byang Ch'os Rab 
rNam 'Byed (tờ 13) của Kathokpa Gyurme Tsewang Chokdrup (1764-2). Quyển Cha, 
dJigling Kabum. (Dege) Dodrupchen Rinpoche sao chép, Sikkim, Án Độ. 

Chö Yang, the Voice of Tibetan Religion and Culture (Chö Yang, Tiếng Nói của Tôn 
giáo và Văn hóa Tây Tạng). Ân bản Năm Tây Tạng. Hội đồng Tôn giáo và Văn hóa 
Sự vụ xuất bản , Dharamsala, Ấn Độ. 

O rGyan “Jigs Med Chios Kyi dBang Poï rNam Thar Pa gSos sMan bDud rTsỉi Bum 
bChud (tờ 41) của Thupten Kũnzang Chötrak (1872-1943). Paltrủl Sungbum, Quyển 
5. Zenkar Rinpoche xuất bản, Trung quốc. 

rDo rJe 'Chang Gis gSung Pa mChod Os Rang bZhin Gyi Tshig Dus gNad Nges 
Pa (tờ 36, gSer Yig, Ga), Vima Nyingthig Phần I, tuyển tập sNying Thig Ya bZhi, do 
Longchen Rabjam (1308-1363) (Adzom) biên soạn. Lama dJigtrak và Tùlku Pema 
Wangyal sao chép, Darjeeling, Ấn Độ. 
dPal gSang Ba sNying Poï rGyud Kyi sPyi Don Nyung Nguï Ngag Gis gSal Bar Byed 
Pa Rin Po Chei mDzod Kyi sDe Mig của Jigme Tenpe Nyima. Quyển Ka, 
Dodrupchen Sungbum. Dodrupchen Rinpoche xuất bản, Sikkim, Ấn Độ. 

rDo Grub Ch'en rNam Thar. Một tiểu truyện của Dodrupchen đệ nhất (1745-1821) từ 
tuyển. tập của Dodrupchen Rinpoche. Bản thảo. Thiếu ba trang, trong đó có trang 
tựa đề và trang cuối. 


287 


DK 


DKG 


DL 


DN 


DNN 


DNK 


DO 


DPM 


DSC 


DSC 


DT 


DĩTN 


DZ 


DZT 


EL 


GD 


GDG 


GK 


GÌ, 


sKyabs rJe Dam Pa Ch'os dByings Rang Grol Gyi rNam Par Thar Ba Dad Paï 'Khri 
Shing (trang 35) của Sönam Nyima. Bản thảo. 
sNga “Gyur rGyud Bum Rin Po Cheï rTogs Pa brldod Pa Dzam Gling Tha Gru 
Khyab Païi rGyan (tờ 250) của Jigme Lingpa. Quyển Ga, Jigling Kabum (Dege). 
Dodrupchen Rinpoche sao chép, Sikkim, Ân Độ. 1985 
mDo Khams rDzogs Chien dGon Gyi Lo rGyus (trang 139) của Gyalwang Chökyi 
Nyima (sinh năm 1914). Sitrön Mirik Petrũnkhang, Trung quốc, 1992. 
rDo Grub Ch'en Rin Po Che sKu 'Phreng Rim Byon Gyi rNam Par Thar Pa TDod “lo 
Nor Buï Phreng Ba của Sönam Nyima ở Serta, Golok. Bản thảo. 

Eang bZhin rDzogs Pa Chien Poï Lam Gyi Ch'a Lag sDom gSum rNam Par Nges 
Pa (tờ 16) của Padma Wangkyi Gyalpo (1487-1542). Khamtril Rinpoche, Án Độ, 
xuất bản. Bản Anh ngữ: Absolufe Certainty of the Three Vows (Xác quyết Tuyệt đối 
ở Ba Giới nguyện), với Bình giảng của Dudjom Rinpoche. Sangye Khandro dịch. 
Snow Lion sắp xuất bản. 

Dzogchen Lineage of Nyoshil Khenpo (Dòng Dzogchen của Nyoshủl Khenpo) (sinh 
năm 1926). Bản thảo. 

Zhal Chen Dri Ma Med Paï Od (tờ 132-140) của Longchen Rabjam, Quyển HŨM, 
Khandro Nyingthig (Adzom). Lama dJigtrak và Tủlku Peama Wangyal sao chép, 
Darjeeling, Ấn Độ. 

Gangs Chan Bod Ch'en Pïï rGyal Rabs 'Dus gSal Du bKod Pa sNgon Med Dvangs 
Shel PPhrul Gyi Me Long (tờ 283) của Jigtral Yeshe Dorje (1904-1987). 

DakkiT sSang gTam Chen Mo (tờ 7), do Jigme Lingpa khám phá như một terma. 
Quyển OM, Longchen Nyingthig Tsapö. Jamyang (Dilgo) Khyentse xuất bản, Ấn Độ. 

Klong Ch'en sNying Gi¡ Thig Le rToga Pa brJdod Pa Dakkiï gSang gTam Ch'en Mo 
(tờ 7), do Jigme Lingpa khám phá. Quyển OM, Longchen Nyingthig Tsapö. Jamyang 
(Dilgo) Khyentse xuất bản. 

'Phags Pa Shes Rab Kyi Pha Rol Tu Phyin Pa sDud Pa Tshigs Su bChad Pa, Quyễn 

Ka, mục Sher Phyin, Kanjur (Dege). 

Deb Ther sNgon Po (Quyển 1 & 2) của Golo Zhönu Pal (1392-1481). Sitrön Mirik 
Petrũnkhang, Trung quốc, 1984. 

Dul Ba gZhi (Vinayavastu). Mục 'Dul Ba. Quyển 1-4. Kanjur (Dege). 

O rGyan “Jigs Med Chios Kyi dBang Poï rTogs brJod bDud rTsỉï ZiI Thigs (tờ 18) 
của Jigme Tenpe Nyima. Quyển Nga, Dodrupchen Sungbum. Dodrupchen Rinpoche 
xuất bản, Ấn Độ. 

Enlighfened Living: Teachings of Tibetan Buddhist Masters (Đời sống Giác ngộ: 

Những Giáo lý của các Đạo sư Phật giáo Tây Tạng), Tulku Thondup dịch, Harold 
Talbott hiệu đính. Boston: Nhà Xuất bản Shambhala, 1990. 
bKyed rDzogs sGom Phyogs Dris Lan (tờ 98) của Jigme Lingpa. Quyển Ta, ưigling 
Kabum (Dege). Dodrupchen Rinpoche sao chép, Sikkim, Ấn Độ. 

Ye Shes mTsho rGyal Gyi mDzad Tshul rNam Par Thar Pa Gab Pa mNgon Byung 
rGyud Mang Dri Zaïi Glu Phreng (trang 254), do Pawo Taksham Dorje (thế kỷ 17) 
khám phá. Sitrön Mirik Petrũnkhang, Trung quốc. 

Dam Pa] Ch'os Ein Po Ch'e Phags Pa Yul Du ưi ITar Tar Baï Tshul gSal Bar sTon 
Pa dGos Dod Kun ®Byung (trang 340) của Tãrãänãtha (1575-1635). Mirik 
Petrũnkhang, Trung quốc, 1985 
'Gro mGon Bla Ma rJeï gSang gSum rNam Thar rGya mTsho Las Thun Mong Phyiïï 
mNgon rTogs rGyal Sras Lam bZang. Một tự truyện của Jigme Gyalwe Nyuku, 1765- 
1843. Một bản thảo được cung cấp nhờ thiện tâm của Tủlku Pema Wangyal 
Rinpoche, Pháp. 


288 


GN 


GNP 


GP 


GPM 
GR 


GRT 


GRD 


GZ 


HTT 


JKT 


KBZ 


KGT 


KKR 


KNN 


KNR 


KS 


KT 


KZ 


KZD 


KZZ 


rDzogs Pa Ch'en Po sNying Thig Gi Khrid Yïqg Gu Yangs sNying Gi¡ Thig Le (tờ 136) 
của Guyang Lo-de (Chingkarwa Don-yö Dorje). Sherap Gyaltsen Lama, Sikkim, xuất 
bản, 1976. 

dPal Sa sKyong sDe dGe Ch'os Kyi rGyal Po Eim Byon Gyi rNam Thar Ge Legs Nor 
Buï Phreng Ba (trang 135) của Champa Kun-ga Tenpe Gyaltsen. Sitrön Mitik 
Petrũnkhang, Trung quốc, 1990. 

The Great Perfection (Đại Viên mãn) của Samten Gyaltsen Karmay. New York: E. J. 
Brill Leidon, 1988. 

rGyud Phyi Ma (của gSang Ba 'Dus Pa). Mục rGyud. Quyền Cha, Kanjur (Dege). 
'Phags Pa rGya Ch'er Rol Ba Zhes Bya Ba Theg Pa Ch'en Poï mDo. Mục mDo sDe. 
Quyển Kha, Kanjur (Dege). 
am dByangs Ch'os Kyi Blo Gros Kyi rTogs Pa brJod Pa sGyu Maï Fol rTsed (tờ 22) 
của Chökyi Lodrö (1893-1959). 

Grub mTha' Rin Po Cheï mDzod (tờ 206) của Tri-me Özer (Longchen Rabjam) 
(Adzom). Dodrupchen Rinpoche sao chép, Sikkim, Ấn Độ. 

rNying rGyud bKa' Maï Thob Yig brGyud IDan Zhal Lung của Dodrupchen Rinpoche 
đệ Tứ (sinh năm 1927). Bản thảo. 
Hidden Teachings of Tibet (Những Giáo lý Ân dấu của Tây Tạng) của Tulku Thondup 
Rinpoche, Harold Talbott biên tập. London: Wisdom, 1986. 

Manjushridharmamitraï [Khyentse Wangpo] rTogs Pa brdod Pa “Jigs rTen Kun Tu 
dGa' Baï gTer (tờ 50) của Jigme Tenpe Nyima. Quyển Nga, Dodrupchen Sungbum. 
Dodrupchen Rinpoche xuất bản. 

rDzogs Pa Chen Po Nying Thig G¡i sNgon “Groï Khrid Yig Kun bZang Bla Ma Zhal 
Lung (tờ 306) của Ögyen Jigme Chökyi Wangpo (Paltrủl Rinpoche, 1808-1887). 
Pönlop Rinpoche, Rumtek, Sikkim, Ấn Độ, xuất bản. Các bản dịch Anh ngữ: (1) Kũn- 
zang La-May Zhal-lung, quyễn 1 & 2, Sonam T.Kazi dịch. Nhà Xuất bản Diamond- 
Lotus, 1989. (2) The Words of My Perfect Teacher (Lời Vàng của Thầy tôi), Nhóm 
Dịch thuật Padmakara dịch. New York: Harper-Collins, 1994. 

Dam Paï Ch'os Kyi Khor Loï bsGyud Ba rNams Kyi Byung Ba gSal Bar Byed Pa 
mKhas Paï dGa' sTon, quyễn 1 & 2, của Pawo Tsuklak Trengwa (1454-1566). Mirik 
Petrinkhang, Bắc Kinh, Trung quốc. 

Klong Ch'en sNying G¡ Thig Le dBang bsKur Gyi Phreng Ba bKlag Chiog Tu bKod 
Pa sKal bZang Kun dGaï Rol sTon (tờ 165) của Dilgo Khyentse Rapsal Dawa. 
Quyền Nga, Longchen Nyingthig Tsapö. Dilgo Khyentse Rinpoche xuất bản, Ấn Độ. 
Rig Dzin Jigs Med Gling Paï Khrungs Rabs rNam Thar Nyung bsDus (tờ 3). Quyễn 
Ta, digling Kabum (Dege). Dodrupchen Rinpoche sao chép, Sikkim, Ấn Độ. 

sNga “Gyur Ch'os Kyi Byung Ba gSal Bar Byed Paï Legs bShad mKhas Pa dGa' 
Byed Ngo mTshar gTam Gyi Rol mTsho (trang 1058) của Ngawang Lodrö (Guru 
Tashi, 1550-1602). Tso-ngön Mirik Petrũnkhang, Trung quốc. 

vigs Med Gling Paï Khrung Rabs gSol 'Debs (tờ 1) của Khyentse Lha. Nyingthig 
Döncha. Dodrupchen Rinpoche xuất bản, Sikkim, Ấn Độ. 

bKa' Thang sDe INga (trang 539), Ögyen Lingpa (1323-?) khám phá. Mirik 
Petrủnkhang, Trung quốc. 

a' Lus rDo rJe7 (Do Khyentse) rNam Thar mKha' “Groï Zhal (tờ 99). Một tự truyện 
của Do Khyentse, 1800-1866. Dodrupchen Rinpoche sao chép, Gangtok, Án Độ, 
1974. 

Kun mKhyen Zhal Lung bDud rTsiï Thig Pa (tờ 14) của Jigme Lingpa. Quyển HŨM, 
Quyển OM, Longchen Nyingthig Tsapö. Jamyang (Dilgo) Khyentse, Ấn Độ. 

Nying Thig G¡ sNgon “Groï Khrid Yig Kun bZang Bla Mai Zhal Lung Gi Zin Bris (tờ 
205) của Pema Ledreltsal (1879-1941). Mộc bản. 


289 


LG 


LK 


LNG 


LRB 


LRP 


LS 


LST 


LY 


LYN 


MC 


MD 


MG 


MNB 


NB 


NCC 


NCG 


ND 


NG 


Lo rGyus rGyal Ba gYung Gis mDzad Pa của Gyalwa Yung (1284-1365), Phần II (tờ 
203-211), Khandro Nyingthig. Tuyển tập Yabzhi (Adzom). Lama Jigtrak và Tũlku 
Pema Wangyal sao chép, Darjeeling, Ấn Độ. 

Bla Ma dGongs Pa Dus Pa Las Lung bsTan bKa' rGyaï sKor (tờ 213), Sangye 
Lingpa (1340-1396) khám phá. Quyển 6 (Cha), Giáo khóa Lama Gongdũ. Lama 
Ngödrup và Sherab Drimay xuất bản, Bhutan, 1981. 
sNga “Gyur rDo rJe Theg Paï bsTan Pa Rin Po Che vi [Tar Byung Baï Tshul brJod 
Pa Lha dBang gYul Las rGyal Baï rNga Bo Cheï Gra dByangs (tờ 410) của vitral 
Yeshe Dorje. Dũdjom Tủlku Rinpoche xuất bản, Kalimpong, Ấn Độ, 1967. Anh ngữ: 
NTB. 

Karmapa Mi bsKyod rDo rJeï gNang Baï Dris Lan Lung Dang Eigs Pa Brug sGra 
(tờ 87) của Sokdokpa Lodrö Gyaltsen (1552-1624). Sonam T. Kazi sao chép, 
Gangtok, Ấn Độ, 1971. 
mKha' 'Gro sNying Thig Gi Lo rGyus Rin Po Ch'eï Phreng Ba của Chatralwa Zöpa. 
Khandro Nyingthig, Phần II (tờ 233a-254a/6) (Adzom). Lama Jigtrak và Tũlku Pema 
Wangyal sao chép, Darjeeling, Ấn Độ. 

The Life of Shabkar (1781-1851): The Aufobiography of a Tibetan Yogin [Cuộc Đời 
của Shabkar) (1781-1851): Tự truyện của một Hành giả Tây Tạng] (trang 737). 
Matthieu Ricard dịch. Albany: SUNY, 1994, Tibetan: SB. 

Yon Tan Rin Po Ch'eTï mDzod Kyi dKa' gNad rDo rJeï rGya mDud “Grol Byed Legs 
bShad gSer Gyi Thur Ma của (Sokpo) Tentar Lharampa (1759-2). Jamyang (Dilgo) 
Khyentse xuất bản, Ấn Độ. 
rGya Gar Gvi gNas Ch'en Khag La bGrod Pa Lam Yïg (trang 351-395) từ Tuyền tập 
các Tác phẩm của Gendũn Chöphel (1905-1951). Mirik Petrũnkhang, Trung quốc. 
Eang Byung rDo rJe? rNam Par Thar Pa Legs Byas Yong Dus sNye Ma (tờ 251), 
một tự truyện của Khyentse Özer [Jigme Lingpa]. Quyển Ta, ưigling Kabum. (Dege) 
Dodrupchen Rinpoche, Sikkim, Án Độ, sao chép. 
tmKhan Rin Po Ch'e Kun dPal La bsTod Pa bKa' Drin rJes Dran Gyi Me Tog mCh'od 
Pa (tờ 4) của Khyentse Chökyi Lodrö. 

Phags Pa Yongs Su Mya Ngan Las Das Pa Ch'en Poi mDo. Mục mDo sDe. Quyễn 
Ta, Kanjur (Dege). 
gTer sTon Rim Par Byon Pa rNam Gyi gSol D2ebs rGyas Par bKod Pa Mos Gus rGya 
mTshoïï rLabs 'Phreng của Kongtrủl Yönten Gyatso (1813-1899). Quyển Ka, Terdzö. 
Jamyang Khyentse xuất bản, Ấn Độ. 

Chos Byung Me Tog sNying Po sBrang rTsỉi bChud (trang 504) của Nyang Nyima 
Özer (1124-1192). Pöjong Mimang Petrủnkhang, Tây Tạng, 1988. 

Gangs Shugs Ma Ni Lo Chen Eig Dzin dBang Mo rNam Par Thar Pa rNam mKhyen 
bDe sTer (tờ 271). Một tự truyện của Lochen Rigdzin Wangmo, 1865-1953. Sonam 
Kazi sao chép, Ấn Độ. 
gZhi Khregs Ch'od sKabs Kyi Zin Bris bsTan Paï Nyi Ma Zhal Lung sNyan rGyud 
Chu Bo'ai bChud 'Dus (tờ 40) của Pema Ledreltsal (Khenpo Ngachung). Bản thảo. 
rDzogs Chen Man Ngag sDe sNying Thig rNam bZhiTï Thob Yig dNgos Grub Chu 
rGyun của Dodrupchen Thupten Thrinle Palzangpo. Bản thảo. 

Vigs Med Phrin Las Od Zer Gyi mNgon rTogs Drang Por sMos Pa (tờ 3) của Jigme 
Thrinle Özer. Bản thảo. 
sNga “Gyur sDom rGyun Gyi mKhan brGyud Kyi rNam Thar Nyung gSal sGron Me 
(tờ 31) của Dharmashrï (1654-1717). Quyển 3, Wifings of Minling Lochen 
DharmashrT (Các Tác phẩm của Minling Lochen DharmashrT). Khorchen Tủlku sao 
chép, Ấn Độ. 


290 


NGR 


NLC 


NLS 


NN 


NO 


NPG 


NS 


NT 


NTB 


NTG 


NTS 


NÙG 


NYG 


ON 


PGG 


PJM 


PK 


PKG 


PKD 


Padma Las 'Brel rTsal Gyi rTogs brJod Ngo mTshar sGyu Ma Rol Gar (tờ 147). Một 
tự truyện của Pema Ledreltsal. Sonam Kazi xuất bản, Ấn Độ, 1969. 

rDzogs Pa Ch'en Po Nying Thig Gi Lo rGyus Chen Mo của Zhangtön Tashi Dorje 
(1097-1167). Vima Nyingthig Phần III (Adzom). Lama Jigtrak và Tũlku Pema 
Wangyal sao chép, Darjeeling, Ấn Độ. 

Chios sPyod Kyi Rim Pa rNam Par Grol Baï Lam Gyi Shing rTa (tờ 204) của Jigtral 
Yeshe Dorje. Dũdjom Rinpoche xuất bản, Kalimpong, Ấn Độ. 

Thob Yig Nyi Zlaïi rNa Cha (tờ 13) của Jigme Lingpa. Quyển Cha, ưigling Kabum 
(Dege). Dodrupchen Rinpoche sao chép, Sikkim, Ấn Độ. 
sÑNga 'Gyur Od gSaIl. Học viện Ngagyur Nyingma xuất bản, Ấn Độ, 1992. 
gSang sNgags gSar rNying G¡ gDan Rabs mDor bsDus Ngo mTshar Padmoï dGa' 
Tshail (tờ 104) của Khyentse Wangpo (1820-1892). Quyển Tsha, Khyenfse Kabum. 
Jamyang (Dilgo) Khyentse xuất bản, Ấn Độ. 

Yon Tan Ein Po Cheï mDzod Las Bras Bui Theg Paï rGya Ch'er 'Grel rNam 
mKhyen Shing rTa (tờ 440) của Khyentse Lha. Quyển Kha, Jigling Kabum. (Adzom) 
Dodrupchen Rinpoche sao chép, Án Độ. 

Nags Tshal Kun Tu dGa' Baïi gTam của Longchen Rabjam. Tuyền tập gTam Tshogs 
(tờ 66a-72a), Sung Thorbu (Adzom). 

The Nyingma School of Tibetan Buddhism: lts Fundamenfals and History [Trường 
phái Nyingma của Phật giáo Tây Tạng: Những Nền tảng và Lịch sử của nó] (quyển 1 
& 2) của Dũdjom Rinpoche, Jigtral Yeshe Dorje. Gyurme cùng với Matthew Kapstein 
dịch và biên tập. Boston: Wisdom, 1991. 

Klong Chien sNying G¡i Thig Le Las gNad Byang Thugs Kyi sGrom Bu (tờ 5), do 
Jigme Lingpa khám phá. Quyển OM, Longchen Nyingthig Tsapö. Jamyang (Dilgo) 
Khyentse xuất bản, Ấn Độ. 

sNying gTam Sum Chu Pa (tờ 54b-57b) của Longchen Rabjam. Tuyển tập Zhaldam 
của Sung Thorbu (Adzom). 

dam dByangs mKhyen brTseï dBang Poï rnam Thar mDor bsDus Ngo mTshar 
Ufpalai dGa-Tshal (tờ 118) của Lodrö Thaye. Quyển Ba, Kongfril Kabum, do 
Jamyang (Dilgo) Khyentse xuất bản, Ấn Độ. 

am dByang Chos Kyi Blo Gros Kyi rNam Thar Ngo mTshar Yongs Dus dGa' Tshai 
(tờ 207) của Khyentse Özer (Dilgo Khyentse). Một bản sao được cung cấp do thiện 
tâm của Thượng Tọa Könchok Tenzin ở Pháp. 

rDzogs Pa Ch'en Po ï Nyams Len Gyi gNad mThar Thug Paï rTsa 'Grel Od gsal Gyi 
sNang Cha (tờ 11) của Paltrủl Rinpoche (1808-1887). Quyển 4, Paltril Sungbum. 
Zenkar Rinpoche xuất bản, Chendu (Thành Ðô), Trung quốc. 

Deb Ther rDzogs lDan gZhon Nuï dGa' sTon dPyid Kyi rGyal Moï Glu dByangs 
(trang 202) của Ngawang Lobzang Gyatso (Đạt Lai Lạt Ma thứ năm, 1617-1682). 
Mirik Petrũnkhang, Trung quốc. 

Vigs Med PPhrin Las Od Zer Gyi rTogs bJod dPag bSam lJon Païi Me Tog của Jigme 
Tenpe Nyima. Töpa Natsok (tờ 6a-10b), Quyển Nga, Dodrupchen Sungbum. 
Dodrupchen Rinpoche xuất bản. 

The Esofteric Biography of Gter-chen Las-rab Giing-pa (Tertön Sogyal) (tờ 363) của 
Shila Bhadra (Tsũltrim Zangpo, 1884-?) Sangye Dorje xuất bản, New Delhi, 1974. 
rTogs brJod Đ?ag bSam Khri Shing Gi” Grel Ba (trang 437-647) của Jampal Yeshe 
Tenpe Gyaltsen. Tso-ngön Mirik Loptra xuất bản, 1988, Trung quốc. 

sNga “Gyur rDo rJe Theg Pa gTso Bor Gyur Pa sGrub brGyud Shing rTa brGyad Kyi 
Byung Ba brJod Paï Pad Ma dKar Poï rDzing Bu (tờ 284) của Gyurme Pema 
Namgyal (Zhechen Gyaltsap, 1871-1926). S. W. Tashigangpa, Ladakh, Ấn Độ. 


291 


PM 


RB 


RBP 


RD 


RT 


SB 


SCG 


SKK 


SLD 


SM 
SMM 


SN 


SNG 


TCG 


TKT 


II: 


TRL 


TT 


TTR 


WJ 


'Jigs Med Phrin Las Od Zer La rTogs brldod Dang 'Brel Bar gSol Ba TDebs Pa dPag 
bSam lJon Pa Me Tog của Jigme Tenpe Nyima. Quyền Nga (tờ 6-10), Dodrupchen 
Sungbum. Dodrupchen Rinpoche xuất bản, Ấn Độ. 

dam dByangs Ch'os Kyi Blo Gros Kyi rNam Thar Ein chen Bang mDzod (tờ 260) 
của Do Sippa Ngawang Kũn-ga Wangchuk. Bản thảo. 

Zab MoT† gTer Dang g†Ter sTon vi ITar Byon Paï Lo rGyus bKod Pa Rin Ch'en 
Baiduryaï Phreng Ba (tờ 235) của Kongtrủl Yönten Gyatso. Quyển Ka, Terdzö. 
Jamyang (Dilgo) Khyentse xuất bản, Ấn Độ. 

Klong Ch'en sNying G¡ Thig Le Las, Nang sGrub Rig Dzin Dus Paï Zin Bris Rig 
'Dzin Zhal Lung bDe Chen dPal sTer (tờ 58) của Chechok Tondrup Tsal (Kyala 
Khenpo, 1893-1957). Dodrupchen Rinpoche xuất bản, Ấn Độ. 

Ch'os Byung Rin Po Ch'eï gTer mDzod bsTan Pa Rab Tu gSal Bar Byed Paï Nyi 
Od (trang 502) của Oyalse Thukchok Tsal (Longchen Rabjam?). Böjong 
Petrinkhang, Tây Tạng. 

sKyabs mGon Zhabs dKar rDo rJe 'Chang Chen Poï rNam Par Thar Pab bSam 
'Phel dBang Gi rGyal Po của Zhapkar Tsoktruk Rangtrol, quyển 1 & 2. In mộc bản 
của Tashi Khyil, Amdo, Tibet. Anh ngữ: LS 
The History of Chõten Gompa of Dearali (Lịch sử của Choten Gompa ở Dearali), 
Gangtok (trang 6) của Dodrupchen Rinpoche đệ Tứ. Bản thảo. 

Theg Paï sGo Kun Las bTus Pa Shes Bya Kun Khyab (quyễn 1, 2 & 3) của Kongtrủl 
Yönten Gyatso (1813-1899). Mirik Petrũnkhang, Trung quốc, 1982. 

gSol Debs Leu bDun Ma, do Rigdzin Gödem (1337-1408) khám phá như terma. Bản 
thảo. 

Ma Ongs Lung bsTan gSal Byed Me Long (tờ 9) của Jigme Thrinle Özer. Bản thảo. 
The Seven Mountains of Thomas Merton (Bảy Ngọn Núi của Thomas Merton) của 
Michael Mott. Boston: Houghton Mifflin, 1986. 

bChom ldan Das Ma Shes Rab Kyi Pha Fol Tu Phyin Paï sNying Po. Mục Sher 
Phyin. Quyễn Ka, Kanjur (Dege). 

tmKhyen brTse Herukaï [Do Khyentse] gSang Baï rNam Thar Grub rTags sTon 
Tshul “Thor bsDus (tờ 78) của Dechen Rikpe Raltri và những người khác. Một bản 
thảo được cung cấp do thiện tâm của Zenkar Rinpoche. 
gSang Ba Ch'en Po Nyams sNang Gi rTogs brJod Chu Zlaï Gar mKhan (tờ 26), do 
Jigme Lingpa khám phá. Quyển OM, Longchen Nyingthig Tsapö. Jamyang (Dilgo) 
Khyentse xuất bản. 
bsTan rTsis Kun Las bsTus Pa của Tseten Zhaptrung (1910-?). Tso-ngon Mirik 
Petrủnkhang, Trung quốc. 

Ye Shes mKha' 'Gro bDe Ch'en rGyai Moï Thugs Dam bsKang Ba Rim Pa Tshogs 
gNyis Lhun Po (tờ 8) của Chö-nyön Dharma Senge. In mộc bản ở Tây Tạng. 

gTer 'Byung Rin Po Ch'eï Lo rGyus (tờ 53) của Tri-me Özer (Longchen Rabjam). 
Phần I, Khandro Yangtig (Adzom). Lama Jigtrak và Tủlku Pema Wangyal sao chép. 

Kun mKhyen Dri Med Od Zer Gyi rnam Thar mThong Ba Don IDan (tờ 46) của 
Chötrak Zangpo. Quyển 4, Vima Nyingthig (Adzom). Lama Jigtrak và Tũlku Pema 
Wangyal sao chép, Darjeeling, Ấn Độ. 

Gangs Chan Gyi Lo Pan rNams Kyi mTshan Tho Rags Rim (tờ 238) của Khyentse 
Wangpo. Quyển Dza, Khyenfse Kabum. Jamyang Khyentse sao chép, Ấn Độ. 

The Wish-Fulfiling Jewel: The Practice of Guru Yoga According to the Longchen 
Nyingthig Tradifion (Viên Ngọc Như ý: Thực hành Guru Yoga theo truyền thống 
Longchen Nyingthig) của Dilgo Khyentse. Boston: Shambhala, 1988. 


292 


WO 


YKG 


YM 


YS 
VÁE 


Las PPhro gTer brGyud Kyi rNam bShad Nyung gSal Ngo mTshar rGya mTsho (tờ 
36) của Jigme Tenpe Nyima. Quyển Nga, Dodrupchen Sungbum. Dodrupchen 
Rinpoche xuất bản, Sikkim, Ấn Độ. Anh ngữ: HTT. 

Klong Ch'en sNying Gi Thig Le Las. rDzogs Pa Chien Po Ye Shes Klong Gi rGyud (tờ 
12) của Jigme Lingpa. Quyển HŨM, Longchen Nyingthig Tsapö. Jamyang [Dilgo] 
Khyentse xuất bản, Ấn Độ. 

Padma Byung gNas Kyi rNam Par Thar Pa Yid Kyi Mun Sel (tờ 128) của Sokdokpa 
Lodrö Gyaltsen. Golok Lama Jigtse sao chép, Sikkim, Ấn Độ. 

Ye Grol Sor bZhag của Longchen Rabjam. Bản thảo. 
digs Med bsTan Païi Nyi Mai gZim Lam sKor (tờ 5) của Tũlku Pema Namgyal (mất 
năm 1957). Bản thảo. 


Chú thích 


1. Mặc dù 624-544 Trước Công nguyên là những niên đại thường được truyền thống 
Theraväda (Phật giáo nguyên thủy) châp nhận, nhiêu học giả đặt cuộc đời của Đức 
Phật ở giữa thê kỷ thứ năm và thứ tư Trước Công nguyên. 


Bám chấp vào cái “ngã” là khái niệm hiểu sự hiện hữu của một thực thể nơi bản 


thân là “tôi” hay nơi chúng sinh và các sự vật là “anh,” “cái này," hay “cái kia,” “cái 
bàn” hay “cái ghế,” và v.v.. 

3. Mô tả về sự giác ngộ của Đức Phật được dựa trên GR 165a/1, KNR 34/19 và SKK I- 
308/22. 

4. Lhai Mig Las Ye Shes mThong Baïi Rig Pa. Trong một vài nguồn mạch thì đó là sự 
nhớ lại mọi sự hiện hữu trong quá khứ, nhìn thấy mọi điều xảy ra trong tương lai, và 
nhận thức sự cạn kiệt của mọi sự ô nhiễm. 


Tư G: 


sNgon Gyi gNas rJes Su Dran Pa'i Ye Shes mThong Baïi Rig Pa. 
Zag Pa Zad Pa Shes Pa mThong Baï Rig Pa. l l 
Theo truyện thông, Phật giáo được phân loại thành những truyên thông khác nhau 


(SKK I-361/s và DNN), như sau. 


(1) Ba lần chuyển Pháp luân: (a) Chuyển Pháp luân lần thứ nhất là các giáo lý về 


Đạo Phật thông thường (Hinayäna, hay Theraväda), là giáo lý chủ yếu đặt nền tảng 
trên Tứ Diệu. Đề. (b) Chuyển Pháp luân lần thứ hai là giáo lý về Mahãyäna (Đại 
thừa), chủ yếu là những Kinh điển Prajnäparamitä (Bát nhã ba la mật đa) được 
giảng dạy trên Đỉnh Linh Thứu. Lần chuyển Pháp luân này xác định rằng bản tánh 
tối hậu của mọi hiện tượng thì thoát khỏi những đặc tính của sự tạo tác. Nó nhắn 
mạnh vào ý nghĩa sâu xa của tánh Không nhờ “ba phương tiện của sự giải thoát: 

cái thấy về tánh Không (sTong Pa), con đường thoát khỏi những đặc tính (mTshan 
Ma Med Pa), và kết quả của việc không ước nguyện (sMon Pa Med Pa). Các môn 
đồ của giáo lý này trở thành trường phái Trung Đạo (Madyamaka) của Đại thừa. (c) 
Chuyển Pháp luân thứ ba là giáo lý làm sáng tỏ tinh túy (Phật) giác ngộ của Đại 
thừa, chủ yếu dựa trên Avafamsaka-sữira (Kinh Hoa Nghiêm), Lankãvatãra-sitra 
(Kinh Lăng Già), và những Kinh điển khác. Giáo lý này giảng dạy rằng mọi hiện 
tượng chỉ đơn thuần là những sự quy gán (Kun bTags) của tâm, tâm và những sự 


293 


33. 
34. 


kiện trong tâm đang xuất hiện chỉ đơn thuần phụ thuộc (gZhan dBang) vào những 
tập quán của nó, và như thị hoàn toàn được củng cố (Yongs Grub). 

(2) Ba yãna (thừa): (a) Các giáo lý về Tứ Diệu Đế, v.v.. được ban cho các 
shrãvaka (Thanh Văn, đệ tử) của Hinayãna. (b) Các giáo lý về sự duyên khởi, v.v.. 
được ban cho các pratyekabuddha (Duyên giác, Độc giác Phật, Bích Chi Phật) của 
Hinayäna. (c) Các giáo lý vê mười cập độ (thập địa) và năm con đường, v.v.. dành 
cho các bodhisattva (Bồ Tát, những vị truy câu tâm giác ngộ) của Mahäyãna. (d) 
Cũng có khi giáo lý vê các nguyên lý bí mật của Vajrayãna (Kim Cương thừa), tantra 
của Mahäyãna, được phân loại như thừa thứ tư. 

GR 200a/⁄5, DZ I-44b/1. 
KBZ 6B/3. 


. DP 293/6. 

. DP 253/7. 

. DP 311/2. 

. Sáu ba la mật là bế thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. DT 19b/1. 
..BG 6a/3. 

. DT 16b/2. 

. KBZ 19a/3. 

.. SN 145a/5. 

. Tantra là sự tương tục của bản tánh tối thượng, với nền tảng, con đường, và kết 


quả của nó. Đức Phật nói trong GPM 150a/1: “Tantra được gọi là sự tương tục.” 


. SKK III-160/3, 210/13, 212/ 23. 

..BG 13a/3. 

. GPM 152b/4, SKK III-159/14. 

. GPM 150a/4, SKK III-21 1/20. 

. Tuổi nhập Niết bàn được dựa trên MD 317b/2. 

. Niên đại này được dựa trên DPM 18b/5, 69a/3. 

. Niên đại này được dựa trên DPM 790/4, 155a/3. 

. YKG 1b/1 và những tantra khác. Theo NPG 23a/2 Mahãsandlhi là một cách viết sai 


lạc của Mahäsamaädhi, và nó cũng có nghĩa là mNyam Païi Blo Ch'en Po, Tâm Nhất 
thể Vĩ đại.. 


. KBZ 282a/4: Vajrapäni (Kim Cương Thủ) và KNR 93/8: gSang Ba “Dzin Pa 


(Vajrapäni). 


. NTB 455/5. 

. KBZ 285/4. 

. DKG 58b/5, LNG 422/4. 

. GD 161a/1, NS 24a/2. 

. Mười tám Tantra của Mahäyoga: 


Bản văn Gốc của Tắt cả các Tantra Mahäyoga: (1) rDo rJe Sems dPa' sGyu “Phrul 
Drva Ba rTsa Baïi rGyud gSang Ba sNying Po. 

Năm Tantra Chính: (2) Tantra Thân: Sangs rGyas mNyam sByos. (3) Tantra Ngữ: 
Zla gSang Thig Le. (4) Tantra Tâm: gSang Ba 'Dus Pa. (5) Tantra Phẩm tính: dPal 
mChỉog Dang Po. (6) Tantra Hành động: Kar Ma Ma Le. 

Năm Tantra Sãdhana: (7) Heruka Rol Ba. (8) rTa mChỉog Rol Ba. (9) sNying rJe Rol 
Ba. (10) bDud rTsi Rol Ba. (11) Phur Ba bChu gNyis Pa 'Byung Ba. 

Năm Tantra Hoạt động: (12) Ri Bo brTsegs Pa. (13) Ye Shes rNgam Glog. (14) Dam 
Tshig bKod Pa. (15) Ting 'Dzin rTse gChig. (16) Glang Ch'en Rab “Bog. 

Hai Tantra cho sự Viên mãn: (17) rNam sNang sOyu “Phrul Drva Ba. (18) 'Phags Pa 
Thabs Kyi Zhags Pa. 

LNG 48a/2. 

DKG 64/5. 


294 


43. 
. Một số trong những tantra chính của Longde: (1) Klong Ch'en Rab 'Byams rGyal Po. 


45. 
46. 


. SKK I-395/7. 

. Dựa trên GZ và cũng dựa trên NLS 17b/5. 

. GD 161b/6, NS 24a/3. 

. Một số trong các tantra Anuyoga là như sau: 


Bốn mDo Gốc: (1) Kun 'Dus Rig Pa mDo (sPyi mDo). (2) Sangs rGyas Thams Chad 
dGongs Pa 'Dus Pa. (3) Ye Shes rNgam Glodg. (4) sSang Ba Dur Khrod Khu Byug 
Rol Ba. 

Sáu Tantra Nhánh: (1) Kun Tu bZang Po Che Ba Rang La gNas Pa rGyud. (2) 
dBang bsKur rGyal Po. (3) Ting 'Dzin mChỉog. (4) sKabs sByor bDun Pa. (5) br 
Tson Pa Don lDan. (6) Dam Tshig bKod Pa. 

Mười hai Tantra Hiếm có: (1) Zhi Ba Lha rGyud. (2) Chos Nyid Zhi Bai Lha rGyud. 
(3) Khro Bo'i Lha rGyud Ch'en Mo. (4) Khro Bơi Lha rGyud rTogs Pa Ch'en Po. (5) 
Thugs rJe Chien Poïi gTor rGyud. (6) rNal 'Byor Nang Païi Tshogs rGyud Ch'en 
Po. (7) dPal 'Bar Khro Mo. (8) Rakta dMar Gyi rGyud. (9) Me Lha Zhi Bar Kyur Ba 
Bar Païi rGyud. (10) Khro Boïi sByin Sreg rDo rJeï Ngur Mo. (11) Hũm mDzad 
Ch'en Mo. (12) Zla gSang Ch'en Mo. 


. Dựa trên GZ. 

. GD 166a/2, NS 24a/4. 

. NCC 6b/a, NS 304a/6. 

. Hai mươi mốt tantra chính của Semde là: 


Năm Tantra Ban đầu do Vairochana Dịch: (1) Rig Pai Khu Byug. (2) rTsal Ch'en 
sPrug Pa. (3) Khyung Ch'en lIDing Ba. (4) rDo La gSer Zhun. (5) Mi Nub Paï rGyal 
mTshan Nam mKha' Che. 

Mười ba Tantra Sau do Vimalamitra dịch: (6) rTse Mo Byung r©yal. (7) Nam mKhaii 
rGyal Po. (8) bDe Ba “Phrul bKod. (9) rDzogs Pa sPyi Chỉings. (10) Byang Ch'ub 
Sems Tig. (11) bDe Ba Rab “Byams. (12) Srog Gi 'Khor Lo. (13) Thig Le Drug Pa. 
(14) rDzogs Pa sPyi sPyod. (15) Yid bZhin Nor Bu. (16) Kun Dus Rig Pa. (17) rJe 
bTsan Dam Pa. (18) sGom Pa Don Grub. 

Ba Tantra Chính Khác: (19) Kun Byed rOyal Po. (20) rMad Byung. (21) Mười ba 
Kinh điển (mDo) của Semde. 

NCC 72/6. 


(2) Kun Tu bZang Po Nam mKha' Che. (3) Rin Chen gDams Ngag sNa Tshogs 

'Khor lo. (4) rDo rJe Sems dPa' Nam mKhaïi mTha' Dang mNyam Pa. (5) Ye Shes 

gSang Baïi sGron Ma. (6) Rin Chen “Khor Lo. (7) rDzogs Pa Ch'en Po Byang Ch'ub 

Kyi Semss Kun La “Jug Pa. 

NCC 7b/5, KZZ 8a/6. 

Các Tantra Chính của Me-Ngagde, NCC 8b/4: 

Mười bảy tantra: (1) rDzogs Pa Rang Byung Ch'en Po. (2) Yi Ge Med Pa. (3) Rig Pa 
Rang Shar Ch'en Po. (4) Rig Pa Rang Grol Ch'en Po. (5) Rin Ch'en sPungs Ba. (6) 
sKu Dung 'Bar Ba Chien Po. (7) sGra Thai 'Gyur Chien Po. (8) bKra Shis mDzes 
IDan Ch'en Po. (9) rDo rjJe Sems dPa' sNying Gi Me Long. (10) Kun Tu bZang Po 
Thugs Kyi Me Long. (11) Ngo sProd Rin Po Ch'es sPras Pa. (12) Mu Tig Phreng 
Ba. (13) Klong Drug Païi rGyud. (14) sGron Ma “Bar Ba. (15) Nyi Zla Kha sByor. 
(16) Seng Ge rTsal rDzogs Ch'en Po. (17) Nor Bu 'ˆPhra bKod. 

Hai Bản văn Bổ túc: (18) EkajatI Khros Maïi rOyud. (19) Klong gSal 'Bar Ma. 


. Đối với truyền thống terma, xin đọc HTT. 
. Dựa trên NLC, DKG 48b/6 & 88a/1, NCG. 
. Dựa trên LRP, DKG 57b/5, NCG. 

. KZD 12/6. 

. RD6 6b/2. 


T915 


52. KBZ 288b/5. 

53. NTG 1b/1, RD 6b/6. 

54. PKD 124/5, LNG 310/2. 

55. Xem NCC 9b/1, KZZ 9a/1, NGR 65b/5. 

56. Một số trong những bản văn chính hay luận giảng về Longchen Nyingthig do các đệ 
tử của Jigme Lingpa và các Đạo sư sau này như sau: 

Về Ngöndro, Thực hành Chuẩn bị: 

(a) rNam mKhyen Lam bZang, bản văn Ngöndro (tờ 13), của Jigme Thrinle Özer 

(b) Kun bZang Bla Maïi Zhal Lung (tờ 306) của Paltrủl Rinpoche. 

(c) sNgon “Gro'ïi dMigs Rim bsDus Pa (tờ 11) của Paltrủl Rinpoche. 

(d) sNgon “Groi Ngag 'Don rNam mKhyen Lam bZang gSal Byed (tờ 25) của 
Khyentse Wangpo. 

(e) sNgon “Groïi dMigs Rim Zab Don bDud rTsii Nying Khu (tờ 12) của Khyentse 
Wangpo. 

() sNgon “Groi Khrid Yig Thar Lam gSal Byed sGron Me (tờ 247) của Adzom 
Drukpa, Drudul Pawo Dorje. 

(g) Bla rNam La Nye Bar mKho Bai Yi Ge Padma Od Du bGrod Païi Them sKas (tờ 
13) của Dodrupchen, Jigme Tenpe Nyima. 

(h) Kun bZang Bla Mai Zhal Lung Gi Zin Bris (tờ 205) của Khenpo Ngawang 
Palzang ở Tu viện Kathok. 

()_ sNgon “Gro Kun Las bTus Pa (trang 110) của Yukhok Chatralwa. 

() sNgon “Grofi Zin Bris Blo dMan Yid Kyi Mun Sel (tờ 131) của Nubpa Thrinle 
Chöphel ở Tsang. 

(k) sNgon “Groïi “Brul 'Grel rNam mKhyen Thar Gling bGrod Pai Them sKas của 
Gonpo Tseten ở Amdo. 

()_ sNgon “Groïi Nam bShad mTshungs Med Bla Maii Byin rLabs Chỉar rGyun (104) 
của Thekchok Yeshe Dorje ở Bhutan. 

(m)lKong Chien sNying Thig Gi sNgon “Groïii Ngag 'Don Gyi 'Bru 'Grel Nyung Ngu 
Khro Med Bla Ma Chung Chung (tờ 31) của Subhashita (Horlu Lama Legshed) ở 
Nyag-rong, Kham. 

(n) Klong Ch'en sNying Thig Gi sNgon “Groïi Ngag 'Don Gyi 'Bru “Grel rNam mKhyen 
Lam sGron (tờ 82) của Chokyi Tragpa, Kham. 

Về Rigdzin Dũpa (Rig 'Dzin 'Dus Pa, Hội chúng các Trì minh vương): 

(a) Rig Dzin 'Dus Pai Phyag Len mThong gSal Me Long (tờ 5) của Paltrủl 

Rinpoche. 
(b) Rig 'Dzin 'Dus Paï Zin Bris Rig 'Dzin Zhal Lung bDe Ch'en dPal sTer (tờ 58) của 
Chechok Tontrup Tsal (Kyala Khenpo, Chöchok) ở Tu viện Dodrupchen. 

Về Yumka Dechen Gyalmo (Yum Ka bDe Ch'en rGyal Mo, Nữ Hoàng Đại Lạc): 

(a) Yum Ka bDe Ch'en rGyal Mo'i sGrub gZhung Gi “Grel Ba rGyud Don sNang Ba 
(tờ 107) của Raton Ngawang Tendzin Dorje, một đệ tử của Jigme Lingpa. 

(b) Yum Ka bDe Ch'en rGyal Moïi sGrub gZhung Gi Zin Bris bDe Ch'en Lam bZang 
gSal Bai sGron Me (tờ 22) của Dodrupchen, Jigme Tenpe Nyima. 

(c) Yum Ka bDe Ch'en rGyal Moi rTsa sNgags Kyi 'Grel bShad rNam mKhyen 
bGrod PaÌi Them sKas (tờ 6) của Jigme Tenpe Nyima. 

(d) Yum Kaï rTsa sGrub Kyi Cho Gaïi bsDus “Grel (tờ 14) của Lingtul ở Wangda, 
Golok, một đệ tử của Alak Do-ngak Gyatso. 

(e) Yum Kaïi Zin Bris Kha bsKong Rig 'Dzin Zhal Lung (tờ 34) của Konchok Donme 
(Konme Khenpo) ở Tu viện Dodrupchen. 

(f) Yum Ka bDe Ch'en rGyal Moïi sGrub gZhung Gi Zin Bris Mong Païi Mun Sel (tờ 
19) của Sangye Özer ở Gyarong, một đệ tử của Kyala Khenpo. 


296 


(g) Yum Ka bDe Ch'en rGyal Mơii rTsa Baïi sGrub Pa bDe Chen dPal Phreng Gi 
Tshig “Grel (tờ 63) của Gonpo Tseten ở Amdo. 

Về Palchen Dũpa (dPal Chen 'Dus Pa, Hội chúng các Bổn Tôn Vinh quang Vĩ đại): 

(a) dPal Ch'en 'Dus Païi Las Byang Gi dGongs Don Chung Zad bShad Pa Zab Don 
gSal Byed Rin Ch'en sNang Ba (tờ 103) của Khyentse Özer (Dilgo Khyentse). 

(b) dPal Chen 'Dus Pai Zin Bris (tờ 4) của Mati (Kyala Khenpo) ở Tu viện 
Dodrupchen. 

(c) dPal Chen Dus Pai Cho Gaïi dMigs Rim Zhal Lung bDud rTsỉi Thig Pa (tờ 39) 
của Garwa Khenpo Özang ở Tu viện Dodrupchen. 

(d) dPal 'Dus sMan sGrub brTags Thabs Mar Me sMon Lam sTong Thun bChas (tờ 
6) của Khenpo Pema Badzar ở Tu viện Dzogchen. 

(e) sGrub Khog Chung Zad gSal Du Byas Pa Rin Po Ch'ei Za Ma Tog (tờ 14) của 
Dodrupchen Jikme Tenpe Nyima. 

Về Phurba (Phur Pa, Vajrakila): 

(a) Phur Ba bDud dPung Zil gNon Gyi Zin Bris Phur Thogs mGrin Païi rGyan (tờ 9) 
của Dodrupchen, Jikme Tenpe Gyaltsen [Nyimal. 

(b) Phur Baïi Zin Bris bsDus Pa (tờ 4) của Mati (Kyala Khenpo). 

Về Thukje Chenpo (Thugs rJe Ch'en Po, Avalokiteshvara): 

(a) sDug bsNgal Rang Grol bsNyen Yig Grub gNyis Nor Bưi Gan mDzod (tờ 15) của 
Khenpo Peme Badzar ở Tu viện Dzogchen. 

(b) sDug bsNgal Rang Grol bsNyen Yig Rig Pa 'Dzin Pai dGongs rGyan (tờ 12) của 
Khenpo Pema Badzar của Tu viện Dzogchen. 

(c) sDug bsNgal Rang Grol Gyi sGrub Pa'i Khog dBub Rin Po Che'i Za Ma Tog (tờ 
22) Khenpo Ngawang Palzang ở Tu viện Kathok. 

Về Takhyung Barwa (rTa Khyung 'Bar Ba, Guru Rinpoche Phẫn nộ): 

(a) rTa Khyung “Bar Baïi bsNyel Tho Rin Chien sGon Me (tờ 9) của Dodrupchen, 
digme Tenpe Nyima. 

Về Ladrup Thigle Gyachen (Bla sGrub Thig Leï rGya Chan, Longchen Rabjam): 

(a) Bla sGrub Thig Le rGya Chan Gyi bsNyen Yig Grub gNyis Shing rTa (tờ 6) của 
Jamyang Khyentse Wangpo. 

Về Chod Khadö Ke-gyang (gChod mKha' 'Gro'i Gad rGyangs): 

(a) mKha' 'Gro'i Gad rGyangs Kyi dMigs gNad “'Dril Ba gSal Byed sNye Ma (tờ 17) 
của Dodrupchen, .Jigme Thrinle Özer. 

(b) gChod Yul mKha' “Groïi Gad rGyangs Kyi Man Ngag Zab Mo (tờ 9) của Paltrủl 
Rinpoche. 

(c) mKha' “Gro'l Gad rGyang Gi “Grel Ba mKa' “Gro'i gSang mDzod bDud rTsïi Bum 
bZang (tờ 31) của Rigdzin Nangdze Dorje, một đệ tử của Zhabkar. 

Về Kongshak (sKong bShags, Những Lời Cầu nguyện Tịnh hóa và Đáp ứng): 

(a) Skong bShags rDo rJe Thol Glui Tshig 'Grel bDus Pa (tờ 47) của Pema 
Kunzang Rangtrol, một đệ tử của Adzom Gyalse Gyurme Dorje. 

Về Ngomon (bsNgo sMon, Những Lời Cầu nguyện Hồi hướng và Ước nguyện): 

(a) Zangs mDog dPal Rïi sMon Lam Gyi rNam bShad Phun Tshogs sTong lDan (tờ 
28) của Viryadhara. 

(b) gZhi Lam “ˆBrs Bưi sMon Lam Gyi “Grel Ba (tờ 5) của Khenpo Yönten Gyatso. 

Về Thaplam (Thabs Lam), Con Đường Phương tiện Thiện xảo: 

(a) Klong Ch'en sNying Gi Thig Le Las Thabs Lam sBas Don Gyi “Bru “Grel Gab Don 
mNgon gSal (tờ 24) của (Trupwang Jigme) Namkha Gyatso. 

(b) bDe sTong rLung Gi rDzogs Rim sNyan rGOyud Yid bZhin Nor Bui Shog Dril (tờ 
30) của Namkha Gyatso 2). 

(c) Klong Ch'en sNying Gi Thịg Le Las Rig 'Dzin 'Khrul 'Khor dPeu Ris (trang 24) 
của Namkha Gyatso (2). 


297 


Về Dzopa Chenpo 

(a) Ch'os Kyi rGyal Po Lung rTogs bsTan Païi Nyi Ma La sPrul sKu sKu gSum Giling 
Païi Dris Lan Ka Lhun Zung “Jug Gi gDams Pa (tờ 32) của Nyoshul Lungtog. 

(b) Ye Shes Bla Mai sPyi Don Kun bZang Thugs Kyi Tikka (tờ 271) của Pema 
Ledreltsal (Ngawang Palzang) ở Tu viện Kathok. 

(c) gNas Lugs rDo rJe'i Tshig rKang Gi “Grel Ba (trang 14) của Yukhok Chatralwa. 

Các luận giảng về Yon Tan Rinpochei mDzod của Jigme Lingpa và những luận 
giảng của nó: 

(a) rGyal mTsho'i Chu Thig (bản ngắn) của Dodrupchen đệ Nhất. 

(b) rGyal mTsho'i Chu Thig (bản chỉ tiết) của Dodrupchen đệ Nhất. 

(c) gSer Gyi Thur Ma của Tentar Lharampa ở Mông Cổ. LST 

(d) Yon Tan Rin Po Ch'e' mDzod Kyi dKa' “Grel Nyin Byed sNang Ba (tờ 70) (và 
những Sa bChad khác nhau) của Paltrũl Rinpoche. 

(e) Zla Bai sGron Me và Nyi Mai Od Zer (quyển 1 & 2) của Khenpo Yönten Gyatso 
của tu viện Dzogchen. 

()_ Yon Tan mDzod Kyi mCh/an “Grel của Longchen Rolpa Tsal (Kagyur Rinpoche). 
Bản thảo. 

Về 'Don “Grigs (các Nghi lễ), dByangs Rol (Âm nhạc) và gTor Ma (Bánh Cúng 
dường): 

(a) sNying Thig rTsa gSum gSol Khai 'Don “Grigs Blo gSar Yid Kyi dGa' sTon (tờ 
53) của Golok Khenpo Tsondrủ. 

(b) Klong Chien sNying G¡ Thig Le Las Rig 'Dzin “Jigs Med Gling Pa bKa' gTer Gyi 
Cho Gaï rNga Tshig sKal bZang dGa' bsKyed (tờ 9) của (Dodrupchen) Jigme 
Thrinle Özer. 

(c) gSang sNgags Kyi Cho Gai dByangs Rol Dang gTor Ma Sogs Kyi Lo rOyus 
Phan Yon mDor bsDus r©yu mTshan Shes Pai Gleng gZhi (tờ 5) của Khyentse 
Özer [Dilgo Khyentse]. 

(d) sNying Thig Gi gTor Ma'i bCha' Yig (tờ 12) của Khyentul [Do Khyentse]. 

(e) Klong Ch'en sNying Thig Gi gTor Maïi dPeu Ris (trang 5) của Dilgo Khyentse (2). 

Các Bài viết về hay các Bản Dịch của Giáo lý Longchen Nyingthig bằng Anh ngữ: 

(a) The Way of Power. A Practical Guide to the Tantric Mysticism of Tibet by John 
Blofeld (London: George Allen & Unwin, 1970). Xem chương 2, “The Preliminaries” 
(trang 147-168). 

(b) English introduction to The Aufobiographical Reminiscences of Ngag-dbang- 
dpal-bzang, Late Abbot of Kah-Thog Monasfery by Gene Smith (Gangtok: Sonam 
T. Kazi, 1969). 

(c) The Short Preliminary Practice of Longchen Nyingthig by Kunkhyen Jigme 
Lingpa. Restructured by the fourth Dodrupchen Rinpoche (Mahasiddha Nyingmapa 
Center). 

(d) Tanfric Practice in Nyingma by Khetsun Sangpo Rinbochay, tr. and ed. by Jeffrey 
Hopkins and Anna Klein (Snow Lion, 1982). 

(e) A Wondrous Ocean of Advice for the Practice of Retreatmehnís in Solitude (Ei 
Ch'ö Zhal gDams), tr. David Christensen. (London: Rigpa, 1987). 

(f) The Wish-Fulfiling Jewel: The Practice of Quru Yoga According to the Longchen 
Nyingthig Tradiftion (p. 108) by Dilgo Khyentse. Tr. By Könchog Tenzin (Boston: 
Shambhala Pubilications, 1988). 

(g) The Dzogchen Innermost Essence Preliminary Practice by Jigme Lingpa. Tr. with 
commerntary by Tulku Thondup (Library of Tibetan Works and Archives, 1989). 

(h) Kun-zang La-may Zhal-lung, The Preliminary Practices. Vol. l & II. Tr. By Sonam 
T. Kazi. (Diamond-Lotus Publishing, 1989) 

( __EL. See chap. 8, “Enfering into the Path (sPyod Yul Lam Khyer). ” 


298 


G7. 


68. 


69. 
70. 


() The Assemblage of Vidyädharas (Eig 'Dzin 'Dus Pa) of Longchen Nyingthig, tr. 
Tulku Thondup (Dodrupchen Rinpoche, 1991). 

(k) The Queen of Great Bliss (Yum-Ka bDe Ch'en rGyal Mo) of Longchen Nying- 
Thig, tr. Tulku Thondup (Dodrupchen Rinpoche, 1991). 

()  T/befan Buddhism: Reason and Revelation, ed. Steven D. Goodman and Ronald 
M. Davidson (SUNY, Albany, 1992). See chap. 8, “Rig- dzin Jgs-med gling-pa and 
the kLong-Chen sNying-Thig,” pp.133-146. 

(m)NTB. See [Life of] Jigme Lingpa, vol. 1, pp. 835-840. 

(n) The Words of my Periect Teacher (Kunzang Lamaï Shelung) by Paltrùl 
Rinpoche, tr. Padmakara Translation Group (HarperCollins, 1994). 

(o) Meeting the Great Bliss Queen by Anne Klein (Boston: Beacon, 1994). 

(p) Enlightened Journey: Buddhist Practice as Daily Life by Tulku Thondop, ed. 
Harold Talbott (Boston: Shambhala Publications, 1995). See chaps. 10 & 12, “The 
Meditaton of Ngöndro” and “Receiving the Four Empowerments of Ngöndro 
Meditation.” 

(q) Dancing moon, Dãkinr Talk: The Secret Aufobiography of Jigme Lingpa by Janet 
Gyatso (forthcoming from Princeton Ủniv. Press). 

(r) Fearless Vision by Stephen D. Goodman (forthcoming from Rangjung Yeshe). 


. KR 126a/1, NGR 35b/3. 

.DP 5b/1. 

..BC 1a/1. 

. Theo LRP 238a/1&243a/3, KKZ 283a/4-285b/3 và những tác phẩm khác, 


Manjushrimitra là Đạo sư Nyingthig chính của ShrTsimha. Nhưng ShrIsimha cũng 
nhận Khandro Nyingthig và những giáo lý khác từ Garab Dorje và trực tiếp trao 
truyền chúng cho Guru Rinpoche. Vì thế Longchen Nyingthig, là tinh túy của 
Nyingthig lúc ban đầu, được Garab Dorje trao truyền cho Shrïsimha cũng như đến 
qua dòng truyền thừa của Garab Dorje, ManjushrTmitra, ShrTsimha, và v.v.. 


. “Đức Vua” là Vua Trisong Detsen, “các Thần dân” là 24 (hay 25) đệ tử chính của 


Guru Rinpoche. “người Hỗ trợ” là Yeshe Tsogyal, phối ngẫu của Guru Rinpoche. 


. STon 'Khor dGongs Pa gChig Pa. 

. sTon 'Khor dGongs Pa dByer Med Tu Gyur Pa. 

. Được tóm tắt từ TDD 235b/4. 

. Tiểu sử này được dựa trên NLC 45a/6 và cũng dựa trên PKD 17a/4, TRL 7a/4, KGT 


I 565/20, DKG 4 8b/6, LNG 60a/4. 


. Tôi đã phục hồi các thuật ngữ tiếng Phạn cho nhiều từ Tây Tạng, theo các dịch giả 


hiện đại. Tuy nhiên, có thể có một số từ không chính xác, bởi có thể có nhiều thuật 
ngữ tiếng Phạn. 

KBZ 283 a/2: Me Tog gSal (Hoa Chói lọi), có thể là tên của cô trước khi cô xuất gia. 
Ngoài ra BND 21a/5 đưa ra Varani (hay Barani), KNR 112/3 Prarani, và SKK I 390/2 
Praharani. 

BND 21a/4, KNR 112/3: Dha he na ta lo, có thể là tên của vua, bởi Uparäja là một 
tựa đề. DKG 48b/6: Uparäja hay Dharmäshoka. SKK I 390/2: Dharma Ashoka. 

SKK I 390/2. 

Theo BND 21b/2, KBZ 283a/5, KNR 112/11, SKK I 390/3, sư cô có những giấc mơ 
kỳ diệu và đi tới một cái hồ để tắm. ở. đó một hóa thân của Vajrapäni (Kim Cương 
Thủ) trong thân tướng của một con ngỗng, cùng với bốn con ngỗng khác, hạ xuông 
cạnh sư cô và chạm cái mỏ của nó vào tim của sư cô ba lần, và cô nhìn thấy một 
chữ HŨM bằng ánh sáng tan vào cô. Khi Garab Dorje sinh ra giữa những điều 
huyền diệu, và hộ trì các tantra Đại Viên mãn trong ký ức của ngài, các vị trời và 
người đã đánh dấu sự kiện này bằng lời tán thán và sự hỉ lạc. Những nguồn mạch 
này không đề cập tới việc mẹ ngài từ bỏ ngài. 


259 


f1. 


T2. 


78. 
79. 


30. 
. LNG 652/6. 
82. 


83. 


94. 


Theo PKD 18a/1, DKG 49b/1, SKK I 390/9, 394/6, LNG 62a/6 và những tác phẩm 
khác, Prahevajra đã nhận những trao truyền từ Vajrasattva, và theo LRP 237a/6, 
BND 222/1, và KBZ 283b/6, ngài đã nhận những giáo lý đó từ Vajrapäni. Có một vị 
Bồ Tát tên là Vajrapäni, nhưng đây là Đức Phật Vajrapäni (De bZhin gShegs Pa 
Phyag Na rDo rJe), là đắng cũng được gọi là Pháp Vương (Suối nguồn) của Tâm 
yêu Bí mật (gSang Baïi bDag Po). 

Nói chung, Dur Khrod (mộ địa hay bãi hỏa thiêu) là một nơi linh thiêng, chủ yếu là 
nơi hỏa thiêu, chôn cất, hay vứt bỏ. Nhưng đó không phải là lý do khiến những bãi 
đất đặc biệt này trở nên quan trọng. Mộ địa thì tràn đầy ý nghĩa. Nó là nơi chấm dứt 
bản ngã và kết thúc việc bám luyến và tham muốn đối với thân xác và cuộc đời. Đó 
là nơi chuyền hóa cái gọi là các hiện tượng tiêu cực như tự nhiên và là nơi buông bỏ 
nỗi sợ hãi và ganh ghét. Nếu quý vị đọc NLC, LRP, TRL, và LG viết về lịch sử của 
Nyingthig, quý vị sẽ thấy là những nơi này có sức mạnh và năng lực tự nhiên và tâm 
linh. Chúng thật khủng khiếp, đầy những tinh linh lang thang và quỷ ma lùng sục, 
những tử thi cũ và mới, những con sông máu, những ngọn thác độc hại, và những 
dã thú đe dọa tính mạng của ta. Nhưng chúng cũng là những nơi chốn hỉ lạc của sự 
cô tịch yên bình, những rừng cây vui tươi, những đóa hoa nở, cây trái ê hề, những 
đàn chim ca hót, những con sư tử và cọp thuần tánh, không gian bao la rộng lớn, 
cao rộng như ở giữa mặt trời, mặt trăng, và những vì sao, mà không có những hệ 
thống hay tiêu chuẩn để được hình thành, thoát khỏi những phóng dật hay những 
hạn chế. Đó là nơi các đại dương dãka và dãkinï cử hành những “bữa tiệc” trang 
trọng. Tiếng rống của những bài Pháp vang động khắp nơi, và ánh sáng tỏa chiếu từ 
niềm vui sâu xa của sự hỉ lạc và khoáng đạt. Như vậy, những mộ địa này là những 
địa điểm của năng lực, sức mạnh, và tinh thần, cả tích cực lẫn tiêu cực, là nơi cần 
thiết để một hành giả khổ hạnh chuyển hóa thành sức mạnh bí mật và năng lực giải 
thoát. 


. LRP 238a/1 & 243a/3, KBZ 285b/3. 

. TRL 9b/3, LRP 238a/1. 

.DCS 16b/1 19b/2. 

. Tiểu sử này được dựa trên NLC 52a/4, và cũng dựa trên LNG 62b/5, KBZ 284a/2, 


PKD 12a/2, 18b/1, DKG 49b/2, KGT 567/3 và KNR 113/21. 


. KBZ 284a/2, tên của thân phụ ngài: bDe sKyong và tên của thân mẫu ngài: Kuhana, 


và ngài gặp Garab Dorje ở Oddiyäna. PKD 12a/2: Tên của thân phụ ngài: 
Sãdhushastrr. KNR 113/22: tên của thân phụ ngài: dPal lIDan sKyong và tên của 
thân mẫu ngài: Kuhana, và ngài gặp Garab Dorje tại Oddiyãna. 

BND 24a/4, KBZ 285a/3. 

Thật khó hiểu được loại năm này có nghĩa là gì. Có hai vấn đề: (a) Có một truyền 
thống tính mỗi sáu tháng là một năm, được dựa trên một “tiến trình” (bGrod Pa, 
Phạn: ayana) của mặt trời. Khi mặt trời di chuyển từ phương nam sang phương bắc, 
đó là trên tiến trình phương bắc của nó; khi nó di chuyển từ bắc qua nam, đó là trên 
tiến trình phương nam của nó. (b) Ngoài ra, nhiều Đạo sư cổ xưa đã đạt được sự 
trường thọ và sống nhiều thế kỷ, nhiều vị ở trong thân ánh sáng và thậm chí một số 
vị sống trong thân hữu hoại của mình. 

DCS 19b/2-23b/6. 


Tiểu sử này được dựa trên NLC 55b/1, và cũng được dựa trên PKD 19a/5, LNG 
65b/1, TRL 9b/1, KBZ 285b/1, và KGT 569-I. 

KBZ 285b/1 và TRL 9b/2: Hastibhala. LNG 65b/1: tên của thành phố là Sho Khyam 
và tên của vị Thầy là Haribhala. KNR 117/15: tên thành phố là Zho Sha; tên thân phụ 
là Vua Gru Khyer, và tên thân mẫu là Nan Ka. 

PKD 19b/1, LNG 65b/5, KNR 117/21, TRL 9b/5: Bhelakirti. NLC 56/5: Bilekiti. 


300 


85. LRP 238a/1 & 243a/3, KBZ 285b/3. 

86. TRL 9b/3, LRP 238a/1, BND 55a/1-66b/4. 

87. DCS 23b/6-47a/4. 

88. Tiểu sử này được dựa trên NLC 60a/2, và cũng dựa trên PKD 20a/2, LGN 66b/5, 
DKG 51a/2, KGT 568/12 và KNR 118/25. 

89. KNR 119/1: Tên của thân phụ là Apardajana, và tên của thân mẫu là rGya mTsho 
Ma. 

90. Một số người nghĩ rằng Li ở Nepal, nhưng hầu hết các học giả cho rằng nó là 
Khotan, hiện nay là Xinjiang ở Trung quốc. Tuy nhiên, KNR 162/24 nói nó là 'Jang 
thuộc tỉnh Yunnan (Vân Nam) của Trung quốc. 

91. KGT 570/1: Ba Sing. 

92. DCS 27b/4-30a/3. (Cũng xem BM 70/14.) 

93. Tiểu sử này được dựa trên NLC 60a/1, 68a/6 và cũng dựa trên LGN 66b/4, 68a/2, 
107b/6, DKG 52a/1, KNR 119/8, 200/20, KGT 568/11, 570/2, 572/3, và PKD 20a/2, 
96b/3. 

94. DKG 52a/4. KGT 570/2: ánh sáng hiện ra. 

95. LNG 68a/4: sNang Byed. NLC 63/6: Srod Byed. 

96. LNG 68b/4: Bhirya. NLC 70/5: Bi rGyal. 

97. PKD 97a/1: Vimalamitra ban các giáo lý Nyingthig Bí mật Thâm sâu cho năm đệ tử: 
Vua Trisong Detsen, Thái tử Mu-ne Tsepo, Nyang Tingdzin Zangpo, Kawa Paltsek, 
và Chok-ro Lữ Gyaltsen. 

98. Tiểu sử này được dựa trên LNG 46a/6, 78a/6, YM 19, LRP 238b/1, RBP 6b/4-34b/4, 
KNR 22b/10-140b/3, 150-178, GRL 10b/2, LG, KGT I-596/18-60223, và những bản 
văn khác. 

99. YM 81a/4. 

100. Những truyền thống Ấn Độ cổ, kể cả Phật giáo, chấp nhận bốn cách sinh ra: tạng 
sanh, thấp sanh, noãn sanh, và sanh tinh khiết (hóa sanh), là một cách sanh ra tức 
thì, chẳng hạn như sinh từ một hoa sen. 

101. Trong lịch sử Phật giáo Mật thừa có nhiều Vua Indrabhũti. Đó có thể là một cái tên 
phổ thông đối với hoàng tộc; hay ngoài ra đó là tên của một dòng vương giả. Tuy 
nhiên, theo YM 19a/6, ngài là Indrabhiti đệ nhị của Oddiyãna. 

102. TRL 18a/2. 

103. Bốn Trì minh vương được dựa trên DD 58a/4. 

104. Tuy nhiên, theo NG 9a/1 và LY 375/15, Sahor là nơi nào đó gần thành phố 
Bangalpur ở các bang Bengal và Bihar của Ấn Độ. 

105. NFH II-36 (488): Đó là hang động Haileshi, gần thị trấn Rumjiitar ở Quận 
Sagarmatha, Nepal. 

106. Về mặt thành công thì “trì minh vương còn dư nghiệp” và “trì minh vương kiểm soát 
được đời sống” đều ngang nhau. Không nhất thiết phải đạt được mọi cấp độ cái này 
sau cái kia. Nếu quý vị là người hạ căn, quý vị sẽ thành tựu cấp độ đầu tiên, và sau 
đó đi tới trì minh vương thứ ba. Nếu quý vị là người có căn cơ khá hơn, quý vị có 
thể thành tựu cấp độ thứ hai và tiến tới cấp độ thứ ba. Nhưng hãy nhớ rằng Guru 
Rinpoche đang “hiển lộ” là một người sùng mộ trên con đường này. 

107. YM 24a/1, PKG 602/26. KGT I-87/14: “dBang-Po'i sDe” hay “Grags-Pa.” Xem GK 
42/3 đối với Grags Pa'i rGyal mTsan. 

108. LG 204b/3, LRP 243a/3. 

109. Xem LNG 50b/4, NFH II-37 (n. 494), và GP 203/21. 

110. Niên đại được dựa trên DPM 96b/2. 

111. KD 232/10. 

112. WO (Anh ngữ: HTTT). 

113. TRL 44b/3. 


301 


114. RBP 17a/4, LNG 84a/2. 

115. Niên đại được dựa trên DPM 163b/1. 

116. SLD 52a/4. 

117. YM 112a/2. 

118. GDG 173/8. 

119. Tuy nhiên, một vài tiểu sử của Guru Rinpoche mà tôi đã đọc không đề cập tới thời 
gian và địa điểm ngài đã hiển lộ sự thành tựu bốn công việc hộ trì trí tuệ, ngoài việc 
nói rằng ngài đang hộ trì trí tuệ của sự thành tựu tự nhiên ở Zangdok Palri (RBP 
14b/2). Ngoài ra cũng có ghi chép là Dodrupchen viết (DD trang 60a/1) rằng ta có 
thể trực tiếp thâm nhập Phật quả sau trạng thái của trì minh vương thứ ba hay thậm 
chí sau các thành tựu lúc ban đầu. 

120. RT 356/11. 

121. Những tiểu sử này được dựa trên RBP 31b/1. 

122. Những tiểu sử này được dựa trên KNR 146/2, 165/19 và RBP 15a/4. 

123. Các niên đại được dựa trên DPM 18b/5 và DPM 692/3. 

124. Số lượng, tên, và thâm niên của họ được dựa trên DPM 154b/1, KNR 164/5, và 
LNG 84a/2. 

125. YM 70a/3, 77a/5, PGG 67/14, DPM và RBP 17a/6. 

126. Các tiểu sử này được dựa trên RBP 18a/2, LNG 146a/4 và YM 68a/6. 

127. Tiểu sử này được dựa trên RBP 23a/3, DKG 54a/1 và LNG 93/4. 

128. LRB 52/6. 

129. Tiểu sử này được dựa trên TT và cũng dựa trên DKG 95a/6 108a/3, LNG 119b/3 
138a/2, và TRL 48b/2. 

130. Hay Sangphu Nethok. Đó là trung tâm tu học quan trọng nhất trong thời đại của 
Longchen Rabjam. Nó được thành lập bởi Ngok Lekpe Sherap, một đệ tử của Đạo 
sư vĩ đại Atlsha xứ Ấn Độ vào năm 1073. Ngok Lo Loden Sherap (1059-1109) và 
Chapa Chöseng (1109-1169) đã giảng dạy ở đó. Trung tâm này đã sản sinh nhiều trí 
tuệ vĩ đại của Tây Tạng. 

131. Theo Truptha Dzö, đó là gSer Yïg Chan, gYu Yig Chan, Tung Yig Chan, và Zangs 
Yig Chan. 

132. NLC 13a/5 và DKG 98b/4. 

133. NT 690/2. 

134. NTS 57a/3. 

135. YS 4a/6. 

136. DO 132b/5. 

137. LG 136b/6. 

138. Dưới đây là tên và miêu tả ngắn gọn các tác phẩm chính của Longchen Rabjam 
được Zhechen Rabjam Gyurme Kủũnzang Namgyal đệ Nhị (1713-1769) đưa ra 
trong Ngo mTshar gTam Gyi Gling Bu: 

A. Dzödũn (Bảy Kho tàng) bao gồm bảy bản văn chính: 

1. Y7zhin Einpoche Dzö (Kho tàng Như ý) trong hai mươi hai chương. Đó là 
một bản tóm lược của toàn bộ lãnh vực Phật giáo, và giảng dạy cách 
nghiên cứu, phân tích, và thiền định về Phật giáo Đại thừa. Đi kèm theo là 
Pema Karpo, một bình giảng chỉ tiết, và Zabdöõn Dorje Nyingpo, một tác 
phẩm giảng về cách thực hành nó. 

2. Men-ngak Rinpoche Dzö (Kho tàng các Giáo huấn) là một luận thuyết sử 
dụng những chuỗi khác nhau gồm sáu thành phần để tóm tắt toàn bộ Kinh 
điển và Mật điển Phật giáo, và đề giảng dạy tinh túy của con đường và quả 
của Dzopa Chenpo. 

3. Chöying Rinpoche Dzö (Kho tàng Pháp giới Tối thượng) trong mười ba 
chương với Lungki Terdzö, bình giảng của nó. Đó là một trình bày các giáo 


302 


lý sâu xa và rộng lớn về nền tảng, con đường, và quả của Semde, Longde, 
và Mengagde (hay chủ yếu là Longde) của Đại Viên mãn. 

4. Truptha Rinpoche Dzö (Kho tàng các Quan điểm Học thuyết) có tám 
chương. Đó là một trình bày các quan điểm triết học khác nhau của tất cả 
các yãna (thừa) của kinh điển và bốn tantra (Mật điển) của Phật giáo. 

9. Ihekchok Rinpoche Dzö (Kho tàng Thừa Siêu việt) có hai mươi lăm 
chương. Nó làm sáng tỏ ý nghĩa của mười bảy tantra và một trăm mười 
chín luận thuyết giảng huấn thuộc giáo khóa Me-ngagde của Đại Viên mãn. 
Nó trình bày một phạm vi rộng lớn của Phật pháp, từ cách thế trong: đó vị 
Thầy tuyệt đối hiển lộ như ba thân Phật cho tới việc đạt được kết quả cuối 
cùng thành tựu tự nhiên của con đường Dzopa Chenpo. 

6. Tsikfon Rinpoche Dzö (Kho tàng Pháp ngữ và Ý nghĩa) có mười một 
chương. Đó là một bản tóm tắt của Thekchok Rinpoche Dzö giảng nghĩa 
những điểm trọng yếu của việc thực hành. Nó bắt đầu bằng một sự mô tả 
nền tảng và kết thúc bằng kết quả, trạng thái giải thoát tối thượng. 

7. Neluk Rinpoche Dzö (Kho tàng Bản tánh Tối thượng) có năm chương. Với 
bình giảng của nó, nó giải thích ý nghĩa tối thượng của ba phạm trù Đại 
Viên mãn. 

B. Ngalso Korsum (Ba Giáo khóa về việc Nghỉ ngơi trong Bản tánh Tối thượng) 
gồm có mười lăm luận thuyết: ba bản văn gốc, ba bản tóm tắt được gọi là các 
tràng hoa, ba bình giảng được gọi là các thừa, và ba giáo huấn về việc thực 
hành: 

1. Semnyi Ngalso (Nghỉ ngơi trong Bản tánh Tối thượng của Tâm), bản văn 
gốc có mười ba chương, giảng nghĩa mọi phương diện của con đường, lúc 
bắt đầu, khoảng giữa, và lúc cuối của các giáo lý Kinh điển và Mật điễn. 
Kèm theo nó là Ngedõn Shingta Chenmo, một bình giảng về bản văn gốc, 
gồm hai quyển; Kúnde Trengwa, một bản tóm tắt (đã thất lạc); Pema Karpö 
Trengwa, một bản tóm tắt của ba bình giảng; và Changchup Lamzang, một 
luận thuyết hướng dẫn việc thực hành. 

2. Gyuma Ngalso (Nghỉ ngơi trong Bản tánh Huyễn hóa), có tám chương, là 
một giáo huấn về việc cắt đứt những sự trói buộc của sự tham luyến nhờ 
phương pháp của tám ví dụ về những xuất hiện huyễn hóa. Đi kèm theo nó 
là Mandare Trengwa, một bản tóm tắt, Shingfa Zangpo, bình giảng, và 
Yïzhin Norbu, luận thuyết hướng dẫn việc thực hành. 

3. Samten Ngalso ( Nghỉ ngơi trong Thiền định), có ba chương, giải thích con 
đường thiền định sâu xa, trí tuệ tự nhiên tự-hiện hữu. Kèm theo nó là 
Pundarike Trengwa, một bản tóm tắt, Shingta Namdak, một bình giảng, và 
Nyingpo Chúũdủ, luận thuyết hướng dẫn việc thực hành. Ngoài ra còn có 
Lekshe Gyatfso, một đề cương của Ngalso Korsum, và Pema Tongden, một 
danh mục nội dung. 

C. Các bản văn RangfröI Korsum (Ba Giáo khóa về sự Giải thoát Tự nhiên) là 
“luận giảng ý nghĩa” về giáo huấn Semde, và mỗi bản văn có ba chương giảng 
nghĩa nên tảng, con đường, và quả: 

1. Semnyi Rangtröl với Lamrim Nyingpo, giáo huấn ý nghĩa. 

2. Chönyi RangtröI với Yizhin Nyingpo, giáo huấn ý nghĩa. 

3. Nyam-nyi Rangtröl với Rinchen Nyingpo, giáo huấn ý nghĩa. 

D. Yangtig Namsum (Ba Luận thuyết về Tinh túy Sâu xa) bao gồm những điểm 
trọng yếu của giáo lý bí mật Me-ngagde, giáo khóa Nyingthig của Dzopa 
Chenpo: 

1. Lama Yangtig (hay Yangzap Yizhin Norbu) gồm có ba mươi lăm luận giảng. 
Nó cô đọng và giải thích các giáo lý bao la gồm bốn quyển sách 


303 


(Seryigchen, Yu-yigchen, Tung-yigchen, và Zang-yigchen cùng với 
Trayigchen) của Vima Nyingthig và một trăm mười chín luận thuyết của các 
giáo huấn. 
2. Khandro Yangtig gồm có năm mươi lăm luận thuyết. Những giáo lý này do 
Longchen Rabjam tiết lộ như những phần bổ túc và luận giảng về Khandro 
Nyingthig, được hóa thân đời trước của ngài khám phá. 
3. Zabmo Yangfig là một luận giảng chỉ tiết về Vima Nyingthig và Khandro 
Nyingthig. 
139. Tiểu sử này được dựa trên LYN, và cũng dựa trên DSC, TCG, NTG, KNR 635/16, 
LNG 310/2, PKD 124b/5, RD 6b/6, RBP 219a/3, NN, và KKR 400/2. 
140. LK 101a/1. 
141. LYN 7a/1 và những giáo lý khác xác nhận Khyentse Wangpo, một hóa thân của 
digme Lingpa, là vị thứ mười ba. 
142. KS. Xem KNN. 
143. LYN 9a/3. 
144. Xem KNR 582/20 đối với tiểu sử của ngài. 
145. KNR 638/15. LNG 311a/4: Thang 'Brog dBon Padma mChỉog Grub. 
146. Sao chép Kinh điển, cúng dường, bố thí, nghe giáo lý, ghi nhớ giáo lý, tụng đọc 
Kinh điển, giảng Pháp, đọc lời cầu nguyện, và suy nghĩ về ý nghĩa của Pháp và thiền 
định về nó. 
147. Làm an bình (tức tai), tạo sự thịnh vượng (tăng ích), hàng phục, và kính ái. 
148. LYN 42a/4. 
149. LYN 44a/6. 
150. LYN 45a/2. 
151.LYN 46b/1. 
152. NYR 68b/5. 
153. NYR 690/2. 
1544. KZ38b/1, KNR 724/17: ngài cũng được gọi là Trati Ngakchang. 
155. KNR 638/2. 
156. LYN 2090/2. 
157. LYN 820/5. 
158. Một khai là hai mươi fre và một fre là khoảng hai panh (1 panh= 0,58 lít [Anh] và 0, 
47 lít [Mỹ]. 
159. LYN 118b/4. 
160. Đó là DKG. 
161. LYN 164a/5. 
162. GL 21a/1, LYN 168/5. 
163. Theo GNP 93/4. 
164. LYN 191b/2, DGN 70b/5, GL 65b/5. 
165. KZ 33a/1 & 39a/2, KNR 641/24, 725/7. 
166. Niên đại được dựa trên TKT 273/3. 
467. Niên đại được dựa trên SB, TKT, và LS. Về tiểu sử Zhapkar (Shabkar), xin đọc LS. 
168. LYN 220a/2. 
169. KNR 725/1, KZ 38b/1, NPG 9a/5. 
170. LYN 240b/6. 
171. DB 6b/4. 
172. NGR 57/1. 
173. NTG 3b/6. 
174. KKR 42b/1. 
175. KNR 724/19, KZ 38b/1, LYN 800/5. 
176. KNR 644/8. 


304 


177. 
178. 


LYN 203a/6. 
LYN 204a/3, NTG 4a/5, KGT-I, 350/19. Bà làm Hoàng hậu 1790-1798. Chồng bà là 


Vua Sawang Zangpo (hay Kun-“Grub bDe dGa' bZang Po), trị vì 1768-1790. Nam tử 
của bà là Vua Tsewang Dorje Rigdzin (còn được gọi là Byams Pa Kun dGa' Sangs 
rGyas bsTan Païi rGyal mTshan). 


179. 
180. 
181. 


LYN 105a/6 
LYN 202a/1. - 
LYN 171b/1. Ba viên xá lợi này được giữ trong mặt giây đeo cô của Dzogchen 


Rinpoche đệ tam. 


182. 


Tiêu sử này được dựa trên DGN. Tôi cũng đã dựa trên KNR 644/14 646/23, KZ, 


RBP 223a/6-225b/3, PKD 127a/3-127b/5, PJM, DN, CN, PM, DZT, và DB. 


183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 


201. 
202. 


203. 
204. 
205. 
206. 


LK 125/2. 

Tsampa là bột lúa mạch nướng, là thực phẩm chính ở Tây Tạng. 

Những tư tưởng này không có ở trong tự truyện mà được thuật lại. 

Theo Kyala Khenpo của Tu viện Dodrupchen. 

RBP 224a/2. 

LYN 164a-164b. 

LYN 165b/5-166a/4. 

GL 29a/5. 

NTG 3b/6. 

DD 7b/5: “dGe rTse bSod Nams bsTan 'Dzin Nam “Jigs Med Ngo mTshar.” 

LYN 191a/3. 

PM 82/2. 

GD 72a/4. 

DGN 74a/6. 

DGN 74b/5. 

DGN 75b/1, chú thích cuối trang trong KNR 641, RBP 224a/6, P.JM 11/14. 

LYN 204a/4. 

LYN 204a/2, 205a/2, KNR 644/6, GL 93a/4. Sau này, Getse Lama Sönam (Punya) 
Tendzin (còn gọi là Jigme Ngotsar) sống ở đây. 

LYN 222a/6. 

SB 28b/6, 455a/3: Zhapkar Tsoktruk Rangtröl đã nhận sự trao truyền Longchen 
Nyingthig từ Lakha Drupchen. 

Xem LST 270a/3. 

DGN 100b/5. 

LYN 220/1. 

SB 28b/6 và TKT 272/12, 19: Lakha Drupchen và Zhapkar Tsoktruk Rangtröl cùng 


được Arik Geshe cho thọ giới xuất gia năm 1801. 


207. 
208. 
208. 
210. 
211. 
212. 
213. 


Theo Khenpo Chöyak của Tu viện Shukchung. 

DZT 5b/5, DB a/12. 

Hai vị sau cùng được liệt kê trong PM 9a/4. 

PUM 14b/4. 

Hướng dẫn vào NGR 12 của E. Gene Smith và NTB, chú thích 1153, quyển 2. 

CN 7a/2. 

Ngày nay Tu viện Yarlung đang được xây dựng lại dưới sự hướng dẫn của 


Yarlung Tủlku Tenpe Nyima, một hóa thân của Dodrupchen Đệ Tam. 


214. 
215. 
216. 
217. 
218. 


Dodrupchen kết thúc tự truyện của ngài năm 1813. 
TTR 149b/6. 

GL 124a/1. 

KZ 90a/5. 

KZ 93b/1. 


305 


219. KZ 107a/4. Theo RBP ngài mắt lúc nửa đêm vào ngày 13. 

220. LST 270a/3. 

221. KZ 107a/6. 

222. SM 1b/2. 

223. DZT 5a/5, DB 12a/1. 

224. NGR 13b/2. 

225. LK 125/5. 

226. MG 15a. 

227. NGR 572/4. 

228. LS 558/3: Lo-de cũng được gọi là Chingkarwa Tön-yö Dorje, một vị Thầy và đệ tử 
của Zhabkar. Hóa thân của ngài là Trủlzhik Kũnzang Thongtröl của Do-ngak Ling, 
hóa thân đời trước của Trủlzhik Rinpoche hiện tại, Ngawang Chökyi Lodrö (sinh năm 
1924), hiện an trụ tại Nepal. 

229. GN 44b/2. 

230. TL 3a/3. 

231. Hóa thân của Sherap Mebar (xem DZT 17b/3) là Do Rinpoche Tri-me Trakpa, mà 
hóa thân là Do Rinpoche Zilnön Gyepa Dorje (1890-1939), nam tử của Rikpe Raltri, 
con trai của Do Khyentse. 

232. Tiểu sử này chủ yếu dựa trên GL và cũng dựa trên NGR, DNK và DGN. 

233. GL 9a/1, 113b/1, KNR 889/17, 900/2. 

234. NGR 61a/3, GL 63b/1. NGR nói rằng sự kiện này xảy ra ở Tsãri, nhưng GL nói nó 
xảy ra trong ẩn thất Ogyen Ling. 

235. GL 65a/1. 

236. NGR 622/2. 

237. ON. 

238. Đó là KBZ. 

239. Không có tiểu sử viết tay để dựa vào. Hầu hết lịch sử truyền khẩu được dựa trên 
những điều nghe được từ Kyala Khenpo, nếu không thì đã được biểu thị. 

240. GL 112/4. 

241. GL 138b/1. 

242. Tiểu sử này được dựa trên TTR 145a/5-156a/3, DL 98-112, PDK 209b/2-210a/4, 
KNR 819, RB 208-213 và những truyền thống khẩu truyền chủ yếu từ Kyala Khenpo. 

243. Tiểu sử này được dựa trên KZ, và cũng dựa trên SNG, BDL, DGN, và GL. 

244. LNY 176a/5. 

245. Tôi đã nghe nói về sự kiện này từ Kyala Khenpo, người đã nhìn thấy các dấu tích. 

246. Tôi nghe hai câu chuyện này từ Kyala Khenpo. 

247. Tôi thường có một mẫu roi da này. 

248. KZ 194b/3, TTR 1167a/4. 

249. PKD 127b/4 và một vài truyền thống khẩu truyền. 

250. DZT 5a/5, DB 12a/1. 

251. Tôi không thể tìm thấy tiểu sử nào của Kenchen Pema Dorje. 

252. Tiểu sử này được dựa trên DZT và DB. 

253. NGR 15/1. 

254. Tiểu sử này được dựa trên DN và P.JM. Bởi không có nhiều tài liệu viết về cuộc đời 
của ngài nên để có một vài thông tin, tôi đã chủ yếu dựa trên truyền thống khẩu 
truyền. 

255. GL 167b/4. 

256. KZ 137b/4. 

257. Zas là hiện tượng huyền bí nhưng rất phổ thông ở Tây Tạng và cả ở Golok. Hiện 
tượng này có vẻ giông hiện tượng “đĩa bay” ở Tây phương. Không có báo cáo về 
nguồn gốc của họ, nhưng họ được miêu tả là những chúng sinh huyền bí có ánh 


306 


sáng chói ngời. Người Tây Tạng tin rằng Zas là một trong vô số loài chúng sinh 
trong vũ trụ. Trong số họ có cả những bậc linh thánh lẫn những kẻ có hại.. 

258. Tiểu sử này được dựa trên NUG, JKT, RBP 185a/4-195a/1, LNG 320b/1-328b/1, 
và PKD 248a/2-260b/4. 

259. DB 6b/4. 

260. WJ 92/22. 

261. Theo DNK, ngài mất năm bảy mươi hai tuổi, và theo NRG thì ngài ở trong rừng Ari 
vào những năm 1850 và mắt vào năm trước năm Dần. Ở thời điểm nào đó sau khi 
Lungtok mất, Ngawang Palzang hai mươi chín tuổi vào năm 1907, vì thế niên đại 
của Lungtok hẳn phải là 1830-1901. 

262. Tiểu sử này được dựa trên NGR 12a/4 và cũng dựa trên DNK. 

263. Tiểu sử này được dựa trên DB và cũng dựa trên NGR. 

264. Tiểu sử này được dựa trên DNK 4.18-4.22 và NGR 98b/6-99b/4. 

265. Tiểu sử này được dựa trên những tài liệu khẩu truyền từ Kyala Khenpo, Khenpo 
Chöyak, và những vị khác. 

266. Pramaãnavärtika, Vinayasutra Abhidharmakosha, Abhisamayäalamkära, và 
Madyamakävatära. 

267. EL 114/28. 

268. Tường thuật này do các học trò của ngài chuẩn bị và cho thấy họ nhớ sự kiện gì. 

269. Tiểu sử này được dựa trên những tường thuật khẩu truyền của Kyala Khenpo và 
trên DN, DJN 11-18, và ZL. 

270. Sarma có nghĩa là Tân Tantra hay những môn đồ của giáo lý Tân Mật thừa. 
Nyingma theo Cựu Tantra, và tất cả những trường phái khác của Tây tạng là những 
môn đồ của Tân Tantra. 

271. PK 242b/2. 

272. NYG 152/6. 

273. GRT 9a/4. 

274. Janet Gyatso, Trong Tám Gương Ký ức (Albany: SUNY,1992). Để có một cuộc 
thảo luận về một vài vấn đề trong bản văn này, xem trang 173-213. 

275. Kindness, Clarity, and Insight (Thiện tâm, Quang minh, và Nội quán) của Đức Đạt 
Lai Lạt Ma thứ Mười bốn. (Snow Lion 1984). Để có một luận giảng dựa trên quyển 
này và những bản văn khác của Dodrupchen, xem “Union of the Old and New 
Translation School” (sự Hợp nhất của Trường phái Cựu và Tân Dịch thuật) trang 
200-224. 

276. Về bản dịch và bình giảng, xem HTT. 

277. Đễ có một bản dịch, xem EL (trang 117-129); để có các bình giảng, xem 
Transforming Problems into Happiness (Chuyễn hóa các Vấn đề thành Hạnh phúc) 
của Lama Thubten Zöpa Rinpoche (Boston: Wisdom, 1993) và Healing Power of 
Mind (Năng lực Chữa lành của Tâm) của Tulku Thondup (sắp xuất bản). 

278. Mặc dù niên đại bản văn của ngài dựa trên “ký ức” thì muộn hơn tác phẩm Đê 
cương của Guhyagarbha, bản văn dựa trên ký ức được viết sớm hơn. 

279. Tiểu sử này được dựa trên NB. 

280. Theo BD IV 528-530, bà sinh năm 1841 (Kim Ngưu) và mắt năm 1940, và theo CY 
130/2, bà sinh năm “Mộc Ngưu, 1852” (nhưng Mộc Ngưu là 1865, không phải 1852, 
là năm Thủy Tí). Theo LS 571, niên đại của bà là 1852-1953. Theo Lời Nói đầu cho 
NB, bà sinh năm 1853 (Thủy Ngưu) hoặc 1865 (Mộc Ngưu). Tuy nhiên, chính bà kể 
lại (NB 11a/4) rằng bà được hoài thai năm Thủy Tí (1852) nhưng sau đó nói rõ (NB 
11b/3) rằng bà sinh năm Mộc Ngưu (1865), và theo Cham Wangmola ở Viện 
Lukhang, một đệ tử thân thiết của .Jestsun, bà mắt vào cuối năm Thủy Thìn (1953). 

281. NB 38b/2. Khi Pema Gyatso bốn mươi chín tuổi thì Jetsun mười ba tuổi. 

282. NB 46b/4 


307 


283. NB 43a/3. 

284. NB 106a/5, vào ngày mười bảy tháng hai năm Kim Dần. 

285. Tiểu sử này được dựa trên DL 125-128. 

286. Niên đại này được dựa trên MC. Tuy nhiên, theo DB 400/6, ngài sinh năm 1862, và 
theo NTB II-86/48 và LS XXV/40, niên đại của ngài là 1870-1940. 

287. Tiểu sử này được dựa trên MC. 

288. Tiểu sử này được dựa trên DK 1-35, các truyền thống khẩu truyền, và những bằng 
chứng có tính cách cá nhân. Xem BM 140-144. 

289. Tiểu sử này được dựa trên NGR. 

290. NGR 58a/5. 

291. Tiểu sử này được dựa trên những cuộc phỏng vấn các đệ tử của Alak Zenkar đệ 
nhất do Zenkar Rinpoche đệ nhị sắp xếp với đầy thiện tâm. 

292. Tiểu sử này được dựa trên GRT 9a/3, NYG, CD, và RB 238-257. 

293. Mặc dù GRT 9a/3 nói năm Thổ Thân, NYG 51a/5 nói là năm Kim Thân, 28. 

294. Mặc dù GRT 10a/3 và NYG 52b/4 nói Thủy Ngưu, NYG 52a/4 cũng đưa ra tuổi ba 
mươi ba, vì thế, hẳn phải là năm Mộc Ngưu, bởi nó phù hợp với thời gian. 

295. Tiểu sử này được dựa trên BD IV 703-712 và NO 129-141. 

296. Theo các nguồn khác, 10 và 14. 

297. Tiểu sử này được dựa trên những nguồn khẩu truyền và những sự kiện được tác 
giả chứng kiến. 

298. SMM 552/7. 

299. Tiểu sử này được dựa trên DN, những nguồn khẩu truyền, và những sự kiện được 
tác giả chứng kiến. 

300. Một số người tin rằng Jamyang Zhepa đệ ngũ là một hóa thân của Dodrupchen. 

301. Ngài là một trong hai tũlku duy nhất trong toàn bộ miền Golok mà những vị có thầm 
quyền đã xác nhận năm 1993. Người còn lại tủlku của Shangza (tủlku của thân mẫu 
ngài Je Tsongkhapa) tại Arik Ragya Gồn, một tu viện Gelukpa. 

302. Tiểu sử này được dựa trên DJN 48-64, DN, SCG, những nguồn khẩu truyền, và 
những sự kiện do tác giả chứng kiến. 

303. Xem chú thích 257. 

304. Một con vật lai giống giữa một con bò đực và một con dri (bò yak cái). 

305. bDag Ni Byang Ch'ub Mi Phyed Pa... 

306. NYG 510/3. 

307. Khó có thể xác quyết được ý nghĩa thực sự của những dòng này là gì, nhưng 
chúng có thể được biểu thị: Dòng đầu tiên - nói về việc các lực lượng cách mạng 
đến tu viện từ phương nam. Dòng thứ hai - nói về việc xây dựng hai con đường mới 
chạy về hướng Lhasa: một dọc theo cao nguyên phía bắc của miền Đông Tây Tạng, 
và con đường kia chạy dọc hẻm núi phía nam của nó. Dòng thứ ba - nói về những 
giọng điệu thay đổi của sự tuyên truyền chính trị. Mười dòng cuối cùng — nói về việc 
Dodrupchen cư trú ở Sikkim, Ấn Độ. 

Nói chung, “mặc y phục-không trung” có nghĩa là hoặc mặc y phục màu xanh 
dương hoặc trần trụi. Ở đây thuật ngữ có thể ám chỉ Drukpa (người Bhutan). Druk 
có nghĩa là “rồng,” trong truyền thống Đông phương là một sinh vật huyền bí sống 
giữa những đám mây trong không trung và vì thế “mặc y phục-không trung,” và 
Rinpoche có hàng trăm đệ tử người Bhutan tại tu viện của ngài ở Sikkim. 

308. ZL 2a/3 và những nguồn khác. 

309. Hơn một ngàn năm trước, Guru Rinpoche đã tiên đoán các nguy hiểm mà người 
Tây Tạng phải đối mặt trong những thập kỷ gần đây và khuyên họ đào thoát tới 
những nơi nào đó, “những xứ sở ẩn dấu.” Sikkim (Dremo Jong, Thung lũng Gạo) là 
một trong những địa điểm chính yếu mà ngài nói rõ trong những tiên tri đó. 


308 


310. Kyabje Dũdjom Rinpoche (1903-1987) từ Kongpo tới Sikkim và ban nhiều giáo lý. 
Kyabje Trủlzhik Pawo ở Minyak đến từ Kongpo, sống nhiều năm và mát tại Sikkim 
năm 1960. Vì thế nó có thể ám chỉ một trong hai ngài. 

311. Các Dodrupchen là những hóa thân của Thái tử Murum Tsepo và Sangye Lingpa. 

312. Từ một bản thảo chép tay của Tak-rong Gyurme Trakpa (2-1975). 

313. NYG 181a/3. 

314. Tên của những vị Thầy và đệ tử của các ngài trong cây truyền thừa theo một dòng 
phù hợp với thời đại của các ngài. Tuy nhiên, đối với nhiều vị tôi chỉ có thể đoán tuổi 
của các ngài. 

315. Các dấu hoa thị sau các tên biểu thị rằng vị Thầy là một người nhận lãnh và thậm 
chí có thể là người trao truyền giáo lý Longchen Nyingthig, nhưng Longchen 
Nyingthig có thễ không là thực hành hay giáo lý chính của Đạo sư đó. 

316. KNR 725/7, KZ 33a/1, 39a/2. 

317. LYN 80b/5, 91a/3, KNR 726/18. 

318. Ngài đã viết một bình giảng về Yumka Dechen Gyalmo năm 1801. 

319. LYN 173b/5, 204a/6. 

320. LYN 126b/1, DGN 68a/6, SB 223a/3. 

321. KNR 724/19, KZ 38b/1. 

322. SB 10b/3, 411a/6. 

323. KZ 81b/6. 

324. DGN 65/4, DL 70/6, KNR 801/21. 

325. Ngài là vị Thầy gốc của Zhabkar Tsoktruk Rangtröl (1781-1851). 

326. PKD 219b/1, KNR 919/18. 

327. KZ 34b/3. 

328. PKD 214b/2, KZ 34b/3, KNR 921/7. 

329. CG 169b/4. Ngài là vị Thầy gốc của Kham-nyön Dharma Senge (Ra-gang Chöpa, 
2-1890). 

330. DZT 17b/3, DB 37b/5. 

331. Theo DB 6b/4. 

332. Ngài là một trong những vị Thầy gốc của Kyabje Dủdjom Jigdral Yeshe Dorje 
(1904-1987) và của Kanjur Rinpoche Longchen Yeshe Dorje (1888-1975). 

333. Ngài là một trong những vị Thầy gốc của Kyabje Dũdjom Jigdral Yeshe Dorje 
(1904-1987). 

334. Ngài là vị Thầy gốc của Lạt ma Gönpo Tseten (2-1991) ở Labrang, Amdo. 

335. Ngài là vị Thầy gốc của Giáo sư Namkhai Norbu (sinh năm 1938) ở Dege/ltaly. 

336. Ngài là một đệ tử của Alak Pema Rangtrol và là Thầy gốc của Shuksep .Jetsun 
(1865-1953). 

337. Một trong những trao truyền Kanjur của Kyabje Dủdjom Rinpoche đến từ Trakkar 
qua Tủlku Ngetön Gyatso (2-1959) ở Tungkar, Thung lũng Ser. 

338. Ngài là vị Thầy gốc của Tertrủl Chi-me Rigdzin (sinh năm 1922) ở Khordong. 

339. Ngài là một vị Thầy chính của Tarthang Choktrủl Thupten Chökyi Dawa (1894- 
1959) và một vị Thầy của Khenpo Ngawang Palzang. 

340. Các vị Thầy chính của ngài là Kathok Situ đệ nhị (1880-1925) và Pema Norbu đệ 
nhị (1887-1932). 

341. Vị Thầy gốc của ngài là Zhechen Gyalsap Gyurme Pema Namgyal đệ tam (1871- 
1926). 

342. Ngài là vị Thầy gốc của Nyoshũl Lama Jamyang Dorje (sinh năm 1926). 

343. Vị Thầy gốc của ngài là Choktril Thupten Chökyi Dawa (1894-1959) của Tu viện 
Tarthang. 

344. Vị Thầy gốc của ngài là Kongtril Pema Trime Lodrö (1901-1959?) của Tu viện 
Zhechen. 


309 


310 


